NGUYÊN ĐÌNH NOÃN (Chủ biên) 
NGUYÊN ĐÌNH HUÂN - PHAN VĂN ĐỒNG - NGUYỄN QUỲNH LAN 


GIÁO TRÌNH 


VẬT LÝ THIÊN VĂN 


(Tái ban lán thứ nhát) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


LỜI NÓI ĐẦU 


Môn Thiên văn được giảng dạy ở các trường Đại học Sư phạm. Cuốn "Giáo 
trình thiên văn" của tác giả Phạm Viết Trinh và Nguyễn Đình Noãn đã được Hội 
đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng 
chung cho các trường Đại học Sư phạm. Tuy nhiên, sách được biên soạn vào 
thập kỷ 70 của thế kỷ trước nên nhiều nội dung chưa được cập nhật với những 
thành tựu mới của Thiên văn học nhất là Thiên văn vật lý. Hơn nữa, theo 
chương trình mới, môn Thiên văn còn được đưa vào chương trình Cao đẳng 
Sư phạm và một số tiết trong chương trình trung học phổ thông như các định 
luật Kepler về chuyển động của các hành tinh, cấu tạo và chuyển động của Hệ 
Mặt Trời, các sao và sự tiến hoá của các sao, Ngân hà và các Thiên hà, thuyết 
Big Bang... Vì vậy, Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức biên soạn cuốn giáo trình 
Vật lý thiên văn mới này. 

Trong quá trình biên soạn các tác giả đã cố gắng cập nhật các thành tựu 
và số liệu mới về Vật lý thiên văn cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, đồng thời 
bám sát yêu cầu đổi mới việc học tập và giảng dạy ở trường Sư phạm. Trong 
quá trình biên soạn không thể tránh khỏi thiếu sót. Kính mong đồng nghiệp và 
độc giả góp ý kiến. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Công ty Cổ phần Sách Đại 
học - Dạy nghề, 25 Hàn Thuyên, Hà Nội. 

Xin chân thành cảm ơn. 


CÁC TÁC GIÁ 


PHẦN MỞ ĐẦU 


I- ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG 


Thiên văn học là một ngành khoa học ra đời sớm nhất trong lịch 
sử nhân loại, cách đây khoảng hơn 4 ngàn năm. Do nhu cầu dự báo 
nước lũ sông Nin, các tu sĩ Ai Cập qua quan sát bầu trời đã thấy 
rằng, mỗi khi sao Thiên Lang xuất hiện buổi sáng thì chỉ vài tháng 
sau là có lũ lớn... Do đó, Các Mác đã chỉ ra rằng: "Sự cần thiết phải 
tính chu kỳ nước sông Nin lên xuống mà ngành thiên văn đã ra đời và 
các tụ sĩ Ai Cập đã trở thành những người chỉ đạo canh tác". Ở Á 
Đông. cách đây trên 4500 năm, người ta đã quan sát thiên văn để đặt 
ra âm lịch có chu kỳ 60 năm. Hiện nay, lịch này vẫn được dùng và 
đang ở chu kỳ thứ 77... 

Thiên văn học sử dụng công cụ Toán học và các thành tựu của các 
ngành khoa học tự nhiên, đặc biệt là vật lý học để nghiên cứu sự 
chuyển động, bản chất vật lý, thành phần hoá học, quá trình phát 
sinh. phát triển của các thiên thể và các hệ thiên thể như Mặt Trời, 
Mặt Trăng, các hành tình (kể cả Trái Đất), các vệ tinh, các sao, các 
thiên hà và vũ trụ nói chung. 


I_ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ` 


Trước khi Galileo dùng kính thiên văn (1609), các nhà thiên văn 
chỉ quan sát bằng mắt để mô tả và đo cung dịch chuyển của các thiên 
thể trên bầu trời nhằm nghiên cứu sự chuyển động của chúng. Trong 
các thế kỷ XVII, XVIII và XIX, nhờ sự phát triển của Vật lý học, các 
phương pháp quan trắc đã đo được năng lượng bức xạ của các thiên 
thể. nhờ phương pháp quang phổ mà biết được cấu tạo hoá học và 
nhiệt độ của các thiên thể. Năm 1868 người ta phát hiện các vạch 
quang phổ của một nguyên tố quan trọng trong quang phổ Mặt Trời 
mà chưa hề thấy nguyên tố này trên Trái Đất. Đó là hêli (theo tiếng 
latinh, helio là Mặt Trời), và mãi đến năm 1897 mới tìm thấy hêli 
trên Trái Đất. 

Nhờ định luật vạn vật hấp dẫn của I. Newton và toán học, ngành 
cơ học thiên thể đã phát triển và đã thu được các thành tựu kỳ điệu 
như tìm ra Hải Vương tỉnh. VỊ trí của Hải Vương tỉnh được xác định 


bằng tính toán lý thuyết, đó là một hành tính không thể quan sát 
bằng mắt thường mà chỉ nhìn thấy nó qua kính thiên văn. 

Vào giữa thể kỷ XX, kính thiên văn võ tuyến ra đời, cho phép ta 
quan sát các thiên thể mà không phụ thuộc vào thời tiết. Trong các 
thập kỷ cuối của thế kỷ XX, các trạm vũ trụ bay quanh Trái Đất có 
người điều khiển, kính thiên văn vũ trụ Hubble đã phát hiện được 
nhiều đối tượng thiên văn ở rất xa và rất nhỏ mà ở trên Trái Đất 
không thể quan sát được. Việc cho người đổ bộ lên Mặt Trăng, phóng 
các trạm tự động lên các hành tinh... đã làm cho ngành khoa học thiên 
văn có thêm khả năng nghiên cứu mới có tính chất thực nghiệm. 


TIII_ Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA THIÊN VĂN HỌC 


Ở nước ta cũng như các nền văn minh cổ đại trên thế giới, thiên 
văn học đã ra đời rất sớm. Trên trống đồng Ngọc Lũ đã có các hình 
tượng thiên văn. 

Thiên văn đo lường nghiên cứu các phương pháp xác định phương 
hướng, xác định thời gian và các toạ độ địa lý để xây dựng mạng lưới 
trắc địa nhà nước và lập bản đồ phục vụ cho nhiều ngành kinh tế và 
quốc phòng. 

Trước những năm 60 của thế kỷ XX, việc xác định thời gian chính 
xác để có các chuẩn tần số chính xác cũng cần đến các phép đo thiên 
văn. Cơ sở của hệ thông tính thời gian dài và việc làm lịch hàng năm 
cũng dựa vào chu kỳ được nghiên cứu trong thiên văn học. Việc dự 
báo con nước thuỷ triều, xác định gia tốc trọng trường ở các điểm 
khác nhau trên mặt đất phục vụ cho việc nghiên cứu cấu tạo bên 
trong lòng đất để thăm dò khoáng sản, dầu khí... đều cần đến tri thức 
thiên văn. Thiên văn hàng hải, thiên văn hàng không phục vụ cho 
việc đi lại trên biển và trên bầu trời. Việc sử dụng các thiên thể nhân 
tạo (vệ tỉnh nhân tạo, tàu vũ trụ, trạm tự động...) phục vụ cho kinh tế 
và quôc phòng, đều phải sử dụng các tư liệu nghiên cứu thiên văn. 

Thiên văn vật lý giúp con người hiểu biết các dạng tồn tại của vật 
chất trong vũ trụ. Có những trạng thái vật chất trong vũ trụ mà 
không thể thực hiện được trong phòng thí nghiệm trên mặt đất. Các 
kết quả nghiên cứu thiên văn vật lý thúc đẩy các ngành khoa học 
khác phát triển như cơ học, vật lý, hoá học, sinh học... Việc nghiên 
cứu phản ứng hạt nhân trong lòng Mặt Trời và các sao, việc nghiên 


cứu sự tiến hoá của các sao đã gợi mở nhiều vấn đề của vật lý hạt 
nhân và hạt cơ bản... 

Các kiến thức và kết quả nghiên cứu Thiên văn còn có ý nghĩa to 
lớn trong việc xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng, phê phán 
các quan niệm duy tâm thần bí và loại trừ mê tín dị đoan. Đặc biệt 
ngày nay, khi khoa học công nghệ vũ trụ phát triển, thiên văn học 
càng có vai trò quan trọng. Chính vì có tác dụng nhiều mặt đến cuộc 
sống nên tuy ra đời sớm nhưng thiên văn học ngày nay vẫn là một 
mũi nhọn của khoa học hiện đại. Ông cha ta cũng sớm nhận thức: 
thiên địa tỉnh thông. Các triều đại phong kiến Việt Nam đều có cơ 
quan khảo cứu thiên văn và lịch pháp: Đời Lý có Lầu Chính đương để 
xem giờ, đời Trần có Thái Sử cục, đời Lê có Thái Sử viện, đời Lê 
Trung Hưng có Tư Thiên giám, đời Nguyễn có Khâm Thiên giám. 

Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, nước ta có đài thiên văn Phủ 
Liễn (Kiến An, Hải Phòng). Sau cách mạng tháng 8, do tỉnh giản 
chương trình nên ở các trường trung học môn thiên văn không được 
giảng dạy một cách liên tục và rộng khắp. Ngày 22 tháng 4 năm 
1998, Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam được thành lập, với sự giúp đỡ 
của Hội Thiên văn Quốc tế, các trường đại học và các tổ chức Thiên 
văn trên thế giới, việc giảng dạy Thiên văn được phát triển. Các 
trường đại học sư phạm đều có cán bộ giảng dạy thiên văn. Nhiều 
trang thiết bị thiên văn được lắp đặt: kính thiên văn, nhà chiếu hình 
vũ trụ. các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho công tác giảng dạy và học 
tập thiên văn. Chương trình thiên văn cũng được đưa vào các trường 
cao đẳng sư phạm. Trong chương trình vật lý ở trường trung học phổ 
thông cũng có một số tiết về vật lý thiên văn. 

Ngày 19/04/2008 nước ta đã phóng vệ tỉnh nhân tạo VĨINASAT-1. 
Hy vọng rằng, thiên văn học sẽ có vị trí xứng đáng để phát huy tác 
dụng trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, để cho 
Việt Nam có thể hoà nhập với trình độ phát triển về khoa học của các 
nước trong khu vực và trên thế giới. 


PHẦN THỨ NHẤT 
HỆ MẶT TRỚI 


Chương ÏI 
ĐỘNG LỰC HỌC HỆ MẶT TRỜI 


I- HỆ MẶT TRÒI TRONG VŨ TRỤ 


Trong vũ trụ, Mặt Trời chỉ là một ngôi sao phát sáng cỡ trung 
bình, các sao khác có khối lượng cỡ từ 0,01 đến 100 lần khối lượng 
Mặt Trời. Mặt Trời là một trong số các sao tạo nên thiên hà của 
chúng ta. Quanh Mặt Trời có các hành tinh và quanh các hành tính 
có các vệ tỉnh chuyển động. Hành tinh, vệ tỉnh là những thiên thể 
không tự phát sáng. Trái Đất là một hành tỉnh của Mặt Trời. Mặt 
Trăng là một vệ tỉnh của Trái Đất. 

Cách đây hơn 2000 năm, các nhà Thiên văn đã cho rằng Mặt Trời, 
Mặt Trăng, các hành tình tạo nên một hệ riêng, gọi là Hệ Mặt Trời và 
đã rút ra các đặc điểm chuyển động nhìn thấy của chúng như sau: 

— Mặt Trời, Mặt Trăng dịch chuyển đối với các sao theo chiều từ 
tây sang đông (chiều thuận). 

— Các hành tỉnh cũng chuyển động theo chiều thuận, nhưng cũng 
có khi chuyển động ngược lại, quỹ đạo của nó trên bầu trời là một 
đường nút. 

- Thuỷ tỉnh và Kim tỉnh chỉ... .... 
dao động quanh Mặt Trời với biên k : 
độ cực đại tương ứng 28° và 48, 

— Mặt Trời, Mặt Trăng, các 
hành tỉnh chuyển dịch gần như Hình I.1. Quỹ dạo đường nút 
trong cùng một mặt phẳng. của hành tỉnh 


. 
"- 

sư, .. 
—.—.. .. 


II- CÁC MÔ HÌNH VỀ HỆ MẶT TRÒI 
1. Thiên văn thời cổ đại - Mô hình địa tâm 


Vào khoảng thể kỷ thứ II, các nhà Thiên văn mới chỉ quan sát được 
5 hành tĩnh: Thuỷ tỉnh (Mercury), Kim tỉnh (Vernus), Hoá tỉnh (Mars), 
Mộc tinh (Jupiter) và Thổ tỉnh (Saturn). Năm 125 (sau CN), €. Ptolemy, 


nhà Thiên văn người Hy Lạp đã đưa ra phác thảo một mô hình vũ trụ 
địa tâm trên cơ sở các quan sát thiên văn thời bấy giờ như sau: 

— Trái Đất là trung tâm của vũ trụ. 

- Vũ trụ bị giới hạn bởi một mặt cầu chứa các ngôi sao cổ định. 

— Mặt Trời, Mặt Trăng chuyển động trên các quỹ đạo tròn với vận 
tốc không đổi. nhưng với chu kỳ lớn hơn chu kỳ nhật động. 

- Các hành tỉnh chuyển động với tốc độ không đổi trên những 
vòng tròn nhỏ (vòng ngoại luân). Tâm của vòng ngoại luân chuyển 
động trên các quỹ đạo tròn (vòng chính đạo) xung quanh Trái Đất. 

— Tâm vòng ngoại luân của các hành tỉnh trong (Kim tỉnh và 
Thuỷ tỉnh) nằm trên đường nối tâm Mặt Trời và Trái Đất. 

- Các thiên thể quay xung quanh Trái Đất, theo thứ tự xa dần 
Trái Đất là: Mặt Trăng, Thuỷ tỉnh. Kim tỉnh, Mặt Trời, Hoá tỉnh, 
Mộc tỉnh và Thổ tỉnh. 


Hình L2. Mô hình địa tâm Ptolemuy 
Từ trong ra ngoài: Trái Đất, Mặt Trăng, Thuỷ tinh, Kim tinh, Mặt Trời, Hoả tỉnh, Mộc tinh, 
Thổ tỉnh và ngoài cùng là mặt cầu chứa các sao. 

Mô hình địa tâm Ptolemy đã giải 
thích được các quan sát thiên văn với 
độ chính xác thời bấy giờ. Khi độ chính 
xác trong các phương pháp và phương 
tiện quan trắc thiên văn tăng lên thì 
Mô hình địa tâm càng bổ sung, càng 
phức tạp và không thể giải thích nổi, 
và tình trạng bế tắc đó phải kéo dài 
trong vòng hơn 1.300 năm. Thiên văn 
học lúc đó hầu như dẫm chân tại chỗ 
cho đến thế kỹ XVI. 


2. Thiên văn thời trung cổ —- Mô hình nhật tâm 


Quan sát và phân tích số liệu quan trắc về chuyển động của các 
thiên thể, năm 1543, vào năm cuối cùng của cuộc đời ông, Nicholas 
Copernieus (1473 — 1543), nhà thiên văn học người Ba Lan đã đưa ra 
mô hình nhật tâm như sau: 

- Mặt Trời nằm yên ở trung tâm vũ trụ. 

- Các hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời trên các quỹ 
đạo tròn và cùng chiều. 

- Trái Đất quay xung quanh trục của nó trong khi chuyển động 
quanh Mặt Trời. 

— Mặt Trăng chuyển động trên một quỹ đạo tròn quanh Trái Đất. 

- Các hành tinh, kể theo thứ tự tăng dần từ Mặt Trời là: Thuỷ 
tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả tỉnh, Mộc tỉnh và Thổ tinh. 

~ Các sao ở rất xa và cố định trên thiên cầu. 


Hình I.4. Mô hình nhật tâm: ở giữa là Mặt Trời, các hành tỉnh uòng 
ngoài: Thuỷ tỉnh, Kim tỉnh, Trái Đất có Mặt Trăng qugy xung quanh, 
Hoỏ tỉnh, Mộc tình uù Thổ tỉnh. 

Mô hình nhật tâm đã giải thích được chuyển động nhìn thấy của các 
thiên thể, tính toán chu kỳ chuyển động của các hành tinh và khoảng cách 
của chúng đến Mặt Trời. Mõ hình nhật tâm đã mở đường cho sự tiến triển 
của khoa học nhưng lại bị các giáo lý của nhà thờ chống đối vì nó đối lập với 
các tiên để của kinh thánh. Các nhà khoa học J. Bruno, Kepler, Gahileo đã 
ủng hộ quan điểm đúng đắn của mô hình nhật tâm CopernIcus. 


10 


Cuối thế kỷ XVI, nhà triết học 
chân chính Bruno (Italia) cho rằng 
trong vũ trụ, mỗi sao là một Mặt 
Trời, xung quanh các sao cũng có các 
hành tinh và trong Vũ trụ có thể có 
sự sống ở các thiên thể khác. Bruno 
đã bị kết án tội phản nghịch và đã bị 
gia1 cấp thống trị thiêu sống vào năm 
1600 tại Rôma. 

Không lâu sau khi Copernicus 
qua đời, T. Brahe (1546 — 1601), nhà 
Thiên văn người Đan Mạch đã thực 
hiện một loạt các quan sát về Hoả 
tình và các hành tình khác trong 
vòng 20 năm. Năm 1597, ông chuyển 


Hình L5. Nicholas Copernicus 
(1473 — 1548) 


đến làm việc tại Praha trong 2 năm cuối của cuộc đời ống và đã làm 
việc cùng người trợ lý đắc |lực, người học trò tài ba J. Kepler. 


III- QUY LUẬT CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC HÀNH TINH TRONG HỆ 


MẶT TRỜI 


1. Nguồn gốc của Thiên văn hiện đại - Các định luật Kepler 


Dựa trên các số liệu quan trắc 
của T. Brahe và các số liệu của chính 
mình, jJ. Kepler (1571 — 1630). nhà 
Toán học người Đức đã phát minh ra 
3 định luật nổi tiếng về chuyển động 
của các hành tinh: 

— Định luật 1, (1609). Các hành 
tinh chuyển động trên trên một quỹ 
đạo elip, Mặt Trời là một tiêu điểm. 

— Định luật 2, (1609). Bán kính 
vectơ của mỗi hành tỉnh quét những 
diện tích bằng nhau trong những 
khoảng thời gian bất kỳ như nhau. 


Hình L6. Kepler (1571-1630) 


lội 


- Định luột 3, (1618). Bình 
phương chu kỳ chuyển động của 
hành tinh quanh Mặt Trời tỷ lệ với 
lập phương bán trục lớn của quỹ 
đạo elip. 

Ba định luật Kepler được biểu 
diễn dưới dạng toán học như sau: 

r=—— Œ.) 


_ l1+ecos0 


t 
Hình ; ẩ tạ— t= t = Lễ) 
thì `; = sp; 


p là thông số của elip, ọ là góc cận điểm, e là tâm sai elip. 


r2 9 _O (L2 
dt 
C là hằng số 
Ti tờ 
= đề) 
_DỆN -- 


h là hằng số, T là chu kỳ, a là bán trục lớn của elip. 


2. G. Galileo, ông tổ của khoa học thực nghiệm 


Thế kỷ thứ XVII là thế kỷ của 
sự khám phá, thực nghiệm và 
sáng tạo. Điều đó đã ảnh hưởng 
trực tiếp đến thiên văn, chính là 
việc sáng chế ra kính thiên văn 
đầu tiên. G. Galileo (1564 — 1649), 
nhà thiên văn người Italia đã chế 
tạo ra kính thiên văn để quan sát 
bầu trời. Ông đã khám phá ra 4 vệ 
tinh của Mộc tỉnh, phát hiện ra 


các pha tròn và khuyết của Kim 
tỉnh, quan sát được các dãy núi và Hình 1.8. G. Galileo 

các miệng núi lửa do va chạm trên (1546 — 1642) 

Mặt Trăng, quan sát các vết đen và 

tính toán chu kỳ quay của Mặt Trời. Ông cho rằng đải Ngân hà có vô 
số sao... và phát hiện nhiều hiện tượng thiên văn khác. Cuốn sách 


T7 


mang tên "Đối thoại về hai hệ thống thế giới" ủng hộ Hệ nhật tâm, 
phản đối các quan điểm sai trái của nhà thờ. Cuốn sách của ông bị 
nhà thờ ngăn cấm. Ông đã phải ra hầu toà, bị quản thúc tại gia cho 
đến khi ông qua đời. Galileo được xem là õng tổ của khoa học thực 
nghiệm. Từ thí nghiệm về chuyển động rơi tự do của ông, ông đã dẫn 
tới khái niệm quán tính. Ông cho rằng chuyển động của các vật trên 
Trái Đất và chuyển động của các thiên thể có bản chất giống nhau. 


3. lsaac Newton, nhà bác học thiên tài 


Isaac Newton sinh năm 1642 tại Anh, đúng năm mà Galileo qua 
đời và đã sớm trở thành nhà bác học lỗi lạc nhất thời kỳ đó. 

Năm 1687, cuốn sách của ông: Những nguyên lý toán học của 
triết học tự nhiên (Matematical Principles of Natural PhylÌosophy) ra 
đời, trong đó ông đã phát minh định luật vạn vật hấp dẫn: 

Các uật trong uũ trụ đều hấp dẫn nhau. Lực tương tác giữa hai 
uật tỷ lệ thuận uới tích khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch uới bình 
phương khoảng cách giữa chúng 

Ê= G— tr (1.4) 
trong đó, G = 6,668.10”!! NmŸ/kg? là hằng số hấp dẫn, m; và m; là 
khối lượng, r là khoảng cách giữa hai khối lượng đó. 

Newton đã chứng minh lực hướng 
tâm buộc các hành tỉnh chuyển động 
quanh Mặt Trời và lực buộc Mặt 
Trăng chuyển động quanh Trái Đất 
cũng có bản chất như trọng lực. 

Trong khi phát minh định luật 
vạn vật hấp dẫn, Newton đã chứng 
minh lực hướng tâm buộc các hành 
tinh chuyển động quanh Mặt Trời, 
Mặt Trăng chuyển động quanh Trái 
Đất cũng có bản chất là lực hấp dẫn. 

Từ định luật hấp dẫn, Newton 
đã suy ra được 3 định luật Kepler 


Hình I.9. Isaac Neuton và đã chính xác hoá định luật thứ 1 
(1642 - 1727) và định luật 3. 


13 


Về định luật 1 Kepler, bằng lý thuyết ta đã rút ra rằng quỹ đạo 
của các hành tỉnh không chỉ là một đường elip, mà là một đường cônic 
(elip, tròn, parabol, hypebol hay là đường thắng). 


Hình I.10. Các tiết diện Hình I.11. Các đường Conic (bên trái) 
Conic (bên phải) 1. khp; 2. Đường tròn; 3. Parabol, 


4. Hypebol; 5. Đường thẳng. 


Về định luật 3 Kepler, bằng lý thuyết ta đã rút ra được biểu thức 
toán học tổng quát hơn: 


3 
T”(m) + m,) = 4n = (1.5) 
G 
Ở đây m, là khối lượng Mặt Trời, m; là khối lượng hành tỉnh, T là 
chu kỳ chuyển động, a là bán trục lớn của quỹ đạo hành tỉnh, G là 
hằng số hấp dẫn. 
Như vậy, dưới tác dụng của lực hấp dẫn, các hành tinh chuyển 
động theo các định luật Kepler. Ngược lại, từ các định luật Kepler, ta 
cũng rút ra được biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn. 


14 


IV- XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH, ĐỘ LỚN VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA 
CÁC THIÊN THÊ TRONG HỆ MẶT TRỜI 


1. Xác định khoảng cách 


Khoảng cách từ Trái Đất đến 
các hành tỉnh trong Hệ Mặt Trời 
được thực hiện qua phép đo thị sai 
ngày của hành tinh. Thị sai ngày 
của thiên thể là góc nhìn bán kính 
Trái Đất từ thiên thể đó. 

Trên hình I12, R là bán kính 
Trái Đất, Aˆlà khoảng cách từ tâm 
Trái Đất đến hành tỉnh. S¿, S, là các 
vị trí của thiên thể trên quỹ đạo, S, 
là vì trí khi thiên thể nằm trên 
đường chân trời. OS;A là góc thị sai 
p của hành tỉnh. OS;A là góc thị sai 
chân trời p, của hành tỉnh. 


lí MN 
` 
` 
` 
` 
` 
` 


^ 


Ị : 


` 
` 


Hình 1.12. Thị sai ngày 


Ta có: 
R —SIPP _# _sinP, =sinp=sinp,sinZ2=p=p,sinZ (L6) 
^  sinZ A 


Biết thị sai chân trời p„ của một thiên thể, ta tính được khoảng 


cách từ thiên thể đến tâm Trái Đất A= NI . Như vậy, việc xác định 
0 

khoảng cách đến các thiên thể thực chất là xác định thị sai của 
chúng. Việc xác định thị sai chân trời dẫn đến việc xác định khoảng 
cách thiên đỉnh của thiên thể đó. 

Trên hình I.13, A; và 
A¿ là hai vị trí của người 
quan sát tương ứng với vĩ 
độ địa lý là ọ, và ọ, trên 
cùng một kinh tuyến. XĐ 
là xích đạo Trái Đất. Khi 
thiên thể § đi qua kinh 
tuyến trời thì các điểm 
. -.. s. nằm trong 
mặt phẳng thẳng đứng. Hình 1.13. Xác định thị sai chân trời 


15 


Xét tứ giác A;SA;O, ta có: 
pị † pạ + 180°— Z¡ + 180”— 2Z¿ † @;— 0ị = 3609 


Từ đo: P.i†P¿a= 2¡ † 2Z2T— 0;† Gì 
hay: Pìị = Posin2¡, pz= p,sIn22 
Do đó: PI†P¿ = p.(sin2¡+ sin22) 


Và ¿an HỤỔ (7) 
° sinZ, +sin22 

Việc xác định thị sai chân trời của một thiên thể được quy về xác 
định khoảng cách đỉnh của thiên thể đó. Phương pháp xác định thị 
sai chân trời qua phép đo khoảng cách đỉnh của thiên thể tại hai 
điểm cùng kinh tuyến và có vị độ địa lý khác nhau chỉ áp dụng cho 
các thiên thể gần. Ví dụ đối với Mặt Trăng, bằng phương pháp này, ta 
đo được thị sai của Mặt Trăng là p, = 5767” + 0706, tương ứng với 
khoảng cách Trái Đất - Mặt Trăng là: 

A = 3884 400km 

Đối với các thiên thể ở xa như Mặt Trời, phương pháp này không 
chính xác, vì thị sai của chúng quá bé. Vào thế ký XVII, người ta đã 
xác định gián tiếp thị sai Mặt Trời qua thị sai Hoả tỉnh khi hành tinh 
này giao hội với Trái Đất. 


Hình I.14. Xác định thị sơi của Mặt Trời 
Trên hình I.14, M là Mặt Trời, H là Hoả tinh, Ð là Trái Đất. Gọi 
thị sai chân trời của Mặt Trời là p„ của Hoả tỉnh là pụ, khoảng cách 
Trái Đất - Mặt Trời là D, khoảng cách Mặt Trời ~ Hoả tinh là d. Ta có: 
R=Dsinp,, R=(d—D)sin Pu› Dsinp, =(d—- D)sinpụ, 


z 


sin p„ =[S-1Ìsn lÑ. ưẽ 2 =1 JPụ. (1.8) 
` ⁄Z ` “ 


| Tỷ số 4/D được xác định theo định luật 3 Kepler, còn thị sai chân trời 
cua Hoa tình được xác định từ quan sát, theo phương pháp cùng kinh 


16 


tuyến. Do đó, thị sai chân trời của Mặt Trời là p, = 8”794, và khoảng cách 
Trái Đất — Mặt Trời: a = một đơn vị thiên văn = 149,6.10°km. 

Đối với những thiên thể có đĩa bề mặt nhìn thấy lớn như Mặt 
Trăng, Mặt Trời thì ta có thể đo bán kính góc p của nó. Biết được 
khoảng cách từ thiên thể đến Trái Đất, ta xác định được bán kính của 
thiên thể đó. 


Hình I.15. Xác định độ lớn thiên thể 
Trên hình L15, R là bán kính Trái Đất, r là bán kính của thiên 
thể, p là thị sai chân trời, p là bán kính góc của thiên thể đó. Ta có: 


_ To Tp... =SR, .9) 


ÂÁ=— - R 
sinp sinp sinp 


Đặt bán kính Trái Đất bằng đơn vị. biết bán kính góc p, ta xác 
định bán kính r của thiên thể. 

Đối với Mặt Trăng: pr =15'5, pr = 57' và rr = 0,27R = 3476km. 

Đối với Mặt Trời: pụ =16`5, pụ = 8”8 và rụ = 109R = 696000km. 

Ngày nay, chúng ta có khả năng đo khoảng cách đến các thiên thể 
bằng phương pháp vô tuyến định vị. Khoảng cách A từ thiên thể đến 
Trái Đất được tính theo công thức: A =S: trong đó c là vận tốc sóng 


điện từ. t là khoảng thời gian tính từ lúc phát xung sóng cho đến khi 
nhận được sóng phản hồi. 


2. Xác định khối lượng 


Ứng dụng định luật vạn vật hấp dẫn, ta có thể xác định được khối 
lượng của Trái Đất: m = 5,98.10”'kg, và do đó, khối lượng riêng trung 
bình của Trái Đất là: D = m/V = 5,5kg/dm°. 

Ký hiệu khối lượng Mặt Trời là M, của hành tỉnh là m, của vệ tỉnh 
là m, chu kỳ chuyển động của hành tinh quanh Mặt Trời là T, chu kỳ 


DA) H0( THẤT NGUYÊN] 


17 
¡rA!:42 ĐẦM Hâi LIÊT | 


2 ST Vât lý thiên zán -A 


chuyển động của vệ tinh quanh hành tinh là T;, bán trục lớn quỹ đạo 
hành tinh là a, của vệ tinh là a;. Theo định luật 3 Kepler, ta có: 


T(M+m) a`, M+m 3a Tj, 


1. ƯNNNEEERK-RRE.ks 4ý. nh 31 
TÌ(m+m,) aj m+m, aƒT 


3m8 

Vì m<< M, m<<m; nên ta có M ¬.et (1.10) 

mœa/T 

Vì chu kỳ và bán trục lớn là những đại lượng có thể xác định được 
từ quan sát nên ta có thể xác định được tỷ sổ khối lượng M/m. 

Vì Mặt Trăng có khối lượng đáng kể so với khối lượng Trái Đất, 
nên ta không thể bỏ qua m; so với m. Thực tế, cả hai vật thể này đều 
chuyển động quanh khối tâm chung G. 


Hình L.16. Hệ Trái Đất - Mặt Trăng 
Ta có: mx = m;(d - x) ‹ 
Bằng quan trắc, ta biết được ĐG = x = 4 635km; và ĐT = d = 384 400km 
Do đó: m = 81,5m;. 
Biết T = 365,25 ngày, 
T¡ =27,32 ngày, 
a = 149 600 000km, a; = 384 400km. Đưa các giá trị này vào công thức: 
Tˆ(M+m) _a' 
T(m +m,) ` a} 
ta được M = 330 000m = 330 000.6.10”“kg = 1,98.10°9kg. 
Biêt khối lượng Mặt Trời, ta có thể xác định dễ dàng khối lượng 
của các hành tỉnh trong Hệ Mặt Trời. 


V~ CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG NHIỄU LOẠN. BÀI TOÁN HAI VẬT THỂ 


1. Phương trình chuyển động của bài toán hai vật thể 


Xét chuyển động của vật thể (P, m) trong trường lực hấp dẫn của 
vật thê (A, M). Trong các trường hợp cụ thể, đó là chuyển động của 
Trái Đất hoặc các hành tỉnh khác quanh Mặt Trời, là chuyển động của 
Mặt Trăng quanh Trái Đất hay của các vệ tỉnh quanh hành tỉnh, là 


18 


chuyển động của vệ tinh nhân tạo quanh Trái Đất, chuyển động của 

tàu vũ trụ, trạm không gian giữa các hành tỉnh... trong Hệ Mặt Trời. 
Giả sử Ošnc là hệ toạ độ tuyệt đối, có gốc tại điểm O trong không 

gian. Ta xem (A, M) và (P, m) là những chất điểm. Trong hệ Ošng, P 


chịu một lực hấp dẫn là: G S— , và phương trình chuyển động của P 
# : 
trong hệ này là: 
d°?5 Mm d5 M- 
=-G——_—F ha —=-G-~F. (1.11) 
dt? và” CV tạ” vã 
.- ~-- Ề Mm _ : 
Trong hệ Ošng, A chịu tác dụng một lực: G———, và phương trình 
r 
chuyển động của A trong hệ này là: 
d”ä Mm d?ã m 
M——=-G——r hay —=-G—F 1.12 
dt? r ” qự r khôn 


Khảo sát chuyển động trong hệ tương đối có gốc tại A, với các trục 
Ax, Ay, Az song song với các trục của hệ Ošnc. Trong hệ này, ta có: 
ä đr s đ°ã z Mx+m # 
dt? dể r 
Gọi K = G(M + m) là thông số hấp dẫn của cặp chất điểm (A, M) 
và (P,m), thì chuyển động của chất điểm P đối với chất điểm A được 
xác định bởi phương trình: 


F=B- 


^ 
¬ 
-^ 
cò 
` 


Tu +K =0 : (1.14) 
TK x=0 (15.a) 
Tư+KSy=0 ([.15.b) 
TK z0 (.15.c) 
Ö đây: r=vx?+y°+z? (1.16) 


Hằng số hấp dẫn G = 6,68.10ˆ'' Nm?/kg?. 

Thông số hấp dẫn của Mặt Trời là K = GM, = 1325108km3/s?. 
Thông số hấp dẫn của Trái Đất là K = GM¿ = 398600km3/s?. 
Thông số hấp dẫn của Mặt Trăng là K = GM, = 4900km3⁄s?, 


19 


Hàn, =0 tương đương với 3 phương trình yị 
z 


phân hạng 2 dạng vô hướng hay tương đương hệ 6 phương trình vị 
phân hạng 1 dạng vô hướng: 


đc vá FC g0 (1.174) 
dt dt TỶ 

dy . dỷ m 

nh” ý” 

đz đz m 


_——=#, — +K-;z=0 (L.17.e) 
dt dt t6 


Nghiệm của hệ phương trình này sẽ chứa 6 hằng số tích phân. 
Nếu ta có 6 hằng số tích phân độc lập tuyến tính với nhau thì bài 
toán giải được ở dạng toàn phương. Trong cơ học thiên thể, bài toán 
này đã được giải bằng nhiều phương pháp khác nhau, và nghiệm của 
nó chứa 6 hằng số độc lập tuyến tính. Nghiệm đó đều được biểu diễn 
qua 3 định luật Kepler. 6 hằng số đó cho phép ta xác định vị trí của 
vật thể P ở thời điểm bất kỳ trên quỹ đạo. Quỹ đạo của các hành tỉnh, 
các vệ tỉnh trong Hệ Mặt Trời là những đường elip. 


2. Giải hệ phương trình chuyển động 

g) Tích phân diện tích. Định luật II Kepler 

Chuyển động của P đối với A luôn xảy ra trong mặt phẳng đi qua A. 
Giả sử bán kính vectơ r và vận tốc v của P là những hàm của thời 
gian, và tại t, thì =#,,ý = ý,. Nhân hữu hướng 2 vế của phương trình 
chuyển động với F, ta được: 


A":: Ti hĂ< 
TƯY ng ĐÀ gIẾP ÂP (I.18) 
Vì rằng #Af=0 nên 
dị. dr| di di _ d? 
cm | lãi G — |=—- —— 
tị ^at |” at ^av ”*^qợ lu 
dị. W: 
Do đó: — =0 R4 s 
HH Tag Tgl£ ^ 9]=0 
Tích phân ta được 
#AVW=Ö. (20) 


C gọi là hằng số vectơ diện tích. Tại t = t„ thì lý ÁN, = Ko 


20 


= 


Nhân vô hướng phương trình fA V=C với r 
Ta có: C=0 (21 
Xét trong hệ Axyz thì: 


9 j 
f#AŸ=lx y z|=C¿ji+C;j]+C¿k (22) 
X Vy 2Q 
Vỏ - zÿ = C\ 
Do đó: z - xổ = C, q.23) 
Xỷ - yk =Ö; 


Phương trình mặt phẳng chuyển động C.f =0 trong hệ Axyz là: 
C,x+ C;y +CC;z=0 q24) 
Trong mặt phẳng Axy thì C=C.k, và z=0,¿=0 
Khi đó xỷ -yk= (I.25) 
Trong toạ độ cực Axy, thì x =rcosÔ, y= rsin9 và ta có: 
rÖ =C (1.26) 
Tại t và t + At chất điểm dịch chuyển từ P đến P' và bán kính 
vectơ vẽ nên diện tích AS. Ta có AS =.rô, Khi At —> 0 thì 


c_ đa Eộ Bo gọi là vận tốc diện tích của P đối với A. 
dt 2 dt dt 
z > n dS 1 2 d8 `« _ ` ~“ +, 
Tích phân phương trình lấp = 5 r đt theo thơi gian từ t„ đến tị, ta có: 
lì 
se ng -t.) q37) 


Đây chính là định luật 2 Kepler. 
Trong những khoảng thời gian bất 
kỳ như nhau, bán kính vectơ vẽ nên 
những diện tích bằng nhau. 

Giả sử v có hai thành phần: 
thành phần tiếp tuyến V, hướng 
theo AP, thành phần pháp tuyến vụ 
vuông góc với AP. o là góc giữa bán 


kính vectơ r và vận tốc v, khi đó: 


%,<#.%\ =£'sợ6iil tì Hình II.17 


21 


Do đó: r? =C trở thành 
rvsin @ = Ổ = const (28) 
b) Tích phân năng lượng 


z z (sài »%'TĨÌ - - đấy va: vi Ý 
Nhân vô hướng phương trình chuyển động Em + vả =0 với 2ï, 


ta cố: 
- : đájá... đè 
2ff =— „FT hay ¬rŒ) h ETẺ ) 
nhưng t=9 , ??=0<v2, F =r 
M2. RỂ... R.,/Ế „„®@Ä 
ì thể đun Phá 0) 9y heÐf§£ tí 
TRE dt § r” dt 6s) r _r dt c 
hay v?~ _e h (29) 
T 
h gọi là hằng số năng lượng. Từ đó ta có 
2 
TEỂI AE) H6 (.30) 
2 r P2 


là định luật bảo toàn năng lượng. Năng lượng toàn phần là một 
đại lượng không đổi, bằng tổng động năng và thế năng. 


c) Tích phân Laplace 

& s R.. ... n.... lv " K ¬... = 
Nhân r=~-+f với C=FAr, ta cóCAf#=--z(ŒAT)AF 

s.% r 
` N x “. Ä = E2 K = ~ - .A L0. ^“ 3+ ` 
vì aAb=-(bAã) nên CAF=-TrŒAFT)AT. Biến đổi vẽ phải nhd 
r 
công thức ä A(b A€) = b.(ã.€) - é(ã.b) ta nhận được: 


CAr= S[z@® = t.Œ.#) | 


nhưng F£=r7, từ đó f=r?, vì thế 
-* .* “6c. .ẽ rẽ Tr —F.Ÿ q TT 
KIAE  ÊT #-#ứ#)|=-K P Nha Tin, 
đd„x - ä 
hay là —(CAr)+kK—()=0 
dt ) tứ 
tích phân, ta có: 
CAŠX+EKŠ=-Ÿ (31) 
» 


22 


L là một hằng số vectơ nào đó. 
Phương trình này gọi là tích phân Laplace, L gọi là hằng số 
Laplace, L gọi là vectơ Laplace. 

Vectơ điện tích vuông góc với vectơ Laplace, nghĩa là 
C.b=0 (32) 

Thật vậy, nhân vô hướng 2 vế của tích phân Laplace với C thì: 
C.(C AT) + (6?) =-.L 

Vì ãäA(ãAb)=bA(ãAb)=0 và =0 nên C.=0 hay 
C,L¡ + C,L¿ +C;L¿ =0 q.33) 

Như vậy vectơ diện tích vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo của P, 


tức là vuống góc với vectơ Laplace nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. 
Giữa các hằng sổ tích phân có sự phụ thuộc lẫn nhau: 


Ta có: 

KEN + T r(€^9)+(Ê^ 9ƒ Tự -_*ơ +C?.v? =K?+hŒ? 

Vậy “=K?+h.ÉC q.34) 
d) Phương trình quỹ đạo của cệ tỉnh. Định luật 1 Kepler 

Ta có: FA9=Ẽ, ÖA + KẾ =~D 


Khảo sát khi C=0, khi đó f= _. Đây là phương trình quỹ đạo 


thẳng. 
Khi Cz0, Nhân vô hướng r với tích phân Laplace, ta có: 
S(ÖA#)¿KÉ”) ‹P? (1.35) 
T 


- 2 - 
hay C(ở^f)+K=-Lr.cos9. 6 là góc giữa f và L. Sử dụng 
T 


tích phân diện tích, thì: r(K +L.cos9)=C?. Như vậy, khi Cz0 và 
K~Lcos8 z0 thì: 


. 
C K p 
S= ` =-====e= (1.36) 
Kx+Lcos9 1+ sccos6 1+ecos0 


23 


Â\ tà c L 

Ở đây: pm, co (37) 

Đây là phương trình quỹ đạo, biểu diễn định luật Kepler. 

Chuyển động của vệ tỉnh đối với vật thể trung tâm xảy ra theo 
một tiết diện cônic (elip, parabol, tròn, hybebol hay đường thẳng) mà 
nhận tâm hấp dẫn làm một tiêu điểm, trong đó p là thông số quỹ đạo, 
e là tâm sa1 quỹ đạo. 


Trong chuyển động elip, giá trị r tại cận điểm quỹ đạo là: 
r,Ỏ,==t— (0=0) 
l+e 
Giá trị r tại viễn điểm quỹ đạo là: 


) (1.38) 


T. = 


Bán trục lớn quỹ đạo là: 
a=SŒ, +) (1.39) 


9 là góc cận điểm thực. 
Hình dạng, độ lớn của quỹ đạo hoàn toàn xác định nếu biết p, e 
gu ›6y EseFo 
Vì rằng, từ hình elip, ta có: 
bŸ 
b+c?=a?,b=av1-e?,p=—, p=a(1-e?) (140) 
a 


e) Định luật 3 Kepler 


Từ tích phân diện tích, chu kỳ T ứng với thời gian bay một vòng, 
khi đó bán kính vectơ quét được diện tích toàn bộ elip. Ta có: 


xáÄ- lợm T= 2rab = 2rab 
2 C jJK/p 
2rab 2n : a K (1.41) 
= ——=, T =—=ễ=äA- › ——— = ——— 
| bể K Tê 4r2 
: set †=-l 
a 
Đây là định luật 3 Kepler 
2m #K 
n= T = ng: (1.42) 
82s 


gọ! là vận tốc góc của chuyển động elip. 


24 


Trường hợp vật thể P(m) chuyển động quanh vật thể A(M), khi đó: 
K 
An 
Xét hai hành tỉnh có khối lượng m, và mạ cùng chuyển động 
L quanh Mặt Trời có khối lượng M, ta có: 
Đôi với hành tỉnh thứ nhất: 

a _ K(Mx+m,) 


(1.43) 


3 
K = G(M+m) và = = 


TẾ Tn (.44.a) 
Đối với hành tỉnh thứ hai: 
a; _ K(M+m,) (.44.b) 
T 4r” 
Như vậy, định luật thứ 3 Kepler tổng quát là: 
a¡ _ T(M+m,) (1.45) 


a T?(M+m,) 

Nếu bỏ qua khối lượng m; và m; so với khối lượng M, ta lại nhận 

được biểu thức của định luật 3 Kepler rút ra từ quan sát. Như vậy, từ 

định luật vạn vật hấp dẫn, ta rút ra được định luật Kepler một cách 
tổng quát hơn. 


3. Các yếu tố quỹ đạo 

Giải hệ phương trình chuyển động. ta được 7 hằng số tích phân: 3 
hằng số diện tích C,, C,, C;, hằng số năng lượng h và 3 hằng số 
Laplace L¡, L¿, Lạ. 7 hằng số này liên hệ với nhau bởi 2 phương trình: 

C.U=0 và L= K?+h.C? (46) 

Chúng ta có thể biểu diễn 2 hằng số bất kỳ nào đó qua 7 hằng số: 
C,. C¿, C;. h, L¿, Lạ Lạ. Như vậy, khi giải hệ phương trình chuyển 
động. ta chỉ có 5 hằng số tích phân độc lập tuyến tính. 

Khi giải hệ phương trình chuyển động, tức là ta tìm nghiệm của hệ: 


dx dx m 

— =kx, ——+K——x=OÔ0, 417, 
= b4 Eiệu Pu (I.47.a) 
dy . dÿ m 

—ớ ` — K—= =0, . . 
Ác” dc. v VỀ 
đdz dz m 

—=7, — KÕ— =0 ` ` 
dt ác?” hệt lên 


25 


Nghiệm phải tìm là: x,k,y,ÿ,z,Z. Do chỉ có ð hằng số tích phân 
độc lập tuyến tính nên ta có thể biểu diễn một trong 6 đại lượng 
x,*,y,ÿ,z¿ qua 5 đại lượng còn lại. Ví dụ ta chọn đại lượng đó là x, 
thì ta được: 


+=f,œ;C|h|L), (484) 
y=f,@;C|h|L), ÿ =f,(x;C|h|L), (481) 
z = f,(x;C|h|L), 3 = £ (x;C|h|L), (1.48.\) 


Giải phương trình đầu tiên trong ð phương trình trên, ta có: 


dx 
ar= @œC|h|L) ¬> Í t+g, (1.49) 


dx 
f.(x,C|lh|L) - 
ở đây g là một hằng số mới. 
Nghiệm của phương trình trên được biểu diễn dưới dạng: 
*=<(0,(Ô,,0,;0,B/Dy¡b¿bv¿6¡£)- (L50) 
Đặt giá trị của x vào ð đại lượng trên đây, cuối cùng ta có nghiệm 
tưởng minh: 


xeo (Cø„©Ö;;G,,h,L¡,L;,b„,g;E) (I.ð1.a) 
Xe, Ca¿hH,DiasuEovb 2) (L51.b) 
ÿ mử,(0:6„;0vh j1 DLuybzcp:Ð) (I.B1.€) 
ÿ=%,(C,,C;,C,;h¿L¡;L;;L¿;ø;Ð) (IL.B1.d) 
Làn (0010907090010. 10 000 000001271), (I.51.g) 
š =œ¿(C,,C,,C;,h,L¡,L„,Lạ,g,Ê) (I.51.e) 
Để xác định hằng số tích phân g, ta đặt: 
dx 


®(x,C|h|L) = lrœGiRII) = 


t+P (I.52) 
Từ đó ta tìm được: 

g = -tạ + ®(x,C|h|L). (1.53) 

Ỷ Hằng số tích phân thứ 6 của hệ phương trình chuyển động g được 

biêu diễn qua t„„ Nếu ta chọn khoảng thời gian đi qua cận điểm là t„ = t 

thì ta có 6 hằng số độc lập tuyến tính. Như vậy, bài toán 2 vật thể đã 
giải được toàn phương. 


Trong chuyển động elíp, 6 hằng số tích phân thường được lựa 
chọn là 6 yếu tố quỹ đạo. Đó là: 


26 


- Thông số quỹ đạo p hay bán trục lớn a. p = a(1 —- e”), cho xác 
định độ lớn quỹ đạo. 


Mặt phẳng quỹ đạo Q 


Hình I.18. Các yếu tố quỹ đạo 

— Góc nghiêng ¡ giữa mặt phẳng quỹ đạo và mặt phẳng cơ bản cho 
xác định sự định hướng quỹ đạo trong không gian: 0<1<90”. 

— Tâm sai quỹ đạo e, cho xác định hình dạng quỹ đạo. 

— Kinh độ nút lên O cho xác định vị trí của mặt phẳng quỹ đạo, 
là góc quay trục Oš đến đường nút. thành trục Oš” trong hệ tuyệt đối 
0<O<360”. 

- Kinh độ cận điểm œ cho xác định vị trí của vật chuyển động 
trên quỹ đạo, là góc quay trục Oš” thành trục Ax (A cho trùng với O) 
trong hệ toạ độ quỹ đạo: 0<œ< 360”. 

~ Thời điểm t đi qua cận điểm cho xác định vật chuyển động trên 
quỹ đạo ở một thời điểm bất kỳ. 

Như vậy, ta đã chuyển từ toạ độ tuyệt đối sang hệ toạ độ tương 
đối (hệ quỹ đạo). Mặt phẳng cơ bản ở đây được lựa chọn tùy thuộc vào 
bài toán ta giải. Nếu xét chuyển động của hành tinh quanh Mặt Trời 
thì mật phẳng cơ bản được chọn là mặt phẳng Hoàng đạo. Quỹ đạo 
hành tỉnh cắt mặt phẳng Hoàng đạo tại 2 điểm, nút lên và nút xuống. 
Nếu xét chuyển động của Mặt Trăng hay vệ tinh nhân tạo Trái Đất 
thì mặt phẳng cơ bản ở đây là mật phẳng xích đạo Trái Đất... 


27 


4. Chuyển động không nhiễu loạn 


Bài toán hai vật thể là bài v| 
toán cơ bản của cơ học thiên thể. —..—m~._ 


Khi một chất điểm chuyển động z 
và chỉ chịu tác dụng hấp dẫn của / 
một vật thể khác, thì chuyển 
động đó gọi là chuyển động 
không nhiễu loạn. Trên thực tế, : 
nếu hai vật thể có hình dạng và % 
cấu trúc cầu hoặc kích thước của đục 
chúng nhỏ so với khoảng cách 

giữa chúng thì khi đó chúng được Hình I.19. Chuyển động elip 
xem là những chất điểm. 


< 
KkG 
m?]- 
* 
= 
¬  “ 
,. 
“” 
“ự 
.. 
< 
O 


va 


Shox lan sixsin Trước 
` 


Trong chuyển động không nhiễu loạn, quỹ đạo của chúng tuân 
theo các định luật Kepler và các yếu tố quỹ đạo là những hằng số. 
Trong chuyển động elip, quỹ đạo elip của P (hình I.19) được cho 
bởi các phương trình: 
x=acosE ...v 
`? 


e'bsirF  aàny q54) 


b?+c?=a?,b=av1-e? 


bể 
p=—=a(-e”) 
a 


: Vị trí của vật chuyển động P hoàn toàn được xác định tại một thời 
điểm t bất kỳ nếu ta biết được E. E gọi là góc cận điểm tâm sai. Khi E =0 
thì P có toạ độ là (a, 0), tức là P nằm tại cận điểm C của quỹ đạo, khi 
đó r, = a(1 - e), và khi P nằm tại viễn điểm V thì r„ = a(1 + e). 

| Tâm hấp dân A có toạ độ là (c, 0), thì toạ độ của P là (acosE, 
bsinE) và ta có thê biêu diễn độ dài của bán kính vectơ AP của P qua 
E là: 

= AP” = (acosl - e)? + (bsinE)? 
Sử dụng đắng thức c = ea; b? = a?(1 — e?) ta được: r = a(1 — ecosE). 
Về phải luôn luôn dương vì trong chuyển động elip, thì: 
a>0; 0<e<1l; cosE#<1 
: Giả sử tại t„ P ở cận điểm C, tại thời điểm t ở vị trí P, có góc cận 
iểm tâm sai là E và được xác định bởi công thức r =a(1 — ecosE). Vi 


28 


: `. ¬ dr  dr dọ p : 
h yÊ :—=——.Như =———— và 
phân 2 về đăng thức này, ta được dị Guất ng r Trên Sêng 
„ dọ mm. .._.. &- sấy Ế. .... De, Xà 
r TP CN TƯ NN Tung độ của P là: rsino = bsinE, nên: 
p 
$ 18 b C 
segiBCP- Su suoesagbiðBIDP —Suguec Chu S0 
dt p dt p p d aäp a EP b 
thay r = a(1 - ecosE) vào biểu thức trên, ta có: 
dE €C d : : C 
1— E)—=——-Œ- E)=n, ở đây n=—-. 
(1-ecos =n đã đt esinnE)=n Y — 
Do đó, ta có: (1—ecos E)dE = ndt, d(E —-esin E) = ndt 
Tích phân 2 vế ta được: 
E-esinE =n(t-tạ)=nt (1.55) 
Đại lượng M=n(t- tạ) (I.56) 


gọi là góc cận điểm trung bình. 

Phương trình này gọi là phương trình Kepler đối với chuyển động 
elip. Phương trình này được giải bằng phương pháp gần đúng liên tiếp, 
có khi còn gọi là phương pháp lặp hay phương pháp điểm cố định. 

Như vậy. từ các công thức trong chuyển động elip: 


3 
r=——P_—;r=a(1—ecosE): p= a(1 — e?) ta có f<eeD=. 
l1+ecoso l+ecoso 


Ta tính được: 


TC nằm. on còn ro c2 cha, 
l-ecskE ' 1-ecosE 1-ecosE 
và tan?®~1-cos_Œ+e)-cosb)_ 1re, na E (L57) 


2 l+cosọ (1-e)(1+cosF) 1-e SN 

Giải phương trình Kepler, ta có giá trị của BE. Từ phương trình 
trên. ta xác định được @ và từ phương trình quỹ đạo, tính được r, 
nghĩa là xác định được vị trí của thiên thể trên quỹ đạo ở một thời 
điểm bất kỳ. 

Trong cơ học thiên thể, bài toán xác định toạ độ nhìn thấy thông 
qua các yếu tố quỹ đạo gọi là bài toán thuận. Bài toận xác định quỹ 
đạo cụ thể dựa trên các tọa độ quan sát để xác định các yếu tố quỹ 
đạo, gọi là bài toán ngược. 


29 


5. Quỹ đạo của các thành viên trong hệ Mặt Trời _. 


Định luật 1 Kepler mố tả quỹ đạo chuyển động trong bài toán hai 
vật thể, quỹ đạo đó có thể là đường tròn, elip, parabol hay hypebol. 

Các hành tinh trong hệ Mặt Trời chuyển động theo quỹ đạo elip 
có tâm sai rất bé, nhận Mặt Trời làm tiêu điểm. 

Mặt Trăng chuyển động quanh khối tâm chung hệ Trái Đất —- Mặt 
Trăng theo quỹ đạo elip với tâm sai e = 0,055 và khối tâm chung đó lại 
chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo elip với tâm sai e = 0,017. 

Hoả tỉnh có 2 vệ tỉnh: Phobos có quỹ đạo elip với tâm sai e = 0,015 
và Deimos có quỹ đạo elip, gần như tròn. 

Các vệ tỉnh của hành tinh khác: Mộc tình: (63); Thổ tính: (34); 
Thiên tinh: (15); Hải tỉnh: (8) có quỹ đạo elip, gần như tròn. 

Hầu hết các sao chổi có quỹ đạo quanh Mặt Trời là những elip rất 
dẹt. Trong một số trường hợp, do nhiễu loạn hành tỉnh nên quỹ đạo 
của một số sao chổi là hypebol, sau khi đi qua gần Mặt Trời chúng 
thoát ra khỏi hệ Mặt Trời. 


6. Vận tốc trên các quỹ đạo 


Các vật thể nhân tạo được phóng lên từ bề mặt Trái Đất và 
chuyển động xung quanh Trái Đất hoặc thoát ra khỏi trường hấp dẫn 
của Trái Đất và bay vào hệ Mặt Trời. Khi tách ra khỏi tên lửa đẩy, 
các vật thể nhân tạo đã thu được một vận tốc xác định theo phương 
nằm ngang, tại điểm vào quỹ đạo. Các vật thể nhân tạo chuyển động 
quanh Trái Đất được gọi là vệ tinh nhân tạo. Vệ tỉnh nhân tạo đầu 
tiên của Nga được phóng vào quỹ đạo Trái Đất ngày 4 tháng 10 năm 
1957 đã mở đầu cho kỷ nguyên vũ trụ. Tàu thám hiểm Voyager 2 của 
Mỹ được phóng năm 1977 để khám phá Hệ Mặt Trời, tới Mộc tình 
1979, tới Thổ tinh 1981, tới Thiên tinh 1986 và tới Hải tỉnh 1989. Đây 
là một trong những thành tựu vĩ đại của ngành khoa học vũ trụ. 

Vận tốc trên quỹ đạo tròn của vệ tỉnh nhân tạo được tính theo 
công thức: 


t=4Í——— (58) 


Nếu ta lấy r là bán kính xích đạo Trái Đất R = 6,38.10°m 
M = 5,98.10”'kg là khối lượng Trái Đất, G = 6,67.10°'!'Nm”/kg” là Tông 
số hấp dẫn, thì ta được 


V,= 7,91kmws. (59) 


Đây là vận tốc vũ trụ cấp 1. Nếu truyền cho vệ tỉnh một vận tốc 
bằng vận tốc vũ trụ cấp 1 thì nó sẽ chuyển động theo quỹ đạo tròn 
quanh Trái Đất. Ở độ cao h kể từ bề mặt Trái Đất, vận tốc quỹ đạo là: 


LGM 
YÝ,= : I.60 
: R+h ( ) 


Đại lượng R + h gọi là khoảng cách địa tâm. 

Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất ở khoảng cách địa tâm 
384.000km với vận tốc quỹ đạo 1,02km/s. 

Trạm Vũ trụ Hoà Bình của Nga ở độ cao 620km tương ứng với 
vận tốc quỹ đạo 7,54km/s và chu kỳ chuyển động 97 ph. Tàu Vũ trụ 
Con thoi của Mỹ và một số vệ tỉnh liên lạc có khoảng cách địa tâm 
khoảng 500km tương ứng với vận tốc cỡ 7,61km/s và chu kỳ chuyển 
động cỡ 94 ph. Các vệ tỉnh địa tĩnh có chu kỳ chuyển động là một 
ngày sẽ trở nên cố định tại một điểm cố định trên bầu trời, ở độ cao 
khoảng 36000km. Ngày nay vệ tỉnh địa tĩnh được ứng dụng rộng rãi 
trong lĩnh vực dự báo khí tượng, thông tin liên lạc và khảo sát mặt 
đất từ vũ trụ. 

Các thiên thể (các hành tinh, các vệ tỉnh, các sao...) đều có trường 
hấp dẫn riêng và được đặc trưng bởi cầu hấp dẫn của chúng. Bán 
kính cầu hấp dẫn của Trái Đất trong hệ Trái Đất - Mặt Trời là 
930000km. Bán kính cầu hấp dẫn của Mặt Trăng trong hệ Trái Đất — 
Mặt Trăng là 66000km. Khi một tàu vũ trụ đi vào cầu hấp dẫn của 
Mặt Trăng, lực chiếm ưu thế lên chuyển động của tàu là lực hấp dẫn 
của Mặt Trăng, còn lực hấp dẫn của Trái Đất và các hành tỉnh khác 
có thể bỏ qua. 


Các vệ tinh nhân tạo, tầu vũ trụ khi thu được vận tốc đủ lớn sẽ 
thoát ra khỏi trường hấp dẫn của Trái Đất, chuyển động theo quỹ đạo 
parabol. Vận tốc trên quỹ đạo parabol được tính theo công thức: 


2GM 
V= \ 
ti cc (61) 


Trên bề mặt Trái Đất, h = 0, ta có: 
TS = \2V, =11,19km/s. (1.62) 


V.= 


2 


Đây là vận tốc vũ trụ cấp 2, gọi là vận tốc thoát, tức là vận tốc tối 
thiểu mà vệ tinh nhân tạo, tàu vũ trụ cần có để thoát ra khỏi trường 
hấp dẫn của Trái Đất. 


ỏ1 


— Khi tàu vũ trụ nhận được vận tốc vũ trụ cấp 3 (V; = 16,6kmis) 
thì nó sẽ tách ra khỏi Hệ Mặt Trời và chuyển động theo quỹ đạo 
hypebol đi vào không gian giữa các vì sao. 


VI- BÀI TOÁN N VẬT THỂ. CHUYỂN ĐỘNG NHIÊU LOẠN 


1. Bài toán n vật thể 


Dưới sự hấp dẫn của Mặt Trời, các hành tỉnh chuyển động theo 
quỹ đạo Kepler, gọi là chuyển động không nhiễu loạn. Trong thực tế, 
ngoài tác dụng của Mặt Trời, hành tinh còn chịu tác dụng của các 
hành tỉnh và vệ tỉnh khác, làm cho quỹ đạo của nó sai lệch với quỹ 
đạo Kepler. Chuyển động đó gọi là chuyển động nhiễu loạn. 

Ta xét ảnh hưởng của nhiễu loạn lên chuyển động của hành tỉnh. 

Gọi khối lượng của Mặt Trời là mạ, của các hành tỉnh là m;¡, mạ,... 
m,. Lực hấp dẫn giữa hai vật thể ¡ và j là: 


m,m, 
R,=G = ; (1.63) 
1) 
Thành phần lực hấp dẫn trên trục Ox là: 
5 n X.-X., 
X.=0 9m (1.64 
j=0 LÍ 
Đối với Mặt Trời, thì: 
: B X.,-Xo 
X;=GỀm —— (1.65) 
}=l Ty 
Nếu xét trong hệ tương đối, gốc toạ độ ở Mặt Trời, thì: 
" " w —X; ` Xi; — %; i =— ñ 
xí = Xi - Xã =Gm,~¡! + GỀ”m, —ET—* —(Gm, c-+GỀ`m Š-) (1.66) 
0¡ }=1 LÝ o1 „1 Tạ 
" X, C X;ˆ^x x, 
xị=-Gữm, +m,)<2=+ G2 mụỆ : 3 ch 
Ta có: LAN. Ễ) SĨ (1.67) 
—_ Xi ` Xị —%ị X; 
= Bạc +GÒ mị( ——- 
oj = 1) 9) 


Ta cũng có 2 thành phần y và z tương tự. Gia tốc tác dụng lên hành 


1 ầ ° T À œ1 “. 5 SA Ọ _ 
tính gồm có: “H là gia tốc Mặt Trời tác dụng lên vật thể thứ 1, số hạng 


0ï 


32 


sau là gia tốc nhiễu loạn, do tác dụng của các hành tỉnh còn lại lên hành 
tỉnh thứ ¡ và gia tốc của các hành tinh còn lại tác dụng lên Mặt Trời. 


2. Chuyển động nhiễu loạn 


Khi một thiên thể chuyển động, ngoài lực hấp dẫn của vật thể 
trung tâm, nó còn chịu tác dụng hấp dẫn của các vật thể khác hoặc 
còn chịu tác dụng của các loại lực khác, làm cho quỹ đạo của nó sai 
lệch với quỹ đạo Kepler. Chuyển động như vậy gọi là chuyển động 
nhiễu loạn. Khi đó các yếu tố quỹ đạo không phải là một hằng số, mà 
là một hàm của thời gian. 

Đối với các vật thể tự nhiên như các hành tỉnh, các vệ tỉnh, chúng 
ta có thể quan sát chuyển động của chúng nhưng chuyển động của 
chúng không chịu một sự tác động nào từ phía con người. 

Đối với các vật thể nhân tạo như vệ tinh nhân tạo, tàu vũ trụ, 
trạm không gian giữa các hành tinh thì chuyển động của chúng chịu 
tác động hấp dẫn của các hành tinh, vệ tỉnh tự nhiên và chịu tác động 
của lực do con người tạo ra. 

Nhiều vật thể nhân tạo chuyển động quanh Trái Đất với độ cao 
không lớn lắm nên chịu sự hấp dẫn của Trái Đất là chủ yếu. Khi đó, 
Trái Đất không thể xem như là một chất điểm (có dạng hình cầu) mà 
phải tính đến sự không hình cầu của Trái Đất. 

Thế năng hấp dẫn của Trái Đất được Uỷ ban N° 7 Hội Thiên văn 
Quốc tế thừa nhận là công thức chuẩn, có dạng: 

U-SM 1~37,CƑE,6ing)+Ð"5'C°ƑE"ino|Cu, coskA.+ B. „ snl2 | (1.68) 
r2 


\ m2ka 


Ở đây G là hằng số hấp dẫn, M và r, là khối lượng và bán kính xích 
đạo Trái Đất, dJ„, C„¿, S„„ là những hệ số không thứ nguyên, phụ thuộc vào 
hình dạng và sự phân bố vật chất bên trong Trái Đất, P, và P„® là đa thức 
Lagrange và hàm phù hợp Lagrange; r, ọ,À là bán kính vectơ, độ vĩ, độ 
kinh của một điểm trong trường lực hấp dẫn của Trái Đất. 

Ta có thể viết biểu thức thế năng hấp dẫn của Trái Đất dưới dạng: 

GM 
ỦŨ= _ + U, (I.69) 

Trong đó U; là đại lượng đặc trưng cho sự không hình cầu của 

Trái Đất. Phương trình chuyển động bây giờ được viết lại là: 
đ ôU_GM_ ôU,_ _GM 


2Q, 49M DUÊNG, Tu-n- 2 luà., KHHỢ) 


3 _GT Vât lý thiên ván - A 33 


Số hạng thứ nhất bên phải phương trình trên là gia tốc hấp dẫn 
của vệ tỉnh dưới tác dụng của lực hấp dẫn hình cầu, số hạng thứ 2 là 
gia tốc nhiễu loạn, gây nên bởi sự không hình cầu của Trái Đất. 

Nhiễu loạn đổi với các vật thể nhân tạo chủ yếu là do sự không 
hình cầu của Trái Đất, ngoài ra còn tính đến các nhiễu loạn khác như 
hấp dẫn của Mặt Trời, Mặt Trăng, các hành tỉnh và vệ tình khác, sức 
cản của khí quyển, áp suất ánh sáng... 


VII- CƠ HỌC THIÊN THỂ VÀ KỶ NGUYÊN KHÁM PHÁ VŨ TRỤ 


1. Cơ học thiên thể, một lĩnh vực của thiên văn lý thuyết 


Cơ học thiên thể chuyên nghiên cứu chuyển động, hình dạng, độ 
lớn, tính bền vững của các thiên thể và hệ các thiên thể. Đó là một 
ngành khoa học ra đời rất sớm, nhưng ngày nay, nó cũng được làm trẻ 
lại nhờ các phương tiện của khoa học, cống nghệ tiên tiến. 

Ngay từ thời cổ đại, năm 1800 trước CƠN, người Babylone đã làm 
lịch dựa trên sự đi chuyển của Mặt Trời và những tuần Trăng. Năm 
200 trước CN: Eratosthene de Cyrene đã tính được chu vi Trái Đất 
với độ chính xác không ngờ. Việc phát minh ra các định luật Kepler, 
định luật vạn vật hấp dẫn... đã đặt nền móng cho cơ học thiên thể 
phát triển. Việc phát hiện ra Hải tinh bằng cách giải bài toán nhiều 
vật đã chứng tỏ sự đúng đắn của các định luật đó và sự kỳ diệu của cơ 
học thiên thể. 

Mục đích cuôi cùng của cơ học thiên thể là biểu diễn toạ độ của 
các thiên thể như những hàm của thời gian nhằm mô tả chuyển động 
và xác định vị trí của chúng ở một thời điểm bất kỳ. Ngành cơ học 
thiên thể của thế kỷ XIX và XX đã có những đóng góp to lớn trong 
vấn đề này. Những công trình đầu tiên phải kể đến lý thuyết giải tích 
về chuyển động của Mặt Trăng của Hill G.W và Brauwer D, lý thuyết 
chuyển động các hành tinh lớn của Newcomb S. và Hill G. W. Chúng 
ta không phủ nhận những công trình đồ sộ đó của các nhà cơ học 
thiên thê trong quá khứ, nhưng lý thuyết đó đã không đáp ứng được 
những yêu cầu của quan sát hiện tại. 

Độ chính xác của lý thuyết xác định độ chính xác của việc quan 
sát. Hơn trăm năm lại nay, độ chính xác trong quan sát bằng phương 
pháp thông thường tăng lên khoảng chục lần, việc ứng dụng kỹ thuật 
laze, độ chính xác của quan sát thiên văn tăng lên khoảng ngàn lần. 


= 3_GT Vât lý thiên văn - R 


Điều đó đòi hỏi cơ học thiên thể phải xây dựng những lý thuyết mới, 
chính xác hơn, nhằm mô tả chuyển động của các thiên thể trong một 
khoảng thời gian dài. Nhưng độ chính xác của các phương pháp giải 
tích trong cơ học thiên thể tăng lên một bậc độ lớn dẫn đến tăng khối 
lượng tính toán lên 4 —- 5 lần. Nếu trong lý thuyết cổ điển mô tả 
chuyển động của Mặt Trăng và các hành tỉnh của Delaunay C. chứa 
những công thức có đến 10000 số hạng (phải tính toán mất 20 năm) 
thì trong lý thuyết hiện đại có những chuỗi số chứa tới hàng trăm 
ngàn số hạng. Điều đó, không thể tính toán bằng tay trên giấy. Việc 
đưa các phép toán giải tích thực hiện biến đổi các công thức toán học 
đã được hỗ trợ bởi máy tính điện tử. Ngày nay, nhiều trung tâm khoa 
học nghiên cứu về cơ học thiên thể ở Mỹ, Anh, Pháp, Nga... với việc 
áp dụng máy tính đã thực hiện các phương pháp giải tích đáp ứng 
được các yêu cầu của quan sát hiện tại, đặc biệt trong lĩnh vực thám 
hiểm không gian vũ trụ. Công trình đồ sộ nhất trong cơ học thiên thể 
là bảng các hệ số Hansen của khai triển các hàm toạ độ trong chuyển 
động elip. Sau hơn 100 năm tính toán, W, Kanla, A. Cayley, J.R. 
Cherniack đã thu được bảng hệ số Hasen đến luỹ thừa chín của tâm 
sai quỹ đạo. Năm 1961, 1962, tại phòng thí nghiệm Lực lượng Hải 
quân Mỹ, M. Jarnagin đã thu được bảng hệ số Hansen trên máy tính 
NORC với lũy thừa bất kỳ của tâm sai quỹ đạo... 


2. Kỷ nguyên khám phá Vũ trụ 


Từ thời xa xưa, con người đã mơ ước được bay vào vũ trụ, du hành 
giữa các vì sao. Vào thế kỹ XVIII, Anh em nhà Montgolfier đã bay lên 
không trung nhờ bóng thám không bơm đầy khí nóng. Trong đại 
chiến thế giới lần thứ 2, Đức đã sử dụng tên lửa V2. 

Ngày 4/10/1957, vệ tỉnh Spoutnic 1 của Nga đã bay vòng quanh Trái 
Đất, và sau đó 9 năm, tàu thăm dò Luna 2 của Nga đã đáp xuống Mặt 
Trăng. Luna 3 đã bay vòng phía sau chụp ảnh Mặt Trăng, và 12/4/1961, 
tàu vũ trụ Phương Đông của Nga lần đầu tiên dưa người vào Vũ trụ. Từ 
đây, kỷ nguyên khám phá, chinh phục vũ trụ bắt đầu. 

Chương trình Apôlô thám hiểm và dưa người đổ bộ Mặt Trăng 
của Mỹ, tàu thám hiểm vũ trụ Voyager của Mỹ có thời gian kéo dài 
trong gần 15 năm thám hiểm các hành tỉnh trong Hệ Mặt Trời, Kính 
vũ trụ Hubble... là những minh chứng hùng hồn về thành tựu vĩ đại 
của loài người trong việc khám phá, chinh phục vũ trụ. 


ở5 


Trái Đất (1977), Mộc tinh (1979), Thổ tinh (1981), Thiên tinh (1986), Hải tỉnh (1989) 


Hình 1.30. Tòu Thúm hiểm Vũ trụ Voyager 2 của Mỹ được phóng uào năm 
1977, tới Mộc tính 1979, Thổ tỉnh 1981, Thiên tỉnh 1986 uà Hỏi tỉnh 1989. 

Tên lửa vũ trụ là phương tiện để đưa vệ tỉnh nhân tạo, trạm 
không gian, tàu vũ trụ... vào quỹ đạo. Tên lửa Proton của Nga nặng 
705 tấn, có thể đưa lên không gian một trọng tải lớn. Tên lửa Arian 
của Châu Âu có thể đưa 2 vệ tinh lên quỹ đạo trong cùng một chuyến 
bay, với tải trọng lên đến 12 tấn. Tàu con thoi của Mỹ thực hiện 
chuyển bay đầu tiên vào năm 1981. 

Trạm không gian Hoà Bình của Nga được phóng lên năm 1986, là 
một tổ hợp khổng lồ do 6 module ráp nối với nhau, có thể tiếp nhận 12 
phi hành gia cùng một lúc. Trạm Không gian Quốc tế ISS là một sự 
hợp tác rộng lớn trong lịch sử chinh phục không gian, 16 quốc gia 
cùng hợp tác xây dựng. Các trạm nghiên cứu vũ trụ trên quỹ đạo như 
Skylab của Mỹ, Spacelab của châu Âu... đã thực hiện các chương 
trình nghiên cứu khám phá vũ trụ. 

Hiện có rất nhiều cơ quan nghiên cứu không gian vũ trụ của các 
nước Nga, Mỹ, Trung Quốc, Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật... Phần 
lớn các cơ quan này đã hợp tác với nhau để cùng thực hiện nghiên cứu 
không gian. Một sổ cơ quan không gian đã ký hiến chương về hợp tác 
trong trưởng hợp thiên tai, thắm họa. 

Hệ Mặt Trời là đôi tượng đầu tiên được khám phá, nghiên cứu. 
Chương trình nghiên cứu các hành tỉnh, các vệ tinh bởi tàu vũ trụ 
Phobos, Voyager, bởi các chuyến bay Galileo, CRAF Ulyssé và Soho - 
Cluster, bởi trạm quan sát không gian Hubble và Infrared... 

Vũ trụ là một phòng thí nghiệm thiên nhiên vĩ đại. Khám phá vũ 
trụ không những giúp ta hiểu biết về nó, chinh phục nó, mà còn được 
ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của khoa học, công nghệ nhằm phục 
vụ tốt hơn đời sống con người. 


Báo 


BÀI TẬP CHƯƠNG I 


Động lực học Hệ Mặt Trời 


1.1. Giải thích chuyển động theo đường nút trên thiên cầu của các 
hành tình trong và hành tình ngoài. 

1.2. Dựa vào mô hình nhật tâm Copernicus, hãy giải thích các hiện 
tượng thiên văn sau đây: 

- Chuyển động nhật động của Mặt Trời, Mặt Trăng, các hành 
tinh, các sao. 

— Chuyển động của Mặt Trời giữa các sao mỗi ngày khoảng 1°, 
của Mặt Trăng mỗi ngày khoảng 13%. 

— Hai pha nhìn thấy của Kim tỉnh: sao Hôm và sao Mai. 

— Ly giác cực đại của Thuỷ tỉnh và Kim tỉnh. 

1.3. Dựa vào đặc điểm chuyển động nhìn thấy của Thuỷ tinh và Kim 
tinh, tính khoảng cách từ chúng đến Mặt Trời và chu kỳ chuyển 
động của chúng. Cho biết khoảng cách Trái Đất —- Mặt Trời là một 
đơn vị thiên văn và chu kỳ chuyển động của Trái Đất quanh Mặt 
Trời là 1 năm. Xem quỹ đạo các hành tỉnh quanh Mặt Trời là tròn. 

1.4. Một vệ tinh chuyển động quanh Trái Đất với chu kỳ T. Quỹ đạo 
của nó có tâm sai e và bán trục lớn a. 

a) Tính vận tốc dài của nó tại cận điểm và viễn điểm. 
b) So sánh 2 vận tốc ấy. 

1.5. Coi Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo tròn. 
Tính tốc độ dài của Trái Đất. Muốn cho nó thoát khỏi Hệ Mặt 
Trời thì cần tăng tốc cho nó tới vận tốc bao nhiêu? 

1.6. Hãy tìm độ cao và tốc độ ngang cần thiết cho một vệ tình liên lạc có 
chu kỳ chuyển động quanh Trái Đất bằng chu kỳ.tự quay của Trái Đất. 

1.7. Mặt Trời, Trái Đất, vật nào hút Mặt Trăng một lực lớn hơn? 

1.8. Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo elip, nhận 
khối tâm chung hệ Trái Đất - Mặt Trăng làm tiêu điểm. Tìm toạ 
độ khối tâm chung đó. 

1.9. Biết khoảng cách và vận tốc của tàu vũ trụ tại cận điểm quỹ đạo. 
Tìm khoảng cách và vận tốc của nó tại viễn điểm. 

1.10. Xác định khối lượng Mặt Trời, cho biết khoảng cách Trái Đất — 
Mặt Trời là 1.50.10°'km. Chu kỳ quay của Trái Đất quanh Mặt 
Trời là 3,16.10”s. 


đ7 


1.11. Từ Trái Đất, người ta truyền cho một vệ tỉnh nhân tạo một vận 
tốc v, theo phương thẳng đứng. Vệ tỉnh bay đến độ cao h thì vận 
tốc của nó bằng không, lúc này, người ta lại truyền cho nó một 
vận tốc vị theo phương ngang để nó chuyển động quanh Trái Đất 
theo quỹ đạo elíp. Khi vệ tinh đi đến khoảng cách viên điểm của 
quỹ đạo của nó, người ta lại giảm vận tốc của nó để nó có thể để 
bộ trên mặt đất. 

Tính vận tốc v, và v¡ và độ giảm vận tốc của vệ tỉnh. 

1.19. Tính thời gian cần thiết để trạm vũ trụ bay đến Hoä tỉnh, nghỉ 
lại trên Hoả tỉnh và quay về Trái Đất theo quỹ đạo tối ưu nhất, 
Xem rằng quỹ đạo của Trái Đất và Hoäả tình là tròn có bán kính 
tương ứng là 1 đvtv và 1,6 đvtv. 

1.13. Cần truyền cho tàu vũ trụ một vận tốc tối thiểu là bao nhiêu khi 
nó đang bay ở độ cao 230km từ bề mặt Trái Đất để nó cớ thể bay 
về cận điểm quỹ đạo Mặt Trăng? Lực hấp dẫn của Mặt Trăng lên 
con tàu có thể bỏ qua. Cho biết khoảng cách Trái Đất — Mặt 
Trăng là 384.000km. Tâm saI quỹ đạo Mặt Trăng là e = 1/18. 

1.14. Ngày 13/3/1989 tàu vũ trụ con thoi Discovery đã chở 5 nhà du 
hành vũ trụ ở độ cao 295km trên bề mặt Trái Đất. Ở độ cao này, 
tàu thực hiện một một vòng bay xung quanh Trái Đất trong thời 
gian 90ph. 

Xác định vận tốc và gia tốc của tàu. 

1.15. Một vệ tỉnh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất với chu 
kỳ là 7 ngày. Biết mặt phẳng quỹ đạo của vệ tình trùng với mặt 
phẳng bạch đạo. Hãy tính: 

a) Chu kỳ giao hội của vệ tinh với Mặt Trăng. 
b) Khoảng cách từ vệ tinh đến mặt đất. 

1.16. Sử dụng công thức g = GM/R?, tính gia tốc hấp dẫn trên bề mặt 
Mặt Trăng và tốc độ thoát của Mặt Trăng. 

1.17. Nêu nguyên tắc xác định khoảng cách đến các thiên thể và nêu 
lên các đơn vị đo khoảng cách hay dùng trong Thiên văn. Từ đó, 
nêu phương pháp xác định kích thước của các thiên thể. 


ở8 


Chương II 
HỆ TRúi ĐẤT —- MẶT TRĂNG 


I_ TỪ TRÁI ĐẤT QUAN SÁT BẦU TRỜI 
1. Thiên cầu và nhật động 


Nhìn lên bầu trời, ta có cảm giác như vũ trụ được giới hạn bởi một 
vòm cầu trong suốt có bán kính vô cùng lớn, trên đó có gắn các thiên: 
thể mà trung tâm là nơi ta đứng. Vòm cầu tưởng tượng này được gọi 
là thiên cầu. 

Những đêm trời quang, bầu trời đẩy sao lấp lánh. Bằng mắt 
thường có thể nhìn thấy 6.000 sao. Đó là những sao thuộc dải Ngân 
hà và ở gần Trái Đất nhất. Bằng kính thiên văn, ta có thể nhìn thấy 
hàng tỷ sao. Thiên hà là một tập hợp vô số sao, trong đó Mặt Trời là 
một sao cỡ trung bình. Trong vũ trụ còn có rất nhiều thiên hà. Nói 
chung, các thiên thể trên thiên cầu ở rất xa. Mặt Trăng là vệ tỉnh của 
Trái Đất, cách Trái Đất 384.400km. Mặt Trời ở cách xa Trái Đất 15 
triệu kilômét. Các sao ở rất xa. Ngôi sao gần nhất là Cận tinh cách ta 
4,3 năm ánh sáng. Mặc dù các sao đều chuyển động trong không gian 
nhưng vì chúng ở quá xa nên vị trí tương đối giữa chúng hầu như 
không thay đổi. Từ trước Công nguyên. người ta đã ghép các sao trong 
một vùng trên thiên cầu thành những hình nhất định gọi là chòm 
sao. Hiện nay, theo quy ước trên bầu trời có 88 chòm sao, được đặt tên 
theo thần thoại như Thiên Vương. Thiên Hậu, Vũ Tiên; tên con vật 
như Thiên Long, Thiên Nga; tên đồ vật như Thiên Bình, Thiên Cầm. 
Một số sao sáng cũng được đặt tên như Thiên Lang (sao sáng nhất 
bầu trời), Ngưu Lang, Chức Nữ... Từ thế kỹ XVII, tất cả các sao trong 
các chòm đều được ký hiệu bằng các chữ cái Hy Lạp (œ,B,y,õ... ). Như 
vậy, tất cả các sao mà ta nhìn thấy trên bầu trời đều có địa chỉ. Sao 
Bắc cực hầu như đứng yên ở phương Bắc, là sao œ thuộc chòm Tiểu 
Hùng. Sao Thiên Lang là sao ơ thuộc chòm Đại Khuyển. 

Khi quan sát các thiên thể trên bầu trời người ta nhận thấy Mặt 
Trởi di chuyển giữa các sao mỗi ngày khoảng 1°, Mặt Trăng đi chuyển 
mỗi ngày khoảng 13°. Có 5 thiên thể giống như 5 ngôi sao sáng dịch 
chuyển giữa các chòm sao. Đó là 5 hành tỉnh nhìn thấy bằng mắt 


39 


thường. Từ xa xưa, người ta đã đặt ra tuần lễ có 7 ngày, trong một số 
ngôn ngữ, tên các ngày trong tuần là tên của 7 thiên thể này như 
trong tiếng Anh, thứ 7 là ngày Thổ tinh, chủ nhật là ngày Mặt Trùi, 
thứ 2 là ngày Mặt Trăng... 

Do Trái Đất đang quay theo chiều từ tây sang đông nên ở trên 
Trái Đất, ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng, các sao... đều mọc ở phía 
đông, từ từ dịch chuyển trên bầu trời rồi lặn ở phía tây. Mỗi thiên thể 
vẽ nên trên thiên cầu một vòng tròn, hiện tượng này gọi là nhật động. 
Nhật động có chu kỳ là một ngày đêm. Do nhật động, ta cảm thấy 
thiên cầu và các thiên thể quay quanh một trục gọi là trục vũ trụ. 
Trục vũ trụ đi qua tâm thiên cầu, cắt thiên cầu tại thiên cực bắc P và 
thiên cực nam P'. Thiên cực bắc ở gần sao Bắc Cực. Nước ta ở bắc địa 
cầu nên điểm P' ở dưới đường chân trời. Trục vũ trụ có phương trùng 
với trục quay của Trái Đất. 

Khi đi trên biển, trên thảo nguyên..., 
con người cần biết cách xác định phương 
hướng. Từ xưa, người ta đã biết tìm sao Bắc 
Cực để xác định phương bắc. Muốn tìm sao 
Bắc Cực, trước hết phải tìm chòm Đại Hùng 
(con Gấu lớn). Chòm này có 7 ngôi sao khá 
sáng. (Hình II.1). Tưởng tượng kéo dài đoạn 
thắng nối từ sao B đến sao œ ra một 


Chòm Thiên hậu 


khoảng 5 lần đoạn Bœ thì đến một điểm 
gần sao Bắc Cực. Sao Bắc Cực là sao œ của 
chòm Tiểu Hùng (con Gấu bé). Người ở Hà 
Nội luôn thấy sao Bắc Cực nằm trên chân 
trời khoảng 21°, người ở Thành phố Hồ Chí 
Minh thì thấy nó thấp hơn, chỉ cách chân 
trời khoảng 109. 


Ở nước ta, chòm Đại Hùng có những 


ý 
) 2 Đ : Đụ Xc À : ` 
tháng ở dưới đường chân trời, trong thời Chòm Bắc đầu lớn 

gian ấy ta có thể tìm sao Bắc Cực qua chòm 


Thiên Hậu. Chòm này có 5 sao sáng tạo Hình II.1I. Cách xúc 
thành hình chữ M. Từ sao y tưởng tượng định sao Bắc Cực 


một đường thắng vuông góc với đoạn nôi sao y với sao ö và kéo dài một 


khoảng gấp 7 lần đoạn y ö sẽ đến gần sao Bắc Cực (hình II.1). 


40 


2. Các hệ tọa độ trên thiên cầu 


Khi xác định vị trí của một điểm 
trên mặt cầu, chỉ cần biết 2 toạ độ. Vị 
trí của một điểm trên mặt đất được xác 
định bởi vĩ độ ọ và kinh độ ^. Vĩ độ @ 
là khoảng cách góc từ điểm khảo sát 
đến xích đạo Trái Đất. 

Kinh độ ^A là góc nhị diện giữa mặt 
phẳng chứa kinh tuyến gốc và kinh 
tuyến đi qua điểm đó. Các kinh độ khác 
nhau có giờ khác nhau nên kinh độ ^ 
thường được tính theo đơn vị thời gian 
(hình II.9). Để xác định vị trí của một 
dùng các hệ toạ độ sau đây: 

a) Hệ toạ độ chân trời 

Mặt phẳng nằm ngang cắt thiên cầu 
theo một vòng tròn lớn, gọi là đường 
chân trời. Đường thẳng đứng đi qua nơi 
ta đứng cắt thiên cầu tại 2 điểm là 
thiên đỉnh Z và thiên để Z'. Mặt phẳng 
thẳng đứng chứa trục vũ trụ PP` và 
thiên đỉnh Z cắt thiên cầu theo một 
vòng tròn lớn gọi là vòng kinh tuyến. 
Nửa vòng kinh tuyến PZP' gọi là kinh 
tuyến trên, nửa PZP' gọi là kinh tuyến 
dưới. Cung vòng tròn lớn vẽ từ thiên 
đỉnh Z xuống đường chân trời, bằng 90° 
và vuông góc với đường chân trời, gọi là 


Hình 11.3. Hệ toạ độ địa lý 


thiên thể trên thiên cầu, ta 


Hình II.3. Hệ toạ độ 
chân trời 


vòng thắng đứng (hình II.3). Kinh tuyến trời cắt đường chân trời tại 
điểm Bác B và điểm Nam N. Đường thẳng nằm trong mặt phẳng 


ngang. qua tâm O và vuông góc với đường BN, cắt đường chân trời tại 


điểm Đông Ð và điểm Tây T. 


Thiên thể S có đường thẳng đứng cắt đường chân trời tại điểm 8'. 


Toa độ của Š trong hệ chân trời là: 


— Độ cao h = cung SŠS' = góc SOS' (0<h<90°). 


41 


Có khi người ta dùng khoảng cách đỉnh z = cung Z6), và như vậy: 


h+z=90 


- Độ phương A, là cung NS' hay góc NOS, trên đường chân trời, 


tính theo chiều NTBĐ (0< A <360°). 


Đối với các thiên thể không nhìn thấy bằng mắt thường, ta phải 
biết độ cao h và độ phương A để hướng ống kính vào vị trí đó mới 
quan sát được. Tọa độ chân trời h và A phụ thuộc vào nơi quan sát, 
nên quan sát được toạ độ chân trời của một thiên thể, để công bố ta 
phải chuyển sang hệ toạ độ không phụ thuộc vào không gian và thời 


gian quan sát. 


b) Hệ toạ độ xích đạo 

Mặt phẳng xích đạo Trái Đất 
vuông góc với trục quay Trái Đất nên 
cũng vuông góc với trục vũ trụ và sẽ cắt 
thiên cầu theo một vòng tròn lớn, gọi là 
xích đạo trời. Xích đạo chia thiên cầu 
thành hai bán cầu: thiên cầu bắc và 
thiên cầu nam. Khoảng cách góc từ các 
thiên cực P, P' đến xích đạo là 90° 

Vòng tròn lớn đi từ thiên cực bắc P 
qua thiên thể § đến cực nam P' gọi là 
vòng giờ. Vị trí của thiên thể trong hệ toạ 
độ xích đạo 1 là độ xích vĩ ö và góc giờ t. 

Độ xích vĩ là khoảng cách góc từ 
thiên thể đến xích đạo, ö = cung SS trên 
vòng giờ. Trong quá trình nhật động, 
thiên thể vẽ nên vòng nhật động song 
song với xích đạo trời, nên độ xích vĩ của 
thiên thể không thay đổi, nghĩa là ö 
không phụ thuộc vào nơi quan sát và thời 
điểm quan sát (0<ö<+90°), đấu + ở 
bắc, dấu ~ ở nam xích đạo trời. 

Góc giờ t được tạo bởi đường kinh 
tuyến và vòng giờ t = cung XS tính 
trên đường xích đạo, 0 < t < 24h. Góc 
giờ t của một thiên thể phụ thuộc vào 


42 


Hình II.4. Hệ toạ độ 
xích đạo 1 


Hình II5. Hệ toạ độ 
xích đạo 2 


nơi quan sát và thời điểm quan sát. Để có toạ độ không phụ thuộc vào 
địa điểm và thời gian quan sát, ta dùng hệ toạ độ xích đạo 2. 

Trong hệ toạ độ xích đạo 2, có hai toạ độ là độ xích vĩ õ và độ xích 
kinh œ. Độ xích kinh œ là khoảng cách góc từ điểm xuân phân đến 
giao điểm của vòng giờ đi qua thiên thể với xích đạo trời, tính trên 
xích đạo trời theo chiều thuận, (ngược chiều nhật động). 

Điểm xuân phân y là điểm mà Mặt Trời đi qua xích đạo trời vào 
ngày xuân phân, ngày 21 tháng 3 hàng năm. 

œ = cung y®' = góc yOS'. 


0<œ<8360° hay 0<ơ<24h 
Điểm xuân phân ở trên thiên cầu như một ngôi sao có œ= 0, õ= 0, 
không thay đổi vì nhật động. Trong lịch thiên văn, các danh mục sao, các 
bản đồ sao. bảng các toạ độ Mặt Trời. Mặt Trăng, các hành tinh, các vệ 
tinh, các sao chổi, các vệ tỉnh nhân tạo, các trạm vũ trụ... đều sử dụng 
toạ độ xích đạo 2 là œ và ồ. Khi tiến hành quan sát, phải chuyển từ hệ 
xích đạo sang hệ chân trời. 


c) Hệ toạ độ hoàng đạo 

Trái Đất chuyển động quanh Mặt 
Trời, chúng ta sống trên Trái Đất nhìn 
thấy Mặt Trời dịch chuyển trên bầu 
trời sao một năm được một vòng. Trung 
bình mỗi ngày Mặt Trời dịch chuyển 
một cung gần 1°. Quỹ đạo của Mặt Trời 
trên thiên cầu là một đường tròn lớn, 
gọi là hoàng đạo. Hoàng đạo cắt xích 


đạo trời tại 2 điểm: xuân phân y và 
điểm thu phân Q. Điểm xuân phân + Hình II.6. Hệ toạ độ 
là điểm Mặt Trời đi qua khi đi từ nam SIEENETIDD 

thiên cầu lên bắc thiên cầu. Điểm thu 

phân O là điểm Mặt Trời đi qua khi đi từ bắc thiên cầu xuống nam thiên 
cầu. Hoàng đạo nghiêng với xích đạo trời một góc =23°97'. Trên thiên 
cầu có hai điểm cách hoàng đạo 90°, đó là hoàng cực bắc x nằm ở bắc 
thiên cầu và hoàng cực nam z`” nằm ở nam thiên cầu. Hoàng cực r cách 


thiên cực bắc một góc e = 23°97'. Hệ hoàng đạo có hai toạ độ: 


43 


~ Hoàng vĩ B, là khoảng cách từ thiên thể đến hoàng đạo, là cung 
S8 (0<B<+90°). Dấu + đối với thiên thể ở bắc hoàng đạo, dấu - đối 
với thiên thể ở phía nam. 

- Hoàng kinh L tính từ điểm xuân phân theo chiều thuận (ngược 
chiều nhật động), 0 < L < 360”. 

Hai toạ độ hoàng đạo được sử dụng thuận tiện cho việc theo dõi vị 
trí các thiên thể trong Hệ Mặt Trời. 

3. Liên hệ giữa vĩ độ địa lý và các hệ toạ độ trên thiên cầu 

Trên hình II.7 Cpgy là trục 
quay của Trái Đất. 

XÐ nằm trong mặt phẳng 
xích đạo của Trái Đất. Tại A, có 
vĩ độ địa lý ọ. 

Mặt phẳng chân trời chứa 
đường bắc nam BN. 

Ta có OCs/ AP, do đó AOĐ = BAP, 
nghĩa là độ cao của thiên cực bắc 
P bằng vĩ độ địa lý nơi quan sát: 
h,=@ 

Hệ tọa độ xích đạo 2 dùng để 
thông báo tọa độ các thiên thể, 
nhưng khi quan sát ta lại phải 
dùng hệ chân trời. 

Như vậy thường xuyên có 
việc chuyển đổi giữa hai hệ toạ 
độ này. Để thiết lập các công 
thức chuyển đổi toạ độ, ta xét 
tam giác thị sai. Tam giác thị sai 
là là một tam giác cầu, 3 đỉnh là 
thiên cực P, thiên đỉnh Z và thiên 
thể 8 (hình 11.8). 


Ba cạnh của tam giác thị sai 


là 3 cung: 
PZ=90°-o S 
NÊN Hình IL8. 
Z5=90°-h=z Tam giác thị sai 


44 


và các góc là: P = t, z = 180° - A. Dùng các hệ thức lượng giác cầu đối 
với tam giác thị sai, ta thu được công thức chuyển từ hệ xích đạo sang 
hệ chân trời: 
cos Z = sin @sin ô + cos @cos ð cos t 
cos õ sn t (1.1) 


tan A =.ỊÏ—ằằằŠ=ẽẶỶ#7<=—-.Ầ 
s1n @cos õ cos t — cos ps1n ồ 


Các công thức chuyển từ hệ chân trời sang hệ xích đạo là: 
sin õ = sin jcos 2 — cos @sìn 2cos Á 
sin 2Zsm Á (H2) 


fa@fl..====.--........ 
sin @cos 2 + sin osin 2cos Á 


Trong thiên văn học, người 
ta dùng thang thời gian sao, 
ký hiệu là s. Thời gian sao ở 
một thời điểm có giá trị bằng 

Z .—< ki -P ^ ^ 
góc giờ t của điểm xuân phân 
ở thời điểm ấy. Vì điểm xuân 
phân không thể thấy được trên 
thiên cầu nên muốn xác định 

r . ki sa ^ ^ 
góc g10 t của điểm xuân phân 


ta phải tính qua góc giờ của 
một thiên thể nếu biết độ xích Hình IL9 
kinh của thiên thể đó. Trên 
hình II.9 cho thấy 
s=t+ơ=t, (I3) 
Khi biết được góc giờ t, theo công thức trên ta tính được độ xích 
kinh của thiên thể nếu biết thời gian sao lúc quan sát. 
œ=sS—f (11.4) 


4. Quan sát bầu trời sao ở các vĩ độ khác nhau 


Ở xích đạo ọ=0 

Trục vũ trụ trùng với đường Bắc -~ Nam. Sao Bắc Cực gần trùng 
với điểm Bắc. 

Tất cả các sao đều mọc và lặn. Mặt phẳng xích đạo là mặt phẳng 
thẳng đứng, đi qua các điểm Đông và Tây. 


45 


Các vòng nhật động của các 
thiên thể đều nằm trong mặt phẳng 
thẳng đứng và vuông góc với đường 
Bắc —- Nam (Hình II.10). 

Ởuiï độ trung gian (0 < @ < 90”) 

Trục vũ trụ làm với đưởng Bắc — 
Nam một góc bằng vĩ độ địa lý. 
Những thiên thể có xích vĩ ö = 0 mọc 
đúng điểm Đông, lặn đúng điểm Tây, 


thời gian mọc bằng thời gian lặn. 

Các thiên thể ở bắc thiên cầu có P 
thời gian mọc (trên đường chân trời) 
lớn hơn thời gian lặn, còn ở nam B 
thiên cầu thì ngược lại (hình II.11). đủ 
Các sao ở gần thiên cực bắc không ý 
lặn, các sao ở gần thiên cực nam s 
không mọc. Quan sát một nơi có vĩ 
độ ọ, điều kiện để một thiên thể có 
mọc, lặn là: lồ| <(90 -lol)- 


Còn các thiên thể thoả mãn điều kiện: 
lö|>(90° -|o|) thì vòng nhật động không cắt đường chân trời, 


Hình II.10 


Hình IL11 


chúng không bao giờ mọc hoặc không bao giờ lặn. 
Ở địa cực (ọ = 90°) P(2) 


Thiên cực trùng với thiên đỉnh, 
xích đạo trời trùng với đường chân 
trời. Các vòng nhật động song song 
với đường chân trời. Đứng ở địa cực 
chỉ thấy một nửa bầu trời sao, còn 
một nửa luôn luôn ở dưới đường 
chân trời, nên các sao không bao giờ CC T14 trực 7 
mọc (hình I[.12). Sau ngày xuân 
phân 21⁄3 Mặt Trời lên phía bắc rÉ) 
thiên cầu nên Mặt Trời không lặn và Hình II. 12. 


mỗi ngày quay một vòng dọc theo đường chân trời với độ cao tăng 
dần, đến ngày hạ chí 22/6, Mặt Trời có độ cao lớn nhất là 23°27. Sau 
đó, độ cao Mặt Trời lại giảm dần cho đến ngày thu phân 23/9, Mặt 
Trời xuông nam thiên cầu. Như vậy, ở địa cực một năm có 6 tháng là 


46 


TỶ 


ngày, 6 tháng là đêm. Khi ở bắc cực là ngày thì ở nam cực là đêm và 6 


tháng tiếp theo thì ngược lại. 


5. Ảnh hưởng của khí quyển khi quan sát thiên văn 


Trái Đất có khí quyển bao quanh, càng 
lên cao mật độ càng giảm. Như vậy, khí 
quyển là môi trường có chiết suất n giảm 
dần theo độ cao. Tia sáng từ thiên thể khi 
truyền qua khí quyển bị khúc xạ, kết quả 
là nó bị uốn cong dần. Ánh sáng đi từ thiên 
thể S đến mắt người quan sát A nhưng do 
khúc xạ mà người quan sát thấy ảnh của 
thiên thể ở S (hình II.13). Như vậy, hiện 
tượng khúc xạ qua khí quyển đã làm cho 
khoảng cách thiên đỉnh nhìn thấy bé hơn 
khoảng cách thiên đỉnh thực, nghĩa là 
thiên thể được nâng lên cao so với đường 
chân trời. Góc SAZ là khoảng cách thiên 
đỉnh thực. góc SAZ là khoảng cách thiên 
thể biểu kiến. Hiệu Z-Z'=p gọi là độ 
khúc xạ. Như vậy: Z=Z'+p. Để tính độ 
khúc xạ. ta giả thiết rằng khí quyển gồm 
những lớp mỏng đồng tâm, trong mỗi lớp có 
chiết suất như nhau. Gọi các lớp 1, 2, 3... m 
thì chiết suất tương ứng là n¡> nạ> nạ....> nạ. 


Hình II 13 


Mặt đất 


Hình IÌ 14 


Ký hiệu góc tới các tia sáng trong các lớp 1¡, lạ, 1;... Lạ và góc khúc xạ tương 
ứng là rụ, rạ, rạ... rạ ¡: Một cách gần đúng, ta có thể coi 1T, vất, Tang 


Theo định luật khúc xạ, ta có: 
HA 2 Tu 
sini n, sinj, ng. 

Từ đó ta rút ra: 

SỦNlụ Thị. 


sinl, n 


m 


(I.5) 


Vì n„ là chiết suất của lớp trên cùng của khí quyển, có thể xem 
bằng 1. Góc tới i„ là khoảng cách thiên đỉnh thực Z của thiên thể S, 
còn ¡„ là khoảng cách thiên đỉnh nhìn thấy Z nên ta có: 


47 


S202 =n, mà Z=Z+p. 


sin2' 
inŒ in Z'cosp + sinpcos 2" 
Vậy ta có: SE 2L ải 2) TẾ) SE... 1e. bÝc se Ẻ P P =n. L8) 
sin2' sinZ 


Thực tế quan trắc chứng tỏ rằng khi khoảng cách thiên đỉnh bé hơn 
70° thì độ khúc xạ p rất bé và ta có thể . cosp = 1, sinp = p (tính bằng 


radian). Nếu p tính bằng giây góc thì sinp”= p”sin1”. Ta có: 
146 H1” Aog7'—n, hay pt=BL 7 tan”, — đIỦ 
sin 2' sinl" 

Ở nhiệt độ 0°C và áp suất 760mmHg thì: p = 60",3.tanZ'... ở 
nhiệt độ t°C và áp suất P thì: 

P 273 
760 273+t 

Các công thức tính độ khúc xạ trên được dùng khi khoảng cách thiên 
đỉnh bé hơn 70°. Nếu thiên thể ở gần đường chân trời thì công thức trên 
không áp dụng được nữa, khi ấy độ khúc xạ biến thiên rất nhanh. Khi 
thiên thể ở sát đường chân trời thì độ khúc xạ p có giá trị tới 38'. Vì vậy, 
khi Mặt Trời, Mặt Trăng mới mọc hay sắp lặn, mép đưới được nâng cao hơn 
mép trên tới ở, do đó ta nhìn thấy chúng không hoàn toàn tròn. 

Để giảm bớt ảnh hưởng của khí quyển khi quan trắc thiên văn, 
người ta đặt các kính thiên văn quang học trên các núi cao. Từ khi có 
các trạm vũ trụ, người ta đưa các thiết bị quan trắc thiên văn lên quỹ 
đạo để không những thu được ánh sáng nhìn thấy của các thiên thể 
mà còn thu được các bức xạ khác như tia x, tia tử ngoại... bị khí 
quyển hấp thụ hay phần xạ nên không thể đi tới mặt đất. 


p=60"3 


an2. (L8) 


II- HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC VÀ CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT 
1. Hình dạng và kích thước 

Trái Đất là hành tỉnh của Hệ 
Mặt Trời có quỹ đạo nằm ngoài Thuỷ 
tình và Kim tỉnh. Nói chung các 
thiên thể có khối lượng và kích thước 
lớn, quay quanh mình đều có dạng 
gần với hình cầu. Ảnh chụp từ vũ trụ 


cho thấy Trái Đất có dạng hình cầu 
(Hìmh ÍL,15). 


Hình II.15 


48 


Để biết bán kính Trái Đất, người 
ta đo chu vi Trái Đất bằng cách đo độ 
dài cung 1° của kinh tuyến. Lấy 2 
điểm A; và A; trên cùng một kinh 
tuyến, có vĩ độ tương ứng là ọ, và ọ; 
(hình II.16). Nếu đo được độ dài cung 
A¡ A; =7 thì độ đài cung kinh tuyến 


1° bằng trong đó ọ, và @, 
® =0, 
tính bằng đơn vị độ. 
Vậy bán kính của Trái Đất bằng: 
— 860/ 
_ 2m(@—0;) 
Để đo cung kinh tuyến, người ta dùng phương pháp tam giác đạc. 
Phương pháp này được tiến hành lần đầu tiên tại Hà Lan năm 1615. 
Gần đây các phép đo chính xác cho thấy độ dài cung 1° ở xích đạo 
là 110,6km, ở địa cực là 111,7km. Điều đó chứng tỏ Trái Đất bị dẹt ở 
hai cực, nghĩa là nó có dạng elip tròn xoay. Năm 1964, Hội Thiên văn 
Quốc tế đã ghi nhận các giá trị sau đây về kích thước và hình dạng 
của Trái Đất: 


Hình II.16 


(1.9) 


Bán kính ở xích đạo là: a = 6378,16km. 
Bán kính ở địa cực là: b = 6346,78km. 
8Ù .. 1 
a 298,25 SI 
Do Trái Đất có dạng không phải hình A 
cầu nên trong Thiên văn Trắc địa và Địa 
Vật lý, người ta phân biệt các vĩ độ sau: % 
Vĩ độ thiên văn ọ là góc giữa mặt phẳng 
xích đạo và đương dây đợi,  = ⁄AO,ĐÐ. 


Độ dẹt: E 


(1.10) 


Vĩ độ địa tâm @' là góc giữa mặt phẳng Cụ 
xích đạo và bán kính vectơ của điểm quan 
sát đối với tâm Trái Đất, @'= ⁄ZAOĐ. Hình IIL17 

Vĩ độ trắc địa ọ, là góc giữa mặt phẳng xích đạo với pháp tuyến 
của mặt phỏng cầu tại điểm quan sát: ọ, = ZAO,ĐÐ (hình II.17). 


Á4 ST /ât lý thiển văn - A : 


Bằng quan trắc thiên văn, người ta xác định được vĩ độ thiên văn; 
bằng phương pháp trắc địa, người ta xác định được vĩ độ trắc địa còn 
vĩ độ địa tâm được tính theo công thức hình học giải tích. 


2. Cấu trúc của Trái Đất 

Sử dụng định luật vạn vật hấp dẫn người ta xác định được khối 
lượng của Trái Đất là: M = 5,98.10”°kg. 

Biết bán kính Trái Đất, chúng ta tính được khối lượng riêng 
trung bình (mật độ) của Trái Đất là: 


D= _c =5.520kg/mỶ (H11) 
—R° 
. # 
Vì khối lượng riêng của lớp đất đá ở Tâm địa chân 


bề mặt Trái Đất vào khoảng 2800kg/m” 
nên nhân của Trái Đất phải có mật độ 
lớn. Việc quan sát sự truyền sóng địa 
chấn tự nhiên và nhân tạo đã cung cấp 
những thông tin quan trọng về bản chất 
và cấu trúc bên trong của Trái Đất. 

Các chất lỗng chỉ truyền sóng dọc 
P và hấp thụ sóng ngang S. Nhưng cả 
sóng dọc P và sóng ngang § đều có thể 
truyền qua vật liệu rắn (hình IIL.18). 
Ngoài ra, sóng dọc P cũng bị phản xạ ở Hình ITI.18 
mặt nhân rắn của Trái Đất. 

Hiện nay, người ta biết rằng Trái Đất gồm một số lớp. Lớp vỏ ngoài 
cùng có bề dày trung bình 35km, có mật độ 3300kg/m3. Phía dưới lớp vỏ 
là lớp manti, một lớp đá ở thể rắn, dày trải rộng tới độ sâu 2900km, có 
mật độ từ 3400 đến 3500kg/m”, được cấu tạo chủ yếu bởi silicát 
[(mg, Fe)„S¡O, |. Nhân của Trái Đất được chia thành hai phần: Nhân 


ngoài có thể lỏng, dày khoảng 2200km, có mật độ từ 9000kg/m” 
đên12000kg/m?, Nhân trong ở thể rắn, có bán kính 1300km và có mật 
độ khoảng 13000kg/mŠ. 


Nhiệt độ trong lòng Trái Đất tăng theo độ sâu. Ở độ sâu vài trăm 


kilômét, nhiệt độ tăng nhanh, sau đó tăng chậm dần. Ở nhân Trái 
Đất, nhiệt độ vào khoảng 3000 — 4000°C. 


Áp suất trong lòng Trái Đất cũng tăng theo độ sâu. Theo phương 
trình cân bằng thuỷ tĩnh, người ta tin rằng, áp suất ở trong nhân 


50 


Trái Đất có thể tới 3,7.10°atm. Vỏ Trái Đất là đối tượng nghiên cứu 
của các nhà Địa chất. Ba phần tư diện tích bề mặt Trái Đất được bao 
phủ bởi các biển và đại dương. là đối tượng nghiên cứu của ngành Hải 
dương học. Quanh Trái Đất có bầu khí quyển, là áo giáp bảo vệ sự 
sống trên Trái Đất khỏi bị tác hại bởi các bức xạ nguy hiểm từ vũ trụ, 
là đối tượng nghiên cứu của ngành Khí tượng, Vật lý khí quyển.. 


3. Khí quyển 


Không khí bao quanh Trái Đất. Thành phần của khí quyển có tới 
78,09% là nitơ, 20,95% là ôxy, còn khoảng 1% là các khí hyđrô, 
cacbonic, hêÌ, nêôn, argôn, kripton, ozon, xenôn... áp suất, nhiệt độ, 
mật độ của khí quyển thay đổi theo độ cao (hình II.19). 


Đồcao  ảpSuẤ  Mậtđồ — Số phân 


(em) (atm) (kgim`) từm? ‡ 
700 |— Tầng ngoài 
600 10” 
102†— T 
sool  qoœmwl !Ử - Š 
Tấng 
10“|_ k nóng 
400 
300 1ơ|_ 10" 
10* 
sả 10ữ*(- 
10 
— ) 
100 Huu „ 101 
+09 10” 
S ơz =- 10" k 
80 107 10” 
b 10% — C_` Tángtrưnggian 
70 10% 
10 = 10” 
§0 10” 
30j— 10 10“ 10" 
40Ì— IH 
102 10 
#- 103 
20 lên 
10 2 102 
10 10? : Tầng bình lưu 
0 Lớp ozon 
— 1 10 
bu Dã 401 Mã Tầng đối lưu 
1 IS 10 


| 1 | 
-100-80 -60-40-20 0 20 40 


Nhiệt độ (°C) 
Hình TT 19 


Đ1 


Nếu xem không khí là khí lý tưởng, áp suất ở độ cao h so với mặt 
đất có thể tính theo công thức: 


P(h) =P, exp(— SE) (L13 


Trong đó gứ) = GM/r? là gia tốc trọng trường ở một điểm cách tâm 
Trái Đất một khoảng là r, G là hằng số hấp dẫn, M là khối lượng Trái 
Đất. m là khối lượng phân tử khí, k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt 
độ tuyệt đối. 

Không khí rất nhẹ, khối lượng một mol (22,4 lít) vào khoảng 29 gam. 
Theo ước tính, khối lượng của khí quyển khoảng hơn 500 tỷ tấn. Do 
tác dụng của lực hấp dẫn Trái Đất mà 9/10 khí quyển được tập trung 
ở lớp khí quyển gần mặt đất, trong khoảng 16km. Do sự thay đổi các 
đặc trưng vật lý mà người ta chia khí quyển ra các tầng sau: 

Tầng đối lưu (Troposphere): 

Tầng đôi lưu ở vĩ độ trung bình có bề dày trung bình khoảng 16 ~ 
18km, ở vùng hai cực khoảng 7 —- 8km. Trong tầng đối lưu càng lên 
cao nhiệt độ càng giảm, không khí chuyển động đối lưu theo phương 
thẳng đứng và phương nằm ngang rất mạnh. Các hiện tượng mưa, 
gió, tuyết mưa đá, sương mù đều diễn ra trong tầng đối lưu. 

Tầng bình lưu (Stratosphere): 

Tầng bình lưu chiếm độ cao từ 20 đến 50km, có không khí rất 
loãng, nước và bụi rất ít. Không khí chuyển động theo phương ngang 
là chính, do đó máy bay bay trong tầng này rất thích hợp. Ở các tầng 
cao khí quyển, dưới tác dụng của bức xạ Mặt Trời, các phân tử O; 
phân ly: 

O; +hfƒ >O*+O+e: (1.13) 


Ở đây hf là năng lượng của photon tử ngoại. Các electron tạo 
thành các tầng điện ly có tác dụng phản xạ các sóng vô tuyến điện 
dùng trong thông tin liên lạc. Các nguyên tử ôxy tự do sẽ liên kết với 
các phân tử O; tạo thành một tầng ôzôn (O,). Tầng này có tác dụng 
hấp thụ tia tử ngoại có hại phát ra từ Mặt Trời. Đầu thập niên 80 của 
thê kỷ XX, người ta phát hiện lỗ thủng tầng ôzôn ở Nam Cực. Sự suy 
giảm tầng ôzôn là do con người phát triển công nghiệp, thải vào khí 
quyển các chất phá huỷ các phân tử O,, nhất là các phân tử 
chlorofluorcarbone (CFC). Nếu tầng ôzôn bị suy giảm thì tia tử ngoại 


52 


sẽ tác hại đến sự sống, gây ung thư đa, làm đục thuỷ tỉnh thể, làm 
giảm năng suất trồng trọt và chăn nuôi. Vì vậy, việc loại bỏ các chất 
phá hoại tầng ôzôn đang được tất cả các nước quan tâm. 

Tầng trung gian (Mesosphere): 

Tầng trung gian ở trên tầng bình lưu, lên đến độ cao khoảng 
100km. Nhiệt độ trong tầng này giảm theo độ cao, nhiệt độ thấp nhất 
khoảng — 90°C. 

Tầng nóng (Thermosphere): 

Tầng nóng ở trên tầng trung gian đến độ cao từ 500 đến 600km. 
Đặc điểm tầng này là càng lên cao. nhiệt độ càng tăng. Ỏ độ cao 
400km nhiệt độ có thể lên đến ba bốn ngàn độ. Ôxy và nitơ trong tầng 
này bị ion hoá tạo nên tầng điện lv có tác dụng phản xạ sóng điện từ 
để truyền thông tin đi đến mọi miền trên Trái Đất. 

Tầng ngoài (Exosphere): 

Tầng ngoài ở trên tầng nóng từ độ cao 700 —- 800km đến 3000km. 
Đây là vùng quá độ giữa khí quyển Trái Đất và khoảng không vũ trụ 
(nói chung là chân không). Không khí ở đây rất loãng, nhiệt độ rất 
cao, một số nguyên tử, phân tử chuyển động rất nhanh, có thể thoát 
khỏi sức hút Trái Đất bay vào khoảng không vũ trụ nên tầng này còn 
gọi là tầng thoát ly. 


4. Thuỷ quyển 


Diện tích bề mặt Trái Đất được nước bao phủ tới 71%. Nếu lớp 
nước này phủ đều trên mặt đất thì thuỷ quyển dày tới 2700m. Khi 
Trái Đất mới hình thành, bề mặt của nó không hề có nước. Về sau, 
Trái Đất nguội dần, hơi nước trong khí quyển ngưng đọng thành 
nước. chảy vào chỗ trũng, tích tụ thành hồ biển nguyên thuỷ. Chính 
những nơi này, chất sống đầu tiên được nảy mầm. Thuỷ quyển bao 
gồm các đại dương, biển, hồ, sông, đầm, nước ngầm dưới dạng lỏng 
và báng hà dưới dạng chất rắn. Theo ước tính, lượng nước trên Trái 
Đất vào khoảng 1,4 tỷ kmỶ, trong đó ở dạng lỏng là 97%, phần còn 
lại ở dạng băng hà và nước trong khí quyển (nhỏ không đáng kể so 
với hai dạng trên). Nhờ sự hoàn lưu của nước qua khí quyển mới có 
nước làm thuỷ điện, có các dòng sông để lưu thông, làm cho bể mặt 
Trái Đất thay đối thường xuyên, sinh vật sinh sôi nảy nở tạo thành 
sinh quyển. 


53 


5. Từ quyển và các vành đai phóng xạ 


Trái Đất là một nam châm khổng lồ. 

Một kim nam châm quay 
tự do quanh trục thẳng đứng 
". sẽ nằm theo hướng Bắc — Nam 
„<2SS%v «*« nên từ xưa, người ta đã chế tạo 
KV la bàn để xác định phương 
A 3 hướng. Christopher Columbus 
ÌÌ — (1451 _ 1506) là người phát 
ự hiện ra Châu Mỹ cũng là người 
xx” „z phát hiện thấy rằng kim la bàn 
`.~=“ ; chỉ phương lệch với phương 
Bào, Ng kinh tuyến một góc nào đó. Sau 
nhiều năm khảo sát từ trường 
trên đất hền và từ trường trên 
Hình II.20 đại dương cho thấy từ trường 
Trái Đất giống từ trường một thanh nam châm khổng lổ, đặt lệch với 

trục quay của Trái Đất một góc khoảng 11° (hình II.20). 


f 
, 


tạ„ g 
L 
sÉ vê”: 
+ 
+ 
+ 
- 


*.tx 
À.A© &“=“. 
`...» t— “ở 
*. “...* 
` 
"-——“ 
` 


Với quy ước cực bắc N của nam châm hướng về phương bắc nên 
địa từ cực S lại ở gần địa cực bắc, địa từ cực N ở gần địa cực nam. 
Cường độ từ trường ở hai cực khoảng 10 tesla, ở xích đạo vào khoảng 
5.10 tesla. Càng lên cao từ trường càng giảm. Tại một điểm trên 
mặt đất, góc giữa vectd cảm ứng từ với phương kinh tuyến gọi là độ từ 
thiên, với phương năm ngang gọi là độ từ khuynh. Nước ta ở gần xích 
đạo địa từ nên độ từ thiên và độ từ khuynh đều bé. Như vậy, quanh 
Trái Đất có từ quyển. Gió Mặt Trời là những dòng hạt tích điện được 
bắn ra từ Mặt Trời, khi bay vào từ quyển Trái Đất ép các đường sức 
từ quyển làm biến dạng từ quyển (hình II.21). 

' 20 


Từ quyển 


=— Dải Plasma 


Hình IIL21 


S4 


Các uành đai phóng xạ 

Từ trường Trái Đất là cái bẫy giữ các hạt mang điện, thường là 
electron, proton và hạt nhân của một số nguyên tổ nhẹ, chuyển động 
với vận tốc tương đối tính (so với vận tốc ánh sáng). Các hạt này có 
nguồn gốc từ Mặt Trời và một phần nhỏ từ Thiên Hà đi tới. 

Từ số liệu quan sát vệ tỉnh nhân tạo năm 1958, người ta phát 
hiện có hai vành đai phóng xạ chính còn gọi là các vành đai Van 
Allen. Vành trong nằm giữa khoảng cách từ 1R đến 2R (R là bán kính 
Trái Đất). gồm những proton và electron có năng lượng vào khoảng 
20 - 500 MeV phân bố giữa các vĩ độ +30°. Vành đai ngoài nằm trong 
khoảng từ 3R đến 4R gồm các hạt có năng lượng thấp hơn. Tâm cắc 
vành đai nằm trên trục từ trường Trái Đất (hình II.22). Về sau, người 
ta còn phát hiện ra vành đai thứ ba gồm các hạt electron có năng 
lượng thấp (khoảng 200eV). 


Xích đạo 


`> Vành [ngoài ~“ 


Hình II.22 
Các điện tích từ Mặt Trời tới gặp từ trường Trái Đất sẽ chịu tác 
dụng của lực Lorenxơ: F =qv^B, trong đó q là điện tích của hạt, v là 
vận tốc, B là cảm ứng từ và hạt sẽ chuyển động theo đường xoắn ốc 
bao quanh đường cảm ứng từ. Electron và proton đi theo hai hướng 
ngược nhau tới 2 điểm đối xứng gương (hình 11.23). 


55 


Proton 


fQupdneocuahg  é  — — — ằẶ---W—¬ ~ er=ssv 
PS: tờờ So - s ` bề”: 
tuạAc << ” v \ 
_ Á, v. % 
Sổ ẤT 4 \ '.` 
ự { 1 N 
W‹ : Electronz * 
\“ Đường cảm ⁄ \ 
-Ñ + Si ứng từ z : 
x “ ' 
kÃ $. -“ ⁄ 
` .—~ ' 
` ma H 
` li bào ; 
t 


- 
S&.... c.. .  :..m® 


Hình II23 


HI- CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY CỦA TRÁI ĐẤT 


4. Chứng minh Trái Đất tự quay 


Nicholas Copernicus là người đầu tiên giải thích hiện tượng nhật 
động dựa vào sự chuyển động tự quay của Trái Đất quanh trục của nó. 
Sau đó, nhiều thí nghiệm đã chứng minh cho sự tự quay của Trái Đất. 


a) Con lắc Phụ cô (Foucault) 

Năm 1851 nhà Vật lý người Pháp Foucault đã tiến hành một thí 
nghiệm với con lắc nhằm phát hiện sự tự quay Trái Đất. Thí nghiệm này 
dựa vào tính chất của con lắc có mặt phẳng dao động không đổi phương 
trong không gian. Foucault đã sử dụng một con lắc dài 67m với quả nặng 
28kg và thấy rằng, mặt phẳng dao động của con lắc quay đối với mặt đất 
với vận tốc góc œ = 15°sino.@œ là vĩ độ địa lý nơi làm thí nghiệm. Nếu làm 
_ lỗ" 360 
_ h 94h 
phẳng dao động của con lắc Foucault đúng bằng vận tốc quay của Trái Đất. 
Khi ở xích đạo @ =0 thì œ=0. 


thí nghiệm ở địa cực  = 90°, œ , nghĩa là vận tốc góc của mặt 


b) Sự lệch uề phía đông của các uật rơi tự do 
Các vật ở trên mặt đất có độ cao càng lớn thì vận tốc dài của nó 


56 


trong chuyển động quanh Trái Đất càng lớn. Vì vậy, khi vật rơi xuống 
từ một khoảng h thì sẽ lệch về phía đông một đoạn bằng: 


Xx=——,|—(coœsọ (H14) 
B 


Trong đó P là chu kỳ quay của Trái Đất, g là gia tốc trọng trường, 
ọ là vĩ độ địa lý. 

c) Hiệu ứng Coriolis 

Khi một vật chuyển động trong một hệ quy chiếu đang quay thì 
vật còn chịu một lực không phải do một vật nào đó tương tác mà là 
lực quán tính Coriolis: F, =m.[2ö A ý}, ở đây m là khối lượng của vật, 
œ là vận tốc góc của hệ quy chiếu, ÿ là vận tốc của vật trong hệ quy 
chiếu ấy. 

Trái Đất là một hệ đang quay. Mọi vật chuyển động trên Trái Đất 
đều chịu tác dụng của lực Corlolis. Đường tàu hoá, các đồng sông theo 
phương kinh tuyến thì có một bên bị bào mòn nhiều hơn. Các luồng 
gió, các dòng hải lưu cũng bị lực Coriolis làm đổi hướng. Khi phóng 
tên lửa theo hướng bắc - nam cũng phải tính đến ảnh hướng của lực 
Corlolis. 


2. Biến thiên của trục quay Trái Đất 


Trái Đất có mômen quán tính là I và khi nó quay quanh trục với 
vận tốc góc œö thì nó có mômen động lượng là Iä. Khi xem Trái Đất là 
một hệ cô lập thì [@ = const. Vectơ œ theo phương của trục quay nên 
nên phương của trục Trái Đất không đổi. Trên thực tế, một số hiện 
tượng đã làm cho trục Trái Đất thay đổi chậm và rất bé. 


a) Hiện tượng tiến động 


Vì Trái Đất có dạng phỏng š 
cầu nên lực tác dụng của Mặt Tmc vũ trụ 
Nếu VY z h. 2 $ P w.-~”~—~- xí 
Trời lên nó khống thể coi như Xa An 


tác dụng lên chất điểm đặt tại 
tâm Trái Đất. Tại điểm A, lực 
tác dụng đó là F;), tại B lực tác 
dụng đó là F;. Vì A gần Mặt 
Trời hơn B nên F;, > F; và kết 
quả là hợp lực của chúng có xu Hình II24 


ˆ Mặt phẳng quý đạo _ CÔ 


D7 


hướng làm quay mặt phẳng hoàng đạo trùng với mặt phẳng xích đạn, 
song hiện tượng trên không xảy ra vì Trái Đất đang quay quanh mình 
nó. Hiện tượng này giống sự tiến động của con quay trong cơ học. 

Kết quả là trục Trái Đất CC' đảo quanh pháp tuyến Oz của mặt 
phẳng hoàng đạo và vẽ nên một mặt nón có góc ở đỉnh bằng 46°ð3'. 

Hiện tượng tiến động của Trái Đất được Hipparchus phát hiện từ 
thế kỹ thứ II trước Công nguyên. 

Do tiến động nên điểm xuân phân dịch chuyển trên hoàng đạo 
mỗi năm một cung 50"37 và thiên cực bắc di chuyển trên nền trời 
quanh hoàng cực theo một đường tròn có bán kính góc 28°27' với chu 
kỳ khoảng 26000 năm. Hiện nay, thiên cực bắc nằm cách sao Bắc Cực 
(sao œ chòm Tiểu Hùng) chưa đầy 1°. 

Trong tương lai, khoảng 13000 năm sau sao Chức nữ (sao œ chòm 
Thiên Cầm) sẽ là sao Bắc Cực (hình II.25). Mặt Trăng, các hành tính 
cũng gây nên hiện tượng tiến động trong chuyển động của Trái Đất 
nhưng rất bé, bằng khoảng 2% tiến động gây nên bởi Mặt Trời. 


Hình IL2ã 


5Ð 


b) Hiện tượng chương động 

Ngoài tiến động, trục Trái Đất còn có một chuyển động nhiễu loạn 
bé gọi là chương động. Trong đó dao động đáng kể nhất có chu kỳ 18,6 
năm. Kết quả là cực vũ trụ thực chuyển động quanh cực trung bình 
theo một elip với a = 18"42 và b = 18*72. 

Hiện tượng chương động được James Bradley phát hiện năm 
1747. Hiện tượng tiến động và chương động làm cho cực vũ trụ biến 
thiên liên tục theo thời gian. 


Do đó, tọa độ œ,6 của các sao cũng .. 


thay đổi. Trong danh mục các sao hay „“ _ 
: " ..n Chương động 
trong lịch thiên văn, tọa độ các sao 
được cho tại các thời điểm như 1900, 
1950, 2000... Khi sử dụng toạ độ các 


sao vào các phép đo thiên văn chính Thi ng 


Hoàng cực \ 
+ ' 


Tiến động 


xác, ta phải tính đến các số hiệu chỉnh Hình IL96 
do tiến động và chương động đối với 
thời điểm quan sát. 

Do tiến động và chương động. thiên cực bắc P và thiên cực nam P' 
dịch chuyển trên thiên cầu giữa các chòm sao theo một đường cong 
uốn khúc gần với dạng hình sin (hình II.26). 


b) Chuyển động của các cực Trái Đất 
Từ cuối thể kỷ XIX, các phép 


Kính tuyển 2 = 90W |, đo vĩ độ chính xác cho thấy vĩ độ 


cực trung bình h 
địa lý tại một nơi thay đổi có 


tính tuần hoàn với biên độ 
khoảng 0"3. Vào đầu thế kỷ XX 
một số trạm quan trắc vĩ độ 


được thành lập trên cùng một vĩ 


x : ' : 
tuyển +39°08'. Kết qua quan 
Hình II.37 trắc nhiều năm cho thấy các cực 


của Trái Đất chuyển động trong 
một miền có độ rộng cỡ 30m, nên vĩ độ và kinh độ đều thay đổi. Hàng 
tháng. cơ quan quốc tế nghiên cứu sự quay của Trái Đất (IERS) dựa 
vào số liệu quan trắc của các đài trên thế giới để xác định và công bố 
tọa độ trung bình của cực Trái Đất. 


59 


Từ đó ta biết được tọa độ trung bình tại một nơi @„,À„ và tọa độ 
tức thời ọ, ÀA có mối liên hệ: 
=(0— 1nÀ. 
9„ =@—(xcosÀ„ + ysin^,) (H.18) 
À„ =À+(xsin^A,„ + ycosÀ„)tan@, 
Các đại lượng x, y được công bố trong thông báo thường kỳ của 
TERS. 


IV- CÁC THANG THỜI GIAN 
1. Ngày sao và thời gian sao 


Ngày sao là chu kỳ quay của Trái Đất đối với các sao, đúng bằng 
chu kỳ nhật động của các sao. Điểm xuân phân là một điểm xác định 
trên thiên cầu giông như một ngôi sao. Điểm xuân phân được chọn để 
tính thời gian sao. ˆ 

Ngày sao là khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp điểm xuân phân 
qua kinh tuyến trên (lúc 0h sao) tại một nơi quan sát. 

Do nhật động góc giờ t của điểm xuân phân tăng dần một cách đều 
đặn. Khi điểm xuân phân nhật động được một vòng, tức là trở lại kinh 
tuyến trên thì một ngày sao đã trôi qua. Vậy giờ sao trong ngày tại một 
nơi có trị số bằng góc giờ của điểm xuân phân lúc ấy tại nơi đó. 

1 ngày sao = 24 giờ sao = 24.60 giờ sao = 24.60.60 giây sao. 

Do điểm xuân phân không quan sát được trên thiên cầu nên trong 
thực tế ta xác định giờ sao qua một thiên thể nào đó. Giờ sao = độ xích 
kinh + góc giờ của thiên thể: S = œ + t, trong đó œ là độ xích kinh của 
sao. Khi đi qua kinh tuyến trên thì t = 0 và S = ơ. 

Như vậy, giờ sao tại một nơi vào một thời điểm nào đó có trị số 
bằng xích kinh của ngôi sao đi qua kinh tuyến trên tại nơi đó đúng 
vào thời điểm ấy. Ngày sao được sử dụng chủ yếu trong thiên văn. 


2. Ngày Mặt Trời và thời gian Mặt Trời 


Trong mọi hoạt động của đời sống đều liên quan đến vị trí của 
Mặt Trời trên thiên cầu nên trong sinh hoạt ta dùng thang thời gian 
Mặt Trời. 

Ngày Mặt Trời thực là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp 
Mặt Trời đi qua kinh tuyến trên tại một nơi, bắt đầu 0 giờ khi nó đi 
qua kinh tuyến dưới. 


60 


Gọi t„ là góc giờ của Mặt Trời thực thì thời gian Mặt Trời thực là: 
T,=t,+ 19h. (IL16) 
Ngày Mặt Trời thực không đều vì hai nguyên nhân: 
- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo elip do đó 
vận tốc của nó trên quỹ đạo không đều nên hàng ngày ta thấy Mặt Trời 
chuyển dịch trên hoàng đạo những cung không hoàn toàn bằng nhau. 


a) b) 
Hình II128 

— Vì hoàng đạo nghiêng với xích đạo 1 góc 23°27' nên một cung 
dịch chuyên của Mặt Trời trên hoàng đạo có vết chiếu của nó trên 
xích đạo là không như nhau. Cụ thể là vết chiếu của một cung hoàng 
đạo trên xích đạo tại các điểm phân (xuân phân và thu phân, hình II. 
28.a) bé hơn tại các điểm chí (hạ chí và đông chí) (hình II.28.b). 

Thực tế không thể chế tạo đồng hồ chạy theo giờ Mặt Trời thực, 
nên trong đời sông người ta dùng thời gian Mặt Trời trung bình. 

Ngày Mặt Trời trung bình bằng độ dài bình quân của tất cả các 
ngày Mặt Trời thực trong một năm. 

Hiệu số giữa giờ ngày Mặt Trời trung bình T„ và giờ ngày Mặt Trời 
thực Tạ tại một thời điểm nào đó được gọi là phương trình thời gian 
hay thời sa: 

Tạ T— Toe= n (H.17) 

Giá trị của phương trình thời gian n hàng ngày được In trong các 
lịch thiên văn hàng năm. Như vậy, bằng quan sát Mặt Trời ta biết 
được giờ Mặt Trời thực, hiệu chỉnh giá trị của r\ tại thời điểm quan 
sát. ta sẽ được giờ Mặt Trời trung bình Tụ. 

Đề thị biểu diễn phương trình thời gian trong một năm là đường 
liền nét trên hình II.29. 


61 


TNEH!TIỊH[WN]VIWMIMIVIIMIXIXIMI 
SỞ | 1 163115 2 11 1 16 1 16 31 15 3) 15 3) 14 2 132 13 28 12 Z7 12 21 1! 


2ð FYX%4RIE®WEERIXSIRIRP 
LH. YESEIEIRRF⁄SRYIRIRRRRRF, 
F/5u8)ER)S76ERSSNRRERRF.ð% 
thtTTNHHÍI 
IIIISIEIEIEIIEIIIR)SEPSEET 


BSZiSMSRSbiNRSBRINBIRRE 5ä EIS = S/El 
Hìrnth II.29. Phương trình thời gian 


Đó là đường tổng hợp hai đường cong hình sin, đường thứ nhất có 
chu kỳ một năm biểu thị nguyên nhân dịch chuyển không đều của 
Mặt Trời trên hoàng đạo; đường thứ hai có chu kỳ nửa năm, biểu thị 
nguyên nhân Mặt Trời dịch chuyển trên hoàng đạo nghiêng với xích 
đạo. Phương trình thời gian có giá trị bằng không vào 4 ngày trong 
một năm và đạt các giá trị cực đại vào tháng II (nị=14ph), và tháng 
XI (n=16ph) hàng năm. 

Trong một năm có 365 ngày Mặt Trời trung bình và có 366 ngày 
sao vì mỗi ngày Mặt Trời đi chuyển giữa các sao một cung gần 1° nên 
trong một năm Mặt Trời còn di chuyển giữa các sao 1 vòng trên thiên cầu. 

Như vậy, độ dài của ngày, giơ, phút, giây Mặt Trời trung bình dài 
hơn ngày, giờ, phút, giây sao. Do đó, trị số tính theo thời gian sao lớn 
hơn trị số tính theo thời gian Mặt Trời. Cụ thể là: 

Một ngày Mặt Trời trung bình dài hơn một ngày sao là 3ph56sB55. 

Một giờ Mặt Trời trung bình dài hơn một giờ sao là 9s856. 

Trong thực hành thiên văn, ta phải chuyển đổi giữa hai thang 
thời gian này. 

3. Các loại giờ thường dùng 
a) Giờ địa phương uà độ hinh 
Giờ được xác định cho một nơi (có độ kinh xác định) gọi là giờ địa 


phương tại nơi đó. Trên Trái Đất, góc giờ của Mặt Trời phụ thuộc vào độ 
kinh địa lý tại một nơi nhất định mà không phụ thuộc vào độ vĩ địa lý. 


Tại một thời điêm, hiệu giờ địa phương của hai nơi bằng hiệu độ 
kinh của hai nơi đó. 


Ta có Âạ =Â, =8, SÁNG, ST .=T1,-Ta (H18) 


62 


Ở đây, S là thời gian sao, Tụ là thời gian Mặt Trời thực, T„ là thời 
gian Mặt Trời trung bình, ^ là độ kinh. Giờ địa phương chỉ có ý nghĩa 
trong quan trắc thiên văn. 

b) Giờ múi uà giờ quốc tế 

Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 múi giới hạn bởi 24 kinh 
tuyến nằm cách nhau 15° hay 1 giờ. Các địa phương nằm trong một 
múi dùng chung một giờ. Giờ múi là giờ trung bình địa phương của 
kinh tuyến chính giữa múi đó. Các múi được đánh số từ 1 đến 23, múi 
số 0 có kinh tuyến gốc, đi qua đài Thiên văn Greenwich. 


Cư ng ~909 - -120? -‡150° +180° 


+150° +120° +909 +60° +30° - : : -1209 -1502  +1B09 
Hình II30. Các múi giờ 

Năm 1884 Hội Đo lường Quốc tế đã lấy giờ múi số không làm giờ 
chung và gọi là giờ quốc tế Tọ, hay giờ GMT (Greenwich Mean Time), 
nghĩa là giờ trung bình Greenwich (hình II. 30). Các múi tiếp theo được 
đánh số theo chiều tự quay của Trái Đất. Như vây, giờ múi Tự = Tạ + M, 
ở đây M là số múi. Việt Nam ở múi số 7. Trên thực tế, đường ranh giới 
giữa các múi còn phụ thuộc vào đường biên giới của từng quốc gia. 


c) Đường đổi ngày 

Đoàn thám hiểm Magellan đi vòng quanh Trái Đất xuất phát từ 
Tây Ban Nha năm 1519 theo hướng từ đông sang tây. Đến năm 1521 
khi trở về nhà, theo nhật ký ghi chép của đoàn thì thấy chậm hơn lịch ở 


63 


nhà một ngày. Đó là do đoàn thám hiểm đi theo chiều nhật động, nên 
khi đi một vòng quanh Trái Đất, số lần mọc và lặn của Mặt Trời giảm 
một lần, nên chậm một ngày. Ngày nay, đi vòng quanh Trái Đất bằng 
máy bay hiện đại, khi đi qua mỗi múi giờ về phía tây vặn đồng hồ lùi 
một giờ, về phía đông vặn tăng một giờ, khi đi hết một vòng quanh Trái 
Đất đồng hồ bị lùi hoặc tăng một ngày. Để tránh sự nhầm lẫn này, người 
ta đã quy định đường đổi ngày là đường đọc theo kinh tuyến 180” đi giữa 
Thái Bình Dương. Khi người du hành đi qua đường đổi ngày từ Đông 
sang Tây thì phải thêm ngày lịch của mình một ngày. Nếu đi theo chiều 
từ Tây sang Đông thì phải giảm đi một ngày. Thực tế đường đổi ngày có 
một số đoạn phải uốn khúc vì để tránh hiện tượng một nước ở trên đất 
liền và ở trên đảo lại có ngày khác nhau (hình II.30). 


V~ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ CÁC HỆ QUẢ 


1. Chứng minh Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời 


Trái Đất vừa chuyển động 
quanh Mặt Trời vừa tự quay 
quanh mình nó. Mặt phẳng quỹ 
đạo của Trái Đất cắt thiên cầu 
theo một đường tròn lớn gọi là 
Hoàng đạo. Đứng trên Trái Đất 
chuyển động quanh Mặt Trời 
mà quan sát các sao ở gần thì 
phương nhìn các sao ấy thay đối 
rõ rệt, cụ thể là mỗi sao đi Quỹ đạo Trái Đất 
chuyển trên thiên cầu trong 
một năm theo một đường elip 
nào đó (hình II.31). Elip được 


gọi là elip thị sai hàng năm. Hiện tượng này đã được Copernicus dự 
đoán trước đôi các sao ở gần. Bán trục lớn của elip thị sai càng bé nếu 
sao càng xa Trái Đất (từ đó ta có thể xác định khoảng cách đến các sao 
qua elip thị sai của chúng). 


' 
' 
4 
' 
' 
' 
' 
1 
' 
' 
! 
' 
' 
' 
' 


+ 


ị 


Hình IL31 


Đổi với các sao nằm trên mặt phẳng Hoàng đạo thì elip thị sai có 
dạng một cung tròn, còn các sao nằm ở hoàng cực thì elip thị sai là 
đường tròn. Thị sai của các sao ở gần chứng tổ Trái Đất chuyển động 
quanh Mặt Trời. 


64 


as Hiện tượng thứ hai chứng tỏ Trái 
Đất chuyển động quanh Mặt Trời là 
tinh sai. Giả sử K là tâm của thị kính 
O (nơi đặt mắt quan sát) và O là tâm của 
vật kính của một kính thiên văn. 

Người quan sát cùng với kính di 

A chuyển trong không gian theo phương 

KA với vận tốc v. v là vận tốc chuyển 


NON TN động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 
Hình II39 Anh sáng truyền từ sao S với vận tốc.c 


đến vật kính tại O. Từ O đến K ánh 
sáng phải truyền mất một khoảng thời 
gian t (OK = ct). Như vậy, ảnh của sao sẽ nằm tại K, với KK; = vt. Để 
thu được ảnh của sao nằm đúng tâm của thị kính, người ta phải 
hướng ống kính nghiêng theo phương K,O (KK = KK,). Như vậy 
phương của ống kính K,S' tạo với phương thực KS một góc ơ được gọi 
là góc chuyển tinh sai của sao S. 
Từ hình II. 32, ta có: 


sinơ =-“sinœ, (I1I.19) 
C 


trong đó œ là góc giữa phương quan sát thiên thể và phương chuyển 
động của Trái Đất KA. A gọi là điểm tới (điểm apec). Vì ơ bé nên có 
thể viết 
ơ =206.265- sin œ (1.20) 
c 


Biết vận tốc của chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời là 
v= 29,78km/s, vận tốc ánh sáng là c = 299729km⁄s, ta tính được tỉnh 
sa1 năm là: 

ơ = 20"50.sinœ (H.21) 

Vì điểm tới A nằm trên Hoàng đạo và dịch chuyển cùng với Trái 
Đất nên các ngôi sao ở gần Hoàng cực chuyển động trên các vòng tròn 
có tâm ở vị trí thực của chúng. Các ngôi sao khác vẽ nên những elip 
tỉnh sai với bán trục lớn là 20"50. Các thiên thể nằm trên mặt phẳng 
hoàng đạo có elip tinh sa1 là là một cung 20”50 x 2 = 41". 

Ngoài ra do Trái Đất chuyển động quanh trục nên ngoài tỉnh sai 
nám còn có tình sai ngày. Tình sai ngày phụ thuộc vào vĩ độ địa lý và 
bé hơn tỉnh sai năm rất nhiều. 


5 _GT Vất lý thiên ván - Á 65 


2. Chuyển động có chu kỳ của Trái Đất quanh Mặt Trời 


Từ thời thượng cổ con người đã thấy rằng: Mặt Trời di chuyển 
trên Hoàng đạo và đi qua một số chòm sao trong năm. 


Chòm sao 
Mặt Trời đi qua =- Tháng 
[caomemmm |= [s [ưu 
_———. 


X 9 Trinh nữ w 
Con Dê (Bạch dương) Cái cân (Thiên bình) 
Con Trâu (Kim ngưu) Em 


Chòm sao 
.^. 


PS) 


ei 


hp — 
[HO [Emmmg — JA 


kŠ 


Song tử 


*/, (Ký hiệu chòm Scorpius (con Bò cạp) ở nước ta chòm này đượ 
phân thành 2 chòm: Thần nông uàò Con 0i). 


Ở Á Đồng, người ta chia Hoàng đạo ra 12 cung, mỗi cung 30 
tương ứng với 12 chòm sao trên Hoàng đạo. Mỗi tháng, Mặt Trời đi 
qua một chòm sao. 

Dựa vào vị trí Mặt Trời đối với các chòm sao Hoàng đới, ta có thể 
xác định gần đúng ngày tháng trong năm. Ví dụ tháng 3 Mặt Trời 
nằm trong chòm Song ngư nên không nhìn thấy được chòm này 
nhưng khi Mặt Trời lặn thì ta thấy phía Đông chòm Trinh Nữ bắt đầu 
mọc. Mỗi khi nhận biết được các chòm sao Hoàng đới thì ta có thể xác 
định giờ gần đúng trong đêm, chẳng hạn vào tháng 3 chòm Trinh Nữ 
lên cao khoảng 30° thì Mặt Trời đã lặn được khoảng 9 giờ. 

Chu kỳ chuyển động của Mặt Trời trên Hoàng đạo chính là chu 
kỳ chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời bằng 365,26 ngày. 


3. Vị trí của Mặt Trời trên thiên cầu bốn mùa 


Các kết quả quan sát cho thấy hướng của các thiên cực thay đổi 
rất chậm. 'Bởi vậy, trong suốt năm, trục quay của Trái Đất không đổi 
phương trong không gian. Do đó, hàng năm, độ xích vĩ ö của Mặt 
Trời biển thiên từ — 23° 27' đến +23°97', Trục quay của Trái Đất làm 
với mặt phẳng hoàng đạo 1 góc bằng 90° — 23°27' = 66°33'. 

Trên hình II. 38 D, và D; là hai vị trí Trái Đất nằm đối tâm với 
Mặt Trời vào ngày hạ chí và đông chí. 


66 5_ GT Vật lý thiên văn - R 


St Vỹ 


Hình ITI33 
Mặt phẳng OD,D, là mặt phẳng hoàng đạo. Khi Trái Đất ở vị trí 
D,. Mặt Trời ở nửa thiên cầu bắc, nằm trên mặt phẳng xích đạo một 
góc 23°97' ((6 = 23°27'). Khi Trái Đất ở vị trí D„, Mặt Trời ở nửa thiên 


cầu nam, nằm dưới mặt phẳng xích đạo một góc —23'37' (( =—23°971). 
Hàng năm vào ngày 21 tháng 3 Mặt Trời đi qua điểm xuân phân y từ 
nam thiên cầu lên bắc thiên cầu (œ=0). Ngày 23 tháng 9 Mặt Trời đi 
qua điểm thu phân (œơ =12h). Ngày 22 tháng 12 Mặt Trời đi qua điểm 
đông chí (œ =18h). Ngày 21 tháng 3 của năm tiếp theo Mặt Trời lại đi 
qua điểm xuân phân y (hình II34). 


Hàng năm. Mặt Trời chuyển động 
biểu kiến trên Hoàng đạo, độ xích 
kinh œ biến thiên từ 0 đến 24h. Độ 
xích vi õ biến thiên từ -23°27' đến 
23°27'. Như vậy, điểm mọc, điểm lặn 
cũng như thời gian ở trên chân trời và 
thời gian lặn ở dưới đường chân trời 
hàng ngày của nó cũng thay đổi với 
chu kỳ một năm (hình HI.34). 


| | 
Xunphn |2 |0 |8 |Ngyxm {| 
[Hạc — |2VI |+2327 C|§h |Ngàydànhấtognam | 


Đông chí -_2327 ( 18h 


Ngày ngắn nhất trong năm 


Ta thấy rằng vào các ngày xuân phân và thu phân, Mặt Trời nằm 
trên xích đạo trơi, ngày và đêm dài băng nhau, thông lượng bức xạ 
của Mặt Trời truyền đến hai nửa địa cầu như nhau. Khi Mặt Trời ở 


67 


nửa thiên cầu bắc (ö>0), ngày dài hơn đêm và thông lượng bức xạ 
của Mặt Trời truyền đến nửa địa cầu bắc lớn hơn nửa địa cầu nam và 
cực đại vào ngày hạ chí. Ngược lại khi Mặt Trời ở nửa thiên cầu nam 
(<0), ngày ngắn hơn đêm và thông lượng bức xạ của Mặt Trời 
truyền đến nửa địa cầu bắc bé hơn nửa địa cầu nam và cực tiểu vào 
ngày đông chí. Chính vì vậy mà một năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, 
đông. Ỏ phương tây, 4 ngày trong bảng trên là ngày bắt đầu của 4 
mùa, còn ở Á Đông, 4 ngày ấy là ngày chính giữa mùa. 

Chú ý rằng, ở Nam địa cầu thì 4 mùa diễn ra theo thứ tự ngược lại, 
chẳng hạn khi ở Bắc bán cầu là mùa hạ thì ở Nam bán cầu là mùa đông. 

Như vậy, nguyên nhân có biến đổi mùa trên Trái Đất là do Trái 
Đất chuyển động quanh Mặt Trời có trục quay không thẳng góc với 
mặt phẳng quỹ đạo. Chu kỳ biến đổi mùa bằng chu kỳ chuyển động 
của Trái Đất quanh Mặt Trời, là chu kỳ chuyển động biểu kiến của 
Mặt Trời qua điểm xuân phân và thường gọi là năm xuân phân, dài 
bằng 365, 2422 ngày. 


4. Dương lịch 


Lịch là hệ thông tính khoảng thời gian dài. Đã có nhiều loại lịch 
khác nhau, nhưng ưu việt nhất là dương lịch. Cơ sở để tính năm 
dương lịch là độ dài năm xuân phân (chu kỳ 4 mùa). Vì độ đài năm 
xuân phân không phải là số nguyên (365,2422 ngày), mà năm lịch 
phải chứa một số nguyên ngày nên năm lịch hoặc có 365 hoặc 366 
ngày và bình quân độ dài của năm lịch phải có trị số gần nhất với độ 
đài của năm xuân phân. 

Dương lịch cũ (địch đdu]ian) được xây dựng vào năm 46 trước công 
nguyên. Mỗi năm có 365 ngày và cứ 4 năm thì có một năm nhuận 366 
ngày. Như vậy, trung bình mỗi năm dương lịch cũ dài 365,25 ngày, 
sa1 s0 với năm xuân phân 0,0078 ngày. Cứ 400 năm sai 3,12 ngày. 
Đến năm 1582 năm dương lịch cũ sai 10 ngày. Việc cải cách lịch cũ 
thành lịch mới đã được tiến hành bởi Giáo hoàng Gregory 18. Sau 
ngày 4/10/1582 được lấy là ngày 15/10/1582. Cứ 400 năm bỏ bớt 3 
ngày nhuận. Các năm trọn thể kỷ mà số thể kỷ không chia hết cho 4 
sẽ không phải là năm nhuận. Các năm 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 
không phải là năm nhuận, còn các năm 1600, 2000, 2400 là năm 
nhuận có 366 ngày. Lịch này gọi là dương lịch mới. Theo dương lịch 


mới thì năm lịch còn sai với năm xuân phân 0,0003 ngày, và cứ 3300 
năm thì sai một ngày. 


68 


VI- MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT 


1. Đặc điểm cấu tạo của Mặt Trăng 


a) Kích thước, hình dạng uà bề mặt Mặt Trăng 

Mặt Trăng có bán kính 1738km, khoảng cách trung bình đến Trái 
Đất là 384400km, tự quay chậm do đó không phình ra ở xích đạo nên 
có dạng hình cầu, có khối lượng 7,35.10??kg, khối lượng riêng trung 
bình là 3,34kg/dmŠ. 

Qua kính thiên văn, ta thấy nhiều chi tiết trên Mặt Trăng (các 
dãy núi cao xen lẫn các vùng trũng được gọi là biển nhưng không có 
nước). Các núi và biển đều đã được đặt tên như biển Yên lặng, biển 
Mưa, biển Bão, biển Sáng... và các núi Capcadơ, Anphơ, Antai... Nét 
nổi bật trên Mặt Trăng là có nhiều miệng núi lửa. Miệng núi lửa lớn 
nhất với đường kính 100km. Có miệng núi lửa do núi lửa hoạt động 
đã tắt, nhưng phần lớn các miệng núi lửa do thiên thạch đập vào nên 
có các miệng núi lửa chồng lên nhau (hình II.35). 


Hình 11.35. Ảnh chụp Mặt Trăng 


69 


b) Mặt Trăng không có bkhí quyển 
Vận tốc trung bình của các phân tử khí là 


Xã J3kT (IL22 
m 


Ở đây T là nhiệt độ tuyệt đối của chất khí, m là khối lượng của 
phân tử khí, k là hằng số Boltzmann. Điều kiện để một thiên thể có 
khí quyển là: ÿ„ <0,2V„, ở đây vụ là vận tốc vũ trụ cấp 2 (vận tốt 
thoát) của thiên thể đó. 

2GM 

%. _R_ 

Đối với Mặt Trăng thì vụ = 2,38km/s. Nhiệt độ ban ngày trên bề 
mặt Mặt Trăng là T = 400K, do đó nếu trên Mặt Trăng có hơi nước thì 
vận tốc trung bình của phân tử nước là: 


` TH 
th AI so/1 øaAnEE21A ˆ 


(123) 


=7401 _o;.m 
18.(1,7.10””) S S 


Ta thấy trên Mặt Trăng không thoả mãn điều kiện: Vạ <0,2Vụ 


nên Mặt Trăng không có khí quyển. Nếu trên Mặt Trăng có hơi nước 
thì hơi nước sẽ thoát hết vào không gian vũ trụ. 


I.24) 


c) Thám hiểm Mặt Trăng 

Từ nhiều thế kỷ trước con người đã có ước vọng đi lên Mặt Trăng. Điều 
đó được thể hiện qua các truyền thuyết hay chuyện khoa học viễn tưởng. 

Sau khi Nga phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên, vào ngày 
4/10/1957, chương trình thám hiểm Mặt Trăng bằng cách phóng các 
trạm tự động "Luna" bắt đầu. Luna 2 là trạm tự động đầu tiên hạ cánh 
xuống bề mặt Mặt Trăng, vào ngày 14/9/1959. Luna 3 đã bay vòng 
quanh phía sau Mặt Trăng, chụp ảnh phía sau Mặt Trăng (phía mà trên 
Trái Đất không thấy được) và lần đầu tiên công bố bản đồ phía sau Mặt 
Trăng vào ngày 14/10/1959. Sau khi Nga phóng tàu vũ trụ Phương Đông 
1 đưa I. Gagarin bay vào vũ trụ thì Mỹ đã đề ra dự án Apôlô chinh phục 
Mặt Trăng. Ngày 21/7/1969, các nhà du hành vũ trụ Mỹ là N. Amstrong 
và E. Aldrin đã đi bộ trên bề mặt Mặt Trăng. Dự án Apôlô, sau khi đã 
đưa được 12 phi hành gia đi lên Mặt Trăng, thì kết thúc. Trung Quốc có 
tàu vũ trụ "Thần Châu V" phóng thành công ngày 15/10/2003 và có kế 
hoạch đưa người lên Mặt Trăng vào thập niên 30 của thế kỷ XXI. Cộng 
đồng châu Âu cũng có kế hoạch tương tự. 


TỦ 


2. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất 


Mặt Trăng là một vệ tỉnh của Trái Đất, phản xạ ánh sáng từ Mặt 
Trời xuống Trái Đất. Tùy theo vị trí tương đối giữa Trái Đất, Mặt 
Trời và Mặt Trăng mà ta thấy phần được dọi sáng của Mặt Trăng 
nhiều hay ít (tròn hay khuyết). 

Bán kính Mặt Trăng là 1737km, khối lượng bé hơn khối lượng Trái 
Đất 81,3 lần. gia tốc trọng trường là 1.63m/s°. Mặt Trăng không có khí 
quyển, nên nhiệt độ ban ngày lên đến 130°C và ban đêm xuống âm 170C. 

Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất trong mặt phẳng bạch 
đạo theo quỹ đạo elip với tâm sai bé e = 0,055. Bạch đạo nghiêng với 
mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất một góc 5°9'. Chu kỳ chuyển động 
của Mặt Trăng đối với Trái Đất là 27.39 ngày. Chuyển động của Mặt 
Trăng rất phức tạp do các lực nhiễu loạn khá lớn. Các lực nhiễu loạn 
đã làm cho các thông số quỹ đạo của Mặt Trăng không ngừng biến 
thiên, chẳng hạn như độ nghiêng giữa giữa bạch đạo và hoàng đạo 
dao động trong khoảng 4°58' đến 5°20'. Đứng trên Trái Đất, ta thấy 
Mặt Trăng dịch chuyển trên thiên cầu có chu kỳ là 27,32 ngày, còn 
Mặt Trời có chu kỳ là 365,24 ngày. Chu kỳ giao hội của Mặt Trăng, 
Mặt Trời trên thiên cầu được gọi là tháng giao hội Tạ. Ta có: 

360°_ 3600 360” 
T. 27.85 865,94 


Từ đây ta tính được Tạ; = 29.53 ngày. 


Trong ngày giao hội sẽ không nhìn thấy Trăng vì Mặt Trăng nằm 
giữa Trái Đất và Mặt Trời. Đó là ngày đầu tháng âm lịch. 


(H.25) 


3. Âm lịch vả âm dương lịch 


Âm lịch lấy chu kỳ tuần trăng hay tháng giao hội bằng 29,53 
ngày làm cơ sở cho tháng. Vì tháng lịch phải chứa một số nguyên 
ngày. nên tháng âm lịch có 29 hoặc 30 ngày. Một năm có 12 tháng 
nên năm âm lịch có 354 hoặc 35ð ngày. Như vậy, năm âm lịch ngắn 
hơn năm xuân phân trên 10 ngày. không phù hợp với chu kỳ thời tiết. 

Về sau người ta đã xây dựng âm dương lịch dựa vào hai chu kỳ: 
Tháng âm lịch và năm xuân phân và đặt ra năm nhuận theo quy tắc: Cứ 
19 nắm cố 7 năm nhuận. Năm nhuận có 13 tháng. Như vậy, 19 năm 
xuân phân có 365, 2422 ngày/năm x 19 năm = 6939,60 ngày. Theo âm 
dương lịch thì trong 19 nám có (19 x 12) + 7 = 935 tháng = 29,53 


#1 


ngày/tháng x 235 tháng = 6939,55 ngày. Như vậy, 19 năm âm đương 
lịch cớ số ngày tương đương với số ngày của 19 năm dương lịch. Một số 
nước như Việt Nam dùng âm dương lịch trong việc tổ chức các lễ hội 
truyền thống của dân tộc mà ta dần quen gọi là âm lịch. 


4. Sự tự quay của Mặt Trăng 


Đứng trên Trái Đất quan 
sát Mặt Trăng, ta chỉ thấy một 
nửa bề mặt Mặt Trăng, còn nửa 
sau không bao giờ nhìn thấy. 
(Nửa sau bề mặt Mặt Trăng lần 
đầu tiên được chụp ảnh tự động 
từ trạm vũ trụ "Mặt Trăng 3" 
của Nga phóng ngày 4 tháng 10 
năm 1959). Đó là do chu kỳ tự 
quay của Mặt Trăng đúng bằng 
chu kỳ chuyển động của Mặt Hình II.36 
Trăng quanh Trái Đất và quay 


cùng chiều với nhau. Như vậy, chu kỳ tự quay của Mặt Trăng bằng 
một tháng giao hội. Ở trên Mặt Trăng, ngày sẽ dài bằng một tháng 
giao hội trên mặt đất, nghĩa là một ngày trên Mặt Trăng bằng 29,53 
ngày trên Trái Đất. 

Trục quay của Mặt Trăng không vuông góc với mặt phẳng quỹ 
đạo của nó, mà nghiêng với pháp tuyến của mặt phẳng quỹ đạo một 
góc 6°40'. Tại mỗi điểm, từ Trái Đất chúng ta chỉ quan sát tối đa được 
nửa mặt nguyệt cầu. Nhưng nếu quan sát trong một tháng giao hội 
thì có thể quan sát được 60% bề mặt của nó, do các nguyên nhân sau: 

~ Quỹ đạo Mặt Trăng có dạng elip (hình II.36). 

- Trục quay của Mặt Trăng nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo. 
(hình l1. 37). 

— Mặt Trăng được quan sát từ các vị trí khác nhau trên Trái Đất. 


è , 


Trái Đất 


Hình II37 


X.” 


5. Nhật, nguyệt thực 


Hiện tượng: Nhật thực xảy ra khi Mặt Trời bị Mặt Trăng che 
khuất, tức là khi Mặt Trời và Mặt Trăng giao hội (vị trí T; của Mặt 
Trăng trên hình II.38). Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng đi vào 
bóng tối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng xung đối (vị trí T; của 
Mặt Trăng trên hình II.38). 


Mặt trời 


Hình II.38 


Nếu hai mặt phẳng bạch đạo và hoàng đạo trùng nhau thì nhật 
nguyệt thực xảy ra hàng tháng âm lịch. Nhưng vì chúng nghiêng 
nhau một góc 5°9” nên số lần nhật nguyệt thực ít hơn nhiều. Trên 
hình II.39 cho thấy hiện tượng nhật nguyệt thực chỉ xảy ra khi Mặt 
Trăng giao hội hay xung đối ở gần tiếp tuyến NN' của mặt phẳng quỹ 
đạo Mặt Trăng với mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất. Như vậy, một 
năm chỉ có 2 đợt xảy ra nhật nguyệt thực, khi Trái Đất ở vị trí 1 và 3 
trên hình IL.39. 


Quỹ đạo Mặt Trăng 
———— 


(3) (1) 


Mặt Trời 


Quỹ đạo Trái Đất ' 


Hình II.39 


Tả 


Nhật thực. Khi bóng của Mặt Trăng chạm vào Trái Đất ở E (hình 
II.38), ta thấy nhật thực toàn phần. Các nơi trong vùng lân cận thấy 
nhật thực một phần. Khi khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng lớn 
đến mức bóng tối của Mặt Trăng không chạm vào Trái Đất. Trong 
trường hợp này, các địa phương trên trục bóng tối sẽ thấy nhật thực 
vành khuyên. Nhật thực có thể kéo dài hàng giờ, nhưng nhật thực 
toàn phần chỉ kéo đài không quá 7 ph. 


c 


⁄”” 
2 


Hình IIL40 
Trên hình II. 40, M là Mặt Trời, T là Mặt Trăng, Ð là Trái Đất. 
Ta thấy: 
TDM = MDS + SDK +KDT 


Mà: SDK = AKD - KSD, 

nên TDM = MDS + AKD - KSD + KDT 
MDS: bán kính góc Mặt Trời = 18'5 
AKD: thị sai Mặt Trăng = 5”7' 

KSD: thị sai Mặt Trời = 9" 

KDT: bán kính góc Mặt Trăng =16'8" 

Do đó: TDM = 88'21" 


Đứng trên Trái Đất, ta thấy đĩa 
Mặt Trời và Mặt Trăng tiếp xúc 
nhau gần tiết điểm N (hình II.41). 
Xét tam giác TMN thì: ạ Hình IL41 

tanMT = tan MNT.sinMN, hay tan 88'21' = tan5°9'.sinMN. 

Vậy MN = 16°5 

Khi đó Mặt Trời M cách tiết điểm N một khoảng 16°5, hay M di 
chuyển trên cung HH' 33° mất 34 ngày. 

Như vậy, trong năm có ít nhất 2 lần nhật thực, nhiều nhất 4 lần. 

Nguyệt thực: Tương tự, nguyệt thực xảy ra Mặt Trời đi chuyển 
trên hoàng đạo một cung 21° trong vòng 22 ngày. Trong một năm có 
nhiều nhất 2 lần nguyệt thực. 


74 


Thực tế, tiết điểm dịch chuyển ngược chiều chuyển động của Mặt 
Trời nên trong một năm, Mặt Trời về sớm hơn 20 ngày. Trong một 
năm nào đó, có lần nhật nguyệt thực đầu năm, giữa năm và cuối năm, 
và như vậy có thể có thêm một nhật thực hay một nguyệt thực 

Như vậy, trong một năm có tối đa 5ð nhật thực, 2 nguyệt thực hay 
4 nhật thực, 3 nguyệt thực và tối thiểu là 2 nhật thực. 

Nhật nguyệt thực là hiện tượng che khuất lẫn nhau do Mặt Trăng 
chuyển động quanh Trái Đất và Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời. 
Do chu kỳ của các thiên thể này hoàn toàn xác định nên hiện tượng 
nhật nguyệt thực cũng xây ra theo chu kỳ xác định. Chu kỳ đó là bội số 
chung nhỏ nhất của 3 chu kỳ: tuần trăng 29,53 ngày, chu kỳ Mặt 
Trăng trở lại một tiết điểm xác định 27,21 ngày và năm tiết điểm 
346,62 ngày. Như vậy, chu kỳ nhật nguyệt thực là 6585,32 ngày hay 18 
năm 11,32 ngày. Mỗi chu kỳ có 41 nhật thực, 29 nguyệt thực. 


6. Thuỷ triều 


Thuỷ triều là hiện tượng nước ở cửa sông, biển lên xuống 2 lần 
trong vòng 24hð2ph, tức là khoảng thời gian Mặt Trăng đi qua kinh 
tuyến trên (hoặc kinh tuyến dưới) tại một nơi. Do đó nguyên nhân của 
thuỷ triều là do Mặt Trăng. 


Do độ lớn Trái Đất đáng kể 
so với khoảng cách Mặt Trăng- 
Trái Đất nên lực tác dụng của 
Mặt Trăng tại những nơi khác 
nhau là không như nhau. 

Giá sử Trái Đất được bao 


_— bọc bởi một lớp nước (hình 
II.42). Gia tốc mà Mặt Trăng 
Hình IIL42 tác dụng lên một phần tử nước ở 


Trái Đất là: 
Ở tâm Trái Đất: 


W, = Gm/r? (IL326) 
ỎA: Wu = Gm((r-R)? (137) 
ỎB: Wg = Gm/(r+R)? (IL28) 


Trái Đất chịu tác dụng của Mặt Trăng và có gia tốc W,. Vì Trái 
Đất là hệ không quán tính nên khi xét các phần tử nước ở trong hệ 


T5 


này, ta phải tính đến gia tốc quán tính —W,. Do đó, gia tốc thuỷ triểu 
ở A là: W,;,=WA-VW, 


= ]—— (H.29 
w Gm| —r)”.r” = 
và tương tự thì ở B có : 
W, =-Gm (IL30) 

TY 


W; và W; là gia tốc thuỷ triều tại A và B, bằng nhau về độ lớn 
nhưng ngược nhau về chiều. Như vậy, nước ở A và B được nâng lên, 
đồng thời nước ở C, D lại hạ xuống. A, B tương ứng với Mặt Trăng qua 
kinh tuyến trên. Gia tốc thuỷ triều do Mặt Trăng gây ra lớn hơn 2 lần 
gia tốc thuỷ triều gây ra bởi Mặt Trời. Do đó, kết hợp cả hai thuỷ 
triểu thì mực nước lên xuống càng mạnh, mạnh nhất vào các ngày 
không trăng hay trăng tròn, yếu nhất vào các ngày huyền (ngày 7, 8 
hay 22, 23 của tháng âm lịch). 

Hiện tượng thuỷ triều còn phụ thuộc vào địa hình bờ biển và đáy 
đại dương... Hiện tượng triều cũng diễn ra đối với khí quyển và vỏ Trái 
Đất nữa. Người ta đã tính được ở một số nơi nhất định mặt đất được 
nâng lên, hạ xuống hàng ngày với biên độ vào khoảng vài đềximét. 


BÀI TẬP CHƯƠNG HAI 

Hệ Trái Đất — Mặt Trăng 

2.1. Kim tỉnh chỉ phản xạ ánh sáng Mặt Trời nhưng rất sáng. Nhìn 
qua kính thiên văn, ta thấy được các pha tròn, khuyết của nó. Khi 
Kim tỉnh xuất hiện vào buổi sáng, ta thường gọi là "sao Mai" và 
sau bao lâu Kim tỉnh xuất hiện vào buổi chiều (sao Hôm). Biết 
khoảng cách góc cực đại giữa Mặt Trời và Kim tinh là 48°. Tính 
bán kính góc quỹ đạo (đvtv) và chu kỳ quay (năm) của Kim tỉnh. 

2.2. Sao œ và ÿ chòm Đại Hùng là hai sao thẳng hàng với sao Bắc 
Cực và chúng có tọa độ tương ứng là œ; =11”01',ð, =62”01', 
œ; =10”59',ỗ, =65”39'. Tính khoảng cách giữa hai sao này. 

2.3. Sao œ chòm Thần Nông có xích vĩ là —-26°19'. Tính độ cao và độ 
phương khi nó đi qua kinh tuyến trên tại một nơi ở Hà Nội có vĩ 
độ ọ=21°08", 


76 


2.4. Sao Chức Nữ có xích kinh là 18* 34?h, xích vĩ là 38°40'. Khi điểm 
xuân phân qua kinh tuyến trên đối với một người ở Thành phố Hồ 
Chí Minh thì sao Chức Nữ ở phương nào của bầu trời. Ở thời điểm 
ấy, góc giờ của nó là bao nhiêu? 

2.5. Đêm trắng là hiện tượng hoàng hôn vừa kết thúc thì bình minh 
đã bắt đầu. Ở vĩ độ nào và ở thời điểm nào có đêm trắng? 

2.6. Sao œ chòm Tráng Sÿ có xích vĩ 7°24'° khi qua kinh tuyến trên tại 
một nơi thì nó có độ cao là 78°44' và độ phương bằng không. Tính 
vĩ độ nơi ấy. 

2.7. Vào ngày thu phân, bóng của một cột điện thẳng đứng trên mặt 
phẳng nằm ngang lúc giữa trưa bằng 0,374 độ dài của cột. Hãy 
xác định vĩ độ nơi ấy. 

2.8. Gia tốc trọng trường tại những nơi có vĩ độ địa lý khác nhau thì 
khác nhau. 0° (9,780m/s?, 20° (9,802m/s?), 40° (9,819m/s?), 80° 
(9,831m/s?, 90° (9,832m/s?). Giải thích vì sao gia tốc trọng trường 
phụ thuộc vào vĩ độ địa lý. 

9.9. Dùng biểu thức tính gia tốc trọng trường ở bề mặt Trái Đất, tính 
gia tốc trọng trường ở bề mặt của: 

Mặt Trăng: M, = 0.0123 Mỹ, R, = 1738km. 
Mặt Trời: My = 2.10”°kg, Rạ = 7.10°m. 
Mộc tỉnh: M„ = 318 Mp, R„ = 11.2R;. 

2.10. Vào một ngày đầu năm 2007, Mặt Trời có xích vĩ là -23°04'. 
Phương trình thời gian hôm ấy là 2?°40°. Lúc Mặt Trời qua kinh 
tuyến trên tại Vinh (ọ=18°32',^ =105°30'),một đồng hồ đeo tay 
chỉ 12 04P*, Hỏi: 

Giờ trung bình địa phương lúc ấy. 

Đồng hồ đeo tay chạy nhanh hay chậm bao nhiêu. 
Giờ quốc tế lúc ấy. 

Độ cao và độ phương của Mặt Trời lúc ấy. 

2.11. Tại sao khi Hoàng đế Xêda cho ban hành dương lịch (năm 45 
trước công nguyên), điểm xuân phân nằm trong chòm sao Bạch 
Dương nhưng hiện nay điểm xuân phân đang nằm ở trong chòm 
sao Song Ngư? 

9.12. Xem cung hoàng đạo trên 12 chòm sao hoàng đới đều dài như nhau. 
Mặt Trời chuyển động trong chòm sao nào với thời gian ngắn nhất. 

2.13. Vì sao sản xuất nông nghiệp mà dùng âm lịch phải theo các ngày tiết? 


T7 


2.14. Từ Trái Đất nhìn đường kính góc của Mặt Trời là 10” #rad. Bán kính 
Trái Đất là R„ = 6400km. Xác định tỷ số mật độ trung bình của Trái 
Đất và Mặt Trời? Lấy độ dài của năm Trái Đất là T = m. 107s. 

2.15. Tính độ cao và độ phương lúc giữa trưa tại cầu Hiền Lương (trên w 
tuyến 17) vào các ngày xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí. 
2.16. Trong tiểu thuyết "Anna Catêrianna", L. Tônxtôi tả cảnh đi săn 
của Oblônxki và Lêvin như sau: "trời đã tối, Kim tỉnh rực rỡ ánh 
sáng bạc đã xuống thấp ở phía tây và long lanh sau rừng bạch 
dương mát dịu, ở phương đông, từ trên cao sao Áctua ảm đạm đang 
rót xuống những dòng sáng hơi đỏ. Các sao chòm Đại Hùng nằm 
ngay trên đỉnh đầu mà Lêvin không hề nhìn thấy trong khi anh ta 
đang săn đuổi" Dựa vào sự mô tả quang cảnh bầu trời để xác định 

xem cuộc đi săn ấy đã được tiến hành vào mùa nào, tháng nào? 

2.17. Theo hiệp định Giơnevơ, năm 1956 phải có tổng tuyển cử thống nhất 
đất nước. Nhưng Mỹ - Ngụy đã phá hiệp định. Năm 1957, nhà thơ 
Nguyễn Bính nhớ vợ con ở miền Nam đã viết bài thơ có những câu: 

“Trời hiện dần lên những chấm sao 
Lòng trời đang thấp bỗng nhiên cao 
Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh 

Ai biết cầu Ô ở chỗ nào? 

Tìm mũ Thần Nông chủ thấy đâu 
Thấy con uịt lội giữa dòng sâu 

Sao Hôm như mắt em ngày ấy 

Rướm lệ nhìn tôi bước xuống tàu..." 

Dựa vào các câu thơ trên, xác định bài thơ đã được viết vào tháng nào? 
2.18. Hãy mô tả quỹ đạo của Mặt Trăng trong hệ toạ độ nhật tâm. 
2.19. Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngày 2/9/1969, tức là 

ngày 21/7 âm lịch. Ngày 2/9/2007 cũng là ngày 21/7/2007 âm lịch. 

Hãy giải thích vì sao có sự trùng hợp như vậy và sự trùng hợp 

này có còn xảy ra ở nhiều năm khác nữa không? 

2.20. Theo tính toán và thực tế, một năm thường có 4 lần nhật thực 
và có nhiều nhất chỉ 2 lần nguyệt thực. Vì sao nhiều người lại 
nhìn thấy số lần nguyệt thực toàn phần quan sát được nhiều hơn 
số lần nhật thực nhìn thấy toàn phần? 

2.21. 5o sánh gia tôc thuỷ triều do Mặt Trăng và Mặt Trời gây ra. 
Khi nào thì mực nước thuỷ triều lên cao nhất tại một nơi trên bờ 


biển. Tại sao hiện tượng triều lại làm giảm tuổi thọ của một số vệ 
tình nhân tạo? 


78 


Chương HII 


CC HÀNH TINH 
VÀ CắC THÀNH VIÊN HHắC CỦA HỆ MỘT TRỜI 


I- CÁC HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRÒI 


1. Quá trình khám phá các hành tỉnh 


Hệ Mặt Trời còn có các tên gọi khác: hệ hành tỉnh chúng ta, thái 
dương hệ hay hệ nhật tâm. Hệ nhật tâm do nhà thiên văn người Ba Lan 
N. Copernicus (1473 — 1543) đề xướng vào năm 1543. 

Cho đến giữa thê kỷ XVIII người ta chỉ mới phát hiện 6 hành tỉnh 
quay quanh Mặt Trời, theo thứ từ Mặt Trời đi ra là: Thuỷ tỉnh 
(Mercury), Kim tỉnh (Venus), Trái Đất (Earth), Hoả tỉnh (Mars), Mộc 
tinh (Jupiter) và Thổ tinh (Saturn). 

Năm 1772 các nhà thiên văn người Đức là I.D. TixIus và LE. Bode 
đã nghiên cứu khoảng cách từ Mặt Trời đến các hành tỉnh và thấy có 
quy luật sau: Nếu cộng thêm 4 cho mỗi số trong dãy số 0, 3, 6, 12, 24, 
48, 96 thì ta được dãy số mới biểu diễn khá chính xác khoảng cách từ 
Mặt Trời đến các hành tinh (theo đơn vị 0,1 đơn vị thiên văn). 


Khoảng 
cách tính 


Điều đáng chú ý là ứng với con số 28 không có một hành tinh nào. 
Ngày 1/1/1801, nhà thiên văn nghiệp dư Pliatxi đã phát hiện một 
thiên thể có độ sáng rất yếu. Sử dụng các sổ liệu của Piatxi, nhà Toán 


học Gauss đã xác định được quỹ đạo elip của thiên thể này, mà bán 
trục lớn của nó ứng với con số 27,7 và được gọi là hành tỉnh tý hon. 
Đến nay người ta đã phát hiện được trên ba ngàn năm trăm hành 
tỉnh tý hon như vậy, mà quỹ đạo của chúng đều nằm giữa quỹ đạo 
của Hoả tỉnh và Mộc tỉnh. 

Năm 1781, nhà thiên văn người Anh Willam Herschel (1738 — 1822) 


79 


khám phá thêm Thiên tinh (Uranus). Nghiên cứu quỹ đạo của Thiên tình, 
người ta cho rằng phải có một hành tỉnh khác nữa gây nhiễu loạn lên 
chuyển động của hành tỉnh này. Bài toán hóc búa này được nhà khoa 
học Pháp Le Verrier giải và dự báo được vị trí của thiên thể này trên 
bầu trời. Đêm 23/9/1846, nhà thiên văn người Đức Galle quan sát 
được hành tỉnh này. Đó là Hải tỉnh (Neptune). Năm 1930, Clyde 
Tombaugh phát hiện thêm một hành tỉnh nữa, đó là Diễm tỉnh 
(Pluto). Ba hành tỉnh ngoài được phát hiện bằng kính thiên văn 
không theo đúng quy luật Tuxius-Bode. 


0: Mặt Trời 
0,39: Thuỷ tinh 
0,73: Kim tỉnh 


1,00: Trái Đất 
1,52: Hoả tinh 


Vũng tiểu 


hành tỉnh 


5,2: Mộc tinh 


Š  #——————_—— 
3 laÌs 30,1: 39,5: 
9,54: Thổ tinh 19,2: Thiên tinh Hải tỉnh Diêm lính 
02 4 6 8 10 20 30 40 


Đơn vị thiên văn (đvtv): AU 
0: Mặt Trời 

0,39: Thuỷ tinh 

0,73: Kim tỉnh Ị 


| 
1,00: Trái Đất 1,52: Hoả tinh Vùng tiểu hành tinh 


0 02040608 1 2 3 4 


Hình III.1. Khoảng cách từ Mặt Trời đến các hành tỉnh 


Năm 1930, Hội Thiên văn Quốc tê (TAU) chính thức công bố các 
hành tình trong Hệ Mặt Trời có 9: Thuỷ tỉnh, Kim tỉnh, Trái Đất, 
Hoả tỉnh, Mộc tỉnh, Thổ tỉnh, Thiên tỉnh, Hải tinh và Diêm tỉnh. 


2. Phân loại các hành tỉnh trong Hệ Mặt Trời 


Dựa trên đặc điểm của chúng, người ta phân các hành tỉnh thành 
2 nhóm: 


80 


Thuỷ tình 0,3871 0.3824 
Kim tỉnh 0.7233 0,9489 
Trải Đất 1,0000 1,0000 
Hoả tỉnh 1,5237 0,5326 


s30 
| Thiên tỉnh 
Hải tỉnh 30,0611 


Í Diem tinh[ 39.5294 


Ẳœ | | 
oòồẳolol® 


| 0005 | 213 | 

- Nhóm hành tinh bé gồm Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả 
tinh và Diêm tỉnh, còn gọi là nhóm Trái Đất. 

- Nhóm hành tinh lớn gồm Mộc tỉnh, Thổ tinh, Thiên tinh và Hải 
tinh, còn gọi là nhóm Mộc tinh hay nhóm các hành tinh khổng lê. 

Nhìn vào bảng phân loại, ta thấy nhóm hành tỉnh bé (nhóm ]) có 
kích thước nhỏ nhưng lại có khối lượng riêng lớn, là những hành tỉnh 
ở phía trong. Nhóm hành tỉnh lớn (nhóm II) lại có khối lượng riêng 
bé. là những hành tinh nằm ở các vòng quỹ đạo phía ngoài. 

Diêm tỉnh là một hành tỉnh nằm ở vòng quỹ đạo ngoài cùng, 
nhưng lại được xếp vào nhóm hành tỉnh bên trong có kích thước bé 
(chỉ bằng 0,18 kích thước của Trái Đất). Năm 1978, Jame W. Christry 
đã khám phá ra Charon, vệ tỉnh của Diêm tỉnh. Cũng giống như Hệ 
Trái Đất - Mặt Trăng, Diêm tình và Charon được xem là cặp hành 
tinh vì bán kính của Charon là 593 +13km và bán kính của Diêm 
tinh là 1.151 +6km. 


3. Những khám phá mới 


Các nhà thiên văn Mỹ với các thiết bị hiện đại lắp đặt trên kính 
vũ trụ Hubble đã phát hiện thiên thể mới 2003UB313. Maikơ Brau 
tại Viện Công nghệ California đã khám phá thiên thể mới kiểu hành 
tỉnh nằm trong vùng rìa của Thái dương hệ, gọi là vành đai Kuiper. 
Hiện tại người ta đã phát hiện nhiều thiên thể kiểu mới này, phần 
lớn đều thuộc về vành đai Kuiper. 

Các thiên thể mới được phát hiện đều nằm ở bờ của Thái dương 
hệ. Kính vũ trụ Hubble đã đo được 2003UB313 có đường kính 
3000km. Năm 2005, kính vũ trụ Hubble lại đo được kích thước của 


8 GT '/ãt lý thiên văn - A 81 


2 vệ tỉnh mới của Diêm tinh là Nix (đường kính 30km) và Hydra ( 
đường kính 160km). 

Những thiên thể mới phát hiện với số lượng nhiều và có nhiều đặc 
tính giống 2003UB313 nên từ năm 2003, [AU đã từ chổi gọi 2003UB213 
là hành tinh thứ 10. 


4. Tiêu chí cho hành tỉnh 


Trên cơ sở các khám phá về những thiên thể mới, bé dạng Diêm tỉnh 
và đều nằm ở bờ Thái dương hệ, các nhà khoa học đặt vấn đề liệu Diêm 
tỉnh có thuộc vào một nhóm khác các thiên thể trong Hệ Mặt Trò 
không? Như vậy, phải có tiêu chí cho hành tỉnh, và khái niệm hành tỉnh 
phải được định nghĩa lại: "Hành tinh là một thiên thể nguội bay trong 
quỹ đạo quanh Mặt Trời với khối lượng đủ lớn để có dạng hình cầu và 
quỹ đạo của nó không cắt quỹ đạo của hành tỉnh khác". 


4. Thuỷ tinh 

2. Kim tỉnh 

3. Trái đất và Mặt Trăng 
4. Hoả tinh 

5. Mộc tinh 

6. Thổ tinh 

7. Thiên tỉnh 


8. Hải tính 


Hình III2 


82 6 ŒGT V/ât rõ .^—. se P 


Diêm tỉnh có kích thước quá bé, quỹ đạo của nó là một elip đẹt và 
cắt quỹ đạo của Hải tỉnh, trong một chu kỳ quay quanh Mặt Trời là 
248 năm thì có 23 năm chuyển động phía trong quỹ đạo của Hải tỉnh. 

Theo định nghĩa mới về hành tỉnh thì Diêm tỉnh được đưa ra ngoài 
biên chế các hành tỉnh của Hệ Mặt Trời. Như vậy, Diêm tỉnh cùng với 
Charon, Ceres, 2003UB813, các thiên thể thuộc vành đai Kuiper... nay 
được gọi là tiểu hành tình hay hành tỉnh lùn (dwarf planets). 


5. Cách phân loại mới 


Đại hội đồng Hội Thiên văn Quốc tế lần thứ XXVI (IAU XXVIth 
Genenral Assembly) được tổ chức tại Praha, Cộng hoà Séc từ 14 — 
25/8/2006. Ngày 24/08/2006, cuộc họp toàn thể của IAU Genenral 
Assembly đã thảo luận về vấn đề hạ cấp Diêm tỉnh. Một số nhà khoa 
học băn khoăn và đặt vấn đề là có nhất thiết phải phân loại lại như 
vậy không. vì rằng từ "hành tinh" đã mang ý nghĩa về văn hoá, lịch 
sử và xã hội lâu đời. Cuối cùng, GA LAU cũng đã biểu quyết về định 
nghĩa mới hành tỉnh, cách xếp loại hành tỉnh và đưa Diêm tỉnh vào 
nhóm tiểu hành tinh hay hành tinh lùn. 

Như vậy, từ nay Hệ Mặt Trời có 8 hành tinh: Thuỷ tỉnh, Kim 
tinh, Trái Đất, Hoả tinh, Mộc tỉnh. Thổ tinh, Thiên tỉnh và Hải tỉnh. 

Hiện nay, Mỹ đã phóng tàu vũ trụ không người lái New Horizons 
và sẽ bay qua quỹ đạo Diêm tỉnh và vành đai Kuiper vào 7/2015. 


6. Tổng quan về các hành tỉnh 


Các hành tinh bé kiểu Trái Đất có kích thước bé, có khối lượng 
không lớn hơn khối lượng Trái Đất và có mật độ (khối lượng riêng) lớn 
(từ 3400 đến 5500kg/m”, gấp 5,5 lần khối lượng riêng của nước. Nó 
được cấu tạo chủ yếu từ các nguyên tố nặng như Sắt, silicát, magiê. 

Các hành tinh lớn kiểu Mộc tính có kích thước lớn nhưng lại có 
khối lượng riêng bé. Nó được cấu tạo chủ yếu từ các khí như hyđrô, 
hêÌ:, cacbonIc.... 

Khối lượng của các thiên thể được tính nhờ định luật 3 Kepler. 

Các hành tinh đều có vệ tỉnh, trừ Thuỷ tinh và Kim tỉnh. Bốn 
hành tinh lớn đều có vành đai bao quanh. 

Cấu tạo bên trong của các hành tinh phụ thuộc vào thành phần 
hoá học, mật độ, nhiệt độ và áp suất của chúng. Nói chung, áp suất, 
nhiệt độ tăng dần từ ngoài vào tâm. 


8ä 


Các hành tinh đều chuyển động quanh Mặt Trời tuân theo 3 định 
luật Kepler. 


Kim tỉnh Thiên tinh 


Hình TII.3 

Quỹ đạo của các hành tinh là elip, có chiều quay từ tây sang đông 
(chiều thuận), chỉ có Kim tỉnh và Thiên tỉnh quay theo chiều ngược 
lại, từ đông sang tây. 

Hai hành tinh này quay theo chiều ngược là vì mặt phẳng quỹ 
đạo nghiêng với mặt phẳng xích đạo của chúng một góc lớn hơn 90' 
(hình I3). 

Các hành tinh là những thiên thể không tự phát sáng, nó chỉ bức 
xạ sóng hồng ngoại và vô tuyến. Quang phổ của chúng là quang phổ 
Mặt Trời. Nếu hành tinh có khí quyển trong quang phổ có những 
vạch hấp thụ và ánh sáng Mặt Trời được phản xạ từ bề mặt hành tỉnh 
bị phân cực. 

Qua phân tích phổ vô tuyến, các vạch hấp thụ và tính chất phân 
cực của ánh sáng phản xạ, ta thấy các hành tinh đều được cấu tạo từ 
những nguyên tố hoá học có trên Trái Đất. 

Khả năng phản xạ các bức xạ được chiếu vào hành tinh được gọi 
là albedo A. Như vậy, hành tinh chỉ hấp thụ 1 —- A phần bức xạ do 
Mặt Trời gửi đến. Những thiên thể không có hoặc ít khí quyển (như 
Thuỷ tỉnh, Mặt Trăng, Hoả tính) thì albedo bé vì lớp đá nham thạch 
của chúng phản xạ kém. Bề mặt băng đá như các vệ tinh của Thổ tinh 
có albedo đáng kể. Albedo của Trái Đất phụ thuộc vào mùa, mây mù 
và băng tuyết, nhưng cũng khoảng 0,35. 

Những thông số quan trọng nhất của bề mặt hành tinh là màu 
sắc, albedo và nhiệt độ. 

Màu sắc của hành tỉnh liên quan đến thành phần của bề mặt và 
khí quyển. Biển và lục địa trên Trái Đất đã cho Trái Đất có màu xanh 
với những đổm màu xanh lá cây, nâu và màu da cam. Vùng rộng lớn 
của đất và tuyêt được phủ màu trắng. Bề mặt phủ dung nham của 


84 


- v ` L4 HT. ` ˆ ` ˆ 2 
Mặt Trăng cho màu xám đen với ít màu nâu. Vùng sa mạc trên Hoá 
tỉnh cho màu nâu — da cam... 


Các thiên thể nóng sáng bức xạ năng lượng theo đủ loại bước 
sóng, gọi là bức xạ nhiệt. Công suất bức xạ phụ thuộc vào nhiệt độ và 
được biểu diễn bởi định luật Stefan — Boltzmann: 

E=ơT°(W/m°) (TI.1) 

Ở đây, E là công suất bức xạ, T là nhiệt độ, ơ là hằng số Stefan — 
Boltzmann ơ = 5.67.10” N/m?.K!. 

Đối với Mặt Trời, bề mặt quang cầu có diện tích là 4xRj, nhiệt độ 
quang cầu là 5800K thì năng lượng bức xạ tổng cộng là: 

4xRPE, =4nxRƑơT* =3.8.10”°W H2) 


Ở khoảng cách d từ Mặt Trời đến hành tinh thì công suất bức xạ 
của Mặt Trời truyền qua diện tích 4xdẺ là: 
E= 4xRE, -œ 
4rxd? d 
Bán kính của hành tinh là R thì vùng hấp thụ hiệu dụng trên bề 
mặt hành tỉnh là: xR?. Khả năng làm phản xạ bức xạ Mặt Trời vào 
hành tinh được gọi là albedo A của hành tỉnh. Như vậy, hành tình chỉ 
hấp thụ (1 - A) phần bức xạ do Mặt Trời gửi đến. Ta có: 


E, (I3) 


(1- A)xR”E=(1- A)R°(C>) ơT? qM.4) 


Năng lượng tổng cộng mà hành tỉnh bức xạ là: 4xR?ơTt. 
Khi hấp thụ năng lượng từ Mặt Trời, hành tình sẽ bức xạ, nên: 


4xR”ơT?° =(1- A)R” cay ơT, (HI.5) 


Do đó, nhiệt độ bức xạ của hành tĩnh là: 
1 1 


=(1_— A)4(*sy? 
T=(-A) >U úhl qIHI.6) 


Sự tồn tại khí quyển phụ thuộc vào nhiệt độ và vận tốc khuếch 
tán (vận tốc vũ trụ cấp II của hành tinh. Vận tốc chuyển động nhiệt 
trung bình của các phân tử khí v phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường: 


H7) 
m 


85 


Ở đây k là hằng số Boltzmann, m là khối lượng phân tử khí, T là 
nhiệt độ môi trường. Một thiên thể muốn giữ được khí quyền lâu đài 
thì vận tốc chuyển động trung bình của các chất khí phải nhỏ hơn vận 
tốc khuếch tán của thiên thể đó và thoả mãn điều kiện: 


M 
V<0,3 Vụ hay ,|Eˆ <0,2 "` I8 
m 


Vì đây là vận tốc trung bình nên trên thực tế, có nhiều phân tử 
khí có vận tốc lớn hơn nhiều và vì nhiệt độ các hành tỉnh nhìn chung 
là thấp nên vận tốc trung bình của các phân tử khí cũng bé, cỡ vài 
km/s. Những nguyên tố nhẹ trong nhóm hành tĩnh lớn sẽ có tỷ lệ cao 
hơn so với nhóm hành tĩnh bé. 


I- NHÓM CÁC HÀNH TINH BÉ PHÍA TRONG 


1. Thuỷ tỉnh 


BẢNG CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN 
Khoảng cách Bán kính Khối | K.lượng Chu kỳ quay Nhiệt độ 
đến Mặt Trời _ xích đạo lượng | riêng (ngày) bề mặt (°C) 
Đvtv  |10°km g/cm3 | Quanh | Tự quay | Ban | Ban 
M. Trời ngày êm 


0.3871 03824 | 2439 |00553 | 5.43 | 87,06 | 58,646 | 430 | -180| 


a) Hình dạng, bích thước, cấu tạo 

Thuỷ tinh là hành tỉnh gần Mặt Trời 
nhất nên rất khó quan sát. Thuỷ tỉnh có 
cấu tạo: 70% kim loại (trong đó khoảng 
42% là lõi sắt nằm ở tâm) và khoảng 30% 
silicat, nằm chủ yếu ở lớp ngoài, dày 
khoảng 600km. Thuỷ tỉnh không có một vệ 
tinh tự nhiên nào. 


b) Khí quyển 

Thuỷ tỉnh có lớp khí quyển khá mỏng, 
chủ yếu là các phân tử kali, natri và oxy. 
Do ở gần Mặt Trời nên ánh sáng Mặt Trời : hài 
chiếu vào bề mặt khá lớn, lớn gấp 9 lầnso Hình III4. Thuỷ tinh 
với Trái Đất. 


86 


Các nguyên tử trong khí quyển liên tục bị mất vào trong không 
gian vì lực hấp dẫn quá bé, nhưng mật độ khí quyển được duy trì bởi 
các nguyên tử khác do sự phóng xạ của Mặt Trời, sự bốc hơi của lớp 
băng đá hay do các thiên thạch rơi vào Thuỷ tỉnh. Nhiệt độ trung 
bình giữa ngày và đêm chênh nhau khá lớn, hơn 600°C. 

c) Bề mặt 

Thuy tỉnh có các cao nguyên với các miệng núi lửa do va chạm 
chồng lên nhau và có các đồng bằng. Hình như rất nhiều vụ va chạm 
đã diễn ra vào thời xa xưa. Một thiên thạch đã rơi xuống bề mặt Thuỷ 
tinh và tạo nên một hổ rộng với đường kính đến 1350km và xung 
quanh là những dãy núi cao khoảng 2km. 

d) Chuyển động 

Quỹ đạo của Thuỷ tỉnh là một elip dẹt với tâm sai e = 0,2056. Vận 
tốc của Thuỷ tỉnh ở cận điểm là 59km/s và ở viễn điểm là 39km/s. 

e) Quéó trình thám hiểm 

Phi thuyền Mariner 10 của NASA phóng vào tháng 11 năm 1973 
và đến phạm vi của Thuỷ tỉnh vào tháng 3 năm 1974, là phi thuyền 
duy nhất thám hiểm hành tinh này. Do đó, chỉ mới khoảng 45% bể 
mặt của Thuỷ tỉnh được khám phá. Tàu Messenger đang bay về phía 
Thuỷ tỉnh và sẽ đi vào quỹ đạo của hành tỉnh này vào đầu năm 2011. 


2. Kim tỉnh 
BẢNG CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN 
Bán kính Khối | K.lượng Chu kỳ quay Nhiệt độ 
xích đạo lượng riêng (ngày) bề mặt (°C) 
m, g/cm? | Quanh Tự Ban | Ban 
M.Trời | quay ngày | đêm 


L08489 | 6052 |08180] 524 |22488|24301] 480, —. 


a) Hình dạng, bích thước, cấu tạo 


Khoảng cách 
đến Mặt Trời 


Kim tinh là hành tỉnh gần Trái Đất nhất, có kích cỡ gần bằng 
Trái Đất. Kim tỉnh bị mây bao phủ hoàn toàn nên phải quan sát bằng 
võ tuyến. Kim tính là thiên thể sáng thứ 3, sau Mặt Trời và Mặt 
Trăng và được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp với hai pha của nó là 
"sao Hôm" và "sao Mai". Khí quyển Kim tỉnh có khoảng 96% là khí 
cacbonic và khoảng 3% là nitơ. Kim tỉnh không có vệ tỉnh nào. 


87 


b) Khí quyển 

Khí quyển Kim tỉnh với áp suất 95 
lần áp suất khí quyển Trái Đất và 
chứa chủ yếu là cacbonic với nhiệt độ 
cao, khoảng 480°C, cao nhất trong các 
hành tỉnh của Hệ Mặt Trời. Kim tỉnh 
hấp thụ nhiệt mà không bức xạ nhiệt 
ra ngoài vì bầu khí quyển quá nhiều 
khí cacbonic (nên có hiệu kính nhà 
kính). Nhiệt trên Kim tỉnh không phải 
có nguôn gốc từ Kim tỉnh, mà có nguồn 
gốc từ Mặt Trời. Ánh sáng Mặt Trời 
nung nóng khí quyển Kim tỉnh cho 
đến khi năng lượng có thể phát xạ vào 
vũ trụ. Sau đó khí quyển nóng lại nung 
nóng bề mặt, làm nhiệt độ tăng lên. Mây 
của Kim tinh chứa các hạt chất lỏng axit nhỏ li tỉ. Chính lớp mây này 
đã ngăn cản ánh sáng Mặt Trời, chỉ còn 1/3 khi đến bề mặt. Sự cách 
biệt nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm rất ít. 


Hình IIL5. Kim tỉnh ảnh chụp 
từ trạm tự động Mariner 10 


c) Bề mặt 

Từ năm 1967, trạm vũ trụ của Nga đã đổ bộ xuống bề mặt Kim 
tinh, truyền về Trái Đất các tín hiệu vô tuyến để khảo sát Kim tỉnh. 
Bề mặt Kim tinh tương đối bằng phẳng, hơn 90% bề mặt được phủ bởi 
dung nham. Có hai cao nguyên khổng lỗ chính cỡ lục địa, nằm xen 
giữa chúng là các cao nguyên nhỏ và thấp hơn. Không có hoạt động 
kiến tạo mảng trên Kim tỉnh. Vì khí quyển nóng nên sự sông không 
tồn tại trên Kim tỉnh. 

d) Chuyển động 

Quỹ đạo của Kim tỉnh là một hình elip gần tròn, tâm sai e = 0,0068. 
Kim tỉnh quay rất chậm và ngược chiều với các hành tinh khác, tức là 
theo chiều từ đông sang tây. Vận tốc quay của Kim tinh là -6,5kmih, 
vận tốc quay nhỏ nhất trong các hành tỉnh, và do đó, chu kỳ tự quay của 
nó đến 243 ngày. Trục quay của Kim tỉnh gần như thẳng góc với với mặt 
phẳng quỹ đạo nên trên Kim tỉnh không có hiện tượng 4 mùa. 

e) Quá trình thám hiểm 


Từ 1961 đến 2004, Mỹ và Nga đã phóng 30 phi thuyền lên thám 


88 


hiểm im tỉnh. Tàu Vũ trụ Magellan phóng lên 5/1989, bay vào quỹ 
đạo quanh Kim tỉnh vào tháng 9/1990, đã thám hiểm được 98% bề 
mặt Kim tỉnh và đã vẽ bản đồ Kim tỉnh một cách chi tiết. Chỉ bằng 
phương pháp quan sát vô tuyến mới xác định được chu kỳ tự quay và 
khảo sát bề mặt Kim tỉnh. 


3. Hoả tình 
BẰNG CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN 
Khoảng cách đế Bán kính K.lượng Chu kỳ quay Nhiệt độ 
Mặt Trời xích đạo riêng = _ HE) 
ÐĐvtv Quanh | Tự quay Ban 
M.Trời so đêm 


L1.5237 | 227. | 0,5326 | 3.393,4 | 0.1074 | 3,94 |686,95 |24*37*22'| -31 |—124| 


a) Hình dạng, khích thước, cấu tqo 


Hoả tỉnh là hành tỉnh đầu 
tiên có quỹ đạo nằm ngoài quỹ 
đạo của Trái Đất. Hoả tỉnh có 4 
mùa, ở vùng 2 cực có băng đá, có 
mây, gió, bão cát... Hoá tỉnh có 
một lớp khí quyển mỏng với 
khoảng 90% là cacbon, 3% là nitơ 
và khoảng 1,6% là agon. Hoá 
tỉnh phản chiếu ánh sáng màu đỏ 
nên được mệnh danh là vị thần 
chiến tranh. Hoäa tỉnh có 2 vệ 
Hình III.6. Hod tỉnh tình là Deimos và Phobos. 


b) Khí quyển 


Bầu khí quyển mỏng, chứa nhiều bụi. Áp suất của khí quyển ở bể 
mặt chỉ bằng 1% áp suất khí quyển Trái Đất. 


c) Bề mặt 

Trên Hoả tỉnh có các đồng bằng, cao nguyên và các miệng núi lửa. 
Sự tạo thành các miệng núi lửa do va chạm mạnh cũng giống như 
trên Mặt Trăng và Thuỷ tỉnh. Điều này có nghĩa là trong thời kỳ lịch 
sử ban đầu của Hệ Mặt Trời, nhiều tẳng đá lớn đã chuyển động trên 
các quỹ đạo ở khắp miền bên trong của Hệ Mặt Trời từ Thuỷ tinh đến 


89 


Hoả tỉnh. Các miệng núi lửa do va chạm lớn đã bị lấp đầy bởi các 
dòng nham thạch và tạo nên các đồng bằng. Trên Hoả tỉnh có một 
thung lũng lớn dài 5000km, rộng 200km và sâu 7km, giống như 
thung lũng lớn tạo bởi sự rạn nứt của Trái Đất ở Châu Phi. Thung 
lũng tạo nên bởi sự rạn nứt này không trẻ hơn 10° năm tuổi. Phía 
trong Hoả tinh đã nóng vào thời xa xưa vì ở hai đầu thung lũng rạn 
nứt có 4 núi lửa khổng lồ, lớn nhất trong Hệ Mặt Trời, đã ngừng hoạt 
động từ 10° năm trở về trước. Nước ở thể lỏng đã từng tổn tại trên bể 
mặt Hoả tinh và khí quyển của nó đã dày đặc hơn bây giờ. Chỉ một 
thung lũng lớn do rạn nứt và nó vẫn còn nguyên vẹn là do đã có khá 
nhiều nhiệt thoát ra từ bên trong, làm tách bề mặt. Sau đó, phía 
trong lòng mất nhiệt, chuyển động trên bề mặt dừng lại và Hoả tinh 
trở nên không hoạt động. Nhiệt độ bề mặt giữa ban ngày và ban đêm 
chênh nhau khá lớn. Hoá tình là là một hành tỉnh hoang vu, rất lạnh, 
không phù hợp cho sự sống. 


Hình III.7. Chỏm ở các cực Hoả tỉnh thay đổi theo mùa 
d) Chuyển động 
Quỹ đạo của Hoá tỉnh là một elip với tâm sai e = 0,0934 với chu 
kỳ quay quanh Mặt Trời là 688,95 ngày và chu kỳ tự quay là 
24h37ph22s. Xích đạo của Hoá tinh nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo 
một góc 24°56” nên trên Hoả tỉnh có biến đổi 4 mùa rõ rệt (hình IIL.?). 
e) Quá trình thám hiểm 


Nhiều phi thuyền của Mỹ, Nga, Nhật và châu Âu đã thám hiểm 


90 


Hoà tỉnh. Một số robot được đặt lên bề mặt Hoả tình, nghiên cứu cấu tạo 
của khí quyển, điều kiện tự nhiên, đất đai, chứng minh đã có nước hàng 
tỷ năm trước đây, nghiên cứu điều kiện của sự sống trên Hoả tỉnh. 


II- NHÓM CÁC HÀNH TINH LỚN VÒNG NGOÀI 


1. Mộc tỉnh 


BẰNG CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN 
Khoảng cách Bán kính Khối K lượng Chu kỳ quay Nhiệt độ 
đến Mặt Trời xích đạo lượng riêng bề mặt: °C 
ĐÐvtv g/cm3 | Quanh | Tự quay | Ban | Ban 
M.Trời ngày đêm 


ga) Hình dạng, kích thước, cấu tqo 

Mộc tỉnh là hành tỉnh lớn nhất 
trong Hệ Mặt Trời, nặng gấp 2 lần 
của tất cả các hành tỉnh khác cộng 
lại và bằng 318 lần so với Trái Đất. 


Về cấu tạo: có lõi đá nhỏ so với 
kích thước của nó, phần ngoài là khí. 
Nhóm các hành tinh lớn kiểu 
Mộc tỉnh có khối lượng lớn hơn 
nhiều và có tỷ trọng trung bình bé 
hơn nhiều so với các hành tinh kiểu 
Trái Đất. Chúng không có bề mặt 
Hình III.8. Mộc tỉnh rắn, ở thể khí hoàn toàn. Những 
nguyên tố khí chủ yếu là hyđrô và 
hêli. Mộc tinh có 63 vệ tỉnh đã được phát hiện và một vành đai rất 
mảnh được phát hiện nhờ kính thiên văn vũ trụ. 


b) Khí quyển 

Ngoài phần lõi nhỏ bằng đá ở giữa, khí quyển chủ yếu là khí: 
khoảng 86% hyđrô, 14% là heli, amôniac và hơi nước, được phân 
thành 3 lớp không có ranh giới rõ ràng: lớp khí ở thể đặc trong cùng, 
tiếp đến là thể lống và ngoài cùng là thể khí. Khí quyển Mộc tinh 
phức tạp hơn nhiều so với khí quyển Trái Đất. Năng lượng hồng ngoại 
phát ra từ Mộc tỉnh nhiều hơn năng lượng do Mặt Trời cung cấp. 


91 


Phần năng lượng trội hơn này phải lấy từ trong lòng Mộc tỉnh. Khi 
nhiệt độ từ trong lòng dâng lên cao sẽ gây ra bão trong phạm vì lớn. 
Cơn bão xoáy khổng lồ trên bề mặt Mộc tinh có áp suất cao đã tổn tại 
khoảng 300 năm, có đường kính gấp 3 lần đường kính Trái Đất, được 
gọi là Đốm Đó lớn. 

c) Bề mặt 

Ranh giới giữa khí quyển và bề mặt Mộc tinh không rõ ràng. 
vùng khí quyển quay với vận tốc khác nhau: vùng ở gần cực quay mi 
vòng chậm hơn không khí ở gần xích đạo khoảng ðph. Mây ở hai vừ 
vĩ độ khác nhau bay ngược chiều nhau và tạo nên xoáy, bão lốc 
vận tốc lớn có khi đến 600km/h. 


d) Chuyển động 

Mộc tỉnh là hành tỉnh có vận tốc tự quay lớn nhất trong Hệ M 
Trời. Vùng ở xích đạo, từ vĩ độ +10° quay một vòng quanh Mộc tỉ 
mất 9h50ph30s, hai vùng phía trên quay chậm hơn, với chu kỳ ] 
9h55ph45s. 


e) Quá trình thám hiểm 

Nhiều phi thuyền đã bay về phía Mộc tỉnh, đi vào vùng khí quyển 
và thả máy thám hiểm xuống bề mặt để nghiên cứu từ trường, nghiên 
cứu các vệ tỉnh, khám phá ra các vành đai, có phi thuyền đã trỏ 
thành vệ tinh nhân tạo của Mộc tỉnh. Phi thuyền New Horizon bay 
ngang qua Mộc tỉnh năm 2007. 


2. Thổ tinh 


BẢNG CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN 
Khoảng cách đến Bán kính Khối lượng | K.lượng Chu kỳ quay Nhiệt độ 
Mặt Trời xích đạo riêng bề mặt 

ĐÐvtv g/cm3 Quanh Tự quay Ban 


a) Hình dạng, kích thước, cấu tạo 

Thổ tinh là hành tinh lớn thứ hai trong Hệ Mặt Trời, khối lượng 
chưa bằng 1/3 khối lượng Mộc tinh. Về cấu tạo: chủ yếu là các chất 
khí ở thể lỏng, có tỷ trọng nhỏ hơn tỷ trọng của nước. Thổ tỉnh có 
vành đai nhiều màu xung quanh xích đạo và có nhiều vệ tỉnh. Vệ tỉnh 
Titan có khí quyển, có đường kính 5ð150km, lớn hơn cả Mặt Trăng và 
Thuỷ tĩnh. 


92 


b) Khi quyển 

Ngoài phần lõi nhỏ bằng đá ở trung tâm, khí quyển chủ yếu là 
khí được phân thành 3 lớp không có ranh giới rõ ràng: đặc, lỏng và 
ngoài cùng là thể khí. 


e) Bề mặt 


Các vành đai của Thổ tỉnh được 
tạo bởi các hạt bụi và một ít các hòn 
đá chuyển động một cách độc lập. 
Các vành đai cùng nằm trong một 
mặt có bề dày mỏng. Có 3 vành đai 
chính với độ dày cỡ 10°®km. Mỗi 
vành đai chính chứa cỡ hàng trăm 
vành đai mỏng, bề dày khoảng 2km. 
Khoảng 34 vệ tỉnh cũng đã được 
phát hiện. Các vành đai và vệ tỉnh 
tương đối ổn định, chúng đã được 
: hình thành hơn 4.10” năm về trước. 

Hình IIL9. Thô tình Trên Thổ tinh cũng có nhiều cơn lốc 
khổng lồ. Kính vũ trụ Hubble đã phát hiện ra Đốm Trắng lớn ở gần ` 
xích đạo. kéo dài trong 4 năm. 


d) Chuyển động 


Các hạt bụi, các hòn đá trong các vành đai, các vệ tinh đều chuyển 
động quanh Thổ tỉnh và tuân theo 3 định luật Kepler. Trong các vệ 
tinh lớn, có 8 vệ tỉnh với chu kỳ tự quay bằng chu kỳ quay quanh hành 
tinh. Một số vệ tinh nhỏ quay ngược chiều quay của Thổ tỉnh. 


e) Quá trình thám hiểm 


Các phi thuyền Pioneer, Voyager đã khảo sát Thổ tinh, nhiên cứu 
các vành đai và các vệ tỉnh. Phi thuyền Cassini-Huygens đã trở 
thành vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Thô tĩnh. 


3. Thiên tính 
BẰNG CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN 
Khoảng cách đến Bán kính Khối | K.lượng Chu kỹ quay Nhiệt độ 
Mặt Trời xích đạo lượng riêng bề mặt 
10°km g/cm? | Quanh | Tự quay | Ban ngày 
M.Trời 


93 


a) Hình dạng, hích thước, cẩu tạo 

Thiên tinh là hành tỉnh 
lớn thứ ba trong Hệ Mặt Trời 
nếu theo đường kính hay đứng 
thứ tư nếu theo khối lượng. Nó 
khó quan sát được bằng*mắt 
thường. Về cấu tạo: chủ yếu 
các chất khí ở thể lỏng. Thị 
tinh có vành đai rất mờ tạo 
những hòn đá đường k 
khoảng 10m. Đến 2004, 
nhà khoa học đã công nhận 
Hình III.10. Thiên tỉnh vệ tinh của Thiên tỉnh. 


b) Khí quyển 

Ngoài phần lõi nhỏ ở giữa, khí quyển không có khí ở thể đặc ở l 
ngoài phần lõi, chủ yếu là khí ở thể lỗng tạo nên những lớp mây mỏng. 

c) Chuyển động 

Đặc điểm chuyển động của Thiên tỉnh là tự quay theo chiểu 
ngược với chiều quay của các hành tinh lớn khác. Độ nghiêng của trục 
quay với quỹ đạo là 97°, nên hai cực của Thiên tinh nhận được nhiều 
năng lượng Mặt Trời hơn vùng xí:h đạo. Nguyên nhân của độ nghiêng 
trục quay lớn và vùng xích đạo vẫn nóng hơn hai cực hiện nay vẫn 
chưa được giả thích rõ. Trong số 18 vệ tỉnh lớn của Thiên tỉnh, có một 
số có chu kỳ quay bằng chu kỳ tự quay, có một số quay theo chiều 
ngược với chiều quay của hành tỉnh. 


d) Quá trình thám hiểm 


Một số phi thuyền đã bay về phía Thiên tỉnh. Voyager 2 bay 
ngang qua Thiên tình (cách 9,1 triệu kilômét) đã khám phá ra hơn 
một nửa trong số 22 vệ tỉnh nhỏ của Thiên tỉnh. 


4. Hải tỉnh 


BẢNG CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN 


Bán kính K.lượng Chu kỷ quay Nhiệt độ 
xích đạo riêng bề mặt 


ĐÐvtv gcm`) | Quanh | Tự quay | Ban ngày 
M. Trời 


30.0611 1,64 | 60n200 | 16h7ph 


94 


ø) Hình dạng, kích thước, cấu tạo 

Hải tỉnh có màu ánh hồng do khí mêtan trong khí quyển của nó. 
Nó được mệnh danh là vị thần cai trị biển cả. Hải tỉnh có một vòng 
đai rất mờ. Có 18 vệ tỉnh được thừa nhận cho đến năm 2004. 


b) Khi quyển 


Ngoài phần lõi nhỏ ở giữa bằng đá 
và kim loại, khí quyển là một hỗn hợp 
gồm đá, nước, mêtan, amoniac. Tầng 
trên cao của khí quyển là hydrô và 
hêli, càng xuống thấp tỷ lệ các chất khí 
khác càng tăng lên và đậm đặc cho đến 
khi trở thành thể lỏng ở bề mặt. 

Một cơn lốc khổng lồ xảy ra trên bể 
mặt tạo nên Đốm Đen lớn. Gió trên Hải 
tỉnh rất mạnh, đạt vận tốc 2000kmih. 
Nhiệt độ trung bình là —-218°C. Hãi tình 
vẫn toäả nhiệt, có thể là do nhiệt còn dư 
lại từ thời sơ sinh, và đây là động cơ tạo 
Hình III.11. Hỏi tỉnh ra các luồng gió mạnh. 


c) Chuyển động 

Chính Hải tinh là một hành tinh được tìm ra bởi Leverrier năm 
1846 bằng con đường tính toán lý thuyết, và sau đó đêm 23/9/1846 thì 
Galle đã tìm thấy từ quan sát bằng kính thiên văn. Hải tỉnh không 
nhìn thấy được bằng mắt thường. 

d) Quá trình thám hiểm 


Cho đến năm 2005, chỉ một phi thuyền Voyager 2 bay ngang qua 
Hải tỉnh 8/1989. 


IV- CÁC VỆ TINH, CÁC VÀNH ĐAI CỦA CÁC HÀNH TINH TRONG 
HỆ MẶT TRỜI 


Đến năm 2005, có 140 vệ tinh của các hành tỉnh thuộc Hệ Mặt 
Trời đã được công nhận. Bốn hành tinh lớn đều có vành đai, tuy mức 
độ lớn bé, đày mỏng khác nhau. 


1. Một vài đặc điểm của các vệ tinh 


Các hành tính sau đây có các vệ tinh Trái Đất (1), Hoả tỉnh (2), Mộc 
tinh (63), Thổ tỉnh (34), Thiên tinh (27). Hải tỉnh (13). Các vệ tình cỡ lớn 


95 


thường được phát hiện cùng thời kỳ phát hiện hành tinh. Một số đượœ 
phát hiện nhờ các phi thuyền vũ trụ hay kính thiên văn cỡ lón. 

Phần lớn các vệ tỉnh quay cùng chiều với chiều quay của hành 
tỉnh và một số có chu kỳ tự quay bằng chu kỳ quay quanh hành tỉnh, 
một số có chiều quay ngược lại. 

Vệ tỉnh Titan của Thổ tinh có kích thước còn lớn hơn cả Thuỷ 
tỉnh. Titan là vệ tỉnh duy nhất trong Hệ Mặt Trời có khí quyển, thích 
hợp cho sự sống. Nhiều nhà khoa học cho rằng trên Titan có thể có sự 
sống, vì trên đó có các phân tử hữu cơ, nguồn gốc để hình thành các tế 
bào sống đầu tiên. 

Các vệ tinh của Thổ tỉnh có kích thước nhỏ sẽ khó phân định với 
những hòn đá lớn trong vành đai của hành tỉnh. Một số vệ tình có núi 
lửa đang hoạt động mạnh như trên vệ tỉnh Io của Mộc tinh. Bề mặt 
của Buropa được bao phủ bởi một đại dương nước, với độ sâu có thể 
nhiều kilômét, lớp trên cùng đã bị đóng băng. 


2. Các vành đai 


Vành đai chỉ có ở 4 hành tinh lớn vòng ngoài. Vành đai của Thổ 
tinh có thể nhìn thấy được qua kính thiên văn. các vành đai của các 
hành tỉnh khác mới được phát hiện gần đây. Vành đai của các hành 
tỉnh này được tạo bởi các vành đai con, trong đó Mộc tinh (1), Thổ 
tinh (15), Thiên tỉnh (11) và Hải tỉnh (9). 

Vành đai được tạo bởi các hạt bụi và những hòn đá nhỏ. Chúng chuyển 
động xung quanh hành tinh một cách độc lập và tuân theo các định luật 
Kepler. Một vành đai chính được nhìn thấy từ Trái Đất chứa rất nhiều 
vành đai con, bề dày cỡ 2km. Khoảng trống giữa các vành đai thường là 
một vệ tinh, do vệ tỉnh đã hút các hạt bụi để tạo nên khoảng trống. 


Hình III.19. Hình ảnh uành đai Thổ tỉnh 


96 


V- TIỂU HÀNH TINH 


Ngày 01/01/1801 nhà Thiên văn nghiệp dư Piatxi người Italia đã 
phát hiện một thiên thể nhỏ, có ánh sáng yếu di chuyển đối với các 
sao. Đó là tiểu hành tỉnh được phát hiện đầu tiên. Thiên thể này có 
kích thước bé so với các hành tỉnh đã biết, nó được gọi là tiểu hành 
tình Ceres. Ceres có đường kính 940km, thuộc loại tiểu hành tỉnh có 
kích thước lớn. Hiện nay người ta phát hiện được trên 3500 tiểu hành 
tỉnh, chuyển động theo quỹ đạo elip trong vùng không gian giữa Hoả 
tỉnh và Mộc tinh (hình III.13). Một số ít tiểu hành tinh có đường kính 
từ 540 đến 1030km, khoảng hơn 200 tiểu hành tỉnh có đường kính lớn. 
hơn 100km. Các tiểu hành tỉnh nhỏ có đường kính chỉ khoảng 1km. 
Khối lượng trung bình của tiểu hành tỉnh cỡ 0,01% khối lượng Trái 
Đất. Trước đây người ta cho rằng tổng khối lượng của các tiểu hành 
tình trong Hệ Mặt Trời không lớn hơn khối lượng Mặt Trăng. Khoảng 
500 tiểu hành có chu kỳ tự quay được xác định, phần lớn có chu kỳ từ 
4h đến 20h. 


Mặt Trời 
Quỹ đạo Trái Đất 
Quỹ đạo Hoả tinh 


Quỹ đạo các tiểu hành tỉnh 
Quỹ đạo Mộc tỉnh 
Quỹ đạo Thổ tinh 


Hình IIL13. Quỹ đạo các tiêu hành tỉnh nằm giữa quỹ đạo Hoủ tỉnh uò 
Mộc tính. Có một số tiểu hành tỉnh có quỹ đạo uượt ra ngoài uùng giữa 
Hoả tính uà Mộc tính, đi uê phía Trái Đốt uù Thổ tỉnh. 


7 _GT Vât lý thiên văn - A 97 


Tàu vũ trụ NEAS bay qua tiểu hành tinh Mathilde 253, chỉ cách 
1200km đã thu thập được các thông tin quan trọng về tiểu hành tỉnh này: 
khối lượng 10kg, kích cỡ vào khoảng 46x48x66km, mật độ 1,3. .10 kgƒm, 
Mật độ nhỏ cho phép chúng ta tiên đoán rằng nó được tạo bởi đá vụp 
khá lỏng lẻo, với những khoảng trống giữa những hòn đá, được tính 
lũy từ những vụ va chạm trước đó. Trên bề mặt có miệng những nị 
lửa cỡ lớn do va chạm, một hố rộng 30km, sâu 6km và 4 hố núi lửễ 
khác rộng tối thiểu 20km. 

Với các thiết bị hiện đại lắp đặt trên kính vũ trụ Hubble, các nh 
Thiên văn Mỹ đã phát hiện thiên thể mới, gọi là 2003 UB 313, đường 
kính 3000km, nằm trong vùng rìa của Thái dương hệ. Hiện tại người 
ta đã phát hiện nhiều thiên thể kiểu 2003 UB 313, phần lớn đều thuộc 
về vành đai Kuiper. Năm 2005, kính vũ trụ Hubble lại đo được kích 
thước của Nix (đường kính 30km) và Hydra (có đường kính 160km). 

Những thiên thể mới phát hiện với số lượng nhiều và có nhiều đặc 
tính giống 2003UB313 nên từ năm 2003, IAU đã từ chối gọi 
2008UB8138 là hành tĩnh thứ 10. 

Theo định nghĩa mới về hành tinh thì Diêm tỉnh được đưa ra ngoài 
biên chế các hành tỉnh của Hệ Mặt Trời. Như vậy, Diêm tinh cùng với 
Charon, Ceres, 2003 UB 313, các thiên thể thuộc vành đai Kuiper... nay 
được gọi là tiểu hành tỉnh hay hành tinh lùn (dđwarf planets). 


VI- SAO CHỔI 


Sao chổi là những thiên thể nguội, 
kích thước nhỏ chuyển động quanh 
Mặt Trời theo quỹ đạo elip rất dẹt. 

Đầu sao chổi chứa OH, NH,, CH,, 
CH, Cr..., ở giữa là nhân, gồm CO¿, 
H;O, NH; và CHỊ. Dưới tác dụng của 
bức xạ Mặt Trời, vật chất trong sao 
chổi bốc hơi và khi bốc hơi nó chịu tác 
dụng 2 lực là áp suất ánh sáng và lực 
hấp dẫn. Đối với các hạt lớn thì lực hấp 
dẫn là chủ yêu, làm cho sao chổi chuyển 
động về phía Mặt Trời. Đối với các hạt 
nhỏ, lực đẩy của áp suất ánh sáng là 
chủ yếu, làm cho khí và bụi của sao chổi Hình III.14ơœ. Sao chổi Hallay 
kéo dài ra phía sau, tạo thành đuôi. Khi xuất hiện ngày 12-3-1986 


Quỹ đạo sao chổi 


Mặt Trời 


Mã 7. GT Vật ly thiên ;ăn - B 


chuyền động càng gần Mặt Trời, sao chổi càng sáng, chuyên động 
càng nhanh và đuôi kéo đài càng xa về phía sau. 


Hình III.14b. Sao chổi Shoemaber — Leuy chụp bằn3 bính uiễn uọng 
Hubble ngày 17/5/1994, hai thủng trước khi nó ua chạm uào Mộc tỉnh. 
21 mảnh hiện trên bầu trời kéo dòi trên một triệu kilômét. 

Năm 1680, E. Halley đã tiên đoán chu kỳ của một sao chối là 76 
năm và sẽ trở lại vào năm 1785. Năm 1682, sao chổi này mang tên 
ống. Trong thế kỷ XX, nó xuất hiện năm 1910, 6/10/ 1982 nó ở xa Trái 
Đất 22 đvtv. 27/11/1985, nó ở gần Trái Đất nhất, cách 0,62 đvtv và 
9/2/1986 nó đi qua cận điểm, gần Mặt Trời nhất. 


VỊ trí cuä sao chổi Halley trên quỹ đạo cuả nó. 
Các vòng quỹ đao các hành tính từ trong ra 
Trái Đất, Hoả tinh, Mộc thỉnh, Thổ tinh, Thiên tinh, Hải tinh 


Hình III.1ã. Vị trí của sao chối Halley trên quỹ đạo 
Năm 1999, sao chổi Shoemaker —- Levy đi gần Mộc tỉnh. Lực thuỷ 
triểu hấp dẫn của Mộc tỉnh đã tách nó thành nhiều mảnh. Kính vũ 
trụ Hubble đã chụp được 21 mảnh. Tháng 7/1994, suốt trong vòng hai 
tuần liền, các mảnh của sao chổi đã đập vào Mộc tinh. Có thể quan 


99 


sát thấy những luồng khí phun lên do va chạm, một số hô sâu lớn cỡ 
Trái Đất vẫn tổn tại tới 4 năm sau. 


VII_- SAO BĂNG, THIÊN THẠCH 


1. Sao băng 


Sao băng là vệt sáng nhìn 
thấy trên bầu trời do thiên 
thạch đi vào khí quyển Trái 
Đất. Vệt sáng của sao băng là 
do nhiệt phát sinh ra bởi sự cọ 
xát khi chúng đi vào khí quyển. 

Thiên thạch chuyển động 
với vận tốc siêu thanh, nó sinh 
ra các sóng xung kích. Các phân 
tử của không khí trên đường đi 
của thiên thạch bị đun nóng bởi 
sóng xung kích hoặc bị nén quá 
mạnh. Nhiệt độ tăng lên đến 
hàng ngàn độ và làm cho các 
thành phần vật chất của thiên 
thạch bị nung nóng sắng. 

Sao băng xuất hiện nhiều 
trong một số thời điểm trong 


X:A 6á ho: 
Là 


năm và có thể quan sát hàng Ñ kết” 
trăm sao băng trong một giờ, 
nhất là khi Trái Đất đi qua một Hĩtnh TTRHE. TÍười ôn min 


đám mây các hạt tàn dư từ một 
sao chổi phân rã. 

Mỗi năm có khoảng 40000 tấn bụi vũ trụ rơi xuống Trái Đất. 
Phân tích hàm lượng chất đồng vị hêli (He?) trong các bụi vũ trụ tìm 
thấy trong mẫu băng ở Nam Cực, các nhà khoa học thấy rằng các hạt 
bụi vũ trụ thu nhận các nguyên tử hêÌli khi tiếp xúc với gió Mặt Trời 
và mang theo chất đồng vị rất hiếm này xuống Trái Đất. So sánh 
nồng độ He này với nồng độ He" có nhiều trên Trái Đất, các nhà 
khoa học đã theo đõi được sự thay đổi theo thời gian của các luồng 
hêÌi giữa các giai đoạn đóng băng và ấm lên ở Nam Cực. 


sơo bằng 


100 


2. Thiên thạch 


Thiên thạch (đá trời) là những tảng đá lớn, những mảnh vụn và 
bụi của đuôi sao chổi trong Hệ Mặt Trời hoặc trong vũ trụ, bị sức hút 
của Trái Đất, rơi vào bầu khí quyển dày đặc và bốc cháy. Những vật 
lớn không cháy hết rơi vào bề mặt Trái Đất. Trung bình hàng năm có 
vài trăm thiên thạch rơi xuống mặt đất. Tuỳ theo thành phần cấu tạo 
mà người ta chia làm 2 loại: thiên thạch sắt (90% là sắt) và thiên 
thạch đá (thành phần chủ yếu là đá). 

Khi rơi xuống bề mặt Trái Đất, nếu thiên thạch lớn thì nó sẽ để 
lại một hố sâu lớn, gọi là hố thiên thạch. Nếu rơi ở đại dương, nó sẽ 
gây ra đợt sóng thần ghê gớm. Nếu rơi ở đất liền, nó sẽ gây nên 
những cơn lốc xoáy thổi với vận tốc hàng trăm kilômét/giờ. 

Trong lịch sử, Trái Đất đã gặp một số vụ va chạm thiên thạch lớn. 
Sự tiệt chủng 85% loài sinh vật biển và 70% các loài động vật trên cạn là 
do vụ va chạm với một thiên thạch lớn cách đây 251 triệu năm. 

214 triệu năm trước, khi đó châu Âu, châu Mỹ, châu Phi chưa 
tách ra. một thiên thạch đã rơi xuống. vỡ tan thành nhiều mảnh, đào 
5 hố sâu. còn vết tích tận ngày nay: Hố Rôxơmoa ở Pháp, hố 
Manicugan xa Xanh Mactanh ở Canada, hố Ôbôlõng ở Ucraina, hố 
Ret Uyn ở Mỹ. 

Một thiên thạch có đường kính 10km va vào Trái Đất cách đây 65 
triệu năm ở vịnh Mêhicô đã làm 2/3 loài sinh vật và vi sinh vật trên 
đất liền và trong đại đương (trong đó có loài khủng long) bị huỷ diệt. 

Những vụ va chạm nhỏ cũng thường xảy ra trên Trái Đất 6/1908 
ở Tunguska, Xibêri, vụ va chạm đã làm đổ tung cây cối giống như tàn 
phá của một quả bom khổng lồ. Ngày 23/3/1989, một tiểu hành tỉnh 
có đường kính 1km đã bay ngang gần Trái Đất, cách Trái Đất bằng 
2 lần khoảng cách Trái Đất - Mặt Trăng. 

Trong tương lai gần, chúng ta có thể phát hiện các thiên thạch cỡ 
200m trở lên thường lui tới Trái Đất một cách có quy luật. 

20 năm trước, các nhà khoa học cho rằng, Hệ Mặt Trời và sự sống 
trên Trái Đất tiến hoá dần dần, rất chậm và không đột biến. Bây giờ 
chúng ta đang chứng kiến một Hệ Mặt Trời biến đổi dữ dội, một sự 
sống trên Trái Đất đang biến đổi dữ dội và khoa học cũng thay đổi 
một cách không liên tục. 


101 


Hình III 18. Thiên thạch 


BÀI TẬP CHƯƠNG III 
3.1. Dựa vào các sô liệu trong dãy số Tixius - Bode, so sánh độ sáng của 


Mặt Trời chiếu vuông góc lên cùng một đơn vị diện tích tại bề mặt 
của Thuỷ tỉnh, Kim tỉnh, Hoả tỉnh, Mộc tỉnh, Thổ tỉnh với Trái Đất. 


102 


3.9. Hoả tình cách Mặt Trời 2,28.10”m, tự quay với chu kỳ bằng 
1 ngày trên Trái Đất, có khối lượng riêng p= 3,9.10”kg/mỶ, bán 
kính R = 3,398.10Êm. Albedo của Hoäả tỉnh là 0,16. Xem Mặt Trời 
có bán kính R, = 6,96.10Ềm, nhiệt độ quang cầu là 5800K. 

a) Tính nhiệt độ trên bề mặt Hoả tỉnh. 

b) Nếu trạm thăm đồ cho kết quả đo nhiệt độ bề mặt Hoả tỉnh là 
303K và Hoả tỉnh có lớp khí quyển mỏng nhưng đa phần là CO; 
có hợp lý không? 

3.3. Xây dựng thuật toán để kiểm tra hành tỉnh hay vệ tỉnh có khả 
năng tổn tại khí quyển hay không. 

3.4. Hãy tính vận tốc chuyển động nhiệt trung bình của nguyên tử 
hyđrô và của của phân tử nước trên bề mặt Mặt Trăng. Liệu chúng 
có thể thoát khỏi Mặt Trăng? Nhiệt độ trung bình trên bề mặt Mặt 
Trăng là 380K và vận tốc thoát của Mặt Trăng là 2,4km/s. 

3.5. Xét hệ Mặt Trời — Trái Đất - Mặt Trăng với các số liệu sau: 


Khôi lượng của Mặt Trời: My = 1,99.10°°kg, 
Khối lượng của Trái Đất: Mp = 5,97.10”'kg, 
Khối lượng của Mặt Trăng: M,= 1/81 Mỹ. 


Khối lượng riêng của Trái Đất: Dp =5,52.102 5E, 
m 


ˆ : š k 
Khôi lượng riêng của Mặt Trăng: p, =3,34.10” =2 
m 


m. 
Bán kính Trái Đất: Rp = 6,378.10°m. 
Khoảng cách Trái Đất - Mặt Trời: D = 1,496.10°°m. 
Khoảng cách Mặt Trăng — Trái Đất: d = 3,84.10Ÿm. 


Trái Đất Mặt Trăng Mặt Trời 
“x^ 
NG⁄ 
Xi. : ~d : 
——. = 
D 
Hình TITI.19 


103 


a) Chỉ ra vị trí của Mặt Trăng so với tâm Trái Đất để lực hấp dẫn 
của dác phần tử thuộc Mặt Trăng với nhau nhỏ hơn lực thuỷ triều 
do Trái Đất gây ra trên Mặt Trăng. Vị trí đó được gọi là giới hạn 
Rôsê (Rocher). 

b) Chỉ ra vị trí từ đó Mặt Trăng rời bỏ Trái Đất để đi về phía Mặt 
Trời. Vị trí này được gọi là giới hạn không bền của Mặt Trăng. 
3.6. Hành tỉnh nào có thay đổi thời tiết theo mùa như trên Trái Đất. 

Tại sao? 

3.7. Mô tả các đặc điểm khí hậu trên Mộc tỉnh, biết rằng trục quay 
của nó hầu như thẳng góc với mặt phẳng quỹ đạo của nó. 

3.8. Hãy xuất phát từ điều kiện để hành tinh có khí quyển giải thích 
tại sao các hành tinh khác nhau lại có thành phần khí quyển 
không giống nhau? 

3.9. Tính hiệu ứng thuỷ triều do Mộc tinh (hành tỉnh lớn nhất trong 
Hệ Mặt Trời) và Kim tỉnh (hành tinh gần Trái Đất nhất) gây ra 
trên Trái Đất, khi 2 hành tinh này cùng phía với Trái Đất. So 
sánh chúng với thuỷ triều do Mặt Trăng gây ra? 

3.10. Hình III. 20 mô tả các miệng núi lửa 
trên Mặt Trăng do thiên thạch va chạm 
vào tạo thành. Hãy đoán xem miệng nào 
già nhất và miệng nào là trẻ nhất. Tại (4Ÿ 
sao? Muôn phỏng đoán này là tin cậy 
thì trên Mặt Trăng có thể có khí quyển 
như trên Trái Đất không? Hình, LII 20 


3.11. Mặt Trăng có khối lượng riêng p = 3,34.10 bi . Xem rằng giá trị 
m 


này trùng với khối lượng riêng của đá. Vệ tinh Ganimet của Mộc 
tỉnh có khối lượng riêng khoảng 2.10°kg/m và kết quả quan sát 
cho thấy nó là hỗn hợp của đá và băng. Hãy ước tính tỷ lệ giữa đá 
và băng trong vệ tinh đó? 

3.12. Hãy ước tính động năng của một tiểu hành tinh có bán kính 
1km, mật độ 4.10”kg/m” và tốc độ tương đối đối với Trái Đất là 
20km/s. So sánh năng lượng đó với năng lượng quả bom lớn nhất 
đã từng nổ trên Trái Đất, khoảng 4.101. 

3.13. Trái Đất chuyển động quảnh Mặt, Trời với chu kỳ một năm theo 
đường tròn bán kính 1 đvtv. Sảo chổi Halley chuyển động quanh 
Mặt Trời theo quỹ đạo có tâm sai e = 0,9673, chu kỳ 76 năm. 


104 


a) Tính bán trục lớn quỹ đạo sao chối. 

b) Sử dụng số liệu về sao chổi (G = 6.67.10”!! Nm?/kg? ước tính 
khối lượng Mặt Trời. 

c) Tính tỷ số động năng của sao chối khi nó ở cận điểm và viễn điểm. 

3.14. Các thiên thạch bằng sắt đâm vào lòng Trái Đất đến độ sâu đo 
bằng xăngtimet được tính theo công thức gần đúng: L=18, 3M. 
M là khối lượng của thiên thạch tính bằng kilôgam. Tính độ sâu 
L đối với các thiên thạch có khối lượng 0,1 và 100kg. 

3.15. Tính bề rộng của dòng sao băng Pecxeit bằng kilômét, biết rằng 
người ta quan sát được dòng sao băng này từ 16/7 đến 22/8. 

3.16. Tính xem bao nhiêu phần trăm năng lượng chuyển động của 
một thiên thạch đang bay với vận tốc 60km/s đủ để làm cho nó 
tan thành hơi trong khí quyển. nếu để làm tan 1g thiên thạch cần 
một năng lượng 10*J. Phần động năng còn lại của thiên thạch 
biến đi đâu? 


105 


Chương IV 


SỰ HÌNH THÀNH HỆ MẶT TRỜI 


I- LỊCH SỬ PHÁT TRIỀN CÁC MÔ HÌNH VỀ HỆ MẶT TRỜI 

Thông qua việc quan sát chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời và 
các hành tinh, việc mô phỏng Hệ Mặt Trời đã được chú ý từ thời cổ 
đại. Thời cổ Hy Lạp, khoảng năm 280 trước công nguyên, đã đề xướng 
mô hình các hành tỉnh chuyển động quanh Mặt Trời. Những đặc điểm 
của hệ hành tinh này là: 

- Quỹ đạo của các hành tinh là những đường cong khép kín và 
đều nằm trong mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất. 

~ Quỹ đạo của các hành tinh gần như tròn. 

— Hầu hết các hành tinh cùng quay cùng chiều với chiều quay của 
Trái Đất. 

Do mô hình địa tâm phù hợp với cảm giác nên mô hình Mặt Trời 
là trung tâm này đã bị lãng quên. 

Năm 1543, mô hình Hệ nhật tâm của Nicholas Copernicus ra đời 
và đã khẳng định thêm rằng: các hành tỉnh quay quanh Mặt Trời, 
cùng chiều với chiều tự quay của nó và kích cỡ của Hệ Mặt Trời là 
nhỏ so với khoảng cách giữa các sao. Các nhà khoa học Kepler, 
Galileo và Newton, với các công trình khoa học của mình, đã ủng hộ 
những quan điểm đúng đắn của Coperniecus. 

Trong thê ký XVII, XVIII đã có các giả thiết khác nhau về sự hình 
thành Hệ Mặt Trời: của Descartes (1644), của Kant (1755), của Laplace 
(1796)... Tuy nhiên, các giả thuyết này chỉ dựa trên sự vận động cơ học 
của các hành tinh nên không toàn diện, chưa cho phép giải thích đầy đủ 
các đặc điểm cấu trúc và chuyển động của Hệ Mặt Trời. 

Đầu thê kỷ XX, các nhà Thiên văn bắt đầu chú ý đến vấn để bảo 
toàn mômen động lượng trong Hệ Mặt Trời. Mặt Trời với khối lượng 
bằng 99.8% khối lượng của hệ, nhưng mômen động lượng chỉ chiếm 
gần 2%. Nửa sau thể kỷ XX, các nhà khoa học đã xây dựng các lý 
thuyết mới, dựa trên những số liệu quan trắc mới, về tuổi của các 
thiên thể, về các tính chất của đồng vị và tỉnh thể học, sự vận động 
khác như điện từ, hạt nhân... 

Theo các mô hình đã có hiện nay, sự hình thành của Hệ Mặt Trời 


106 


được tập trung vào lý thuyết về tỉnh vân. Từ một đám mây bụi và khí 
giữa các sao mà hình thành nên Mặt Trời và các hành tình. Ta xét 
các mô hình chính dựa trên các giả thuyết: giả thuyết về động lực học 
và giả thuyết về hoá học. 


II- GIÁ THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC HỌC 

Mô hình Hệ Mặt Trời tuân thủ các đặc trưng động lực học. Nếu ta 
nhìn hệ hành tỉnh từ phía cực bắc của Mặt Trời thì: 

— Các hành tỉnh chuyển động quanh Mặt Trời cùng chiều với 
chiều quay của Mặt Trời. 

— Trừ Thuỷ tỉnh, quỹ đạo của các hành tinh gần như tròn và đều 
nghiêng tới mặt phẳng xích đạo của hành tỉnh một góc nhỏ. 

— Trừ Kim tinh và Thiên tỉnh. hầu hết các hành tỉnh quay theo 
chiều thuận từ tây sang đông. 

- Khoảng cách nhật tâm đến các hành tinh tuân theo quy tắc đều 
đặn. nghĩa là khoảng cách nhật tâm của một hành tỉnh gần như gấp 
đôi khoảng cách nhật tâm của hành tỉnh trước đó. 

- Hầu hết các vệ tinh của các hành tinh chuyển động theo chiều 
chuyển động của hành tỉnh và gần như trong cùng mặt phẳng xích 
đạo của hành tinh. 

— Các hành tình có mômen động lượng lớn hơn mômen động lượng 
của Mặt Trời. 

- Hướng và góc của quỹ đạo sao chổi chu kỳ dài khác với quỹ đạo 
của các hành tinh, vệ tinh, tiểu hành tinh và sao chổi chu kỳ ngắn. 

Từ các đặc điểm trên đây, mô hình về đám tinh vân cho rằng Mặt 
Trời và các hành tỉnh được hình thành từ một đám mây vật chất ở 
giữa các sao. Mặt Trời được hình thành ở tâm, còn các hành tỉnh được 
hình thành từ đĩa của đám mây dẹt. 

Ngoài vận động cơ học, người ta còn chú ý đến các loại tương tác 
khác như điện từ, hạt nhân. Để xoá bỏ mâu thuẫn về quy luật phân 
bố mômen động lượng, người ta cho rằng khi phôi sao (phôi Mặt Trời) 
đạt tới một khối lượng riêng đủ lớn nào đó thì sự trao đổi mômen 
động lượng với vành phôi hành tĩnh diễn ra rất chậm. Do tiếp tục co, 


phói sao có vận tốc quay tăng nhanh và dẫn đến tình trạng bất ổn” 


107 


định xoắn. Đối với phôi Mặt Trời thì tình trạng này diễn ra khi bán 
kính của nó có giá trị vào khoảng bán kính quỹ đạo của Thuỷ tỉnh. 
Lúc này, từ xích đạo của phôi Mặt Trời một dòng vật chất được phun 
ra dần dần tạo thành một đám mây vật chất bao quanh dưới dạng đĩa 
(phôi hành tinh). Với giả thuyết phôi Mặt Trời có từ trưởng như từ 
trường của một lưỡng cực và một phần vật chất của phôi hành tinh ở 
trạng thái ion thì sự chuyển động quay của dòng vật chất ion hoá này 
cắt các đường cảm ứng từ, làm uốn cong các đường cảm ứng từ. Do 
vận tốc góc của phôi Mặt Trời lớn hơn vận tốc góc của phôi hành tỉnh 
mà các đường cảm ứng từ bị xoắn lại. Phôi hành tỉnh được tăng tốc 
còn phôi Mặt Trời thì bị quay chậm lại. Phôi Mặt Trời giảm vận tốc 
quay tới một mức nào đó thì sự bất ổn định xoắn kết thúc, dòng vật 
chất ngừng hoạt động và đĩa phôi hành tinh được hình thành, tách ra 
từ phôi Mặt Trời. 


Đĩa plasma 


Đường cảm ứng từ 


Hình IV.1 


II- GIÁ THUYẾT VỀ HOÁ HỌC 


Các hành tỉnh được hình thành theo một quá trình gồm nhiều 
giai đoạn. Các hạt cứng, lớn được tích tụ lại từ một đám mây tinh vân 
của Mặt Trời và lớn dần lên tạo nên hành tinh. Ở tâm của tỉnh vân có 
nhiệt độ cỡ vài ngàn độ bách phân, các hạt lớn như sắt, silicat sẽ 
không tích tụ. Những nơi khác, vật chất sẽ tích tụ lại và quá trình 
tích tụ phụ thuộc vào nhiệt độ. Ví dụ, dưới 200K, các hạt tích tụ lại 
thành vật chất của kiểu nhóm Trái Đất. Mật độ và thành phần của 
hành tình được xác định bởi quá trình tích tụ khi nhiệt độ giảm từ 
tâm ra ngoài. Ở những khoảng cách khác nhau từ Mặt Trời, nhiệt độ 
khác nhau dẫn đến thành phần hoá học khác nhau và sự tích tụ sẽ 
tạo nên những hành tỉnh khác nhau (hình TV.2). 


108 


Nhiệt độ K 


em E= Thuỷ tinh 
Các hợp chât 


Al,O; 
Fe - Sì 
| Mg;S¡O, 


| Al,SiO; 
FeS 


 ;cspovovE SE Z4 Kim tỉnh 
li MS 2 Trái Đất 
Hỏa tinh 


[re |703 


| Hợp chất các cacbonat 
Hyrat Mg 


[Nướca — _ 


0 039 0/72101/52 52 9,5 19/2 30 
Khoảng cách từ Mặt Trời (đơn vị thiên văn) (AU) 
Hình IV.2. Sự phụ thuộc giữa khoang cách uà nhiệt độ 


IV- GIÁ THUYẾT VỀ SỰ BỒI ĐẮP 

Một tích tụ lớn được phát triển từ một khối lượng lớn. Quá trình 
phát triển lớn lên của tích tụ đi từ 2 đặc trưng vật lý cụ thể: 

- Sự lớn lên do va chạm và kết dính vào nhau, được xác định bởi 
tiết diện hình học. 

— Sự lớn lên do va chạm bởi lực hút hấp dẫn, được xác định bởi 
tiết diện hấp dẫn. 

Khảo sát một hệ gồm 2 hạt. Hạt khảo sát có khối lượng m đến va 
chạm vào hạt có khối lượng M. Hai hạt trước khi va chạm cách nhau 
một khoảng 8. Vận tốc của hạt khảo sát trước khi va chạm là V, và 
khi va chạm là V. Bán kính va chạm là R. Giả sử S >> R. Như vậy, 
tiết điện hình học là zxR? và tiết điện hấp dẫn là xS?. Có thể xem thế 
năng của hạt m tại S bằng không (hình IV.3). 


` 
` 
` 
œ 


Hình IV.3 


109 


Mômen động lượng và năng lượng của hạt m được bảo toàn, nghĩa là: 
SCMNV” THỦ mM 


VR= VS va 2 làm (V.J 
2 “IẾT MT M¿ 
Haỹ gu và V=(V, +2G-)" V3) 
Từ đó ta được: 
M1 - 
V,S=(V2+2G-)°R (IV. 
J_.. Ị MR 
s=(CR yv2+2o Mô - (R2 ¿2o MR ÿ IV4 
`” TIẾ R) ( V `. qV.4 


Đây là phương trình biểu diễn thông số va chạm hấp dẫn, là tổng 
của số hạng hình học và số hạng hấp dẫn. 

Giả sử sau va chạm, hai hạt kết dính vào nhau và hạt được bù 
đắp bởi lượng vật chất có cùng mật độ p và khi đó mật độ của hạt vẫn 
không thay đổi. 
4nR*® 

3 


dM_ dị 
dt dt[ 

Sự va chạm phụ thuộc vào vận tốc V, tiết diện hấp dẫn S và mật 
độ của các hạt khác p„, nghĩa là: 


=4npR” 220g qV.5) 
dt 


Như vậy: 


dM ^ ~" ^ ^ kả z z vẻ. . “ L+ 
—— €(vận tổc).(mật độ của các hạt khác p,) (tiết diện hấp dẫn) 


dt 
cn= = V,p,xS? = V,p,x(R? +2G )" VjQ/NU (THẺ CC - (yết 
Bỏ qua số hạng hình học so với vn b hấp dẫn, ta có: 
dM -Ö 270, GMR - 3 
É= 2 g0) su si, ì ñ 
T. V aR ).R (V7) 
dM 
ha —zRf ị 
y dt V.8) 
Khi số hạt hấp dẫn lớn hơn 2 lần số hạng hình học, thì S” =2R”. 
' : 
S=??R =(Rử + TT”) =8! =R*+ oy c=2R? (V9 
Dodđó: '  R? =2GM-L XÑN “tên pR) 
v VV?'3 


L) 


110 


se 1 
Hay: 1= = 1pR” =R=(—> (IV.10) 


Cho V,= 1km/s và p = 3000kg/mỶ thì R x> 1000km. Những vật thể 
có bán kính hình học lớn hơn R thì sẽ tích tụ thành hành tĩnh. 


V~ XÁC ĐỊNH TUỔI CỦA HÀNH TINH 
Việc xác định tuổi của các hành tinh được thực hiện từ việc 
nghiên cứu các chất phóng xạ lấy từ trong lòng của hành tinh. Ta biết 
rằng, các hiện tượng phóng xạ của các nguyên tố hoá học diễn ra theo 
quy luật xác định. không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. 
Mỗi đồng vị phóng xạ được đặc trưng bởi chu kỳ bán rã T của nó. 
Giả sử ở thời điểm ban đầu (t = 0) có N, nguyên tử của một đồng vị 
phóng xạ nào đó. Sau một chu kỳ bán rã. số nguyên tử giảm đi một nửa: 
Nay =—> : (IV.11) 
2 
Sau thời gian t. số nguyên tử chưa phân rã là: 
-In22 — 
Nụ =Nge "T=N,ehtt (IV.12) 
Số nguyên tử mới được tạo thành đo kết quả của phân rã sau thời 
gan t là: 
-t 
N„=N,—Nạ¿,=N,-e*#f) (1V.13) 
và Ng=Nạ¿+N, (IV.14) 
Từ đó ta thu được thời gian t là: 


tt) 


\= 537041 _ n | (IV.15) 

Đối với một số nguyên tố phóng xạ người ta đã biết được chu kỳ 
bán rã T. Bằng phân tích. ta tính được tỷ số Ng/N,; và xác định được 
tuổi của mẫu vật chất nguyên tố phóng xạ được khảo sát. 

Đối với Trái Đất, người ta thường sử dụng đồng vị phóng xạ 
Urani 238 và Urani 235, chúng chiếm khoảng 0,0003% vật chất cấu 
tạo nên vỏ Trái Đất. Chu kỳ bán rã của U”” là 0,71 tỷ năm, của U”** 
là 4.51 tỷ năm. Kết quả của sự phân rã là tạo ra đồng vị chì: 

Ư”” =Ph”" +7He' 
U”” — Pb”° + gHe! 


111 


Qua khảo sát nhiều đồng vị phóng xạ khác nhau người ta kết 
luận tuổi của Trái Đất là: (4,55 +0,07) tỷ năm. 


VI- QUÁ TRÌNH TIẾN HOÁ CỦA HỆ MẶT TRỜI 
1. Sự ra đời của Hệ Mặt Trời 


Đầu thế kỷ XX, chúng ta còn hoàn toàn chưa biết đến dải Ngân 
Hà và Hệ Mặt Trời của chúng ta có quy mô đến mức nào. Tuy nhiên, 
từ nửa sau của thế kỷ này, vũ trụ học thực sự đã trở thành một khoa 
học chính xác, dựa trên các quan sát chặt chẽ chứ không phải xuất 
phát từ những tư biện triết học và sự suy đoán siêu hình. 

Vũ trụ của của thế kỷ XX là vũ trụ của Big Bang. Các nhà vũ trụ 
học cho rằng vũ trụ đã khởi đầu từ sự tồn tại của mình bằng một vụ nổ 
lớn (Big Bang), xuất phát từ một trạng thái cực nhỏ, cực nóng và đặc. ˆ 

Thuyết vũ trụ Big Bang dựa trên các định luật vật lý của những 
vật vô cùng lớn (thuyết tương đôi), những vật vô cùng nhỏ (cơ học 
lượng tử) cùng với sự quan sát thiên văn (sự chạy xa ra của các thiên 
hà, bức xạ tàn dư) và sự phong phú của các nguyên tố. Với tri thức 
hiện tại, con người chưa thể bắt đầu lịch sử vũ trụ từ "điểm zêrô", tức 
là ngay từ thời điểm tạo ra không gian và thời gian. Chúng ta mới 
hiểu được vũ trụ từ thời điểm 10s sau vụ nổ Big Bang. Ở thời điểm 
10 ''s sau vụ nổ, vũ trụ mà chúng ta quan sát được ngày hôm nay chỉ 
có đường kính 10°”“em (nhỏ hơn 10 triệu tỷ tỷ lần nguyên tử hyđrô), 
nóng tới 10K và đặc tới 10””kg/m” (gấp 10° tỷ trọng của nước) và 
năng lượng vô cùng lớn (tương đương với một máy gia tốc hạt trãi dài 
đên vài ba năm ánh sáng). Trạng thái nén và mật độ lớn này đã làm 
cho lực hấp dẫn thường bỏ qua trong thang vi mô lại trở nên quan 
trọng như các loại lực hạt nhân mạnh và yếu cùng với lực điện từ. 
Thời điểm 10”%s gọi là thời điểm Planck. Trong không gian Planck (ở 
từ 10s trở về trước của vụ nổ) vật lý học chưa mô tả được trạng thái 
của các nguyên tử và ánh sáng khi lực hấp dẫn trở nên lớn. Các nhà 
khoa học cho rằng, 4 lực chi phôi thế giới hiện nay (lực hấp dẫn, lực 
hạt nhân mạnh, yếu và lực điện từ) chỉ là một phương điện khác nhau 
của một lực duy nhất và họ đang nỗ lực tìm ra một "lý thuyết thống 
nhất" chung cho 4 loại lực đó. 

Cuộc hôn phôi của lực điện từ với 2 lực hạt nhân mạnh và yếu đòi 
hoi ở những điều kiện khá dặc biệt. Nó chỉ tổn tại trong một môi trường 
cực nóng, trong đó năng lượng của các hạt sơ cấp cực kỳ cao, như trong 


115 


những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ. Nhiệt và năng lượng là những 
yếu tố phải có cho sự gắn kết 4 loại lực đó trở nên bền vững. Ở thời điểm 
10^!s sau vụ nổ lớn, 4 lực cơ bản của tự nhiên đó đã được hợp nhất 
thành một lực duy nhất. Khi vũ trụ lạnh tới một nhiệt độ nào đó thì sự 
liên mình này bị phá vỡ. Điều này đã diễn ra trong quá trình giãn nở 
của vũ trụ và hiện nay, các loại lực đó đã trở thành tồn tại độc lập. Sự 
lạnh lẽo của vũ trụ đã tiêu hủy sự gắn kết giữa chúng. 

Những kiến thức vật lý đã có chưa thể ngoại suy cho tới trước giới 
hạn Planck vì chưa có được một lý thuyết lượng tử của hấp dẫn. Hiện nay, 
sự thống nhất giữa lực điện từ với các lực hạt nhân mạnh và yếu đã được 
thực hiện, tạo nên lực điện hạt nhân. Tuy nhiên, sự thống nhất của cơ học 
lượng tử với thuyết hấp dẫn hiện thời vẫn là rào cần ngăn cách chúng ta 
vượt qua bức tường Planck để đi đến điểm xuất phát của vũ trụ. 

Theo mức độ thời gian, vũ trụ giãn nở và lạnh đi. Pha lạm phát bắt 
đầu, tức là thời kỳ vũ trụ nở to ra theo hàm số mũ, bắt đầu từ 10?5s và 
kết thúc ở 10s. Trong thời kỳ này. vũ trụ đã nở to ra 10°° lần và lực 
hạt nhân mạnh và yếu đã tách nhau ra, đồng thời các hạt quark, 
electron, nơtrinô và những phản hạt của chúng đã xuất hiện từ chân 
không. Đó là mầm mống cho sự hình thành các thiên hà sau này. Ở 
thời điểm 103? s, lực hạt nhân yếu và lực điện từ tách nhau ra. Các hạt 
quark, electron, nơtrinô, photon và các phản hạt của chúng tồn tại cho 
đến 10s. Tại 10s, có sự phân huỷ lớn các proton và nơtron với các 
phản hạt của chúng. Khi vũ trụ đã khá lạnh, các electron kết hợp với 
các hạt nhân để tạo thành các nguyên tử hyđrô và hêli. Quá trình này 
kéo theo sự phát bức xạ tàn dư mà chúng ta hiện nay quan sát được ở 
nhiệt độ 3K. Sự kết hợp của các electron với hạt nhân đã không ngăn 
cần các photon truyền đi nữa. Vũ trụ trở nên trong suốt. Những quaza 
và các phôi thiên hà đầu tiên được hình thành. 

Thời gian cứ trôi đi. Cách đây khoảng hơn 4,5 tỷ năm, trong hàng 
trăm tỷ các thiên hà đã được hình thành, có đải Ngân hà - thiên hà 
của chúng ta. Nằm ở hai phần ba khoảng cách từ tâm của Ngân hà có 
một đám mây giữa các vì sao có kích thước hàng ngàn tỷ kilômét 
đang co lại. Nhiệt độ ở tâm đám mây tăng dần. Từ vài chục độ, sau 
vài triệu năm, nó đã đạt tới 10 triệu độ. Khi co lại, đám mây này dẹt 
đi, tâm của nó trở nên đặc và nóng đủ điều kiện để xảy ra phản ứng 
nhiệt hạt nhân. Đám mây khí phát sáng và trở thành một ngôi sao. 
Đó là Mặt Trời. Khí ít đặc hơn ở mép đám mây đến lượt mình cũng 


8 GT Vật lý thiên văn - Á 113 


ngưng tụ lại. Những hạt lớn quay xung quanh Mặt Trời hút các hạt 
nhỏ hơn và lớn dân. Khối lượng của chúng tăng dần: 1g, 1kg, 1 tấn rỗi 
hàng tỷ tấn... Các hành tỉnh được hình thành. Xung quanh các hành 
tinh, vật chất lại được tích tụ và trở thành các vệ tỉnh của các tiểu 
hành tinh. Trái Đất cùng với vệ tỉnh của mình là Mặt Trăng đang 
quay quanh Mặt Trời, như các hành tỉnh khác. Những hạt còn lại trỏ 
thành các tiểu hành tinh, thiên thạch. Hệ Mặt Trời ra đời (hình IV.4), 


K= . “ra 
SP VN \ 


Hình IV.4. Quó trình hình thành Hệ Mặt Trời 


2. Quá trình hình thành sự sống 


Một tỷ năm sau khi Hệ Mặt Trời ra đời, Trái Đất đã lạnh đi rất 
nhiều. Trên bề mặt của đại dương dung nham xuất hiện những khối 
đá xám - mầm mống của các lục địa. Lớp dung nham hoá rắn cứ rộng 
dần ra và phủ kín 30% bề mặt Trái Đất. Trong quá trình hoá rắn, 
dung nham lại thải ra một lượng lớn khí chứa trong nó. Bầu khí 
quyển của Trái Đất lúc này dày gấp 100 lần bầu khí quyển hiện nay, 
chứa chủ yếu là hydrô, amoniac (NH;), mêtan (CH,), nước (H,O) và 
khí cacbonie (CO;), rất độc cho sự sống. Nước trong bầu khí quyển 
nguyên sơ bắt đầu ngưng tụ và tạo thành mưa. Cuối cùng, các đại 
dương cũng được hình thành, và đã chiếm 3/4 diện tích bể mặt Trái 
Đất. Oxy đang bị cầm tù trong nước, khí quyển chưa có tầng ôzôn 
(O;). Các tia tử ngoại từ Mặt Trời xuyên qua lớp khí quyển, tương tác 
với các hạt tích điện năng lượng cao. Sấm sét trong các cơn dông 
thường xuyên nổ ra, các phân tử trong khí quyển va chạm nhau mạnh 


114 R CTT \/át bí voo^n. xa R 


liệt hơn. Các axít amin xuất hiện. Nhờ mưa, các chất hữu cơ hoà tan 
dần trong các đại dương. Các axít amin kết hợp lại thành những 
chuỗi đài, thành các protein. Protein lại sản sinh ra các phân tử 
AND. Các tế bào chứa tới hàng triệu phân tử AND ra đời. Các vi 
khuẩn và tảo xanh, những cơ thể sống đơn bào nảy nở trong các đại 
dương. Khoảng 600 triệu năm về trước, sứa xuất hiện. 500 triệu năm 
trước, sò xuất hiện. Khoảng 450 triệu năm về trước, cá ra đời và mặt 
đất đã được rừng phủ lên, quá trình quang hợp đã sản sinh ra ôxy. 
Tầng ôzôn hình thành, ngăn cần các bức xạ tử ngoại của Mặt Trời. Ba 
trăm triệu năm về trước, chim và động vật bò sát xuất hiện. Sau đó là 
loài khủng long. Người ta cho rằng. khoảng 65 triệu năm về trước, 
một thiên thạch đường kính hàng chục kilômét đã rơi xuống Trái Đất 
làm tiêu điệt loài khủng long. Bụi mù bay vào khí quyển đã ngăn cản 
ánh sáng Mặt Trời, cây cối không quang hợp được và các loài thực vật 
bị chết. Khi các lớp bụi đã rơi hết xuống mặt đất và ánh sáng Mặt 
Trời lại sưởi ấm mặt đất, các thảm cỏ xanh tốt được mọc lên, động vật 
có vú đã xuất hiện 100 triệu năm trước vẫn được tồn tại và tiến hoá 
tiếp. 20 triệu năm trước, loài khi xuất hiện. 2 triệu năm trước, loài 
người Homo Saplens đầu tiên xuất hiện và ngày nay là loài người hiện 
đại, có trí tuệ đang chỉnh phục hành tình chúng ta (hình IV.5.a, b). 


SỰ TIẾN HOÁ CỦA VŨ TRỤ l5 bạn 
Tử vụ nổ Big Bang cho đến ngày nay 


đế Bang 
10-14. 
“Sự tạo thành các 
„:quasar và các thiên hà 
: 4,6 -5 
Sự tạo thành 
Mật Trời và Hệ Mặt Trời 
3,5 
Khí quyển nguyên thuỷ 
và sự tạo thành các đại dương 
2. 
Sự tạo thành vỏ lục địa 
600 triệu năm 


Sò, ốc và các động vật chân giáp 
500 hộ pho 


Hình IV.5u 


115 


-3,5 ty nằm: 30% Trái Đất là TP nham hoá rắn, có 

khi quyên nguyên thủy và đại dương đã chiếm 3/4 

ID 12-14 

-2 tỷ năm: Sự tạo thành vỏ lục địa 

- 600 triệu năm: ốc sò và động vật chân giáP/ = 

- 500 triệu năm: cá, thực vật và rừng. < t : 

- 400 triệu năm: chim, loài bò TU na c 1| _ 350 triệu năm: 


sát khủng long .. Chim, động vật bò sát. 


⁄ ° 230 triệu năm: 


Ì Các v vỏ lục địa, tách rời nhau ra. 


100 triệu năm: Động vật có vú. 


_20 triệu năm: loài khỉ. 


Hình IV.5b 


BÀI TẬP CHƯƠNG IV 


Sự hình thành Hệ Mặt Trời 


4.1. 


116 


Hãy tưởng tượng có một đám mây khí hình cầu khối lượng M, bán 
kính r và mật độ đồng đều p. Không có áp suất, chỉ có lực hấp dẫn. 
Mỗi mẩu khí rơi vào tâm hình cầu sao cho mật độ khí vẫn đồng nhất. 
Ỏ đây ta ước tính cần bao nhiêu thời gian cho sự sụp đổ này? 

a) Phép phân tích thứ nguyên: Viết phương trình chuyển động 
(gia tốc vật lý bằng gia tốc hấp dẫn) cho một phần tử khí ở bề mặt 
đám mây theo M, r và thời gian t. Nhìn vào phương trình để tìm 
thứ nguyên của hằng số hấp dẫn G biểu diễn qua đơn vị đo của 
khôi lượng, khoảng cách và thời gian. G phải được nhân với đại 
lượng nào (M, r hay p) để tích số thu được chỉ liên quan đến đơn 
vị đo của thời gian. Tích đó phải được nâng lên lũy thừa bao 
nhiêu để nó có thực sự thứ nguyên của thời gian? Đặt đại lượng 
này cân bằng với thời gian cần thiết để mây đó suy sụp dưới tác 
dụng bởi lực hấp dẫn của chính nó. 


4.2. 


4.3. 


4.4. 


b) Tính thời gian tạo thành Hệ Mặt Trời nếu Hệ Mặt Trời xuất 
phát từ một đám khí có khối lượng gấp 2 lần khối lượng Mặt Trời, 
trong một hình cầu có bán kính 10) đvtv. 

Các đồng vị %C và !*C biểu hiện như nhau về mặt hoá học. Tính 
chất hoặc biểu hiện vật lý nào là khác nhau để tỷ lệ đồng vị ở một 
nơi này có thể khác tỷ lệ đồng vị ở nơi khác. 

Một hòn quặng, trong đó số nguyên tử '°Ar nhiều gấp 7 lần số 
nguyên tử *°K, có tuổi khoảng bao nhiêu nếu chu kỳ bán rã của 
9K là 1,3.10 năm. 

Từ khi hình thành đến nay, Mặt Trời (và cả Hệ Mặt Trời) đã quay 
quanh tâm thiên hà bao nhiêu lần? Biết rằng Mặt Trời cách tâm 
Thiên hà 24.69.10'°m và dịch chuyển quanh tâm Thiên hà với vận 
tốc 200km/s. 


117 


PHẦN THỨ HAI 
VẬT LÝ MẶT TRỜI VÀ CÁC SAO 
TRONG THIÊN HÀ CỦA CHÚNG TA 


Chương V 


THÔNG TIN, THIẾT BỈ THU NHẬN 
VÀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN TỪ VŨ TRỤ 


I_- THÔNG TIN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG THIÊN VĂN VẬT LÝ 


Vũ trụ bao la là một thế giới đầy sôi động, bí ẩn đang thường 
xuyên gửi thông tin đến chúng ta. Tùy theo trình độ nhận thức phát 
triển, nhân loại đã biết sử dụng lượng thông tin được gửi qua ánh 
sáng, qua bức xạ hồng ngoại, tử ngoại gần, qua bức xạ vô tuyến... Đến 
thời điểm hiện nay, các nhà thiên văn đã có thể sử dụng hầu như đủ 
loại thông tin do thiên thể gửi tới bằng mọi bước sóng thuộc thang sóng 
điện từ và các dòng bức xạ hạt mà ta thường gọi là các tia vũ trụ sơ 
cấp. Tương lai không xa, các nhà thiên văn sẽ còn sử dụng dòng hạt 
nơtrino vũ trụ để nghiên cứu các quá trình vật lý điễn ra trong lòng các 
ngôi sao, trong các nhân thiên hà hoạt động. Chúng ta hy vọng nhân 
loại sẽ phát hiện và ghi nhận được sóng hấp dẫn (gravity waves), góp 
thêm nguồn thông tin thứ ba để nghiên cứu thiên văn vật lý. 


1. Bức xạ điện từ - các đại lượng đặc trưng 


Theo Maxwell (James Clerk E 
Maxwell 1831 -— 1879), bức xạ 
điện từ lan truyền trong không 
gian dựới dạng sóng với vận tốc 
y. Sóng điện từ là sóng ngang, 
bao gồm hai phần: sóng điện E 
và sóng từ B, trong đó E và B 
vuông góc với nhau và vuông góc 
với vectơ vận tốc v, tạo thành 
một tam diện thuận. Hình V1 


118 


Các vectơ sóng E và B biến thiên theo thời gian t tuân theo hàm 
số sin với tần số f và lan truyền trong chân không với tốc độ 
v=c=999.799.500 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng 
pha gọi là bước sóng À của sóng điện. từ có tần số f. Khi đó: 

xi (V.1) 

Nếu sóng điện từ lan truyền trong môi trường vật chất có chiết 
suất n. nó sẽ đạt được tốc độ: 

v=cin (V.2) 

Trong chân không, n =nạ =1, trong các môi trường vật chất thông 
thường khác n>1, do đó v<c. Nhưng tần số dao động điện từ f vẫn 
không thay đổi trong quá trình lan truyền, do đó khi đi vào môi 
trường vật chất. sóng điện từ có bước sóng ngắn lại. 

Biểu thức mô tả vectơ điện E và vectơ từ Bcủa sóng điện từ tại 
thời điểm t >0 ở vị trí có toạ độ x dọc theo hướng lan truyền có dạng: 

r # ` 
Ieœ9 = E sin| 2nf si thu] 
: My (V.3) 
IBœ0 =Ö, sin| 2xft + ca + bị 


Trong đó E,,B,„ là biên độ của sóng: $slà pha của dao động tại 
điểm có toạ độ x=0 ở thời điểm t = 0. 

Cũng như các loại sóng khác. sóng điện từ mang năng lượng, 
động lượng và chúng được lan truyền theo hướng truyền sóng. Lượng 
năng lượng do sóng điện từ mang theo khi đi qua một đơn vị diện tích 
đặt vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian 
đúng bằng độ lớn của vectơ Poynting Š 

B5 1 C xã 
S=—BAB (V.4) 
Họ 

Vì vectơ điện E và vectơ từ B biến thiên điều hoà theo thời gian 
t nên khi đo đạc người ta chú ý tới giá trị trung bình của Š trên đoạn 
đường 7.. Nếu trong chân không thì: 

1 
(S) —~ LTR Đ,B, (V.5) 


() 


với B„ =cE„, trong đó E„.B, tương ứng là biên độ của E và B. 


119 


Vì sóng điện từ có động lượng, nên nó tác dụng một lực nhất định 
lên mặt phẳng mà nó truyền tới; kết quả gây ra áp suất bức xạ điện 
từ lên mặt đó. Giả sử bề mặt diện tích A có pháp tuyến ñ làm với 
hướng truyền bức xạ một góc Ô9. 


Frag (hấp thụ) 


Mặt A 


F;ad (phản xạ) 


Hình V.2 
Khi đó nếu bức xạ điện từ bị mặt A hấp thụ hoài toàn thì nó tác 
dụng lên mặt A một áp lực F„ có giá trị: 


Hhếc RÒ) A.cos6 (V8 


Nếu bức xạ bị mặt A phản xạ hoàn toàn thì do thành phần tiếp 
tuyến với mặt A không bị phản xạ, nên bức xạ truyền tới gây nên một 
áp lực phản xạ R„ có giá trị: 


px 


E..= Š@) A.cos79 (V.?) 


Áp lực bức xạ do thiên thể gửi đến chúng ta, trong nhiều bài toán 
đều được bỏ qua vì nó quá nhỏ so với những lực khác, nhưng nó lại 
đóng vai trò quan trong trong nhiều vấn đề liên quan đến vật lý thiên 
văn. Chẳng hạn như sự hình thành đuôi sao chổi, tính chất vật lý của 
vật chất thuộc lớp sao kềnh đỏ, hoặc của vật chất chứa trong đám 


mây dày đặc kết tụ lại để tạo ra các sao ở giai đoạn đầu mới hình 
thành (protostars)... 


Cường độ bức xạ điện từ đơn sắc I, tỷ lệ với E2,Bệ và có thứ 
nguyên là J/m”.Hz. Tuy nhiên, bức xạ điện từ do thiên thể gửi tới bao 
gồm nhiều loại tần số khác nhau trải dài từ tần số vô tuyến cho đến 
bức xạ gamma (xem hình V.3), nên cường độ l; có thể được đo bằng 


120 


đơn vị đặc biệt là Jansky trong vùng sóng vô tuyến (viết tắt là dj;; 
1J,„ =10?®Wm ®Hz) hoặc eV/m°.Hzˆ' ở vùng sóng ngắn nhất. 


40% 
4019 Bước sóng 4 (m) 
=—————- 1=: ˆ 
Sóng VT +——> Gamma 
Tử ngoại 
Sóng vi ba Tia X 
Ánh sáng nhìn thấy 


Hình V.3 


Đo cường độ bức xạ điện từ do một thiên thể phát ra là phép đo 
rất cơ bản của thiên văn vật lý. Mắt người với hệ thống thần kinh ở 
võng mạc là thiết bị ghi nhận và đo bức xạ điện từ ở vùng ánh sáng 
trắng (ánh sáng nhìn thấy). 

Cũng như ánh sáng, bức xạ điện từ là một thực thể mang lưỡng 
tính sóng hạt. Trường bức xạ điện từ có thể được xem là tập hợp các 
lượng tử gián đoạn. Các lượng tử đó gọi là các photon. Mỗi photon ứng 
với bước sóng xác định mang tên là photon đơn sắc, nó mang một 
năng lượng e, và động lượng p, liên hệ với các đặc trưng ^, của sóng 
đơn sắc qua hệ thức: 

£¿ =hf= hc/^ (V.8) 


pạ =h/ÀA=t;/c (V.9) 


với h là hằng số Planck có giá trị h =6,6262.10”*J.s, c là tốc độ ánh 
sáng truyền trong chân không. 

Các thiết bị thu nhận sóng điện từ trong vùng quang học như mắt 
người, phim, nhũ tương kính ảnh, máy nhân quang điện (photomultiplier), 
C.C.D (charge- Coupled- device) đều dùng để ghi nhận các photon có năng 
lượng c, từ 1,8 đến 3,0 eV. 

Xét về mặt lý thuyết, bức xạ điện từ do thiên thể phát ra có thể 
trải dài từ miền có tần số f=0 đến miền tần số f -›œ tức là từ miền 
có năng lượng e, =0 đến c, -»œ! Cho đến thời điểm hiện nay, các 


121 


nhà thiên văn mới chỉ tạo ra được những thiết bị để ghi nhận các bức 
xạ có bước sóng từ hàng chục kilômét đến cỡ 10””“ mét. 

Nhìn chung các thiên thể đều ở rất xa chúng ta, do đó mật độ bức 
xạ do chúng phát ra dọi đến chúng ta là rất bé, thường thấp hơn 
ngưỡng ghi nhận của các thiết bị nói trên. Vì lẽ đó ta phải tìm cách 
thu gom làm tăng độ dọi trước khi nó đến máy ghi nhận. Thiết bị đảm 
đương vai trò đó đối với bức xạ miền quang học do thiên thể gửi tới 
trước khi đến mắt người quan sát, đo đạc, đánh giá, được gọi là kính 
thiên văn quang học (Telescope) hay gọi tắt là kính thiên văn. Thiết 
bị có vai trò tương tự như kính thiên văn quang học, nhưng làm việc 
với vùng bức xạ nào sẽ được gọi tương ứng là kính thiên văn vùng ủó. 
Ví dụ kính thiên văn vô tuyến (Radio Telescope), kính thiên văn hồng 
ngoại, kính thiên văn tử ngoại, kính thiên văn Röentgen... 

Đo đạc bức xạ điện từ do thiên thể gửi tới, thực chất là đo các 
tham số xác định lượng bức xạ được mô tả ở (V.3). Nhưng thực tế chỉ 
bức xạ ở vùng vô tuyến, các tham số như biên độ, bước sóng (hoặc tân 
số), pha dao động, hướng lan truyền, mức độ phân cực của sóng mới 
được đo một cách đầy đủ. Còn ở miền bức xạ có bước sóng ngắn hơn, 
chủ yếu là ta đo E2, đo ^ và thỉnh thoảng mới quan tâm đến mức độ 
phân cực của sóng. Thiên văn vật lý thực hành có ba loại phép đo, đó 
là đo độ sáng (photometry), phép đo phổ (spectrometry), phép đo phân 
cực (polarimetry) rất cần thiết cho mọi người muốn nghiên cứu thiên 
văn vật lý. 


2. Bức xạ điện từ có bản chất nhiệt và bức xạ phi nhiệt 


Đức xạ điện từ có thể chia làm hai nhóm lớn: Bức xạ nhiệt và bức 
xạ phi nhiệt. 

ga) Bức xạ nhiệt 

Đại đa số các vật nóng sáng quanh ta và các thiên thể như Mặt 
Trời, các sao loại thường, các đám mây khí hyđrô bị ion hoá là những 
nguồn phát ra bức xạ điện từ theo cơ chế bức xạ nhiệt (thermal 
radiation). Bức xạ này được sinh ra khi các hạt mang điện cấu tao 
nền nguyên tử như hạt nhân. các electron, do chuyển động nhiệt đã 
đưa nguyên tử chuyển lên trạng thái kích thích. Từ trạng thái kích 


thích. nguyên tử chuyển về trạng thái có năng lượng thấp hơn và 
phát ra bức xạ điện từ. 


122 


Bức xạ nhiệt tuân 
theo định luật Kiếc-xốp 
(Kirchhoff's law). Theo định 
luật này khi một vật có 
nhiệt độ tuyệt đối T, tỷ số 
giữa năng suất phát xạ và 
năng suất hấp thụ đơn sắc 
e,/a, là một đại lượng chỉ 


Wq œ ¬ 


B; (T)(108erg“1s-1cmr2A“1sr1) 
) G2 + 


_—- 


phụ thuộc vào bước sóng 


ý 0 
x và nhiệt độ T. Nếu gọi 1000 3000 5000 7000 9000 11000 13000 15000 
e,/a, =f(A.T) là hàm đặc Bước sóng À(Ä) 
Hình V4 


trưng cho vật bức xạ nhiệt, 
thì nó sẽ có dạng cụ thể như thế nào? Tuy hiện nay các nhà vật lý đã 
hiểu khá rõ bản chất của bức xạ nhiệt. nhưng dạng cụ thể của f(A,T) 
mới chỉ được tìm thấy cho các vật bức xạ nhiệt mà chúng có khả năng 
hấp thụ hết mọi bức xạ điện từ gửi đến vật đó (tức là với mọi ^, 
; =1). Vật có tính chất đó được gọi là vật đen (Black — body). Như 
vậy vật đen không hề phản xạ bức xạ điện từ dọi tới, mà nó hấp thụ 
toàn bộ bức xạ điện từ gửi đến rồi bức xạ lại, với đường phân bố năng 
lượng theo bước sóng có dạng như ở hình V.4. Từ cửa một lò đốt đến 
nhiệt độ T bức xạ điện từ do nó phát ra rất gần với bức xạ của vật đen 
có cùng nhiệt độ. Các ngối sao nóng sắng và ở một mức độ nào đấy, 
các hành tinh được coi gần đúng như một vật đen về khả năng phát 
ra bức xạ điện từ. 
Các định luật bức xạ của vật đen 
# Định luật dịch chuyển Wien 
Từ hinh (V.4) chỉ cho ta thấy rằng vật đen có nhiệt độ T' sẽ phát 
ra bức xạ điện từ có phổ liên tục trong một miền khá rộng. Đường 
cong phân bố năng lượng theo bước sóng nhận giá trị cực đại tại 
~Ä=2„„. Giá trị 2„„V đi chuyển về phía sóng ngắn khi nhiệt độ tăng 
lên. Mối quan hệ giữa T và ^„„„ lần đầu tiên được Vin (Wien) phát 
hiện bằng con đường thực nghiệm, ngày nay ta gọi là định luật dịch 
chuyển Vin (Wien's displacement law). 
_9,9.10”(m.K) 


"max —ˆ T(K) (V.10) 


123 


Ví dụ, vào đêm mùa Đông hoặc đầu mùa Xuân nhìn lên phí 
Đông -— Nam bầu trời ta sẽ thấy chòm sao Tráng 6ï, trong đó có một 
ngôi sao màu đỏ và một ngôi sao màu xanh có tên gọi tương ứng là 
Betelgeuse, và Rigel. Lục tra trong danh mục sao, nhiệt độ bể mặt 
của chúng có giá trị tương ứng là T¡, = 3400K, T;= 10.000E. Áp dụng 
công thức (V.10) ta được (A¿)„„„ =8,53.107”m; (Ãz)„„„ =2.87.10”m, 
Điều này chứng tỏ sao Betelgeuse có nhiệt độ thấp hơn nên chủ yếu 
bức xạ ở miền sóng dài, mạnh nhất là bức xạ hồng ngoại có bước sóng 
À =(M)„„.= 8,53.107”m. Còn Rigel có nhiệt độ cao đến chục nghìn độ 
nên bức xạ chủ yếu ở miển sóng ngắn, mạnh nhất là bức xạ 
À =(Az)„„V = 2,87.107”m thuộc miền tử ngoại. 

* Định luật Stefan - Boltzmann 

Từ hình V.4, ta cũng thấy được rằng: khi nhiệt độ T của vật đen 
tăng lên, năng lượng của vật đó phát ra ở mọi bước sóng trong một 
đơn vị thời gian cũng tăng lên với mức độ rất nhanh so với mức độ 
tăng của T. Năm 1879, nhà vật lý người Áo Josef Stefan đã bằng thực 
nghiệm phát hiện ra quy luật sự phụ thuộc giữa mật độ công suất bức 
xạ toàn phần (với mọi bước sóng ^ có thể) và nhiệt độ tuyệt đối T của 
vật bức xạ. Năm năm sau, chính người đồng hương của 6tefan là 
Ludwig Boltzmann đã bằng con đường áp dụng các định luật của 
nhiệt động lực học và công thức tính áp suất bức xạ của Maxwell để 
đi đến biểu thức chính xác mô tả quy luật mà Stefan đã phát hiện. 
Biểu thức này mô tả định luật mang tên là định luật Stefan - 
Boltzmann. Nó có dạng: 


c=ơT! (V.11) 

Với ø là hằng số Stefan — Boltzmamn, nó có giá trị ơ = 5,67.10”8 W/m°Kt. 

Nêu gọi L là độ trưng (tổng công suất bức xạ toàn phần) của một ngôi sao 

mà quang cầu của nó có bán kính R. Khi đó diện tích của quang cầu 

A =4zR”, nhưng quang cầu không phải là vật đen theo đúng nghĩa của nó, 
do đó biểu thức (V.11) áp dụng cho quang cầu các sao có dạng: 


L=4nR”z =4nR”ơTi, (V.12) 
Rõ ràng mật độ công suất phát xạ toàn phần của ngôi sao sẽ là 
c=ơT (V.13a) 


Ví dụ: Nhờ các thiết bị trắc quang đặt trên các con tàu vũ trụ người ta 
đo dược độ trưng và bán kính của Mặt Trời là Lạ = 3,826.10”9W, 
R.. =6,96.10”m. Áp dụng (V.19) ta có: 


124 


T =5770 K. Áp dụng công thức định luật Wien (V.10) cho phổ 
bức xạ liên tục do quang cầu Mặt Trời phát ra, ta được: 
_9,9.10'3(m.K) 
"xố. 
có màu xanh lá cây (green). Nếu nhìn lên Mặt Trời, thấy nó có màu 
vàng: điều này có thể lý giải Mặt Trời bức xạ gần đúng như một vật 
đen. Hơn nữa. nhìn lên hình V.4. ta thấy vật đen có nhiệt độ tuyệt đối 
T= 5770K chủ yếu bức xạ ở miền sóng quang học. Miền bức xạ này 
hầu như không bị khí quyển Trái Đất hấp thụ và mắt người trong 
quá trình tiến hoá tự nhiên đã nhạy cảm nhất với bước sóng màu 
vàng, cũng nằm trong vùng sóng mà Mặt Trời phát ra. 
* Hàm phân bố Planck 
Cuối thế kỷ XIX Planck đã phát hiện công thức thực nghiệm 
(emprical formula) mô tả khá tốt phân bố năng lượng bức xạ điện từ 
theo bước sóng được chỉ ra trên hình V.4 
a/2 
B,(T)=— 2 
exp(b/AT)—1 
với a, b là các hằng số. Các hằng số này nhận giá trị bao nhiêu? Để 
trả lời câu hỏi này, thoạt đầu Planck xét bức xạ của vật đen theo 
quan điểm vật lý cổ điển: cho rằng mỗi sóng do vật có nhiệt độ T phát 
ra sẽ chứa một năng lượng là kT với k là hằng số Boltzmann, 
k=1,381.10”2J/K. Qua tính toán, ông thu được kết quả thật vô lý ở 
vùng 2 có giá trị nhỏ. Để khắc phục “tai hoạ vùng tử ngoại” này, 
Planck đã đề xuất thuyết lượng tử về năng lượng của bức xạ điện từ 
(xem biểu thức V.8). Ông đã thu được giá trị a=2hc);b=he/k với 
h,c.k tương ứng là hằng số Planck: tốc độ ánh áng trong chân không 
và hàng số Boltzmann. Khi đó (V.13) có dạng: 
2hc” /2° 


=5,030.10°”m, bức xạ này thuộc miền bức xạ 


(V.13b) 


mục na. '..j V.14 
;) exp(hc/?.kT) - 1 `: 

2hf”/c/ 
hoặc: B, =——— V.15 
BÒN xẾP) exp(hf/kT) - 1 lăng 
Từ (V,14) ta tìm được B, đạt giá trị cực đại tại ^À = ^À Khi đó rõ 


Âu 2 : 8B, 
ràng 7... là nghiệm của phương trình F: Nà và ta thu được công 


thức mô tả định luật Wien (V.10). 


125 


Nếu tích phân B, (T)dA cho mọi bước sóng khả đi ta được: 
ƒP. (T) d^= 1ợm ta lại được công thức tương tự (V.11) 
` 1L 
0 


Chú ý thêm rằng từ hàm phân bố Planck ta có thể thấy: nếu xét 
mọi bức xạ điện từ vùng sóng dài, khi đó he/AkT rất nhỏ nên 
exp(he/AkT) ~1+ he/AkT. Vậy (V.14) có giá trị: 

B,(T)=2ekT/2' (V.18) 

Nó mô tả khá tốt quy luật bức xạ ở vùng sóng vô tuyến vũ trụ với 
bước sóng ~>1em. Ở miền này độ chói bức xạ đơn sắc tỷ lệ thuận với 
nhiệt độ của vật bức xạ và tỷ lệ nghịch với luỹ thừa bậc bốn của bước 
sóng. Đây chính là định luật Rayleigh- jeans. 

Nếu xét cho vùng sóng ngắn, khi đó hc/^.>> kT —>exp(hc/^kT) >1 nên: 


2hc” he Ì 
B, (T)=“—exp _. (V.17) 


được gọi là công thức phân bố Wien (Wien's distribution) do Wlen tìm 
ra bằng con đường tính toán bức xạ nhiệt theo thuyết lượng tử. Rõ 
ràng (V.17) mô tả khá tốt bức xạ nhiệt khi nhiệt độ T khá thấp và 
nếu khi T đủ cao thì nó chỉ đúng với bức xạ ở vùng sóng ngắn. 

b) Bức xạ phi nhiệt 

Bức xạ đồng pha (synchrotron radiaton) được sinh ra trong các 
máy gia tốc synchrotron, bức xạ gyrosychrotron do các punxa 
(pulsars) phát ra, hay bức xạ made (maser), lade (laser) là những ví 
dụ bức xạ điện từ phi nhiệt. Các nhà thiên văn đã chỉ ra rằng một số 
đối tượng lạ trong vũ trụ như supernovae, pulsars, radiogalaxies, 
seyfert galaxies... đều phát ra bức xạ điện từ phi nhiệt. Các photon 
do chúng phát ra không phải là kết quả của sự chuyển mức năng 
lượng của các nguyên tử cấu tạo nên chúng. Vectơ Ê, B mô tả bức xạ 
điện từ phi nhiệt có tính định hướng rất rõ, ta nói rằng bức xạ phi 
nhiệt có tính phân cực cao nêu từ trường trong môi trường chứa vật 
bức xạ phân bô đồng đều. Ngoài ra công suất bức xạ phi nhiệt không 
liên quan trực tiếp với nhiệt độ tuyệt độ T của vật bức xạ. Do đó các 
công thức liên quan tới quá trình bức xạ nhiệt đều không thích hợp để 
mô tả loại bức xạ này. 


Nghiên cứu bức xạ synchrotron do electron chuyển động với vzc 


126 


trong từ trường phát ra, cho ta thấy rằng: nếu gọi tần số mà ở lân cận 
đó, bức xạ đạt được giá trị cực đại là f „thì nó quan hệ với năng 
lượng E của electron và thành phần từ trường vuông góc với vận tốc 
electron B, theo công thức thực nghiệm: 


f.„„ (MHz) ~ 16B, E2 (V.18) 
trong đó B(10”'°T); E(GeV). 


Cường độ bức xạ loại này phụ thuộc vào sự phân bố năng lượng của 
electron và sự phân bố từ trường trong môi trường chứa vật bức xạ. Phân 
bố các e tương đối tính theo năng lượng E có dạng N(E) ~ E”' với y >1 nên 


thông lượng bức xạ synchrotron F; ~ (f )!”? tức là bức xạ này chủ yếu 
phát ra ở vùng tần số thấp thuộc miền bức xạ vô tuyến hoặc miền ánh sáng 
nhìn thấy. 

Cho đến thời điểm hiện nay, các nhà vật lý thấy rằng quá trình 
đồng pha và quá trình Compton ngược (Inverse Compton process) đã 
phát ra bức xạ điện từ phi nhiệt. Ngoài ra các nhà vật lý còn nêu ra 
mô hình hạt về quả cầu sáng (the Ball-of-light particle Model). Theo 
quan điểm này khi những hạt nguyên tổ bị phân rã chúng sẽ phát ra 
bức xạ phi nhiệt và có thể ngay trên bề mặt của các quả cầu sáng này 
cũng phát ra bức xạ phi nhiệt. 

Nói tóm lại nếu bức xạ điện từ có nguồn gốc nhiệt là do các 
electron chuyển động trong nguyên tử, thì bức xạ phi nhiệt lại bắt 
nguồn từ mặt hoặc do sự phân rã của các quả cầu sáng. Cần chú ý rằng 
các hạt nguyên tố trong mô hình này không nhất thiết phải là nhỏ, 
miễn sao hạt lớn nhất có thể chứa trọn toàn bộ trong vũ trụ. Theo mô 
hình này, mỗi đối tượng phát ra bức xạ phi nhiệt đều phải tồn tại lõi 
trung tâm tương ứng như những hạt cầu sáng nguyên tố. Dĩ nhiên 
không được đồng nhất “hạt cầu sáng nguyên tổ” này với khối plasma 
hoặc khối vật chất “suy biến” theo quan niệm của vật lý thông thường. 


3. Phổ bức xạ điện từ do các nguyên tử, các ion và các phân tử phát ra 


a) Phổ của các nguyên tử 

Theo cơ học lượng tử, nguyên tử là hệ gồm hạt nhân và các 
electron liên kết với nhau chủ yếu nhờ lực điện từ, chúng chuyển 
động theo quy luật lượng tử nên năng lượng liên kết giữa các thành 
phần cấu tạo nên nguyên tử chỉ có thể nhận những giá trị gián đoạn 


là; 


E„ xác định. Tập hợp các giá trị khả dĩ của E„ gọi là phổ năng lượng 
của nguyên tử. Khi nguyên tử vì lý do nào đó nó chuyển từ trạng thái 
ứng với năng lượng E„ về trạng thái ứng với E„ thì nó bức xạ ra 
photon điện từ có tần số o, bước sóng 4 thoả mãn: 

E, —E,. =hf,..=he/2 (V.19 


Tập hợp tất cả các photon mà nguyên tử có thể bức xạ thoả mãn 
(V.19) được gọi là phổ của nguyên tử. 

Nguyên tử của cùng một nguyên tố sẽ có chung một kiểu sắp xếp 
vì thể phổ của nguyên tử là dấu ấn riêng để nhận diện nguyên tố đó. 
Ta biết nguyên tử hyđrô đơn giản nhất có phổ năng lượng 

E, =—13,60eV/n? (V.20) 


với n là sổ tự nhiên; còn nguyên tử có từ hai electron trở lên thì E; có 
dạng như thế nào là tùy thuộc vào cấu hình sắp xếp electron quanh 
hạt nhân nguyên tử. Cách sắp xếp này chịu sự chi phối của cơ học 
lượng tử và nguyên lý loại trừ Pauli. Kết quả phổ của những nguyên 
tử phức tạp nhưng lớp ngoài cùng chỉ chứa một electron ví dụ LI, Na, 
K... sẽ có dạng gần với phổ của nguyên tử hydrô. Những nguyên tử 
mà lớp ngoài cùng có nhiều hơn một electron thì phức tạp hơn. 

b) Phổ của ion 

Nếu các ion (có thể dương hoặc âm) là gồm hạt nhân nguyên tử liên 
kết với ít nhất 1 electron thì phổ của các ion này có dáng dấp của phổ 
nguyên tử trung hòa tương ứng. Đặc biệt là các ion tương tự hydrô thì: 


E,=—° 7? (eV) (V.20) 
n 


c) Phổ của các phân tử 
Phân tử là hệ gồm các nguyên tử liên kết với nhau nhờ lực điện 
hoá. Theo cơ học lượng tử năng lượng liên kết các phần tử trong phân 
tử bao gồm: năng lượng liên kết giữa các electron và các hạt nhân 
nguyên tử, năng lượng dao động của hệ do các hạt nhân trong nguyên 
tử tạo thành và năng lượng quay của phân tử đó. Để dễ hình dung ta 
xét phân tử gồm hai nguyên tử ví dụ phân tử CO. Khi đó năng lượng 
E của phân tử CO sẽ là: 
E=EP + g9 ¿ g9) (V.22) 


Trong đó EP) có dáng dấp phổ năng lượng ion; E!°là năng lượng 
dao động của dao động tử điều hòa 


E“° =h(n+1/2)f (V.23) 


128 


Với qaS | £ trong đó K là hệ số tỷ lệ của lực chuẩn đàn hồi, 
2r  mị„ 
còn E*®°chỉ năng lượng ứng với hệ CO quay quanh trục đi qua khối 


tâm và vuông góc với đường nối hạt nhân của nguyên tử € và hạt 
nhân O. 


(a) _ : c ] ra ¬ hẺ 
E =a1o “an =ifrỦ (V.34) 

Với I là momen quán tính của hệ đối với trục quay, ỉ là chỉ số 
lượng tử quỹ đạo nên nhận giá trị 0.1. 2. 3.... 

Bức xạ do phân tử phát ra sẽ gồm ba loại kết hợp với nhau nên nó 
phức tạp hơn phổ nguyên tử nó gồm những đám rộng không có bờ rõ 
nét. Nếu phân tử phức tạp (có nhiều hơn hai loại nguyên tử ) thì các 
đám có thể chồng chất lên nhau. Nhưng mỗi loại phân tử có phổ đám 
đặc trưng riêng biệt. Như vậy, nghiên cứu phổ phân tử do môi trường 
vật chất phát ra ta sẽ biết trong môi trường đó có thể có những loại 
phân tử nào. Nếu phân tử của các chất khác nhau nhưng có chung 
một nhóm nào đó (ví dụ nhóm OH) thì phổ phân tử của những chất 
này sẽ xuất hiện các đám có dạng giống nhau. Đây là một căn cứ để 
phán đoán cấu trúc phân tử qua nghiên cứu phổ bức xạ của nó. 


4. Phổ năng lượng nguyên tử khi có điện từ trường ngoài - Hiệu ứng 
Stark và hiệu ứng Zeemann 


Phổ năng lượng của nguyên tử trung hoà đề cập ở V.3.a đó là khi 
bỏ qua mọi tương tác từ bên ngoài. Nếu có mặt tương tác bên ngoài đủ 
yếu để không phá vỡ liên kết trong nguyên tử, phần năng lượng liên 
quan đến tương tác của nguyên tử với trường ngoài là Al, còn năng 
lượng liên kết trong nguyên tử là E”, thì năng lượng nguyên tử khi có 
mặt trưởng ngoài sẽ là: 


B„ = EP) + AE, (V.25) 


Vì nguyên tử là một hệ có mômen từ và mômen lưỡng cực điện có 
thể khác không, do đó nguyên tử khi được đặt trong điện, từ Lrường 
ngoài sẽ nhận thêm năng lượng bổ sung AE làm thay dổi phổ năng 
lượng và phổ bức xạ điện từ đã nói ở V.3.a. 

œ) Nếu điện từ trường ngoài có E=0,Bz0 

Khi đó: Et” = E + AE 


9 GT Vát lý thiên văn - Á 129 


Trong đó AE® là năng lượng ứng với tác dụng từ trưởng ngoài 
lên mômen từ của nguyên tử ở trạng thái có EÍ?, do đó: 
AEIP = ñB = uBcos(i, B] =uạ„B= s.- em,.8B (V.20) 
Trong đó m„_ là khối lượng rút gọn của hệ nguyên tử, m,là số 
lượng tử từ quỹ đạo của electron trong nguyên tử nó có tất cả 2Ï + ] 
giá trị chạy từ -/ đến ï. | 
Như vậy mỗi mức năng lượng bây giờ tách thành 2l+1 mức kế 
cạnh nhau. Photon do nguyên tử đặt trong từ ngoài phát ra năng 
lượng hf thì: 
hf,„. = EỊP ~ B_ = (EP + AEVĐ]— (EU + AEt?) 
(V.27) 
= (EỆ - BE) + (AE - ABEO) = hÉU) + hAf,„, 
Vì sự dịch chuyển từ mức E„ về mức E„. còn chịu sự chi phối của quy 
tắc chọn lọc, thoả mãn Am = +1, Am =0. Kết quả hiệu ứng Zeemamn làm 
tách đường phổ ^ thành ba đường có bước sóng A và A+A^ với: 
AX~B (V.28) 
Ngoài ra các sóng với ^, là sóng phân cực phẳng ~#+A^ là sóng 
phân cực tròn quay ngược chiều nhau. Lý thuyết và thực nghiệm đều 
chứng tỏ rằng: Nếu tia nhìn song song với B thì sẽ nhận được hai 


sóng phân cực tròn, nếu ta nhìn vuông góc với B thì ta sẽ nhận được 
ca ba sóng nói trên. 


% Hướng tia nhìn L B 


Hình V.ã 


Hướng tia nhìn //B 


130 q_GT Vât lứ thiên zăn - B 


Hiệu ứng này có ý nghĩa cơ bản trong việc xác định từ trường 
trong các môi trường vũ trụ. 


b) Nếu trường điện từ ngoài có B =0.Ez0 
Hiệu ứng Stark đã được Johannes Stark phát hiện và giải thích 
thoả đáng theo quan điểm cơ học lượng tử vào năm 1913. Chính nhờ 
cống hiến này ông đã nhận được giải Noben vật lý vào năm 1919. 
Theo Stark, khi nguyên tử được đặt vào trong điện trường ngoài thì 
nó bị phân cực biến thành các mômen lưỡng cực điện, sau đó điện 
trường ngoài tác dụng lên lưỡng cực điện này bổ sung một phần năng 
lượng AE”, khi đó: 
EỊ® - E0) ¿ AEt? (V.29) 


AR° sẽ bao gồm năng lượng làm quay mômen lưỡng cực điện và 
năng lượng làm lưỡng cực điện dịch chuyển về phía điện trường 
mạnh. Kết quả làm cho mỗi mức năng lượng E_ tách thành (J+1) 
mức kề cạnh nhau nếu spin nguyên tử là số nguyên lần ¡ và tách 
thành (J + 1/2) mức nếu spin nguyên tử là bán nguyên, trong đó dJ là 
chỉ số quỹ đạo toàn phần. 

Hiệu ứng Stark ít có giá trị trong phân tích phổ nguyên tử, nhưng 
nó là công cụ chủ yếu để phân tích phổ quay của phân tử. 


5. Hiệu ứng Doppler 


Năm 1842 Đôple (Christian Doppler) đã chỉ ra rằng khi nguồn 
phát ra sóng âm di chuyển trong môi trường (không khí chẳng hạn), 
khi đó bước sóng của âm phát ra bị co ngắn lại ở phía trước và bị giản 
ra ở phía sau. Độ cao của âm thanh của còi tàu phát ra lúc tàu đứng 
yên ta nghe thấy khác xa với âm đó khi tàu chuyển động. Âm trở nên 
cao hơn nếu tàu đi lại gần ta và thấp hơn nếu tàu đi xa ta. Sự thay 
đổi bước sóng âm học do chuyển động tương đổi giữa nguồn phát và 
máy thu được gọi là hiệu ứng Doppler âm học. 

Nếu gọi ^s,f,,v, tương ứng là bước sóng, tần số và vận tốc lan 
truyền sóng âm trong môi trường đứng yên bao quanh nguồn phát, 
còn 2. f là bước sóng và tần số của sóng đó nhưng do máy thu chuyển 
động đối với môi trường dọc theo đường nối vị trí của nguồn phát và 
máy thu với vận tốc u thì: 


(V.30) 


131 


Dấu cộng ứng với máy thu đi xa nguồn phát tín hiệu âm học, dấu 
“_“ ứng với máy thu và nguồn phát đi lại gần nhau. 

Hiện tượng xảy ra tương tự đối với sóng điện từ. Cụ thể là bướ 
sóng của phổ bức xạ do ngôi sao phát ra sẽ trở nên dài hơn khi ngôi 
sao đó đi ra xa chúng ta và trở nên ngắn hơn nếu ngôi sao đó đi lại 
gần chúng ta. Lần đầu tiên vào năm 1848 đã được Phi-zô (Armand 
Fizeau 1819-1896) giải thích khá thoả đáng theo vật lý cổ điển. Nên 
hiệu ứng này còn được gọi tên là hiệu ứng Doppler —F1zeau hay hiệu 
ứng Doppler quang học. 

Theo Fizeau, nếu ta tưởng tượng nguồn phát sáng E đang đi xa 
máy thu O theo chiều OE với tốc độ v, và liên tục phát ra bức xạ điện 
từ tần số f,, bước sóng ^¿. Trong khoảng thời gian At =1/f;, tín hiệu 
do nguồn phát ra sẽ cách nguồn một khoảng ^¿ =c.At=c/f, với e là 
tốc độ truyền của ánh sáng trong môi trường chân không hoặc trong 
không khí. Nhưng do máy thu đi xa nguồn phát nên khi máy thu 
nhận được tín hiệu đó thì nó đã cách nguồn phát một khoảng 


X=(c+ v,)át =4, [1+ St) (V.3)) 
C 


Do đó A>^¿ ta nói rằng sóng lệch về phía sóng dài hay còn gọi là 
lệch về phía đỏ. Tương tự nếu máy thu đi lại gần nguồn phát ngược 
hướng nói trên cũng với tốc độ v, thì: 


~=(€e-v,)At =Ào 


1+ | (V.32) 
` c ⁄ 
Ta nói rằng sóng bị lệch về phía sóng ngắn hay được gọi là lệch tím. 

ít quả _c =kTt (V.38) 

Nó trùng với (V.30) nếu thay v, bằng c và khá phù hợp với kết quả 
quan sát ánh sáng do các ngồi sao đi xa hoặc tiến lại gần ta theo phương 
tia nhìn với tôc độ rất nhỏ so với tốc độ ánh sáng trong chân không. 

Nếu khi v, ~c cách giải quyết của Fizeau không cho kết quả phù 
hợp với kết quả quan sát được, đặc biệt không phát hiện được hiệu 
ứng Doppler - Fizeau trong trường hợp nguồn phát di chuyển theo 
phương vuông góc với đường nối nguồn phát và máy thu. 

Hiệu ứng Doppler quang học được giải thích trọn vẹn theo lý 
thuyêt tương đôi của Einstein. Theo thuyết này tốc độ ánh sáng là bất 


132 


biến trong mọi hệ quy chiếu quán tính và đạt giá trị cực đại. Hơn nữa 
chỉ có thể đo được tốc độ đi chuyển tương đối, cho nên biểu thức 
ÀA=(c+v,)At là không có nghĩa: vấn đề bây giờ là ở chỗ khái niệm 
không thời gian, phụ thuộc vào hệ quy chiếu. 

Ta hãy quan sát ánh sáng từ ngôi sao E đi ra xa với vận tốc ÿ. 

Khi ngôi sao phát ra hai tín 
hiệu sáng liên tiếp cách nhau 
khoảng thời gian (At), nếu tính 
theo đồng hồ gắn với sao E 
nhưng là khoảng thời gian (At) 
nếu tính theo đồng hồ gắn với 
người quan sát. Theo vật lý cổ 
điển (At)=(At)ạ nhưng theo lý Hình V.6 
thuyết tương đối thì: 


At ọ 
=T() 


¿-( 


Rõ ràng khi đó bu: =f còn (At); =Í 


sh-(š) P2) ) si} 
(V.35) 


“Ý,., veose\ RC>73W =1 vi) 


(V.34) 


ly gi, 
với v, = vcoso (xem hình V.6) được gọi là tốc độ xuyên tâm hoặc tốc độ 
theo phương tia nhìn (Radial velocity) của nguồn phát sáng. 
* Nếu =0 tức nguồn E chuyển động ra xa máy thu theo phương 
tia nhìn, khi đó: 


(V.36) 


* Nếu @=180° tức nguồn phát đi lại gần máy thu theo phương 
tia nhìn, ta được: 


133 


(V37) 


Như vậy, khi =0 hoặc ọ=180°ta có hiệu ứng Doppler dọc, 
trong hiệu ứng này tuỳ theo hướng di chuyển tương đối mà có thể ft 
(lệch tím) hoặc f< ft (lệch đỏ). 

* Nếu mà ọ=90° tức nguồn phát dịch chuyển theo phương vuông 
góc với phương tia nhìn, khi đó: 


#_ ésã 
f= th kia set (V.38) 
6 


` ⁄ 

Ta luôn thấy rằng f<f, tức ánh sáng luôn lệch về phía đỏ. Hiệu 
ứng Doppler xảy ra khi @=90° được gọi là hiệu ứng Doppler ngang 
(Transverse Doppler shift). Hiệu ứng này chỉ hiểu được theo quan 
điểm của lý thuyết tương đối. Nó là hệ quả của hiệu ứng dãn ra của 
thời gian trong hệ được gia tốc so với hệ quy chiếu quán tính. 

Có thể kiểm nghiệm được khi v«<c các công thức mô tả hiệu ứng 
Doppler (V.36,37) sẽ chuyển về công thức (V.33) mà Fizeau đã tìm được. 

Đôi với quan sát thiên văn ta có thể gặp hiện tượng lệch đỏ hoặc 
lệch tím. nhưng đại bộ phận các thiên thể như các ngôi sao (star), các 
thiên hà đều đi xa chúng ta, nên các nhà thiên văn hay quan tâm tới 
hiện tượng lệch đỏ (red shift). Khi đó người ta hay nói đến tham số 
lệch đỏ 2 được định nghĩa: 
—Â=À, _AA 

%o %g 


Z (V.39) 


Thay giá trị f ở (V.36) vào biểu thức e=Af =Asfạ, rồi thay vào 
(V.39) ta được: 


1+v,/ : 
Z= li c1©o+1= Bề (V.40) 
1-v,c (At), 


Từ hiệu ứng Doppler quang học áp dụng vào thiên văn ta thấy 
một số hệ quả sau: 


— Vì ngôi sao E nào đấy đang lùi xa người quan sát, nên người quan 


134 


sát nhìn qua phổ do nó phát ra sẽ có màu nhất định ứng với nhiệt độ màu 
T„ được xác định qua định luật dịch chuyển Wien. Giá như nó đứng yên 
so với người quan sát thì sẽ thấy có màu ứng với Tị >7, tức là sao đó có 
vẻ sáng xanh hơn. Tuy nhiên, vì đại bộ phận các sao thì v, <c nên sự 
thay đổi này không nhiều. Hiện tượng tương tự sẽ trở nên đáng kể nếu 
v, ~c, ví dụ khi nghiên cứu các chuẩn sao quasar. 


- Nếu ngôi sao thoả mãn Z > 0 chứng tỏ sao đó đi ra xa chúng ta 
cho nên trong quá trình quan trắc độ trưng L của sao đó, mặc dù công 
suất bức xạ của sao đó không đổi (nếu đo trong hệ quy chiếu đứng yên 
so với sao). nhưng do khoảng cách giữa chúng ta và sao tăng theo thời 
gian nên độ trưng quan sát được của sao đó cũng bị thay đổi chút ít 
trong khoảng thời gian quan trắc. 

— Hiệu ứng Doppler dọc là một phương tiện hữu hiệu để đo tốc độ 
di chuyển tương đổi của thiên thể đối với người quan trắc, từ đó kết 
hợp với định luật Hubble ta có thêm phương pháp để đo khoảng cách 
đến các thiên hà xa xôi. 


I- THIẾT BỊ GHI NHẬN THÔNG TIN ĐẾN TỪ VŨ TRỤ. KÍNH 
THIÊN VĂN 


Mọi thiết bị do con người tạo ra nhằm giúp họ thu gom tín hiệu đến 
từ vũ trụ đều được hiểu là thiết bị thu dùng trong nghiên cứu thiên văn. 

Vì con người sông trên mặt đất. được bao bọc bởi lớp khí quyển 
dày khoảng vài trăm kilômét. Lớp khí quyển này chỉ cho bức xạ vùng 
quang học và một phần bức xạ sóng vô tuyến đi qua, nên thời kỳ sơ 
khai của nền văn minh, con người chỉ giao tiếp với vũ trụ nhờ ánh 
sáng. Mãi đến nữa cuối thế kỷ 20 mới biết sử dụng lượng thông tin do 
thiên thể gửi đến qua bức xạ vô tuyến. Thiết bị thu nhận tín hiệu đầu 
tiên làm việc ở vùng sóng quang học (với. bước sóng từ 4000Ä đến 
7000Ä) có tên là kính thiên văn quang học (CFelescope). Theo nghĩa 
rộng mọi thiết bị chuyên dụng để thu năng lượng bức xạ điện từ do 
thiên thể gửi đến đều được gọi là kính thiên văn. Tuỳ dải sóng thu mà 
kính thiên văn có thể là kính thiên văn quang học, kính thiên văn vô 
tuyến (Radio Telescope), kính thiên văn hồng ngoại, kính thiên văn 
Rơnghen,... và thậm chí có thể gọi máy thu nơtrino vũ trụ là kính 
thiên văn nơtrino... Tuỷ theo cách thu sóng điện từ tương ứng mà 
kính thiên ván nói trên phân thành kính thiên văn khúc xạ (hay là 


135 


kính chiết quang), kính thiên văn phản xạ, kính thiên văn hỗn hợp, 
kính thiên văn giao thoa. 

Trước hết chúng ta đề cập đến kính thiên văn quang học, hay gọi 
tắt là kính thiên văn, còn kính thiên văn làm việc ở đải sóng khác 
quang học thì có thêm tính từ đi kèm ví dụ kính thiên văn vô tuyến; 
kính thiên văn hồng ngoại... 


1. Kính thiên văn 

Kính thiên văn làm việc ở dải sóng nhạy với mắt người (dải sóng 
quang học) ra đời đầu tiên vào năm 1609, có độ phóng đại góc 6G 
khoảng 30 lần. Bằng kính tự tạo này Galileo —- người Italia đã hướng 
kính lên quan sát Mặt Trăng, Kim tỉnh, Mộc tĩnh... chính thức khai 
sinh ra kính thiên văn quang học và mở đầu kỷ nguyên nghiên cứu 
thiên văn nhờ kính. 

Kính thiên văn do Galileo chế tạo thuộc loại kính khúc xạ. Trong 
kính này phần thu gom bức xạ là một thấu kính hội tụ. Ánh sáng khi 
đi qua thấu kính phần bị hấp thụ, còn phần truyền qua bị khúc xạ, 
tán sắc... nên ảnh của các thiên thể khi nhìn qua kính sẽ có màu viền 
sặc sỡ không sắc nét. Để khắc phục nhược điểm của kính khúc xạ, 
cuối thế kỷ XVII James Gregory và sau đó là Isaac Newton đã để 
nghị dùng gương lõm hội tụ ánh sáng. Năm 1671, Isaac Newton đã 
dùng gương cầu lõm hội tụ ánh sáng, chính thức khai sinh ra hệ kính 
thiên văn phản xạ (hay kính thiên văn phân quang). Trong các kính 
loại này, ngoài gương cầu lõm hội tụ ánh sáng, người ta còn dùng 
gương phẳng hoặc gương cầu (gọi là gương phụ hay gương thứ cấp) để 
đổi hướng lan truyền tia sáng trước khi di qua thị kính đến mắt người 
quan sát. Kính thiên văn phản xạ không có sắc sai, nhưng gương cầu 
lõm không hội tụ tốt chùm sáng ở xa quang trục gây ra hiện tượng 
cầu sai. Để khắc phục cầu sai người ta thay gương cầu lõm bằng 
gương lõm ParaboloIt tròn xoay. Nhưng gương dạng này khó chế tạo 
đề đạt được độ chính xác mong muốn. Vì những lý do đó người ta tìm 
cách hạn chế sắc sai, dẫn đến sự ra đời của thấu kính đẳng sắc 
(achromatic lens) nên cuối thể kỷ thứ XVIII kính thiên văn chiết 
quang phát triển mạnh. Kính lớn nhất loại này đặt ở đài thiên văn 
Yerkes có đường kính D =1,5m. 

Kính thiên văn chiết quang hiện đại có sơ đồ cấu tạo như hình 
(V.7), còn kính thiên văn phản quang có dạng như hình (V.8). Nhìn 
chung kính thiên văn có 3 bộ phận chủ yếu: vật kính để thu gom bức 
xạ, tạo ra ảnh tại mặt phẳng tiêu của nó; thị kính như một kính lúp 


136 


! để giúp ta nhìn ảnh do vật kính tạo nên và bộ phận ống kính để ghép 
nối vật kính và thị kính với nhau. 


Ảnh sảng từ 
vật xa tới 


Thị kinh 


Vật kính tiêu sắc 
Hình V.7. Sơ đồ kính thiên uăn khúc xạ 
Gương parabol 


Gương elipxoit 
Mắt 
Thị kinh 


Ảnh sáng từ vật xa tới 
Hình V.8. Sơ đồ kính thiên uăn phản xạ 


Nhà thiên văn người Pháp Guillaume Cassegrain đã cải tiến kính 
kiêu Newton cho ra đơi kính Cassegrain như hình V.9. 


Gương cầu sơ cấp 
Thấu kính hiệu chỉnh 


Tiêu điểm 


Hình V.9. Kính Cassegrain 


137 


Kính kiểu này cho phép tăng tiêu cự hiệu dụng của vật kính mà 
giảm được kích thước đài của ống kính và từ đó giảm được giá thành và 
không gian, nơi đặt kính. Nhìn chung kính thiên văn ta vừa xét đều œ 
trường nhìn (the fñield of view) khá hẹp. Những năm đầu thế kỷ XX nhà 
quang học Beinhard Schmidt và Maksutov- Liên Xô cũ tạo ra được kính 
hỗn hợp Schmidt—-Cassegrain (Hình V.10) và kính Maksutov (Hình V.11), 


s Gương cầu sơ cấp 
Thấu kính hiệu chỉnh 


Tiêu điểm 


Gương sơ cấp 


Hình V.10 


Thấu kinh hiệu chỉnh 


Gương tráng bạc 
phía sau thấu kinh 


Hình V.11 
Kính thiên văn lớn nhất ở Đại học Sư phạm Hà Nội là thuộc hệ 
Schmidt — Cassegrain loại LX200 có đường kính vật kính D = 40cm, 
tiêu cự f= 4m. 


2. Những đặc trưng cơ bản của kính thiên văn 


Dù kính thiên văn loại gì, thuộc hệ kính gì, chúng đều có các đặc 
trưng cơ bản sau đây. 


138 


ad) Độ phóng đại góc G (hay còn gọi là độ bội giác) 

G là tỷ số giữa góc mắt ta nhìn thiên thể qua kính œ và góc ta 
nhìn trực tiếp thiên thể œạ. Các thiên thể đều ở rất xa chúng ta, do đó 
ánh sáng từ thiên thể gửi tới được xem như những chùm tia song 
song. Mắt ta nhìn thoải mái nhất khi không phải điều tiết, nên kính 


: sẽ : : ÔN " sủ lo dấu 
thiên văn được điều chỉnh về dạng vô tiêu. Khi đó rõ ràng G_ = và VỚI 


2 


f,£ . tương ứng là tiêu cự của vật kính và thị kính. 


Mặt phẳng 
Vật kính tiêu “s Thị kính 


Hình V.12 
Nếu mọi tia đi qua vật kính đều đi vào thị kính, tức là không có 
hiệu ứng Vịi_—nhét thì: 
f£  D 


G,= =3 (V.41) 
2 


b) Quang lực A của kính (Light-gathering Pouer) 

Là đại lượng nói lên khả năng của kính cho phép ta nhìn thiên 
thể qua kính sẽ thu được lượng quang thông gấp bao nhiêu lần khi ta 
nhìn trực tiếp lên thiên thể đó. 

Giả sử độ dọi sáng do thiên thể gây ra tại nơi quan sát là E, khi 
đó nhìn qua mắt có đường kính ö ta nhận được quang thông 
®, =xô?E/4. Nếu nhìn thiên thể đó qua kính với vật kính có đường 
kính D và lối ra của thị kính đúng bằng đường kính mắt ta thì khi đó 
nhận được quang thông ®, = xD”E/4. Do đó: 


A=®,/®, =(D/8) (V.42) 
c) Năng suất phân giải e của bính thiên uăn 


Là đại lượng nói lên khả năng của kính cho phép ta nhìn qua 


139 


kính có thể phân biệt rõ ràng 2 điểm sáng gần nhau nhất là bao 
nhiêu. Vì ảnh của nguồn điểm qua vật kính do hiện tượng nhiễu Xạ 
qua lỗ tròn nên sẽ là ảnh nhiễu xạ với vùng sáng trung tâm và cáy 
vân sáng tối bậc 1, 2.... xen kẽ nhau. Theo tiêu chuẩn Rayleigh: hai 
điểm gần nhau nhất còn phân biệt được nêu vân sáng trung tâm của 
điểm này vừa trùng với vân tối thứ nhất của điểm kia. Khi đó ta có: 
tua) = 1,22 (V.43) 
với A— là bước sóng bức xạ ta quan sát, D là đường kính vật kính. 
360 _ so „60 _260.60.6)~206265" (V.44 
T 2T 2n 
Do đó, năng suất phân giải e tính theo giây cung sẽ có dạng: 


^ "xì 
") = 906965.1,29.— = 9,B.10 — 
e() n T 


Vì lrad = 


Ví dụ bước sóng nhạy nhất với mắt người ^=õ.10 "em, kính LX- 
200 có đường kính D =40 em, khi đó về lý thuyết có thể cho ta phân ly 
được 2 chi tiết cách nhau một khoảng nhỏ nhất e=86.10.2-— =031" 
Kính Hubble có D=2,4m nên có năng suất phân giải e=0,05". Đây 
cũng là độ phân giải thực mà kính Hubble đạt được vì nó quan sát 
ngoài vùng khí quyển Trái Đất nên không chịu ảnh hưởng của loạn 
lưu khí quyển làm giảm chất lượng ảnh. Nhờ đó kính Hubble đã phát 
hiện nhiều thiên thể mà kính đặt ở mặt đất không “nhìn rõ”. Ví dụ 
vành cực Thổ tỉnh, các tiểu hành tỉnh trong vành đai Kuiper, tính 
vân con bướm N159, phát hiện được nhiều chỉ tiết trong sao chổi 73P 
Schwassmann- Wachmann 3. Đã phát hiện ra các sao siêu mới 
(supernovae), sao biến quang Cepheit trong các thiên hà xa xôi nhất 
đã biết... 

Người mắt tốt có thể phân biệt được 2 điểm cách nhau một khoảng 
cách góc là eạ > 2'=120". Nếu ta dùng kính thiên văn có độ bội giác G thì 
năng suất phân giải lý thuyết của kính là e, qua kính được phóng đại G 
lần, muốn ta nhìn qua kính phân biệt rõ 2 chi tiết đó thì: 

Ge > eạ = 120" 


Mặt khác theo mục c, e(")~120"/D(mm) nên G thích hợp sẽ có 
g1á tYỊ: 


140 


Ví dụ kính Takahashi ở khoa vật lý Đại học Sư phạm Hà Nội có 
D=108mm, f/10. Vậy nên chọn thị kính bao nhiêu để thích hợp cho 
quan sát hành tinh? 

Ta dễ thấy: f, =f./G =f./D(mm). Để tìm f,, ta chú ý f;/10 có nghĩa 
là f /D, =10, suy ra f =10D, =10.108 = 1080 mm. Do đó £ =1080/108 = 10mm. 

Ta phải dùng thị kính f, =10 mm là tốt nhất. 

d) Kích thước ảnh Ì của thiên thể có đường kinh góc œ tại 
mặt phẳng tiêu của uật binh 

Theo công thức: 


Lối, tan suy ra: /x~ fơ(rad) = 0,01744f.ơ(°) (V.45) 


Nếu dùng kính có f =1,50m thì Mặt Trăng, Mặt Trời tại mặt 
phẳng tiêu cự vật kính sẽ có kích thước: 
lang * bạ, = 0,0174.1500.0,5 = 13,3 mm. 


Vật kính có tiêu cự f càng lớn sẽ cho kích thước ảnh / càng dài, 
trong khi quan sát hành tỉnh thuộc hệ Mặt Trời, ta thường sử dụng 
kính thiên văn có Í{ càng lớn để tăng kích thước ảnh của chúng, 
nhằm khám phá được nhiều chi tiết hơn trên bề mặt của hành tỉnh. 

e) Độ sáng của ảnh các thiên thể 

- Với nguồn điểm, ví dụ như các ngôi sao, các thiên thể ở quá xa 
nên œ~0, độ sáng khi nhìn qua kính tăng lên (D/ö)“ lần. Kính có D 
càng lớn càng có ưu thế khi quan trắc nguồn điểm, cho phép ta nhìn 
thấy những vật sáng yếu mà mắt thường không thể phát hiện được. 

~ Với thiên thể có œ>0 ví dụ, Mặt Trăng, các hành tinh, các tỉnh 
vân... Khi đó độ sáng của ảnh nhìn qua kính tỷ lệ với lượng quang 
thông do thiên thể rọi qua vật kính và tỷ lệ nghịch với diện tích ảnh 
của thiên thể tại mặt phẳng tiêu vật kính. Kết quả nhìn qua kính độ 
đọ! sáng sẽ được tính: 


B=A/ (V.46) 
Thay A và ỉ tương ứng ở (V.44). (V.45) vào (V.46) ta được: 
B=(D/f,)ˆ.(f,/ö)} (V.47) 


Nó nói lên rằng với một kính thiên văn, nếu ta lần lượt dùng với 


141 


các thị kính có tiêu cự f, nhỏ dần, thì ảnh sẽ lớn dần lên, nhưng độ 
sáng ảnh giảm xuống. Tính toán chi tiết điều kiện toàn bộ quang 
thông đi qua vật kính phải được đi qua thị kính rồi tất cả đi qua con 
ngươi của mắt người có ồ,„„. =6mm, C.R. Kitchin đã cho ta thấy hệ số 
phóng đại góc tối thiểu 

G... =170D (V.48 


với D được tính bằng mét. 


min 


Đồng thời ông cũng chỉ ra rằng nhìn thiên thể có œ>0 qua kính 
thấy sáng hơn khi ta nhìn bằng mắt thường không phải do kính đã 
làm tăng độ sáng so với khi ta nhìn trực tiếp! Vấn đề ở đây là do đặc 
tính của mắt người (Xem phần nói về mắt). 

8Ø) Trường nhìn của kính thiên uăn (the field oƒ uieu) 

Nếu gọi O@là trường nhìn của kính thiên văn sử dụng ứng với thị 
kính có trường nhìn ©, thì: 

@<@i/ (V.49) 

Thông thường thị kính có O,nằm trong khoảng 30° đến 85°, vì G 
rất lớn nên O sẽ rất bé. Vì lẽ đó, để đễ bắt mục tiêu trên ống kính các 
kính thiên văn thường có gắn kính nhỏ có độ phóng đại bé nhưng 
trường nhìn rộng, có tên gọi là ổng chuẩn trực. 


III- THIẾT BỊ GHI NHẬN BỨC XẠ VŨ TRỤ 


1. Mắt người, thiết bị ghi nhận đầu tiên được con người dùng vào nghiên 
cứu bức xạ vũ trụ 

Mắt người có cấu tạo như hình V.13 về phương diện ghi nhận, 
quan trọng nhất là võng mạc (retina). Võng mạc chứa 4 loại tế bào 
thần kinh thị giác trong đó có 103 tế bào hình gậy nhạy cảm với bức 
xạ có À, =5100Ä, và 6.108 tế bào hình nón chia làm 3 loại tương ứng 
nhạy với ^, =4300Ä, ^A; =5200Ä. À, =5800Á. Các tế bào hình nón 
nhạy với 3 loại ánh sáng đơn sắc nên kết hợp lại nó cho ta khả năng 
nhận biết màu sắc của một vật phát ra bức xạ. Tuy có nhiều tế bào 
như vậy nhưng chỉ có 10 đầu dây thần kinh thị giác dẫn lên não bộ, 
vì thế nhiều tế bào cũng được nối chung với một đầu dây thần kinh. 


142 


Võng mạc 
(máy thu) 


Ánh sáng tới 


Tiêu điểm 


Kinh thiên văn 


Máy thu 


Hình V.13 

Các tế bào gậy phân bố rãi rác khắp võng mạc, còn tế bào hình 
nón tuy ít nhưng chủ yếu tập trung ở trung tâm võng mạc nơi được 
gọi là điểm vàng (fovea centralis). Càng xa điểm vàng ta bắt gặp 
nhiều tế bào hình gậy hơn là tế bào hình nón. Do đó nếu ta nhìn 
thẳng vào vật, ảnh của vật sẽ rơi vào vùng quanh điểm vàng, nhìn 
nghiêng ảnh của vật rơi vào vùng chứa nhiều tế bào gậy. Tế bào gậy 
bắt nhạy sáng nhờ các phân tử rhodopsin hay còn gọi là phần tử màu 
đỏ tía. Nhưng khi cường độ tia sáng mạnh dọi tới, phân tử này ngừng 
hoạt động. khi đó tế bào hình gậy có độ nhạy sáng rất thấp, ta nhìn 
vật phát sáng chủ yếu nhờ tế bào hình nón. Chính vì lẽ đó, khi vật 
phát sáng mạnh, ta dễ nhận ra màu sắc của vật. Còn khi độ dọi sáng 
thấp dọi tới khoảng 20 phút đến 30 phút sau thì các phân tử màu tía 
hồi phục lại khả năng nhạy sáng nên các tê bào gậy hồi phục và tăng 
độ nhạy sáng của chúng khoảng 100 lần ta nhìn thấy chủ yếu nhờ tế 
bào gậy chứ không phải nhờ tế bào hình nón. Do đó nhìn vật kém 
sáng ta khó nhận ra màu sắc của nó. Trong thiên văn, khi ta quan sát 
các tinh vân khí (gaseous nebulae) vì có độ dọi sáng thấp nên ta chỉ 
thấy chúng như màu trắng sáng sữa. Do độ nhạy sáng trung bình của 
ba loại tế bào hình nón đạt cực đại tại miền ^ =5500Ä, trong khi tế 
bào gậy đạt cực đại tại ^¡ =ð100À, nên nếu ta đồng thời quan sát hai 


ngôi sao có độ sáng khác xa nhau, có nghĩa rằng ngôi sao sáng hơn 


143 


được ghi nhận bởi tế bào nón nên được đánh giá chủ yếu qua bức zạ 
^ =5500Â, còn ngôi sao kém sáng được đánh giá qua tế bào gậy, tức 
là nhờ bức xạ ^, =5100Ä._ kết quả có thể dẫn đến đánh giá sai lệch về 
độ sáng của 2 sao nào đó, thể hiện qua màu của nó: ngôi sao nhìn 
thấy màu xanh (^ =5100Ä) trở nên quá sáng, ngôi sao nhìn thấy màu 
đỏ (A¡ =ð500Ä ) trở nên quá yếu so với thực tế. Hiện tượng này được 
gọi là hiệu ứng Puaking (PurkinJe effect). 

Mắt cảm nhận ánh sáng tuân theo định luật Weber — Fechner - 
Pogson: Khi kích thích do bức xạ dọi tới tăng theo cấp số nhân thì 
cảm nhận của mắt tăng theo cấp số cộng (xem định nghĩa về cấp sao). 

Mắt có khả năng phân biệt được 2 điểm sáng cách nhau không nhỏ 
hơn một góc từ 3` đến 5 chứ không đạt đến giá trị tính theo lý thuyết, 
bởi vì về mặt quang học, mắt là một quang hệ có sắc sai khá lớn. 

Khả năng nhạy sáng của mắt tuỳ thuộc từng người và được nâng 
cao nhờ rèn luyện và tích luỹ kinh nghiệm. 

Ghi nhận bức xạ đi từ vũ trụ nhờ mắt người có ưu nhược điểm sau: 

Ưu điểm 

Thiết bị có sẵn ở người quan sát, nhờ tiến hoá tự nhiên, mắt 
người đã đạt đến mức hoàn hảo, hợp lý với điều kiện sống của con 
người, do đó nó khá tốt để thu nhận bức xạ vùng quang học. Nếu được 
rèn luyện trong thực tiễn thì có thể nâng cao hiệu quả nếu khai thác 
hết những ưu thế của mắt người. 

Nhược điểm 

~ Vùng quang phổ khá hẹp để nghiên cứu vũ trụ. 

- Khó ghi lại và chia sẻ dữ liệu quan trắc được để nhiều người 
nghiên cứu cùng xử lý. 

~ Phần nào mang tính chủ quan, phụ thuộc vào kinh nghiệm người 
quan sát. 

- Cảm nhận của mắt người không tăng tuyến tính với bức xạ dọi 
tới. Khắc phục những nhược điểm trên, các nhà thiên văn đã sáng chế 
ra nhiều thiết bị ghi nhận khác chúng đã được dùng trong thiên văn 
như nhũ tương kính ảnh(1840), ống nhân quang điện, CCD(1970) 
(charge-coupled-device) p—i—n photo diot. 

Hiện nay thường dùng nhũ tương kính ảnh dưới dạng phim chụp 
ảnh chất lượng cao do hãng Kodax hoặc hãng Fuji sản xuất. Nguyên 


, 


144 


lý hoạt động của phim ảnh, chúng ta có thể tham khảo ở các giáo 
trình quang học, còn kỹ thuật để chụp ảnh đẹp được đề cập ở các tài 
liệu chuyên ngành 

Xuất phát từ tính thiết thực và cập nhật, chúng tôi xin trình bày 
kỹ nguyên lý thu ảnh thiên thể nhờ CCD camera gắn với kính thiên 
văn và máy vi tính. 


2. Máy ghi CCD (charge-Coupled-Device) 


Nhìn bề ngoài CCD có dạng như hình V.14a bộ phận chủ yếu của 
CCD là 1 tấm phẳng gồm (n.m) phần tử bắt photon, mỗi phần tử được 
gợi là 1pixel hay một ô. Thực chất mỗi ô là một đơn vị của tế bào quang 
điện loại p hoặc n hoạt động dựa trên hiệu ứng quang điện trong. 

Sơ đồ nguyên lý cấu tạo và sơ đồ điện của phần tử CCD loại p 
được trình bày ở hình V.14b. 


: Positive voltage 
Connection to Insulating layer Supply (10) 


Electron s : 
| SiliCon oxide \ 
accumulation Posrtive EOMWOEEEW bạn B#Sile ) (nguồn điện 10V) 


region electronde Cách điện 

(miền lưu (Anốt) 

trừ electrôn) Photon Transparent electrode 
® ồ 


trong suốt đối với electrôn) 


Basic CCD 
##wgcltefV- TH 
_ Ixel CỦ 
(bán dẫn loại p) BIXGIIEMENGIDIHI 
a) b) 


Hình V.14 


Nhìn lên sơ đồ ta thấy CCD gồm 1 tấm bán dẫn silic loại p hoặc 
loại n, có độ dày khoảng 10um, trên đó có phủ lớp oxit của bán dẫn đó 
với độ dày khoảng 1/10 độ dày tấm bán dẫn, trên tấm oxit cách điện 
này có gắn điện cực trong suốt với bức xạ dọi tới 

Khi bức xạ có năng lượng z=hf dọi tới, bán dẫn loại p hấp thụ 
photon đó, làm xuất hiện một cặp e và lỗ trống. Sau khi bứt ra khỏi 


0 3T /2!1¿ thiâ, Ăn - Â 145 


liên kết, e đủ năng lượng vượt qua vùng cấm lên miền dẫn, tại đây 
chúng có thể di chuyển tự do trong tinh thể dưới tác dụng chuyển 
động nhiệt và có thể tái nhập với lỗ trống. Để loại khả năng tái 
nhập, người ta đặt hiệu điện thế hút electron tự do về miền lưu trữ ở 
gần điện cực và cô lập chúng tại đây, đồng thời đẩy lổ trống vào tấm 
bán dẫn và chúng sẽ biến mất trong đó. Nhờ vậy tại miền lưu trữ e, 
ta thu được lượng điện tích tự do có độ lớn tỷ lệ với thông lượng bức 
xạ dọi tới. 

Nhờ kỹ thuật vi mạch, người ta tạo được một mãng gồm (n.m) đơn 
vị thu gom các electron để có thể đưa vào bộ chuyển đổi A/D tạo ra 
các mức logic cao thấp tương ứng với các photon dọi tới. Nhờ dữ liệu 
này, máy tính sẽ hiển thị lên ảnh các đối tượng quan sát, cứ một 
nhóm điện tích lưu trữ trong một ô sẽ tạo nên một ảnh điểm tương 
ứng trên màn hình máy tính. Vì CCD có (n.m) ô nên trên màn hình ta 
sẽ thấy (n.m) chi tiết của đối tượng cần quan sát. 

Quá trình nêu trên được thực hiện tương tự như ví dụ sau: Để 
biết phân bố lượng mức mưa rơi xuống cánh đồng, ta đặt các xô hứng 
nước tại các vị trí khác nhau. Sau cơn mưa, những xô chứa nước mưa 
rơi xuống được mang về trạm đo lường thông qua một băng chuyển 
nào đó. Căn cứ vào lượng nước thu được ở từng xô, trạm đo lường sẽ 
“số hoá” và căn cứ vào số liệu đó để biểu diễn trên giấy vẽ bức tranh 
toàn cảnh về sự phân bố lượng nước mưa trên cánh đồng. 

Hình ảnh đối tượng cần quan trắc, được tạo bởi CCD gắn với CPU 
gồm 4 khâu chính sau đây. 

— Tạo ra electron nhờ photon dọi tới các ô tế bào quang điện của CCD. 

— Tập trung tích tụ điện tích trong từng ô đến lúc nhận được lệnh 
để truyền tới bộ chuyển đổi A/D. Vì sự lưu trữ điện tích trong mỗi ô tế 
bào quang điện là có giới hạn, nên nếu đối tượng gửi đến quá nhiều 
photon, sẽ gây ra hiện tượng điện tích trào ra ngoài ô lưu trữ và có 
thể chảy vào ô bên cạnh làm ảnh hưởng chất lượng ảnh thu được tạo 
ra sau này. 

- Dẫn truyền, khuếch đại và chuyển đổi A/D. 

Các hạt quang electron trong từng ô sẽ được truyền tới bộ chuyển 
đổi A/D theo phương thức giống như quét hình trong vô tuyến truyền 
hình, nghĩa là quét từ trái sang phải, từ trên xuống dưới 

. Ví dụ trong tấm tế bào quang điện lớn của CCD gồm (n.m) ô xếp 
thành n hàng ngang và m cột. Phía trên cùng là thanh ghi đặt tại y = 0. 


146 40 15T V/ẤP lị, ĐuoAn vi Ấn R 


lên ô 0J tương ứng (với ñ =1,5.3.. ) rồi lần lượt được đưa vào lối ra 
thứ tự từ trái qua phải 

- Tiếp đó hàng hai chuyển lên hàng một,... hàng n lên hàng (n — 1) 
để điện tích hàng 1 lại được chuyển lên thanh ghi rồi đi ra. Tiếp tục 
thứ tự này cho đến khi điện tích hàng thứ n được lấy ra. 

- Hiển thị tín hiệu: CCD được kết nối với máy tính qua một cáp 
truyền dẫn. Chức năng của cáp này là truyền các lệnh từ phần mềm 
đã cài đặt trong máy tính để thiết lập và điều khiển hoạt động của 
CCD ö vùng nhiệt độ và thời gian đóng mở cửa bức xạ dọi vào CCD. 
Mặt khác cáp sẽ truyền số liệu từ bộ chuyển đổi A/D trên CCD về 
CPU để máy hiển thị kết quả lên màn hình. 

Các tham số đặc trưng của CCD camera 

— Loại chất bán dẫn tạo nên CCD: quyết định vùng bức xạ thu được. 

— Kích thước của mỗi pixel (mỗi ô) càng nhỏ thì ảnh tạo ra có độ 
phân giải cao. 

— Kích thước của toàn bộ CCD quyết định độ rộng của thị trường 
quan sát được. 

- Đáp tuyến tần số của CCD phụ thuộc vào độ nhạy sáng của mỗi 
pixel khi các photon đơn sắc khác nhau đọi tới. Ta biết rằng năng 
lượng mỗi photon phụ thuộc vào tần số của nó. Ánh sáng từ một thiên 
thể gửi tới gồm nhiều photon thuộc dải tần số nằm trong một miền xác 


147 


định. Theo hiệu ứng quang điện, khả năng giải phóng electron tự dù 
ứng với từng photon có tấn số khác nhau sẽ khác nhau. Một CCD tốt là 
nó có thể ghi nhận và phần ánh trung thực được sự khác nhau đó. 

- Dung lượng của mỗi pixel là khả năng chứa electron tổi đa 
trong pixel đó. Dung lượng càng lớn, CCD càng có khả năng ghi nhận 
tín hiệu do các đối tượng gửi tới trung thực. Nếu dung lượng các pixel 
quá bé, khi đó sẽ xảy ra tình trạng nếu pixel hứng vùng photon từ 
miền quá sáng dọi tới sẽ giải phóng quá nhiều electron tự do, vượt 
quá khả năng chứa của pixel đó, nên các electron dư thừa sẽ tràn 
sang các pixel kể cạnh làm cho tín hiệu ghi được bị sai lệch. 

- Độ ồn nhiệt (the thermal noise). 

Ngoài các electron được giải phóng nhờ các photon dọi tới, còn có 
các electron tự do nhờ phát xạ nhiệt. Những electron này sẽ gây nhiễu. 
Số này càng tăng khi nhiệt độ CCD càng tăng. Do đó, để giảm độ ổn 
nhiệt người ta phải làm lạnh CCD. Độ ồn nhiệt được biểu diễn qua số 
electron phát xạ nhiệt trên mỗi pixel trong một đơn vị thời gian (1s) ở 
nhiệt độ 0°, 

Mã chuyển đổi A/D thể hiện thông qua số bít có thể là 2, 4, 8,... 
32 bít số. Số này càng cao, chất lượng của CCD càng tốt. 

Tóm lại: với kỹ thuật hiện nay người ta đã chê tạo được CCD 
nhạy với bức xạ điện từ có bước sóng ^.từ 4500Ä đến 10000Ả và có độ 
nhạy sáng gấp 100 lần so với phim ảnh dùng ở cùng vùng sóng này. 
Tín hiệu lấy ra từ CCD tỷ lệ thuận với cường độ bức xạ dọi tới và được 
biến đổi thành tín hiệu số để đưa trực tiếp vào CPU, nhờ vậy ta sẽ 
nhanh chóng thu được ảnh của đối tượng và tiến hành xử lý, đo đạc 
với sự hỗ trợ các phần mềm tương ứng. 

Tuy nhiên CCD đang dùng hiện nay trong thiên văn, so với phim 
ảnh giá thành cao hơn nhiều. 

Sau đây là các đặc trưng cơ bản của CCD ST7 gắn với kính 
LX-200 của khoa Vật lý Đại học Sư phạm Hà Nội. 

— Loại bán dẫn: silic (1,14eV - BeV). 

+ Kích thước CCD: (4590 x 6804) um. » 

+ Tổng số pixel: 390150. 

+ Cấp sao giới hạn nhìn được m = 14 khi t =1s, m = +18 khi t= 1min. 

+ Dung lượng mỗi pixel: 10°e/1pixel. 

+ Độ ổn nhiệt: 1e/1 pixel/1s ở nhiệt độ 0°. 

+ Phương thức làm lạnh: bộ T.E (hiệu ứng penche ngược). 

+ Mã chuyển đổi A/D: 16 bit. 


148 


3. Quang Photodiot p—i—n 


Đây là thiết bị ghi bức xạ thường dùng với các thiết bị trắc quang 
(photometery) đơn giản được gắn với kính thiên văn nhỏ và kính 
trung bình để ghi độ sáng của nguồn điểm. 

Nó gồm 2 lớp bán dẫn silic loại p và loại n được ghép ngăn cách 
nhau nhờ bán dẫn silic. Tại hai đầu của lớp tiếp giáp hình thành hiệu 
điện thế tiếp xúc. 

Cơ chế ghi nhận bức xạ của quang p-i—n cũng giống như ở CCD, 
nghĩa là khi có photon thích hợp dọi tới. sẽ làm xuất hiện cặp electron 
và lỗ trống. Chúng được hiệu điện thế tiếp xúc làm dịch chuyển ngược 
chiều nhau tạo thành dòng điện. Dòng này được ghi lại trên thiết bị 
đo và độ lớn của dòng cho phép ta đo được cường độ bức xạ dọi tới. 
Thiết bị này có ưu điểm lớn là chỉ cần trang bị thêm máy khuếch đại 
tín hiệu kỹ thuật vô tuyến điện tử đơn giản. 


IV- THIẾT BỊ PHÂN TÍCH BỨC XẠ 


Có hai loại chính đó là: các máy trắc quang (photometers) và các 
máy phân tích phổ (spectrometers). 


1. Thiết bị trắc quang 


Các thiết bị trắc quang cho ta xác định cường độ sáng hoặc cấp 
sao của thiên thể mà các thiết bị ghi nhận đã thu được. Thiết bị loại 
này có sơ đồ như hình dưới đây. 

Alignmel eyepies. (thị kinh chuẩn mực) 


(lối vào) 
Entronce 


_ 
~< 


À>yyyyyšyyJƒ ‡#š\yNNNNNỶŸ Fabry lens 
Flip -in micro Flip -in micro (thấu kính Fabsy để lọc sắc) 
for intial for precise 
acqưisition alignment 
(gương quay để chuẩn trực thô ban đầu) (gương quay để tăng độ chính xác cho chuẩn trực) 
Hình V.16 


149 


Nó được dung để xác định độ sáng của thiên thể thông qua so với 
độ sáng của sao chuẩn đã biết qua công thức: 

m, —m, =-2,5lg _ (V.50) 

Với mạ,Rạ;m,,BE.lần lượt là cấp sao nhìn thấy và độ dọi sáng của 
sao chuẩn và của thiên thể ta cần đo. 

Từ giá trị m,,E, ta tìm được nhiệt độ T. nhờ hệ thông phin lọc sắc 
trong hệ đo UBV với A„ = 3650 Ả, A; = 4400 Ả, ^„ =5500 Ả có độ truyền 
qua 2A^.= 1000 Ả qua công thức: 

8540 


v lá “{B.-V,)+0,865 (K) (V.B]1) 


2. Máy phân tích phổ 


Sơ đồ của máy phân tích phổ có dạng: 


| Đỏ 
: : : Tim 
Lỗi vào Kinh chuẩn trực Thiết bị 


phân tích phổ Thiết bị 
tạo ảnh phổ 


Thiết bị ghi phổ 


Hình V.17 


Tùy bộ phận phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng đơn sắc là 
lăng kính hay cách tử mà máy phổ được gọi là máy phổ dùng lăng 
kính hay máy phân tích phổ cách tử. 

Máy phân tích phổ có hai đặc trưng chủ yếu: 

Năng suất phân giải phổ 
^ -aữ 
A^A ồ^. 


(V.52) 


tị š ` z 2 0 ` ^ z =4 „ 
Với d là đương kính ổng chuân trực, Ta độ tán sắc góc. 


150 


Cõng thức (V.52) cho ta biết khả năng tách các bức xạ có bước 
sóng kvà A+A^ ra khỏi nhau. R càng lớn máy đo càng tốt. 


Độ tán sắc phổ (dispersion) 
=bẺ” (mm/À) (V.53) 
Š^À ồÀ 


Là đại lượng nói lên trên bức ảnh phổ ghi được, khi sự sai khác về 
vị trí là ð thì ứng với sự sai khác về bước sóng là ð^; Í; là tiêu cự của 
thấu kính đặt sau bộ phận phân tích phổ. 

Trong thiên văn, khi phân tích phổ ánh sáng trắng, người ta hay 
dùng máy có R từ giá trị 10 đến 100000 tức là ð^. có giá trị từ 50nm 
đến 0.005nm với ^ = 500nm. 

Còn độ tán sắc phổ từ 200nm/mm đến 0,01nm/mm. 

Để tăng năng suất phân giải phổ R, người ta dùng thiết bị phân 
tích cao cấp, gọi là máy giao thoa phổ Fabriperô. 

Khi đó: 


Rx—.— (V.B4) 


với t: chiều dày tấm ngăn cách bản trong suốt, r: hệ số phản xạ của 
phin lọc bán trong suốt (95% — 99%), 2.: bước sóng bức xạ khảo sát. 

Thiết lập công thức tính các đặc trưng của máy phân tích phổ, 
chúng ta có thể tìm đọc ở các giáo trình quang học. Với mục đích sử 
dụng chúng trong nghiên cứu thiên văn vật lý, chúng ta cần lưu ý ưu 
nhược điểm của từng lọai để giải quyết tốt khi phải lựa chọn chúng 
cho mục đích nghiên cứu cũng như khai thác đúng điểm mạnh và hạn 
chế điểm yếu của chúng. 

Máy tạo phổ dùng lăng kính dựa trên nguyên tắc ánh sáng trắng 
khi đi qua môi trường trong suốt, ngoài việc bị hấp thụ một phần nó 
còn bị tán sắc. Kết quả nếu tia tới là ánh sáng trắng thì tia ló sẽ là 
một chùm gồm nhiều tia đơn sắc lệch so với tia tới những góc lệch 
khác nhau (tia tím bị lệch nhiều nhất, tia đỏ bị lệch ít nhất). Do đó 
phổ do máy phổ lăng kính tạo ra có đặc điểm: 

— Tổng độ sáng của chùm tia ló nhỏ hơn độ sáng của chùm tia tới, 
và nếu lăng kính làm bằng thuỷ tinh chất lượng thấp sẽ mất đi nhiều 
bức xạ ở vùng sóng ngắn, đặc biệt là tia ở vùng tử ngoại. Để khắc 
phục nhược điểm này người ta dùng lăng kính thạch anh. 

~ Nó cho một quang phổ duy nhất sắp xếp từ đỏ đến tím. 


151 


— Nếu sự phụ thuộc chiết suất vào bước sóng thoả mãn công thức 
thực nghiệm Hartman. 


n=ny+— — (V.ã5) 
Ă... 


Với nạ,B,À¿ là những hằng số phụ thuộc vào thiết kế máy khi thử 
cho ba loại sóng xác định trong miền phổ nhìn thấy. Khi đó: 


2sin A` 
d0 - 3; B 


lu nan [Ê ] (.-,} 


(V.56) 


với A và n là góc chiết quang và chiết xuất của lăng kính ứng với bước 
sóng À. 

Thiên văn hiện đại, thiên văn vật lý Mặt Trời thường dùng máy. 
phổ cách tử. Loại thiết bị này hoạt động dựa trên hiệu ứng tách phổ 
do sự giao thoa của các tia khi phản xạ hoặc truyền qua các khe trên 
một cách tử (xem hình dưới đây). 

Gương 


Mặt phẳng tiêu 
Ống chuẩn trực 


Lưới nhiễu xạ 
(cách tử nhiễu xạ) 


Máy ghi ảnh 
(buồng ảnh) 


Hình V.18 
Phổ do thiết bị này tạo ra có đặc điểm: 
~ Không bị mất mát do hấp thụ nên phổ chứa đầy đủ các bức xạ 
đơn sắc hợp thành bức xạ đi vào máy phân tích. 
— Nó cho một loạt quang phổ (từ đỏ đến tím) nằm đối xứng qua 
vân sáng trung tâm, với cường độ giảm dần khi xa trung tâm. 
— Nếu tia tới vuông góc với cách tử, khi đó độ tán sắc góc được tính: 


ma ve Ú § (V.57) 


152 


Trong đó m là bậc quang phổ, m = 1, 2,...; 


cách tử. 


V- NHỮNG THIẾT BỊ BỔ TRỢ VÀ NHỪNG LƯU Ý KHI NGHIÊN CỨU 
THIÊN VĂN VẬT LÝ 


Ngoài những thiết bị được để cập ở các phần V.2, V.3, V.4 ra, hiện 
nay các nhà nghiên cứu thiên văn đã nhận được sự hổ trợ đắc lực của 
công nghệ máy tính điện tử và công nghệ vũ trụ nên họ đã chính thức 
đưa lĩnh vực thiên văn cao không (the space Astronomy) đến giai 
đoạn phát triển rực rỡ. 

Như chúng ta đã biết, khí quyển bao quanh Trái Đất đã hấp thụ 
hầu hết mọi bức xạ tử ngoại, bức xạ thuộc vùng rÖentgen, tia gamma 
và một phần lớn bức xạ thuộc vùng hồng ngoại và bức xạ có bước sóng 
cỡ milimét của bức xạ vô tuyến thuộc bức xạ điện từ đến từ vũ trụ. 
Muôn ghi nhận được những bức xạ này đòi hỏi kính thiên văn và mọi 
thiết bị ghi nhận bức xạ phải được đặt trên các tàu vũ trụ, các trạm 
quỹ đạo bay quanh Trái Đất. 

Đây là một số tiêu biểu trong các thiết bị quan trắc của thiên văn cao 
không: vệ tỉnh thiên văn hồng ngoại IRAS (Infữared Astronomical 
Satellite) làm việc ở vùng sóng có bước sóng từ 12m đến 100ùm do Mỹ, 
Anh, Hà Lan cùng hợp tác chế tạo và sử dụng. Nó đã ghi nhận được hơn 
200.000 thiên thể bức xạ mạnh ở vùng bức xạ này. Trạm quốc tế tìm kiếm 
thiên thể bức xạ tử ngoại TUE (International Ultraviolet Explorer ) được 
phóng lên từ năm 1978 nhằm ghi nhận bức xạ có ^= 1150Ä —› 3200Ä. 
Đến năm 1990 Đức, Anh, Mỹ cùng hợp tác đưa trạm vệ tinh Röentgen 
(Röentgen Satellite) lên quỹ đạo nhằm thu bức xạ Röentgen. Tiếp đó cơ 
quan hàng không vũ trụ của Mỹ NASA đã đưa đài thiên văn Gamma 
mang tên Compton GRO (the Gamma Ray Observatory) vào sử dụng... 
Đặc biệt vào ngày 24/4/1990, tàu con thoi mang tên Discovery đã đưa 
kính thiên văn cao không mang tên Hubble (the Hubble Space Telescope) 
lên quỹ đạo. Sau lần sữa chữa lớn vào năm 1993, kính Hubble đã thực sự 
hỗ trợ đắc lực nhằm giải quyết nhiều vấn đề bí ẩn của thiên văn vật lý, 
đặc biệt nó đã cung cấp nhiều bức ảnh chụp được với độ phân giải cao, 
chất lượng tuyệt vời mà chưa ai từng mơ đạt tới. Nó ghi lại được nhiều 
hiện tượng kỳ lạ mà có lẽ phải nhiều thế hệ các nhà thiên văn sau này 
mới lý giải được. Sau lần nâng cấp vào năm 2008, kính Hubble trở thành 


153 


một trong những công cụ khoa học tiên tiến hữu hiệu nhất xưa nay, nó sẽ 
giúp các nhà thiên văn hiểu kỹ hơn về hệ Mặt Trời, về vành đai Kuiper, 
về thiên hà. Hy vọng các bức ảnh mà kính thu được sẽ làm sáng tỏ vai trò 
của lực hấp dẫn do vật chất tối (dark matter) gây ra, cũng như thành 
phần các nguyên tố hoá học cấu tạo nên thế giới sao, tạo nên khí quyển 
hành tình, và các thiên hà xa xôi khác nữa. 

Trên mặt đất hệ thống máy tính điện tử tốc độ cao đã tạo nên 
bước ngoặt vĩ đại trong nghiên cứu thiên văn, khai sinh lĩnh vực 
thiên văn tính toán mô phỏng. Chính máy tính tốc độ siêu cao đã cho 
phép các nhà thiên văn tính toán các quá trình hoặc xảy ra quá chậm 
hoặc quá nhanh so với khả năng quan sát của con người để rổi so 
sánh kết quả tính toán được với những dữ liệu đang quan sát được 
hiện nay. Nhờ đó các nhà thiên văn đã nghiên cứu được quá trình 
tiến hoá của các sao (diễn ra hàng tỷ năm nay), sự quay của thiên hà 
quanh khôi tâm cũng như sự tương tác giữa các thiên hà với nhau. 
Trên cơ sở này họ đã dự đoán khoảng năm tỷ năm sau, thiên hà 
chúng ta sẽ va chạm với thiên hà Tiên nữ và chúng sẽ biến thành 
thiên hà mới mang tên Milkomeda có dạng dự đoán như hình V.19. 

‡ 2.5 billion years 
- from now 


—Ă-- 


4.5 billlon years La 5.5 billion years 
4 from now : from now 


Hình V.19. Thiên hò Milbomeda 


154 


Cũng nhờ máy tính tốc độ cao. các nhà thiên văn đã tạo ra kỹ 
thuật mới cho ngành thiên văn quang học với kính thiên văn đặt ở 
mặt đất, tạo ra các kính thiên văn quang học làm việc theo nguyên lý 
của quang học chủ động (the adaptive optics), nhờ đó khắc phục khá 
triệt để ảnh hưởng của khí quyển đối với chất lượng ảnh thu được qua 
kính thiên văn. 

Để nghiên cứu tính chất vật lý của thiên thể, chúng ta phải luôn 
nhớ rằng vũ trụ và thế giới vật chất quanh ta là vô tận, chúng vận 
động theo những quy luật phổ biến và con người có thể nhận thức 
được. Cùng với thời gian, nhận thức của loài người ngày càng phát 
triển và tiệm cận dần tới thực tế khách quan. Những hiểu biết của 
chúng ta về các đối tượng quanh Trái Đất sẽ là cơ sở để ta lý giải và 
tiến đến nhận thức vật thể trong vũ trụ qua những thông tin thu 
nhận được. Những gì ta hiểu được về Mặt Trời sẽ là cơ sở để kiểm tra 
các mô hình mô tả cấu trúc các sao và những gì ta hiểu được về thiên 
hà chúng ta —- thiên hà Ngân Hà sẽ giúp ta tìm hiểu về các thiên hà 
xa xôi khác. 

Những kiến thức của nhân loại thuộc vật lý cổ điển, vật lý hiện 
đại đã và đang giúp chúng ta nghiên cứu tính chất vật lý của các 
thiên thể. đồng thời thiên văn vật lý cũng sẽ vạch ra thêm nhiều 
hướng, đặt ra nhiều bài toán mới lạ cho vật lý và cho nhiều lĩnh vực 
khoa học khác. 


BÀI TẬP CHƯƠNG V 


5.1. Hãy điền tiếp các giá trị còn thiếu trong cột tương ứng với 2 cột 
bên trái của bảng sau: 


qua khí quyến 
Tia Gamma <D 1Ã 
Tia X (Rõöentgen) (0,1 + 10?) Ả 
Tia tử ngoại 10? + 4000 ÄẢ 
Ánh sáng nhìn thấy 4.103 + 7.102 Ả 
| Vi ba (10-3 + 10-?)m 
Vô tuyến > 10-?m 


155 


5.9. Hãy chỉ ra rằng: tích hằng số Planck và tốc độ ánh sáng trong 
chân không hc = 12400 (Ả.eV). Từ đó suy ra biểu thức tính bước 
sóng điện từ của các photon có năng lượng e (eV) theo hệ đơn vị Ẳ. 
Áp dụng công thức vừa tìm để tính bước sóng ngắn nhất và bước 
sóng dài nhất trong dải Balmer của quang phổ nguyên tử hyđrô. 

5.3. Năm 1932 Karl Janski, trong khi đi dò tìm nguồn gây nhiễu tới 
đài phát sóng vô tuyến, ông thấy rằng: hàng ngày vào lân cận 
thời điểm nhất định, máy phát của ông bị gây nhiễu, hơn nữa thời 
điểm bị gây nhiễu của ngày kế tiếp, diễn ra sớm hơn ngày trước 
đó gần 4 min; còn hướng gây nhiễu không thay đổi. Kiến thức 
thiên văn đại cương nào cho phép ông sơ bộ nhận định rằng: 
Nguồn gây nhiễu phải ở ngoài Trái Đất, nó định xứ trong bầu trời 
(Nguồn này về sau đã được xác nhận là thuộc chòm sao Nhân Mã 
- Sagittarius nằm gần tâm Thiên hà chúng ta). 

5.4. Hãy từ công thức (V.14) suy ra công thức (V.15) và ngược lại. 


: m ,. “xdx ® 
5.5. Hãy tính giá trị [B,(TMA biết Í|SŠ“ ~*=— 
y D ¡ JB,0M lệnh = 
5.6. Từ biểu thức hàm phân bố Planck, hãy tìm biểu thức mô tả định 
luật địch chuyển Wien: À„„= ¬ 


5.7. Coi rằng tổng diện tích da của một người Việt Nam là 1,2m, 
Nhiệt độ trung bình da người là 306K. Nếu người đó ở trong 
phòng có nhiệt độ không đổi T = 298K và cho rằng người và phòng 
đều bức xạ như những vật đen. Hãy: 

a) Tính công suất bức xạ của người, và người đó bức xạ chủ yếu ở 
bước sóng nào? Thuộc miền bức xạ nào? 
b) Tính lượng năng lượng người đó mất đi trong một giây. 

5.8. Quasar PC 1247 + 3406 phát ra bức xạ có ^ = 1216Ả. Từ Trái Đất 
ta quan sát thấy nó bức xạ có À = 7914Ả. Hãy tính tham số Z và 
tốc độ dịch chuyển v, của chuẩn sao đó? 

5.9. Hãy thiệt lập công thức tán xạ gamma trên electron tự do, với 
chú ý rằng electron sau tương tác là hạt tương đối tính. 

5.10. Ngôi sao c chòm Mục Phu (Bootes) là hệ sao đôi chuyển động 
quanh khối tâm chung có a = 2,9". Khi dùng kính LX-200 có f¿„ = 4m 
sẽ thu được ảnh tại tiêu diện có kích thước là bao nhiêu? 


156 


5.11. Kính thiên văn Hubble có đường kính vật kính 2,4m, nếu dùng 
kính đó để ghi nhận bức xạ có À = 1216Ả. Hãy tính năng suất 
phân giải lý thuyết của kính đó? Thực tế kính đạt năng suất phân 
giải là bao nhiêu nếu coi kính là 1 quang hệ hoàn hảo. 

5.12. Kính thiên văn vô tuyến ở Arecibo là kính đơn có đường kính 
vật kính 300m, làm việc với bức xạ ^ 2lem. Hãy tính năng suất 
phân giải của kính đó. 

5.13. Áp dụng tiêu chuẩn Rayleigh. hãy tính năng suất phân giải lý 
thuyết của mắt người, biết rằng đường kính lối vào của mắt người 
là 5mm, mắt nhạy nhất với bức xạ A = 5500Ä. 

5.14. Thiên hà Cygnux A phát xạ mạnh bức xạ có tần số f = 400MHz 
tạo ra độ dọi ở mặt đất là 4500 Janxki. Nếu dùng kính thiên văn 
vô tuyến có đường kính vật kính 25m, hiệu suất thu 100% ở băng 
rộng Af = BMHz. Hãy tính công suất thu nhận bức xạ của kính đó. 
Biết rằng 1 Janki = 10?®W/m?.Hz. 

5.15. Máy phổ lăng kính hoạt động ở chế độ góc lệch cực tiểu. Chiết 
suất chất làm lăng kính phụ thuộc bước sóng theo quy luật nạ = 


nọ + 


, trong đó Ào, nạ và B là những hằng số. 


0 


Hãy chỉ ra rằng độ tán góc 


2sï A 
dĐ_ CƯ B 
FT na nn nan 
Sự nh sim Ê (ÀÀa) 


5.16. 


a) Khi tia tối làm với phương pháp tuyến cách tử nhiễu xạ có 
hằng số cách tử (a + b) một góc ọ. Hãy chỉ ra rằng quang phổ bậc 
m có độ tán sắc góc là: 


d9 _ _ m 3Ì 
d. (a+b) ¡_| (+ )sin@~ mÀ § 
a+b 
d0 „ 


b) Khi ọ > 0. Tìm —? 
) Khi ọ ìm ¬ 


5.17. Ngôi sao HD 215441 là 1 trong những sao thuộc lớp sao có từ 
trường mạnh nhất, chúng có ký hiệu là Ap. Nếu cảm ứng từ B của 


157 


sao có giá trị 3,4T. Hãy tính tần số và bước sóng của các thành 
phần bức xạ được tách ra từ đường H„: 6563Á do hiệu ứng 
Zeemann thường. 


BÀI TẬP THỰC HÀNH 


5.1. 


5.2. 


5.3. 


Xác định tiêu cự kính thiên văn chiết quang bằng phương pháp 
đơn giản có thể được. 

Dùng phim màu nhạy sáng, lắp vào máy ảnh ống kính dài, chụp 
ảnh tỉnh vân M42 thuộc chòm Orion và tỉnh vân M8 trong chòm 
sao Nhân Mã (Sagittarlus). 

Tìm nơi không bị ánh sáng nhân tạo làm loá bầu trời đêm, gắn 
máy ảnh đã được lắp phim ASA 1000 lên chân máy cố định. 

a) Hướng ống kính về vùng trời chứa sao Bắc Cực chụp ảnh bầu 
trời với thời gian lộ sáng là 5min, 10min, 20min, 40min. Đem rửa 
phim chụp được, nhưng không cần In, đưa vào máy phóng lên 3 
lần để nhìn rõ, ảnh các sao (là các chấm đen trên nền sáng). Hãy 
căn cứ đường kính chấm đen chia các ảnh đó thành 3 loại theo 
thứ tự tăng dần của r. Có nhận xét gì từ kết quả ghi được. 

b) Nếu về mùa đông hãy chụp ảnh cụm sao khuếch tán M45 trong 
chòm sao Kim Ngưu (Tauru:). Nếu về mùa hè hãy chụp đai của 
chòm Orion. 


Chương VI 
MẶT TRỜI - NGÔI SAO GẦN TR NHẤT 


Mặt Trời là ngôi sao gần gũi và quyết định nhất đến sự ra đời và 
tồn vong của Trái Đất, của muôn loài sống trên hành tinh đặc biệt này, 
nên từ lâu đã được nhân loại để tâm nghiên cứu. Nhiều đặc điểm và 
hiện tượng lý thú diễn ra ở phần ngoài của Mặt Trời khá dễ đàng quan 
trắc và lý giải được trong khuôn khổ nhận thức và năng lực kỹ thuật 
của nhân loại trên Trái Đất. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều điều tô ra khá 
bí ẩn đến kỳ lạ, do đó những mô hình nhằm mô tả cấu trúc, mô tả sự 
xuất hiện các hiện tượng đặc trưng của Mặt Trời, có lẽ còn lâu mới 
phản ánh hết mọi chi tiết của các dữ liệu do quan trắc đưa lại. 

Trong thế giới sao, Mặt Trời chỉ là ngôi sao trung bình yếu cả về 
khối lượng, kích thước và tuổi đời. tuy nhiên do nó ở vị trí “ đắc địa” 
là gần chúng ta nhất và nó lại thuộc đãy sao chính (theo cách phân 
loại của Russel-Hertgsprung), nên nhân loại đã nhìn được rõ nhất 
các chi tiết bề mặt. Vì lẽ đó, nghiên cứu Mặt Trời ngoài ý nghĩa để 
hiểu đúng hiện tượng, để vận dụng hiểu biết đó vào việc bảo vệ môi 
trường sống trên Trái Đất, còn có ý nghĩa quan trọng giúp ta có cơ sở 
để hiểu thế giới vô vàn các sao trong vũ trụ. 


I_-MẶT TRỜI ~ NGÔI SAO ỔN ĐỊNH THUỘC NHÓM G2V 


1. Những thiết bị giúp chúng ta thu thập số liệu về Mặt Trời 


Mặt Trời chiếm vị trí số một về độ dọi sáng. Bằng mắt thường ta 
khó nhìn thẳng vào Mặt Trời, do đó để quan sát nó ta phải dùng phin 
lọc sáng bảo vệ mắt và các thiết bị ghi nhận khác tránh bị bức xạ Mặt 
Trời thiêu cháy. 

Vì độ dọi sáng lớn, nên nếu hướng kính thiên văn lên Mặt Trời, 
dễ gây ra hư hồng kính. Nếu vô ý nhìn Mặt Trời qua kính thiên văn 
không có phin lọc giảm sáng thì chắc chắn bị hỏng mắt. Do đó ta chỉ 
nhìn Mặt Trời qua kính khi biết chắc phía trước vật kính đã được gắn 
thêm phin lọc giảm độ dọi sáng hoặc được gắn thêm phin lọc đơn sắc 
(thường là phín lọc H, cho bức xạ có A=6ð63Ä +A^. đi qua). Ngay cả 
khi có phin lọc giảm độ dọi sáng, người ta cũng ít khi nhìn trực tiếp 


T5) 


qua kính, mà thường nhìn ảnh Mặt Trời được chiếu lên màn gắn phía 
sau kính (xem hình VI.1). 


Đô mở 75mm 


¬—“ 


= l 
Ảnh Mặt Trời  '..3» .ẺẺ. vi ` 


\ “Màn hứng ảnh 
Hình VI1 

Quan sát Mặt Trời diễn ra ban ngày, tuy khá thuận lợi về bố trí 
thời gian, nhưng vấn đề chống nóng đã làm cho việc quan trắc Mặt 
Trời trở thành một thách thức lớn của thiên văn quan trắc. Việc 
chống nóng không chỉ đơn thuần bảo vệ cho thiết bị khỏi thiêu cháy, 
mà còn phải giảm thiểu loạn lưu của khí quyển quanh không gian đặt 
kính. Do đó các nhà thiên văn phải thiết kế đài quan trắc chuyên 
dụng trong đó chứa đựng các kính dẫn bức xạ Mặt Trời, kính thiên 
văn quan sát Mặt Trời (Solar Telescope) và các thiết bị bổ trợ khác 
(xem hình VI.2). 


l 


Titb/AT) 


160 


Nhờ những dụng cụ chuyên dụng như máy đo độ dọi sáng, máy 
trắc phổ Mặt Trời, đến nay chúng ta đã biết khá nhiều thông tin về 
hình dạng. kích thước, nhiệt độ và thành phần các nguyên tố hoá học 
cấu tạo nên Mặt Trời. Từ khi kính thiên văn cao không đầu tiên 
nghiên cứu Mặt Trời ra đời năm 1956 cho đến nay đã xuất hiện nhiều 
thiết bị chuyên dụng khác được đưa ra ngoài khí quyển Trái Đất để 
quan trắc Mặt Trời. Trong số những thiết bị đó, máy ghi ảnh Doppler — 
Michelson MDI (Michelson Doppler Imager). máy đo sự thay đổi nhỏ 
của bức xạ quang cầu và dao động nhỏ của trường hấp dẫn VIGO 
(Variability of Solar Irradiation and Gravity Oscillations) đã được thiết 
kế cho mục đích nghiên cứu quang cầu của Mặt Trời. Còn muốn thu 
thập thông tin nhằm tìm hiểu cấu trúc trong lòng Mặt Trời, người ta 
đã tạo ra thiết bị tương tự như VIGO nhưng rất nhạy với tần số thấp, 
thiết bị đó có tên là GOLF (Global Oscillation at low frequenece). Nhật 
hoa — nơi mật độ vật chất rất thấp. nhiệt độ lại rất cao — là một môi 
trường chứa nhiều điều khó hiểu đối với vật lý thông thường. Vì lẽ đó 
các nhà thiên văn đã thiết kế ra thiết bị ghi phổ nhật hoa 
(Coronagraph spectrometer), máy thăm dò môi trường nhật hoa CDS 
(Coronal Diagnostics Spectrometric coronagraph), máy ghi phổ nhật 
hoa ở góc rộng LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph). 
Kết hợp với kính thiên văn chụp ảnh làm việc ở vùng sóng tử ngoại EUIT 
(Extreme Ultraviolet Imaging Telescope) đã đưa lại một kho dữ liệu 
phong phú về Mặt Trời. Qua sự gia công của các chuyên gia vật lý Mặt 
Trời. chúng ta đã biết được những nét khái quát như sau về Mặt Trời. 


2. Những nét cơ bản về Mặt Trời 

Từ Trái Đất ta luôn thấy Mặt Trời hiện lên như đĩa sáng có đường 
kính góc œ = 0,59. Điều này cho ta kết luận Mặt Trời là khối cầu nóng sáng. 
Nhờ các thiết. bị đo góc chính xác và nhờ nâng ca ính xác của phép đo 


thị sai chân trời, đến nay người ta đo đượe. gác TH Mặt Trời nhìn bán 
kính Trái Đất, nó có giá trị pạ =8,794"+ 0,007". Nếu coi bán kính Trái 


Đất Rạ = 6400 km ta tính được khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là 
D=R,/p. = 150 triệu kilômét (chính xác là 149.597.870km = 1 đơn vị 
thiên văn. viết tắt là 1 đ.v.tv). Do đó ta biết thêm bán kính Mặt Trời 


TÁC suD = 696.000 km, tức là gấp 109 lần bán kính Trái Đất, 


11. GT Vất lý thiên văn - A 161 


Biết Trái Đất hằng ngày quay quanh Mặt Trời với chu kỳ gần 
365,25 ngày trên đường elip gần tròn với bán kính 150 triệu kilômét, 
áp dụng định luật III Kepler tổng quát: 

a : G{m a† M,) 
T” 4r 

Ta tính được tổng khối lượng Mặt Trời và Trái Đất 
(m, + Mạ) = 9.10°° kg. Chúng ta đã biết khối lượng Trái Đất. mụ = 6.10”! kg, 
nên suy ra khối lượng Mặt Trời M, ~ 2.10”°kg xấp xỉ 330 nghìn lần khối 
lượng Trái Đất. Tính trung bình mật độ khối lượng của Mặt Trời là 
Pẹ = 41.10” kg/m? chỉ nặng gần gấp rưỡi nước và bằng 1/4 khối lượng 
riêng trung bình của Trái Đất. 

Coi rằng khối lượng Mặt Trời phân bố đối xứng cầu, ta tính được gia 


2 
© 


muốn thoát ra khỏi sức hút Mặt Trời phải có vận tốc tối thiểu là : 
|2GM 
Ý Ro 


Đứng trên Trái Đất, ta nhìn thấy Mặt Trời có cấp sao nhìn thấy 
mẹ =-26,7 và cho rằng Mặt Trời có tuổi thọ không ít hơn tuổi thọ 


tốc trọng trường tại bề mặt của nó là gạ = E 9 =272 m/s”, tại đó một vật 


Trái Đất. Điều đó buộc ta nghĩ đến nguồn năng lượng nào đã duy trì 
cuộc đời dài như vậy của Mặt Trời? Qua phép đo năng lượng bức xạ 
Mặt Trời gửi đến 1cm? ở Trái Đất đặt vuông góc với phương tia sáng 
đến trong thời gian 1 phút, sau khi đã hiệu chỉnh mất mát trên đường 
đi, người ta nhận được giá trị 8,15 Jun. Giá trị đó được đo liên tục 
trong nhiều năm, ở nhiều nơi cho thấy nó tổ ra không thay đổi đáng 
kể. Do đó nó có tên gọi là hằng số Mặt Trời a¿. Như vậy a¿ =8,l5 
J.cm.min"', Nếu coi rằng Mặt Trời bức xạ đẳng hướng, nó cách Trái 
Đất gần 150 triệu kilômét, nên ta tính được công suất bức xạ toàn 
phần của Mặt Trời là: 

Wc =4xD”.a, = 3,9.10”° W 

Công suất này do quả cầu nóng sáng có bán kính Rạ = 696000 km 

phát ra, nên mật độ công suất phát xạ của bề mặt Mặt Trời sẽ là: 

gà = W, .J/4£eE, e6;b:10” Wim 


162 11. GT Vât lứ thiên văn - B 


Nếu muốn tìm hiểu chỉ tiết năng lượng đó được phân bổ như thể 
nào cho từng loại bức xạ đơn sắc, ta thiết lập phép đo theo sơ đổ 
nguyên lý được biểu diễn trên hình VI.3a. 


` 


Khe tạo 
+ + * 
nguõn điểm Kinh chuẩn trực 


Màn hứng ảnh phố 


Hình VL3a 


Thông qua chỉ số của G khi đầu dò T, lần lượt tiếp xúc với vạch 
phổ ứng với các ^. khác nhau còn đầu đò T¡ được giữ ở nhiệt độ rất 
thấp xác định, ta biết được năng lượng bức xạ dọi tới được phân bố 
theo 2. như thế nào. Kết quả đo hiện nay các nhà vật lý Mặt Trời xác 
định được như trên hình (VI.8b). 


(sà) 


œ 


Đ 
Sodium C 


G band 


Năng lượng (W/cm2 ST) 
h› e1 


_ Calclumk, 


3500 4020 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 
Bước sóng (Ả) 
Hình VI 3b 


Chứng tỏ Mặt Trời bức xạ tuân theo quy luật chỉ rất gần với quy 


luật bức xạ của vật đen. Nếu coi tuổi Mặt Trời không nhỏ hơn tuổi 
Trái Đất là 4,5 tỷ năm, ta sẽ thử xem vì sao Mặt Trời đủ năng lượng 


163 


để duy trì công suất bức xạ khổng lồ đó, liệu sẽ còn duy trì được bao 
lâu và khi hết năng lượng Mặt Trời sẽ chết như thế nào? 


3. Vì sao Mặt Trời duy trì được hình dạng và công xuất bức xạ ổn định? 


Để có thể trả lời được câu hỏi trên, ta hãy từ những số liệu ở 
(VI.2) đi tìm xem nhiệt độ vật chất tại miền đã trực tiếp gửi bức xạ 
đến chúng ta bao nhiêu? Một cách gần đúng, áp dụng các định luật 
bức xạ của vật đen cho trường hợp của Mặt Trời ta được kết quả 
sau đây: 

— Theo định luật Stefan —- Boltzmamn: 


Sạ =ØøT” =ơT Lạ = T,ụạ z ðB800K 


@hd 
- Nhìn lên đồ thị phân bố ta thấy Mặt Trời bức xạ chủ yếu ở bức xạ 0ó. 
bước sóng ^=^.„... =4738Ä.. Theo định luật dịch chuyển Wien ta có: 


Tc #À„„„.T =b => T, ~ 6000 E. 


Hai cách tính nhiệt độ cho hai kết quả không trùng nhau mà chỉ xấp 
xỉ nhau, càng chứng tỏ Mặt Trời chỉ được coi gần đúng như một vật đen. 
Ta có thể cho rằng quang cầu — phần Mặt Trời trực tiếp gửi bức xạ điện từ 
có phổ liên tục đến ta có nhiệt độ hiệu dụng Tịa = 6000 E. Tại nhiệt độ cao 
đó, vật chất phải ở trạng thái khí. Khí đó là khí thực hay khí lý tưởng? 
Muôn vậy ta hãy thử đánh giá áp suất và nhiệt độ khí tại quang cầu. 
Trước hết ta hãy đánh giá giá trị trung bình của chúng cho toàn bộ Mặt 
Trời, sau đó suy ra cho quang cầu. 


tnax 


2 


Ymax * IậA„aAX 


a) Ấp suất uà nhiệt độ trung bình của Mặt Trời 

Quang cầu có kích thước và nhiệt 
độ hiệu dụng cao và không đổi, chứng 
tỏ ta có thể coi Mặt Trời như một quả 
cầu khí nóng sáng ở trạng thái cân 
bằng thuỷ tĩnh và cân bằng nhiệt 
động. Vật chất phân bố đổi xứng cầu 
nên mật độ khối sẽ là hàm chỉ của 
bán kính r. 


Xét lớp vật chất dm, nằm giữa hai 


dM, 


lớp cầu bán kính r và r+dr (xem Hình VI.4 
hình VI.4). 


dm, =p,.4rr?dr (VI.1) 


164 


Lực tác dụng lên phần tử vật chấtdm, gồm áp lực tĩnh học ở hai 
mặt, trọng lượng bản thân khối vật chất dm,. Nếu khi cân bằng khí 


động ta có: 
Gm 


-(p, +dp,)+ PP, =p,.ø,dr với ø, = = : (VI2) 
Suy ra dp, =—p,.g,dr : (VI.3) 
Từ (VI.1), (VI.2) và (VI.3) ta có: 
dp, =—<t dđm (VI.4) 
4mr! 


Theo định nghĩa trị áp suất trung bình: 


1 r=Ro Rc r=Ro 
B==~ Í p.dM,= M.|5- ƒ Mad 
p M ÔNG n Đy r 0 J r Ð, 


Coi vật chất ở phía trên bề mặt quang cầu là không đáng kể nên 
khi r=R¿ thì p, =0, do đó: 


B=-x~ j M,dp, (VI.5) 


Thay biểu thức dp, ở (VI.4) vào biểu thức (VI.ð) ta có: 


mcc r=Ro GM? 
5= mÍ —. TT. | MỸM,=— 5, (VL6) 
= M 4zR, ` ,\ 12nR„ 


Thay giá trị của M, x2.10kg, R¿ =696.000km vào biểu thức 
trên ta được: 
B>3.10N/m? 
Nếu coi khối vật chất này như một khối khí tuân theo gần đúng 
khí lý tưởng thì: 
B=nkf=EFT _..m„ PP 
H pR 
Với n,p lần lượt là khối lượng mol và khối lượng riêng trung bình, 
R=8,31J/mol.K; ta suy ra: T= IIÃ ~3.10°K. 


(VI.7) 


Theo (VI.2) nhiệt độ quang cầu T=T,, =6000K, trong khi đó 
IỆ ~ 3.10” K, chứng tỏ càng đi sâu vào trong lòng nhiệt độ càng tăng và 
dĩ nhiên, áp suất, mật độ khối lượng cũng tăng theo (xem bảng VI 1). 


165 


BẢNG VI.1 CÁC THÔNG SỐ VỀ CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA MẶT TRỜI 


Khoảng cách tới Nhiệt độ T (10°K) | Áp suất p (N/m?) Mật độ khối lượng 
tâm —. (103 kg/m?) 


2,2.10"9 


4,6.1015 
6,1.1019 
6,2.1011 
109 


b) Thành phần các nguyên tố cấu tạo nên Mặt Trời 
Vào năm 1814 lần đầu tiên Joseph Von Fraunhofer (1787 — 1826) 
đã ghi được ảnh vạch phổ hấp thụ của Mặt Trời. 


3900 K  H 4000 4100 4200 h 4300 H, 4400 4500 4600 
j 1 1 1 Ụ ! I lÍ Ù I I \ 
I Ú U ! L_.LJ 
Ca Ca Fe H ca Fe FeH Fe 
4600 4700 4800 F 4900 5000 5100 5200 E 5300 #400 
| | l l | ị I Ll 
Hạ Mg Fe 
DD 
S400 5500 $600 5700 S800 S900 6000 6100 
I Ị l I Ũ l l \ 
Na 
6100 6200 6300 6400 6500 c€ 6600 6700 6800 B00 
I Ị { l l Ù Ù Ũ 1 | 1 
D0 hiến na s2 “nh 
Fe A Fe H, A 
Hình VLŠ 


Theo quy tắc hấp thụ Kirchoff, ta thấy rằng phổ vạch phát xạ 
hoặc hấp thụ là cơ sở để ta nhận biết sự có mặt của nguyên tố đã sản 
sinh ra phổ vạch đó. Kết hợp với cơ học lượng tử và vật lý thống kê ta 
biết thêm giá trị số lượng các hạt đã tham gia bức xạ, từ đó biết được 
độ phổ biến tỷ đối của các nguyên tố có mặt trong môi trường vật 
chất. Kết quả phân tích phổ vạch hấp thụ cho ta kết quả ở bảng VL3. 


166 


BẰNG VI.2 


Tên nguyên Ký hiệu Nguyên tử Số hạt trong Độ phổ cập tương 
tố nguyên tố số cùng một thể tích đối n, /N (%) 


Hyđrô 
Hâii 
Ôxy 
Cacbon 
Nêôn 
Nitơ 
Sắt 
Magiê 
Silic 
Lưu huỳnh 
Acgon 
Nhôm 
Canxi 
Natri 
Niken 


Từ kết quả này có thể sơ bộ kết luận rằng Mặt Trời là khối khí 
trong đó độ phổ cập tương đối của hydro chiếm 94%, hêli chiếm 5,87% 
còn lại 0,13% là các nguyên tố khác nặng hơn hêli có tên chung là 
nguyên tố kim loại (the metal element). Nếu tính theo tỷ lệ phần 
trăm khối lượng toàn bộ Mặt Trời thì ta có bằng sau: 


BẰNG VI.3 


[ Hyên | Hỏi | Ôy | ©ibon | Sä | CâsngyênMMức 
78,5% 0,86% 0,54% 
Căn cứ vào đặc trưng phổ bức xạ, trong bản phân loại MKK, Mặt 
Trời thuộc nhóm G2V. 


c) Nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời 

Mặt Trời bức xạ ra không gian xung quanh với công suất trung 
bình là 3,9.10”°W trong suốt thời gian khoảng 4,6 tỷ năm và còn có 
thể duy trì khoảng chừng ấy thời gian nữa. Vậy ta thử xem năng 
lượng này bắt nguồn từ đâu? 

Có thể do năng lượng của phỏn ứng hoá bọc của các chất tạo nên 
Mặt Trời chăng? Tính toán chỉ tiết cho thấy nguồn năng lượng này 


167 


quá bé chỉ đủ duy trì mức độ bức xạ như hiện nay của Mặt Trời trong 
vòng 30 năm. Ta có thể nghĩ tới một kiểu phản ứng hiệu suất 100% 
tức toàn bộ vật chất tạo nên Mặt Trời đều chuyển thành năng lượng 
theo công thức E = mc?. Khi đó Mặt Trời có thể tổn tại trong vòng 10% 
năm. Tuy nhiên các nguyên tố nặng trong Mặt Trời có số nơtron và 
proton bằng nhau mà hạt proton thì cực kỳ bền vững nên chúng không 
thể tự phát chuyển thành năng lượng dưới dạng bức xạ. 

Năng lượng hấp dẫn có đủ khả năng không? 

Người đầu tiên có ý tưởng tìm nguồn gốc năng lượng Mặt Trời từ 
thế năng hấp dẫn là Kenvin và ý tưởng này phát triển mạnh ở đầu 
thế kỷ XX. 

Áp dụng định lý Virial (Virial Theorem), ta thu được cơ năng vật 
chất tạo ra Mặt Trời được tính theo công thức. 


° (VL8) 


Cho rằng xưa kia Mặt Trời vẫn có khối lượng như bây giờ, có bán 
kính vô cùng lớn do hấp dẫn nó dồn nén đến kích thước bây giờ thì 
phần năng lượng do chênh lệch đó đã chuyển thành nhiệt năng rồi từ 
đó thành năng lượng bức xạ ra không gian sẽ là: 


⁄ ` 
NG, 


2 
AER=~(E, -E,)=0~ To 
lo: 


] 10 Rẹ 


Mặt Trời duy trì công suất bức xạ như hiện nay trong thời gian + thì: 
#= % ~ 10” năm tức chỉ khoảng chục triệu năm. 

Tháng 8 /1989 trên tạp chí Sclentifc American trang 90—96 đăng 
bài viết về kỹ thuật tính tuổi đất đá theo luật phóng xạ cho thấy tuổi 
Mặt Trời ít nhất khoảng 4,6 tỷ năm. Vì vậy năng lượng hấp dẫn vẫn 
không đủ để duy trì cuộc sống của Mặt Trời! 

Vậy bây giờ ta đi tìm từ nguồn năng lượng hạt nhân 

Năng lượng hạt nhân có thể là năng lượng phân hạch hoặc năng 
lượng nhiệt hạch do phản ứng tổ hợp hạt nhân nhẹ thành hạt nhân 
nặng hơn. Từ những số liệu ở (VI.3.2) ta có thể loại trừ nguồn năng 
lượng từ phản ứng phân hạch, chú ý phân tích để chứng tỏ rằng trong 
lòng Mặt Trời hội tụ đầy đủ điều kiện để có phản ứng nhiệt hạch và 
nguồn năng lượng đó đủ để duy trì cuộc sống lâu dài của Mặt Trời. Đồng 


168 


thời qua đây ta sẽ hình dung được sự tiến hoá và số phận tương lai của 
Mặt Trời và các thành viên của hệ, trong đó có Trái Đất chúng ta. 

Điều kiện để có phản ứng tổ hợp hạt nhân nhẹ: môi trường đó phải 
giàu nguyên tố nhẹ. nguyên tử các nguyên tố đó phải được ion hoá tức là 
phải bóc hết lớp “vở các electron quay quanh hạt nhân để chỉ còn lại các 
hạt nhân. Đến lượt các hạt nhân nhẹ phải tiến đến gần nhau sao cho 
khoảng cách tương đối giữa chúng phải nhỏ hơn bán kính tác dụng của 
lực hạt nhân rụạ = 10'Šm. Muốn tiến đến khoảng cách đó chúng phải đủ 
năng lượng để thắng thế năng Coulomb kq;qz⁄r. Thực ra do hiệu ứng 
đường hầm các hạt nhân nhẹ chỉ cần đến khoảng cách sao cho r<^p với 
Àplà bước sóng de Broglie ứng với chuyển động nhiệt của các hạt nhẹ đó. 


Ta thử xem trong lòng Mặt Trời có hội tụ đủ cả ba điều kiện đó 
không? Trong (VI.3.9) Mặt Trời có 94% tổng số hạt là hyđrô lại ở 
nhiệt độ trung bình T = 3.10°K nên rõ ràng hyđrô ở gần tâm Mặt Trời 
đều đã bị lon hoá thành các hạt proton mang điện dương. 

Điều kiện 3 được viết lại dưới dạng: 


Iế „ 22” : 
{TðO VN" 22e°_ h Ề hỶ 
y⁄ h . + < 2u22 “p = 2 Ữ 7 c° 4u2 ỰẠ e°} 
`... su "UP  ýiWTg— (L9 
LH | 8m 2e” |n. Z2 3kh 
MẺ 8m — 2 ñn SkÀ„ 
3.9 


Áp dụng k=1,38.10”,h=6,62.10!Js,Z =2 =be=1,610'9Gu=-> 


thì T>10” K tức hàng chục triệu độ Kenvin. 
Chú ý trong (VI.3.1) ta có T. = 3.108 K, còn ở VI.3 ta tính được 
Tvaa; ca, = 6000 K, chứng tỏ càng vào sâu trong lòng nhiệt độ càng 
tăng và chấc chắn phải tăng nhanh để gần tâm T~10” K. 
Sau phản ứng nó toả ra năng lượng AE = Am.c”, mà trong phản ứng 
4ip->; He+ AE thì AE vào cỡ từ 18,24 MeV —› 19,8 MeV—›26,6 MeV 
tùy đó là ppIII. ppI hay ppH1. 
Hiện nay theo lý thuyết hạt nhân và những hiểu biết về Mặt Trời, 
người ta cho răng phản ứng ppI diễn ra theo trình tự sau: 
›H+;Hj H+‡e'" +u,(1,44 MeV) 
;H+;,H-›ÿ He ++y (5,49 MeV) 
›He + 2He ->»; He + ¡H+}H (12,9 MeV) 


169 


Kết quả 41H —› ‡He + 2e" + 2u, + 2y với độ hụt khối Am = 0,03m, (bằng 


0,03 lần khối lượng một hạt proton) đang diễn ra trong Mặt Trời và trong 
các sao loại phổ G2. Quá trình đó được mô tả theo sơ đồ hình VI.6 sau đây, 


£ Z 
®-: ®@ ——‹<c@ : - -: 


Kết quả 


4 oreltons ~ Z @lectoas - 6 694 x 10 ?? kụ heliurn aucleus = |ô,644 + 10~?7 kg 


Đô hut khối chuyển thành năng lượng 


Hình VI6 


Tính chi tiết ta sẽ thấy rằng Mặt Trời nếu tiêu thụ năng lượng 
như mức độ hiện nay thì có thể tồn tại thêm hơn 5 tỷ năm nữa. 

Đến đây ta có thể hỏi tại sao không xảy ra chuyển trực tiếp 
4,H;He mà phải trải qua nhiều bước trung gian giữa từng cặp 
hạt? Lý giải chi tiết sẽ vượt ra ngoài yêu cầu của thiên văn đại cương, 
nhưng ta có thể tạm hiểu: sự va chạm giữa các hạt ở nhiệt độ cao là 
sự kiện ngẫu nhiên, tuân theo quy luật xác xuất thống kê. Do đó xác 
suất để đồng thời 4 hạt .H cùng gặp nhau sẽ nhỏ hơn rất nhiều xác 
xuất gặp nhau giữa từng cặp hạt. Một chú ý thứ hai cần được đề cập ở 
đây là tại sao năng lượng nhiệt hạch toả ra cực lớn như vậy, vật chất 
trong lòng Mặt Trời bằng cách nào không chế được tốc độ diễn ra 
phản ứng để không xảy ra hiện tượng bùng nổ kiểu bom hạt nhân nếu 
tốc độ phản ứng quá lớn, hoặc Mặt Trời sẽ sụp đổ nếu trọng lực vượt 
quá áp suất bức xạ do tốc độ phản ứng hạt nhân quá bé. Vấn đề là ở 
chỗ tốc độ diễn ra phản ứng nhiệt hạch thay đổi rất nhanh khi thay 
đổi nhiệt độ môi trường (với chu trình pp tốc độ tăng theo T4, chu 
trình C-N-O tăng theo T'?). Ta thử tưởng tượng vì một lý do nào đó 
tôc độ phản ứng nhiệt hạch tăng, năng lượng toả ra sẽ làm tăng áp 


In 


suất bức xạ dẫn đến sao giãn nở tới kích thước mới sao cho cân bằng 
với áp lực nén do hấp dẫn. Nhưng sự giãn nở sẽ làm nhiệt độ vật chất 
trong sao giảm xuống, lập tức làm giảm tốc độ phản ứng nhiệt hạch 
và vì thế là áp suất bức xạ sẽ giảm, gây ra trạng thái co lại của sao. 
Sao bị co lại sẽ tăng nhiệt độ trở lại. Kết quả sự cân bằng sẽ được tái 
thiết lập giữa tốc độ phản ứng nhiệt hạch và sự nén do hấp dẫn, khi 
đó tốc độ phản ứng giữ giá trị không đổi. 

Đến đây ta có thể hình dung được rằng đến khi dùng hết nhiên 
liệu phản ứng nhiệt hạch, áp suất bức xạ giảm nhanh, sự cân bằng 
thuỷ tĩnh bị phá vỡ, khi đó vật chất trong lòng sao bị nén lại do lực 
hấp dẫn đòi hỏi phải có lực mới để chống lại sự nén hấp dẫn. Nếu lực 
chống đỡ không có hoặc không đủ thì sẽ diễn ra sự đổ sụp của sao do 
hấp dẫn mà ta sẽ gặp trong mục nói về sự tiến hoá của các sao. 

d) Sự chuyển tải năng lượng từ trong lòng ra ngoài của 
Mặt Trời 

Kinh nghiệm sống hàng ngày cho chúng ta biết rằng nhiệt năng 
được sinh ra trong một quá trình nào đó, tại một vùng xác định sẽ 
không định xứ tại đó mà sẽ được truyền ra xung quanh có thể theo 
một, hai hay cả ba phương thức: truyền qua con đường bức xạ, truyền 
trực tiếp, truyền dẫn nhờ đối lưu của khối vật chất. Năng lượng toả 
ra từ phản ứng nhiệt hạch diễn ra trong lòng Mặt Trời, chính xác hơn 
là tại miền lõi bao quanh tâm Mặt Trời, cách tâm từ 0 ->› 0,2.R„, ở đó 


T15 triệu độ, được truyền ra ngoài bằng hai cách: nó khuếch tán ra 
ngoài qua vùng bức xạ (radiation zone) nhờ cơ chế hấp thụ và phát xạ 
lại. Cụ thể là tại vùng lõi nhờ phản ứng nhiệt hạch, giả sử một photon 
có năng lượng z = hf được sinh ra, nó không thể chạy thẳng ra ngoài 
mà nó phải trải qua vô vàn va chạm với các hạt lân cận, bị tán xạ, bị 
hấp thụ và rồi được phát xạ lại. Kết quả photon đó đi theo con đường 
dích dắc với vô số lần đổi hướng, thay hình đổi dạng nên mất một 
khoảng thời gian không dưới một triệu năm mới thoát ra khỏi quang 
cầu để đi vào vũ trụ và có thể đến chúng ta. Lý thuyết truyền bức xạ 
cho ta biểu thức tính số lần chuyển hướng dích dắc N= tị VỚI 


TR= [K;pds, là độ dày quang học của môi trường mà bức xạ ^Àđi qua. 
0 
Muốn vượt qua quãng đường d, một photon có năng lượng zg=hf có 


quãng đường tự do trong lõi Mặt Trời j=1cm sẽ phải đi theo đường 


171 


dích dắc qua N khúc thoả mãn d=/N. Điều này giải thích nếu chỉ 

hình thức bức xạ lại thì không đủ để truyển năng lượng tư lõi Mặt 

Trời ra ngoài. Tiếp sức cho cách truyền bức xạ là truyền bằng đối lưu. 

Hình thức này diễn ra mạnh ở miền trên vùng bức xạ và nằm ngay 

dưới quang cầu và có một phần thuộc quang cầu (xem hình VI.?7). 
Nhật hoa 


Gai lửa 


10% Nhiệt độ (K) 
s 


10-1 
—Nưật độ (kg/m3) 


" Energy Flow 


Hình VI.7 


Tại sao ở vùng đối lưu, cơ chế bức xạ lại không hiệu nghiệm bằng 
cơ chế truyền đôi lưu. Nguyên nhân chính là càng đi xa tâm, nhiệt độ 
môi trường càng giảm. Tại miền tiếp giáp với biên giới trên vùng bức 
xạ, nhiệt độ thấp tạo cơ hội để electron kết hợp với proton thành 
nguyên tử hyđrổ trung hòa. Khi đó môi trường vật chất vùng này trở 
nên rất không trong suốt, các photon không thể thoát ra ngoài nên 


lo 


nhiệt độ vùng đó tăng cục bộ làm khí giãn nở địa phương, hình thành 
những khối khí nóng nhẹ dâng lên gặp khí lạnh nó truyền bớt nhiệt 
nên lạnh và nặng hơn xung quanh do đó lại ngụp sâu trở lại. Nếu 
chụp ảnh quang cầu ta thấy trên tấm ảnh xuất hiện độ sáng không 
đồng đều. Đĩa sáng quang cầu có nhiều hạt sáng với kích thước cực 
đại có thể tới 1500km rãi rác trên nền đĩa kém sáng hơn, các nhà 
thiên văn gọi là các hạt sáng (granula). Cấu trúc hạt sáng là chứng cớ 
nói lên sự tồn tại miền đối lưu ở phía đưới quang cầu (xem hình VI.8). 


“ư 


⁄ 
+ 
* 
\ 


Hình VI8 


4. Mô hình cấu trúc lớp của Mặt Trời 


Dựa trên các dữ liệu do các trạm quan trắc Mặt Trời ở mặt đất, 
các trạm cao không, với những hiểu biết hiện nay về vật lý và sự trợ 
giúp của máy tính điện tử, các nhà vật lý Mặt Trời cho rằng: Mặt Trời 
có cấu trúc được mô tả như hình VỊ.7. 

Từ tháng 2/1991 hệ thống quan trắc toàn cầu (the Global 
Ôscillation Network Group- GONG) đã vận hành nhằm kiểm tra 
những dự đoán về cấu trúc lớp và động lực học các quá trình xảy ra 
trong lòng, trên bể mặt và trong khí quyển Mặt Trời. Bước đầu có thể 
thấy khá phù hợp với mô hình được diễn tả ở hình VI.7. 


Pd .P Z ˆ + z ~., 
Để kiểm tra mức độ chính xác của những mô hình mô tả cấu tạo 


173 


tính chất vật lí của môi trường vật chất trong lòng, trong và trên 
quang cầu, chúng ta phải tìm cách ghi nhận được những “phần tử” đưa 
tin trực tiếp nơi “vụ việc” xảy ra. Có hai lĩnh vực giúp ta làm việc đó, 
chính là thái dương chấn học (helioselsmology) và vật lí hạt nơtrmô 
Mặt Trời. 

a) Thái dương chấn học 

Nếu địa chấn học (seismology) giúp ta hiểu được cấu trúc trong 
lòng Trái Đất thì thái dương chấn học sẽ hỗ trợ chúng ta hiểu rõ hơn 
những gì diễn ra trong lòng Mặt Trời. Kỹ thuật dùng sóng thái dương 
chấn để thăm dò “cơ thể” Mặt Trời có nhiều nét tương đồng như kỹ 
thuật dùng tia X, dùng sóng siêu âm để thăm dò cấu trúc nội tạng con 
người. Chỉ khác ở chỗ sóng thái dương chấn được sử dụng là do chính 
Mặt Trời sinh ra. | 

Lần đầu tiên trên thế giới Robert Leighton, Robert Noyes và 
Greogria Simon đã thông báo ghi nhận sóng thái dương chấn vào năm 
1969 và từ năm 1993 đã triển khai chương trình thuộc dự án GONG 
để đo những dao động âm học có chu kỳ hàng chục giây xảy ra trên 
quang cầu Mặt Trời. 

Nguyên lý đo sóng âm học có thể tóm tắt như sau: sóng âm học khi 
lan truyền đến quang cầu làm cho các phần tử vật chất trong quang 
cầu dao động với biên độ xác định, dẫn đến bề mặt quang cầu lúc đi lại 
gần ta, lúc đi xa ta, nên bức xạ quang học do quang cầu phát ra sẽ chịu 
hiệu ứng Doppler. Nếu ghi nhận được độ lệch này ta sẽ biết được các 
đặc trưng của sóng thái dương chấn diễn ra tại quang cầu. Chúng ta 
biết rằng những quá trình vật lí diễn ra trong lòng Mặt Trời đều sản 
sinh ra năng lượng làm biến dạng khối vật chất tại đó và do vậy sẽ 
phát sinh những rung động có tần số xác định tùy thuộc vào tính chất 
vật lí của môi trường nơi phát sinh ra chúng. Đặc biệt tại vùng đối lưu 
trong Mặt Trời, những rung động tại đây sẽ làm cho quang cầu Mặt 
Trời rung lên như một cái chuông khi bị người ta gõ vào nó. Phân tích 
độ lệch sóng điện từ do hiệu ứng Doppler thấy rằng có thể có hàng 
triệu triệu sóng âm đã truyền đến quang cầu. Chu kỳ của những sóng 
âm này do độ sâu của các hộp cộng hưởng (the Resonant Cavities), do 
tốc độ lan truyền của các hộp cộng hưởng cũng như số mode cộng 
hưởng quyết định. Nếu do được những chu kỳ này chúng ta có thể tạo 
các được thiết bị mới để dò tìm nhiệt độ trong từng miền hẹp thích hợp 
và thành phần hoá học các nguyên tố cấu tạo nên vật chất trong miền 
đó cũng như những đặc tính chuyển động khác. 


174 


Thành tựu bước đầu của thái dương chấn học xác nhận mô hình 
Mặt Trời được phác thảo như đã trình bày ở VI.4. Trong tương lai kỹ 
thuật thái dương chấn học sẽ được mở rộng sang lĩnh vực hành tỉnh 
chấn học (Asteroseis— mology). 


b) Vấn đề nơtrino Mặt Trời 
Nếu phản ứng tổ hợp proton thành hạt nhân ;He theo chu trình 


pp1 thì photon được sinh ra là các lượng tử gamma. Tại nơi sinh ra, 
lượng tử gamma có quãng đường tự do vào cỡ / = lcm, để vượt qua 
quãng đường bằng bán kính Mặt Trời theo (VI.3.4), photon đó phải đi 
theo con đường dích dắc, do đó phải mất hàng triệu năm mới thoát ra 
khỏi quang cầu. Hơn nữa khi ra khỏi Mặt Trời nó đã qua vô số lần 
tương tác với vật chất nên đã thay hình đổi dạng. Điều này có nghĩa 
rằng bức xạ điện từ đến từ Mặt Trời không phải là “người” trực tiếp 
đưa tin các hiện tượng xảy ra trong lòng nó nữa. Tuy nhiên, ngoài 
lượng tử gamma, phản ứng tổ hợp p — p còn sản sinh ra nơtrino không 
mang điện, có khối lượng hoặc bằng không, hoặc nếu có thì không lớn 
hơn 10Ê khối lượng của electron. Nơtrino chuyển động với tốc độ gần 
tốc độ ánh sang, hầu như không tương tác với vật chất nên chỉ mất 2 
giây để vượt quãng đường bằng bán kính Mặt Trời và khoảng 8,5 
phút sau là đến chúng ta. Nếu tạo ra được thiết bị bắt giữ nơtrino đến 
từ Mặt Trời ta sẽ biết chính xác môi trường vật chất đã sản sinh ra 
chúng, góp phần xác định độ xác thực của các lý giải về cấu trúc và 
nguồn gốc sản sinh ra năng lượng Mặt Trời. 

Xác suất tương tác giữa nơtrino và vật chất nó gặp trên đường đi 
thấp đến nỗi khi qua môi trường chứa đầy chì (Pb) trên quãng đường 
bằng một năm ánh sáng, nơtrino vẫn không bị các nguyên tử chì trên 
đó bắt dừng lại. Nhưng số nơtrino sinh ra trong lõi Mặt Trời được 
phóng ra không gian theo mọi hướng lại lớn đến mức mà một người 
đứng ở Trái Đất xòe bàn tay ra có thể đã có hàng tỷ hạt nơtrino xuyên 
qua chỉ trong giây lát. 

Trong hàng tỷ nơtrino đó nếu chúng đi qua một vài đồng vị có ở 
Trái Đất sẽ có một số ít trong chúng tương tác với các đồng vị rồi biến 
chúng thành đồng vị phóng xạ. 

Ví dụ: C,C1, + —> ”CI 
Ga + >e 


Noøtrino gặp H;O làm cho H;O phát quang. 


175 


Các máy dò tìm nơtrino hoạt 
động dựa trên tính chất vừa nêu 
chứa đến hàng trăm nghìn lít các 
chất kể trên, được đặt sâu trong 
lòng đất trên đó có khối đá dày 
hàng chục mét làm nắp đậy. Kết 
quả suốt trong một năm ròng, 
máy thu với khả năng thu gom 
lớn nhất cũng chỉ ghi được không 
quá vài chục hạt nơtrinol 

Vì tầm quan trọng của việc 
thu nhận nơtrino đến từ Mặt 
Trời đối với vật lý Mặt Trời và Hình VI.9 
vật lý các sao, nên hiện nay trên 


thế giới một số quốc gia như Mỹ, Nhật, Canada đều độc lập lắp đặt 
các thiết bị đếm nơtrino tại các hầm sâu trong lòng đất. Kết quả là: 

Các thiết bị đếm đều cho cùng kết quả và đều chỉ đạt được 
khoảng từ 1/3->1/2 số lượng nơtrino được dự đoán theo lý thuyết. 
Về sau họ cùng thay Cl bằng Gali để tăng khả năng bắt nơtrino năng 
lượng thấp, nhưng cũng chỉ thu được từ 1/2->2/3 số hạt dự kiến. 
Các nhà khoa học gọi tình trạng này là vấn đề nơtrino Mặt Trời (the 
solar neutrino problem). Vấn đề này được lý giải theo những cách 
khác nhau như sau: 

*° Phải chăng trong lòng Mặt Trời không có phản ứng nhiệt hạch? 

+ Các thí nghiệm chưa được thiết kế, lắp đặt thật chính xác trước 
khi làm thí nghiệm? 

*° Tốc độ diễn ra phản ứng p - p trong lòng Mặt Trời diễn ra chậm 
hơn so với tính toán lý thuyết hiện nay? 

° Có nhiều loại nơtrino sinh ra trên đường đi đã thay hình đổi 
dạng biến thành nơtrino khác với khi nó được sinh ra ban đầu, trong 
khi đó máy thu chỉ ghi được một loại nơtrino nhất định nào đó? 

Để biết chi tiết, chúng ta có thể tham khảo giáo trình hạt cơ bản 
và vật lý tia vũ trụ. Tại đây ta cần chú ý rằng chính trên con đường 
tìm cách lý giải kết quả đo nơtrino Mặt Trời nhằm giúp ta hiểu rõ hơn 
về cấu trúc vật chất, các nhà thiên văn đã học được nhiều điều bất 
ngờ thuộc vật lý hạt cơ bản buộc ta phải thay đổi nhận thức trước đây 
của chúng ta về cấu trúc và các tính chất của toàn bộ vũ trụ. Đặc 


I2) 


biệt, trong thí nghiệm đo nơtrino ở trạm đặt tại Kamiokande (Nhật 
Bản), máy dò đã ghi và xác định được nơtrino đến từ bùng nổ sao siêu 
mới SN1987A, một vụ nổ sao siêu mới diễn ra trong thiên hà láng 
giềng với thiên hà chúng ta. 

Như vậy, trong khi thái dương chấn học cho nhiều chứng cớ quan 
trắc đưa lại ủng hộ lý thuyết mô tả cấu trúc Mặt Trời, ngược lại thực 
hành đo nơtrino vẫn cho nhiều kết quả khá kỳ lạ so với những gì mà 
lý thuyết hiện nay đã dự đoán. 


II- SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRỜI (THE SOLAR ACTIVITY) 


Những số liệu về Mặt Trời cho ở phần I, được hiểu là giá trị trung 
bình, chúng ít biến đổi trong nhiều năm và rất gần với giá trị tương 
ứng đo được vào năm mà các nhà vật lý Mặt Trời gọi là năm Mặt Trời 
tĩnh, ví dụ như các năm 1957 — 1958, 1968 — 1969,..., 2006 —2007. 
Trong khi đó có những năm, nếu tiến hành đo đạc các đại lượng nói 
trên, ta sẽ được giá trị tương ứng lệch xa giá trị trung bình. Đồng thời 
với xê dịch lớn đó, chúng ta còn có thể phát hiện trên quang cầu Mặt 
Trời xuất hiện nhiều loại vết đặc trưng cho từng miền với số lượng 
khác thường so với năm Mặt Trời tĩnh. Như sau này sẽ rõ, những lúc 
quang cầu có nhiều vết đặc trưng thì những miền khác thuộc Mặt 
Trời cũng xuất hiện nhiều hiện tượng, nhiều vết lạ đặc trưng cho 
miền đó, lượng bức xạ do Mặt Trời gửi đến Trái Đất cũng thay đổi 
đáng kể. Khi đó ta nói rằng Mặt Trời hoạt động mạnh. Ví dụ năm 
1990, 2001 và dự báo năm 2012 hoặc 2013 Mặt Trời sẽ hoạt động 
mạnh nhất trong 50 năm gần đây. 

Đến nay người ta cho rằng nếu trong khí quyển Mặt Trời có rất ít 
thậm chí không có vết đặc trưng nào chính là lúc Mặt Trời ít hoạt 
động, hay nói gọn là Mặt Trời tĩnh; còn nếu thời kỳ nào trong khí 
quyển của nó xuất hiện nhiều vết đặc trưng với số lượng lớn, hình 
dạng khác thường thì lúc đó Mặt Trời đang hoạt động mạnh. 


1. Khí quyển Mặt Trời 


Khác với các thiên thể không tự phát sáng, Mặt Trời là một quả 
cầu khí nóng sáng, được hình dung có cấu trúc lớp như hình VI.7. Các 
lớp khí ngoài gồm quang cầu, sắc cầu, nhật hoa hợp thành một lớp lớn 
gọi là khí quyển Mặt Trời. Tại lớp này bức xạ do chúng phát ra mới có 
khả năng trực tiếp đi đến Trái Đất chúng ta. Quan niệm này hơi khác 


|2. GT Vật lý thiên văn - A 177 


với trước đây người ta chỉ xem sắc cầu và nhật hoa mới là khí quyển 
Mặt Trời. Theo chúng tôi, cách phân chia này hợp lý hơn, vì rằng vật 
chất trên Mặt Trời đều ở trạng thái khí, nhưng do khối lượng toàn bộ 
Mặt Trời rất lớn nên mật độ khí tại đó rất cao, nhất là càng đi gần 
tâm của nó. Do mật độ khí lớn, nên hệ số hấp thụ bức xạ điện từ, đặc 
biệt là bức xạ vùng quang học rất lớn. Do đó ánh sáng do Mặt Trời 
phát ra dọi trực tiếp vào mắt ta phải đi từ những lớp ngoài cùng của 
Mặt Trời. Lớp này được xem là khí quyển Mặt Trời với hàm ý nó 
trong suốt đối với bức xạ quang học. Chụp ảnh Mặt Trời qua ánh sáng 
trắng (có gắn bộ phận giảm độ dọi) và chụp bằng máy ghi hình Mặt 
Trời trong ánh sáng đơn sắc (spectroheliograph)H,; Call, tia X của 
đài quan sát thiên văn quốc gia Hoa Kỳ năm 1978 cho kết quả ứng 
với ảnh Mặt Trời ở những mức khác nhau trong khí quyển của nó 
(hình VI.10). 


Hình VL10 


178 12. GT Vật 'ý thiên văn - B 


ga) Quang cầu (Photosphere) 

Lớp dưới cùng của khí quyển Mặt Trời đúng theo nghĩa đen của 
từ “quang cầu” là lớp “cầu sáng” (light sphere) phân bố đối xứng qua 
tâm Mặt Trời có độ dày khoảng 300 đến 500km. Đáy của lớp là mặt 
cầu chứa những điểm sâu nhất mà ta có thể nhìn tới được, đỉnh lớp 
cầu chứa những điểm từ đó các photon của ánh sáng có thể thoát ra 
khỏi Mặt Trời. Như vậy, quang cầu là lớp khí đối xứng cầu bao quanh 
tâm Mặt Trời trong suốt đối với ánh sáng nhìn thấy. Chụp ảnh quang 
cầu trong ánh sáng nhìn thấy, ta được một đĩa sáng có độ sáng trung 
bình giảm dần từ tâm ra phía mép đĩa. Các nhà thiên văn gọi đó là 
hiện tượng tối dần về mép đĩa. Nó là bằng chứng nói lên rằng nhiệt 
độ trong lòng Mặt Trời tăng dần từ ngoài vào trong. Thật vậy, giả sử 
ta có thể nhìn sâu vào trong lòng Mặt Trời một khoảng mà ta gọi là 
quang trình A! kể từ bên ngoài của quang cầu. Khi đó nếu nhìn thẳng 
vào tâm đĩa ta nhìn đến điểm A,. nhìn hơi xa tâm ta lần lượt đến 
điểm A¿. A;... trong mặt phẳng kinh tuyến. 


uàï BE 
=ZZ—- 


Tia nhin 


Hình VILTII 

Rõ ràng A¿ gần tâm O hơn A;, A¿... Vị trí ảnh của A¿, A¡, A;... ứng 
với các điểm 0,1,2... Do đó độ sáng ảnh quang cầu phải giảm dần từ 
tâm tới đĩa. Nếu ảnh chụp có độ phân giải cao ta sẽ phát hiện những 
hạt sáng kích thước cỡ 700km nằm rải rác khắp trên nền sẫm tối hơn. 
Đây là hiện tượng tạo thành hạt sáng trong quang cầu (granulation). 
Qua phân tích phổ ánh sáng phát ra từ các hạt sáng và miền sẫm tối 
kể cạnh người ta thấy rằng quang phổ của bức xạ đi từ hạt sáng dịch 
về phía tím, trong khi đó bức xạ đi từ miền sẫm kế đó lại dịch về phía 


179 


đỏ. Áp dụng công thức _ =-”* ta thấy v, =+(1+2) km/s. Qua đây có 
C 


thể thấy dòng vật chất trong hạt sáng đang được dâng lên cao còn vật 
chất ở miền tối kể cạnh lại đang hạ xuống vào tâm Mặt Trời. Hiệu 
ứng tạo thành hạt sáng trên nền quang cầu là biểu hiện của sự đối 
lưu của vật chất nằm ngay phần dưới quang cầu. Chính sự đối lưu 
này đã làm cho quang cầu luôn bị đòng vật chất đi từ dưới lên làm 
nhiễu động gây ra dao động cơ học lan truyền trên mặt quang cầu tựa 
như sóng âm trong khí quyển Trái Đất. Các máy đo thái dương chấn 
của GONG đã ghi được dao động này. 

Vật chất trong quang cầu ở thể khí, nhưng do mật độ cao (từ 
10'8_10! hạt/cm?), nên nó phát ra bức xạ phổ liên tục tuân theo gần 
đúng quy luật bức xạ của vật đen ở nhiệt độ 6000K. Tuy nhiên, quang 
cầu có độ dày đáng kể, lớp xa tâm có nhiệt độ thấp hơn lớp ở gần. Do 
đó bức xạ phổ liên tục đi từ lớp dưới khi đi qua lớp khí ở phía trên của 
quang cầu, do lớp này thưa hơn, nguội hơn nên nó hấp thụ một số bức 
xạ đơn sắc của bức xạ dọi tới. Kết quả ta được phổ vạch hấp thụ 
Fraunhoper. Nhờ máy ghi phổ Mặt Trời hiện đại, người ta ghi được 
hơn 30000 vạch phổ hấp thụ trên bức ảnh phổ dài 13m. Đối chiếu với 
phổ chuẩn các nguyên tố có mặt ở Trái Đất, và những kiến thức về 
quang phổ học, người ta đã tìm được các vạch Fraunhoper đó ứng với 
vạch hấp thụ của nguyên tố hyđrô, natri, canxi, sắt... Bằng cách đó 
đến nay đã tìm được ít nhất có 82 nguyên tố trong số 92 nguyên tố 
bền ở Trái Đất đều có mặt trong miền khí quyển Mặt Trời. Tuy nhiên 
đại bộ phận là hyđrô, hêli, các nguyên tố khác nặng hơn hêli chỉ 
chiếm 2% tổng khối lượng quang cầu. (Lý thuyết bức xạ của nguyên 
tử, phân tử; phương trình Boltzmann, phương trình Saha mô tả điều 
kiện cân bằng nhiệt động của khí trung hòa và khí ion hoá sẽ cho ta 
sơ đồ để phân tích định lượng nhờ nghiên cứu phổ vạch hấp thụ). 


b) Sắc cầu (chromosphere) 

Sắc cầu là lớp kế tiếp quang cầu có độ dày khoảng 2000 + 3000km, 
vật chất tại đó có mật độ quá thấp, chủ yếu là hyđrô, nên hàng ngày 
nhìn bằng mắt thường hay kính thiên văn thông thường ta không thấy 
được nó bởi quang cầu ở phía dưới quá sáng. Chỉ khi xảy ra nhật thực 
toàn phần ta mới thấy sắc cầu sáng lên và có màu hơi đỏ. Nếu cho ánh 
sáng đó qua máy ghi phổ ta sẽ được phổ vạch phát xạ tuơng ứng 


180 


với đường H, (6563 Ä ) của hydrô trung hòa, tiếp đến là những đường 
ứng với nguyên tố Na, Ca, Mg và của ion He. Qua máy đó còn thấy 
rằng vị trí vạch phát xạ có nhiều đường trùng với những đường của 
vạch hấp thụ xuất hiện ở lớp phía trên quang cầu mà ta đề cập ở 
phần trước. Vì lẽ đó sắc cầu có tên gọi là lớp đảo sắc. 

Phân tích chỉ tiết phổ vạch phát xạ người ta thấy nhiệt độ của khí 
trong sắc cầu tăng theo độ cao được thể hiện qua hình (VI.12) trong 
phạm vì từ 4500K đến 400000E. 


108 Corona 


_- 
=} 
œ 


Transition 


Nhiệt độ (K) 


104 Sắc cầu 


lÍ 
102 1023 10 1025 
Độ cao (km) 


Hình VL 12 


Từ hình vẽ này ta thấy rằng tại lớp dưới cùng của sắc cầu khí 
loãng. lại ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ quang cầu nên tại đó sẽ có 
phổ hấp thụ Fraunhofer đặc biệt là phổ hấp thụ của dãy Balmer, Tại 
vùng ở phía trên của sắc cầu. những nơi nhiệt độ là 101 K trở lên, 
khi đó khí sẽ cho phổ vạch phát xạ. Tại sao nhiệt độ sắc cầu càng lên 
cao càng tăng lên. Điều này được lý giải nếu ta nghiên cứu chi tiết 
về sự hấp thụ bức xạ đi từ quang cầu lên và sự truyền sóng xung 
kích của sóng âm và sóng âm từ do dao động của vật chất trong 
quang câu gây ra. 

Nếu chụp ảnh Mặt Trời từ máy ghi ảnh trong bức xạ đơn sắc cho 
thấy hình dạng phía trên của sắc cầu hiện lên trên tia sáng và chi 
tiết hơn còn sẽ thấy trong sắc cầu tồn tại những thớ sáng hình răng 
cưa trải ra tận miền tiếp giáp giữa sắc cầu và nhật hoa (hình XI 18) 


181 


Sắc cấu 


Quang cầu È ——— 


k—-xu_ uan 
N 


—_—— 


-——~—~- 


Z/Đong vật chất` 


Vùng đổi lưu Ì ( chảy ngang a Dòng vật chất 
Dòng vật chất | đẩy lên 
| | đi xuống 


Hình VI.13. Gai lửa ở sắc cầu uè mô hình giải thích tạo thành gai lửa 


Hình VI.14. Ảnh chụp nhật hoa khi mặt trời tĩnh 


182 


c) Nhật hoa (Cororta) 

Nhật hoa là lớp khí quyển cao nhất của Mặt Trời, nó trải dài từ 
lớp tiếp giáp với sắc cầu đến tận miền không gian chứa các hành tĩnh 
như Trái Đất. Tuy nhiên, phía ngoài của nhật hoa không có hình 
dạng ổn định mà tùy thuộc rất nhiều vào mức độ hoạt động của Mặt 
Trời. Bình thường ta không nhìn thấy nhật hoa vì độ sáng của nó quá 
yếu so với quang cầu, sắc cầu. Nếu che được ánh sáng đi từ hai lớp ở 
dưới nó thì nhật hoa sẽ hiện lên như vành sáng trắng màu ngọc trai. 
Ảnh chụp Mặt Trời lúc nhật thực toàn phần cho hình ảnh đó (xem 
hình VI.14). Nếu dùng thiết bị chụp ảnh nhật hoa (coronagraph) ta 
ghi được phổ nhật hoa trong ánh sáng trắng. Nó chia làm hai phần là 
nhật hoa dưới (K_- Corona) và nhật hoa trên (F- Corona). Trong đó 
phổ liên tục của nhật hoa dưới chứa các thành phần đơn sắc khá 
giống với phổ liên tục của quang cầu nhưng độ sáng chỉ bằng 109 so 
với độ sáng tương ứng với bức xạ do quang cầu phát ra. Đây là kết 
quả ánh sáng do quang cầu gửi tới nó bị các electron trong nhật hoa 
làm tán xạ gây ra. Phổ liên tục của nhật hoa trên (F-— corona) là do 
ánh sáng trắng từ quang cầu gửi tới bị các hạt vật chất trong không 
gian giữa các hành tỉnh làm tán xạ gây ra, nó chứa vạch hấp thụ và 
nó trùng với phổ của ánh sáng hoàng đạo (zodiacal light). Những khi 
Mặt Trời hoạt động mạnh, thành phần phổ nhật hoa dưới biến đổi rất 
mạnh, độ sáng của nó tăng nhanh và hình dạng nhật hoa trông như 
những chùm tia sáng trải rộng tạo thành các dòng suối nhật hoa 
(Corona streamers). Vào những năm Mặt Trời tĩnh, suối nhật hoa quy 
tự vùng xích đạo Mặt Trời, nó trải dài xa tâm hơn so với suối ở vùng 
cực. Phân tích chỉ tiết phổ liên tục của nhật hoa dưới, người ta xác 
định được nồng độ electron tự do trong đó khá lớn, nó chiếm 1/2 nồng 
độ tổng cộng các hạt tại K-corona. Tuy nhiên, không thấy vạch phổ 
hấp thụ xuất hiện trên nền phổ tán xạ, mọi sự nhòe của vạch phổ chỉ 
có thể do hiệu ứng Doppler vì chuyển động nhiệt của các electron tự 
do. Điều này cho ta đi đến kết luận là nhiệt độ của nhật hoa vào thời 
kỳ Mặt Trời tĩnh đạt tới vài triệu độ. Kết quả này khá phù hợp với 
phương pháp xác định phổ nhật hoa qua phổ bức xạ ở miền sóng vô 
tuyến. Một điểm đặc biệt là trong phổ vạch của nhật hoa xuất hiện 
một số vạch ứng với sự chuyển giữa các mức siêu bền, các vạch phổ 
này là bị cấm theo cơ học lượng tử, đồng thời có những vạch ứng với 
phổ đặc trưng của các nguyên tố nặng bị lon hoá bậc cao phát ra ví dụ 


183 


Fe X, Fe XIV hay Ca XV. Điều này cũng chứng tỏ mật độ các hạt 
trong nhật hoa rất gần đạt đến chân không lý tưởng và nhiệt độ khí 
lon trong nhật hoa đạt đến một vài triệu độ Kenvin. 

Nếu chụp ảnh nhật hoa trong bức xạ Röentgen, ta thấy trên nhật 
hoa có chứa những “vòng sáng” và những “hố tối” được gọi tương ứng 
là vòng xoắn nhật hoa và hố nhật hoa. Phép trắc phổ đi từ những 
miền này cho thấy vật chất trong vòng xoắn nhật hoa chạy dọc theo 
đường sức từ trường hình vòng cung rồi lại men theo phía bên kia của 
đường đó để trở lại bề mặt xuất phát, khí ion bị nhốt trong ống đường 
sức từ trường hình vòng cung đó. 

Tại những miền có mặt hố nhật hoa, khí lon ở đó thưa hơn, nguội 
hơn. Các hố nhật hoa thường xuất hiện ở gần miền cực thể tỏ ra ít 
biến đổi. Nhưng nếu ở những miền ngay trên miền hoạt động của. 
quang cầu (nơi xuất hiện các vết đen) lại tỏ ra biến đổi nhanh. Những 
miền phát xạ mạnh tia X ở trong nhật hoa chỉ tổn tại trong vòng vài 
giờ, sau đó nó hòa tan vào trong hố nhật hoa. 

Các nhà vật lý Mặt Trời cho rằng những chỗ xuất hiện hố nhật 
hoa đánh dấu những miền tại đó từ trường từ Mặt Trời vươn ra xa 
tâm Mặt Trời hơn là chãy ngược trở lại. Do đó khí nhật hoa có xu 
hướng thoát khỏi Mặt Trời chứ không chạy ngược xuống, từ đó hình 
thành nên gió Mặt Trời, tức là các dòng hạt điện tích đi ra khỏi nhật 
hoa với tốc độ v = 300 km/s đến 700 km/s tại miền cách nơi phóng ra 
khoảng 2 lần bán kính Mặt Trời. Gió Mặt Trời đi vào không gian giữa 
các hành tỉnh gặp từ trường của hành tỉnh gây ra hiện tượng bão từ, 
còn khi gặp tầng lon trong khí quyển hành tỉnh, chúng sẽ tương tác với 
tầng lon. Đây là vấn đề mà địa vật lý phải quan tâm. 


2. Sự hoạt động của Mặt Trời 


a) Khái niệm uề sự hoạt động của Mặt Trời 

Mặt Trời là khôi khí nóng bỏng, tại tâm đang liên tục xảy ra các 
phản ứng nhiệt hạch ởđới tốc độ ổn định nhờ “van” tự động (xem 
VI.I.3). Kết quả nó giữ cho các quá trình vật lý diễn ra trong lòng Mặt 
Trời và trong khí quyển với tốc độ ổn định sao cho nhìn lên Mặt Trời 
có những đặc điểm, những thông số dao động nhỏ quanh giá trị tương 
ứng được nêu ở mục 1. Mặt Trời ở trạng thái này là Mặt Trời tĩnh (the 
quiet sun). Ngược lại, nếu chúng dao động với biên độ lớn hoặc xê 
dịch quá mức nêu trên, khi ấy ta nói Mặt Trời hoạt động. Vấn đề có ý 
nghĩa thực tiễn hơn đó là dùng những dấu hiệu, chỉ số nào có thể đo 


184 


đếm được để nói lên mức độ hoạt động của Mặt Trời. Sự hoạt động 
của Mặt Trời có ảnh hưởng tới môi trường sống ở Trái Đất không? 
Nếu có, ta có phương pháp nào dự báo? 

b) Những dấu uết quan trắc được nói lên mức độ hoạt động 
của Mặt Trời 

Nếu căn cứ vào mức độ hoạt động dễ quan trắc, vào số lượng dữ 
liệu đã có, ta có thể liệt kê các dấu vết theo thứ tự trong bảng sau: 


Tiếng Anh T) lp/p Phổ bức xạ B(T) 
qc 


Sunspot Liên tục... 


Nơi định xứ 


Quang cầu 


Faculae Liên tục... 


Bipolar magnetic 
regions 


Miền chứa từ trường 
yếu 


Hạ,,CalI 


Plages Sắc cầu 


Sắc cầu trên Ì 
và nhật hoa 


Prominence 


The eruptive Hạ,Call 


Phóng ra vật chất với 
v~6840km/s 

Tăng độ sáng đột ngột 
với bức xạ vạch 

Hạ, Call 


Liên tục xuất hiện 
đường phổ cấm 


Coronal flares 


Bùng sáng vùng sóng 
vô tuyến 


Coronal holes 


Coronal streams 
Phóng ra tia vũ trụ và 
gió Mặt Trời 

Nt 


Qua bảng số liệu trên ta có thể nhận thấy: vết đen, vệt sáng, 
bùng sáng sắc cầu là những hiện tượng quan sát được qua ánh sáng 
nhìn thấy và được quan sát từ lâu. Dữ liệu lưu trữ khá nhiều, hiện 
nay vẫn đang được tiếp tục quan trắc. Các đối tượng còn lại phải có 
thiết bị dựa trên công nghệ cao mới ghi nhận được. 


Tuy không được để cập ở trong bảng số liệu trên, nhưng qua dữ 
liệu quan trắc gần đây, các nhà vật lý Mặt Trời thấy rằng: 
+ Những dấu vết liệt kê ở trên đều quy tụ trong những đới cầu nằm 


185 


cách đều xích đạo Mặt Trời (giao của mặt phẳng vuông góc với trục tự 
quay của Mặt Trời và quang cầu của nó) không quá 40° và chỉ quy tụ 
trong miền kinh tuyến nhất định gọi là miền hoạt động trên Mặt Trời, 

+ Sự có mặt của các dấu vết nói trên gắn liền chặt chẽ với sự biến 
đổi cấu hình từ trường trên Mặt Trời. 


Ánh sáng đi qua 


Cột vật chất 
được phóng ra 


Dòng electron 
đi lên 


Electron được gia tốc 
nhờ năng lượng từ trường 


Nơi thường xuất hiện 
ống chứa khí đậm đặc 


Phát xạ đồng pha 
phi nhiệt 


Vòng chứa vật chất phát xạ 
mạnh tia X và bức xạ vô tuyến 
Vòng chứa bùng nổ Ha 

Điểm quay của electron 
vừa mới được gia tốc 


Hình VI.15. Sự huỷ diệt của từ trường trái dấu có thể là nguyên nhân 
gây ra bùng nổ sắc cầu 

Từ trường trên Mặt Trời có nguồn gốc từ sự chuyển động của 
plasma. Vì vậy từ thuỷ động lực học plasma sẽ giúp ta lý giải nguồn 
gôc và sự tiến hoá của các vết đặc trưng nói trên. 

+ Sự xuất hiện của vết này thường kéo theo vết kia, do đó có thể 
chọn vết đen, vết dễ quan trắc nhất, có nhiều dữ liệu lưu trữ nhất để 
phục vụ cho mục đích dự báo hoạt động của Mặt Trời. 

+ Sự xuất hiện các vết tổ ra có chu kỳ và khá khớp với một số chu 
kỳ xuất hiện các hiện tượng ở mặt đất và không gian gần Trái Đất. 


c) Vết den, số Wolƒ uà chu kỳ hoạt động của Mặt Trời 
Vết đen là những miền trên quang cầu, có nhiệt độ thấp hơn 
miền bao quanh (ở cùng một khoảng cách đến tâm Mặt Trời) khoảng 


186 


vài nghìn độ, có kích thước 10'km. Vết đen càng rộng có thời gian 
tổn tại trên quang cầu càng dài, dài nhất khoảng vài tháng. Đặc 
điểm này lần đầu tiên đã được Galileo sử dụng để phát hiện sự tự 
quay của quang cầu Mặt Trời. Theo Galileo Mặt Trời tự quay quanh 
trục với chu kỳ trung bình 28 ngày. Những quan sát chính xác hơn 
cho thấy Mặt Trời tự quay quanh trục với chu kỳ thay đổi theo vĩ độ 
B của điểm đó trong hệ tọa độ vật lý Mặt Trời. Sự thay đổi đó thoả 
mãn biểu thức: 

œạ = 14°,87 - 9°60sin! B (VIL10) 

Trong đó œ; là góc quay được trong một ngày của những điểm có 
vĩ độ B. 

Nếu quan sát kỹ một vết ta sẽ thấy: thoạt đầu nó xuất hiện như 
một chấm mờ sau đó lan rộng ra và ngày càng mờ dần so với miền kề 
cạnh. Qua chụp phổ và phân tích phổ bức xạ đi từ vết đen thấy rằng: 
vết đen bức xạ như một vật đen có nhiệt độ 4000K. Các vạch phổ vạch 
hấp thụ trên nền phổ liên tục đều bị tách ra một số vạch kề cạnh, độ 
rộng vạch phổ cũng nới rộng ra chứng tỏ nó chịu hiệu ứng Zeemann 
và hiệu ứng Doppler. Qua đo đạc độ tách hiệu ứng Zeemann thấy 
rằng từ trường vết đen có giá trị 0.1— 0,2 T, hướng gần thẳng góc với 
bề mặt vết đen và định xứ trong vùng quanh tâm vết, có đường kính 
hàng nghìn kilômét. Trong quá trình phát triển của vết đen, từ 
trường tăng dần đến cực đại. Vết đen thường xuất hiện thành từng 
nhóm, bao gồm nhiều nhóm đôi nhỏ. Trong nhóm đổi, cực từ của hai 
vết kề cạnh nhau bao giờ cũng ngược nhau. Lý thuyết từ thuỷ động 
MHD (Magnet hydrôdynamic theory) do Cawling và Alfven đề xướng 
giúp ta giải thích một cách định tính sự xuất hiện vết đen. Theo 
Alfven do có nhiễu động nào đấy làm xuất hiện miền plasma có mật 
độ electron và nhiệt độ khác nhau, từ đó hình thành các dòng điện có 
cường độ lớn và kéo theo sinh ra từ trường lớn ở vùng lân cận. Nếu có 
cơ chế nào đó để chuyển động năng của khối plasma pv?/2thành 
năng lượng từ có mật độ BỶ /(8xu”) thì cảm ứng từ B ở địa phương đó 
sẽ tăng dần. Vì plasma có độ dẫn điện lớn nên dường như từ trường bị 
“đóng keo” vào vật chất đó. Nếu khối plasma đứng yên thì mọi biến 
thiên của từ trường đều bị từ trường của dòng cảm ứng ngăn lại và từ 
trường chỉ có thể biến đổi khi các đường sức cảm ứng từ cùng dịch 
chuyển với dòng vật chất đó. Chính dòng đối lưu trong lòng Mặt Trời 
đã “nắn thẳng” các đường sức từ, kéo dài nó, dồn nó lại, làm cho từ 


187 


trường mạnh hơn. Theo cơ chế khuếch đại từ trường trong plasma do 
Fermi đề xướng thì quá trình khuếch đại sẽ dừng lại khi thoả mãn: 
B”/8nu? = pv”/2 (VI.11 

Tại vùng đối lưu p = 3.10!kgm, v = 0,5kms"', do đó B đạt đến 
giá trị gấp hàng trăm lần từ trường Trái Đất chúng ta. 

Gần đây có người đã cho rằng có thể xem mỗi vết đen như một 
cuộn dây sôlenôit, “dây” cuốn quanh ống có tiết diện cỡ tiết diện vết 
đen. Do đó đường kính của ống dây cỡ 10?km. Coi rằng “ống dây” dài 
vô hạn, khi đó trong lòng “ông dây” cảm ứng từ B = 4x.10 ”n[ với n là 
số vòng dây trên một đơn vị chiều dài. Nếu lưu ý tiết ống dây cõ 
10'km?, có độ dẫn của plasma Mặt Trời nên ta có thể coi đó là cuộn 
nam châm điện siêu dẫn, do đó nó có thể duy trì mãi từ trường của 
vết đen cho đến khi có lực khác làm vết đen biến mất, nghĩa là vết . 
đen có thời gian tôn tại khá dài trên quang cầu. Chính từ trường 
mạnh ở trong plasma thuộc vùng đối lưu đã ngăn cản sự đối lưu theo 
phương thẳng đứng làm chậm khả năng di chuyển plasma từ dưới lên 
trên so với vùng lân cận đã làm cho nhiệt độ vật chất trong vết đen 
thấp hơn nhiệt độ quang cầu. 

Một điểm khá lý thú là tại những vùng vết đen tụ lại thành nhóm 
lớn, khi các vết đen kề cạnh nhau đến mức nào đó, những chỗ B ngược 
dấu nhau sẽ xảy ra vụ nổ đột ngột làm tăng cường độ bức xạ đến hàng 
triệu lần trong vài chục phút rồi từ từ giảm xuống ở khắp mọi bước 
sóng của thang sóng điện từ kèm theo phóng ra các tia vũ trụ năng 
lượng thấp như electron, proton, với tốc độ cỡ (500 + 1000) kms”. 
Dòng hạt này thực sự là mối nguy hiểm cho các nhà du hành vũ trụ 
khi đi ra ngoài khoang tàu bảo vệ và có ảnh hưởng lớn đến tầng ion 
của khí quyển Trái Đất. Vụ nổ ta vừa đề cập có tên gọi là bùng nổ sắc 
cầu. Công suất bức xạ của một bùng nổ sắc cầu lớn gấp nhiều lần các 
vụ nổ hạt nhân mà ta đã biết ở Trái Đất. Nếu cơ chế tương tự nhưng 
xảy ra ở miền nhật hoa ở phía trên nơi có nhóm vết đen có tính chất 
đã nêu thì ta gọi là bùng nổ nhật hoa. Bùng nổ nhật hoa diễn ra ở 
vùng bức xạ cực ngắn, vùng tia X của sóng điện từ. Phép đo nhiệt độ 
cho thấy T ~ 2.10”K tức là gấp 10 lần nhiệt độ vật chất quanh đó. Đây 
thực sự là vụ nổ cực lớn ở nhật hoa mà cho đến nay vẫn chưa có lý 
thuyết đoán nhận nó, nhưng có thể cho rằng bùng nổ sắc cầu và bùng 
nổ nhật hoa có liên quan đến sự “hủy diệt” từ trường dẫn đến sự 
phóng nhanh năng lượng từ trường đó vào trong miền rất hẹp (xem 
hình VI.15). 


188 


Khi trên quang cầu xuất hiện vết đen, nếu ta quan sát Mặt Trời 
qua ánh sáng đơn sắc H, (6563Ä), các vạch H, K của ion canxi hoặc 
ghỉ ảnh Mặt Trời nhờ máy ghi ảnh phổ (spectroheliograms), ta sẽ 
thấy rằng lúc đó trên khí quyển Mặt Trời cũng xuất hiện các vết khác 
như tai lửa (prominences), gai lửa (spicules) vv... Vì thế các vêt đen 
có thể được coi là vết đại diện để khảo sát sự hoạt động của Mặt Trời. 

Đến đây ta có thể nói thời kỳ trên Mặt Trời có nhiều vết đen được 
gọi là thời kỳ hoạt động của Mặt Trời. Sự hoạt động này không phải 
thay đổi một cách ngẫu nhiên mà theo quy luật tuần hoàn với chu kỳ 
xác định. Qua nhiều số liệu đã ghi chép từ thời Galileo và liên tục 
tiếp sau đó, lần đầu tiên Heinrich Schwabe đã nhận xét rằng: “Số vết 
đen quan sát ghi chép lại được tỏ ra biến thiên với chu kỳ 10 năm”. 
Rudolf Wolf người Thuy Sÿ đã tiếp tục quan sát thu thập và xử lý số 
liệu vết đen do những người khác trước đó và do chính bản thân ông 
cùng các cộng sự ghi lại được. Ông thấy rằng nếu gọi 

W = ký + 10g) (VI.12) 
với k là hệ số tương quan đo thực nghiệm quyết định, f là tổng số vết 
đen đếm được trên quang cầu (kế cả đứng riêng và quy tụ lại thành 
nhóm nhỏ), ø là số nhóm vết đen thì W tỏ ra biến thiên với chu kỳ 11 
năm. Số W được gọi là số Wolf. Wolf đề nghị: 

Khi W -> W„„, là thời kỳ hoạt động mạnh của Mặt Trời còn khi 
W — W„¿„ là thời kỳ Mặt Trời tĩnh. 

Nếu để ý chu kỳ lặp lại của cực đại trong các cực đại “địa phương” 
thì số W tỏ ra biến thiên với chu kỳ dài là 90 năm, nghĩa là gần một 
thế kỷ. Nếu để ý đến cực của vết thì chu kỳ phải là 22 năm như G. H. 
Hale đã nêu ra vào năm 1908. Từ giữa cuối thế kỷ XVIII số liệu quan 
trắc vết đen được ghi lại đầy đủ và xử lý theo quy định thống nhất, vị 
trí vết đen được cho trong hệ tọa độ vật lý Mặt Trời mang tên hệ tọa 
độ Kêringtơn. Do đó chu kỳ bắt đầu từ năm 1755 được coi là chu kỳ 
thứ nhất. Năm 2006 + 2007 là cuối của chu kỳ thứ 28 và đầu năm 
2008 được coi là đầu của chu kỳ 24, năm hoặc sáu năm sau sự hoạt 
động của Mặt Trời sẽ đạt cực đại. Một điều lý thú khác là quy luật 
thay đổi của số Wolf W tỏ ra trùng lặp với quy luật biến thiên của 
một số hiện tượng địa vật lý, từ quyển, sinh quyển ở Trái Đất chúng 
ta. Ví dụ độ rộng giữa các vành sinh trưởng trên cây cổ thụ, một số 
nạn dịch bệnh trên Trái Đất, số lượng bão từ... Có tác giả còn cho 
rằng hoạt động của Mặt Trời có liên quan tới biến thiên giá trị áp 
suất trung bình hàng năm ở tầng thấp của khí quyển. 


189 


Người ta quan niệm ảnh hường đó diễn ra theo phác đồ sau: 
Mật trời 


Bùng nổ xa. 
sắc cầu “SỐ n 


tÓ =2 

` đớn Ð ` ng, *_ Cực quang 
hạ j -=” 

k>x; __< Vi nọ, Cây Các tầng I0 


~ 


Mảy thu võ luyến 
Kinh thiên văn 
vô tuyến võ tuyến 


Kính thiên văn 
Máy đếm hạt 


Hình VL16 


Ta hình dung như sau: Khi Mặt Trời hoạt động mạnh, trên sắc 
cầu và nhật hoa sẽ xuất hiện bùng nổ làm tăng cường đột ngột bức xạ 
điện từ ở bước sóng ngắn (tia X, tia tử ngoại), tăng cường bức xạ hạt 
mang điện và các tia vũ trụ. Nhũng bức xạ điện từ chỉ cần hơn 8 phút 
sau là chúng có thể xâm nhập vào khí quyển Trái Đất và tương tác 
với các lon ở tầng điện ly làm tăng cường mật độ điện tích và thay đổi 
độ cao của tầng điện ly, kết quả làm thay đổi chất lượng liên lạc vô 
tuyến sóng cực ngắn. 

Nếu dòng bức xạ từ Mặt Trời phóng ra, tùy thuộc vào động năng 
ban đầu mà nó phải mất khoảng thời gian từ vài chục giờ đến vài 
ngày sau nó mới xâm nhập vào từ quyển Trái Đất. Bản thân các hạt 
này mang một phần từ trường vết đen có đặc tính phản từ, nó ép 
đường sức từ trường Trái Đất cộng với từ trường của dòng cảm ứng 
làm cho từ trường của Trái Đất thăng giáng liên tục gây nên sự dao 
động của kim la bàn đặt tại đó. Hiện tượng này gọi là bão từ. 

Chính thông qua cơ chế tương tự, dòng hạt đi từ bùng nổ Mặt 
Trời khi đến Trái Đất đã làm rối loạn sự hoạt động của các thiết bị tự 
động đóng ngắt đường dây tải diện cao thế, hoặc thiết bị tự động điều 
khiển đóng ngắt mạch điện đặt trên các vệ tinh nhân tạo bay quanh 
Trái Đất. Ngày 06/03/1989 trên Mặt Trời có bùng nổ sắc cầu lớn nhất 


190 


trong số các bùng nổ cùng loại ghi lại được trong suốt 20 năm trước 
đó, có thể là nguyên nhân gây ra sự cổ mất điện trên đường tải điện 
xuyên Đống Tây ở Quebec (Canada) vào giữa tháng 3 năm đó, khiến 
hơn 6 triệu dân phải sống trong đêm khổng ánh điện. 

Mặt Trời hoạt động mạnh làm rối loạn tầng khí quyển Trái Đất, 
làm thay đổi độ cao của tầng đó. Chính điều này đã ảnh hưởng rất lớn 
đến tuổi thọ của các vệ tinh nhân tạo. đến các con tàu vũ trụ, đến 
tính mạng của các nhà du hành vũ trụ. Việt Nam đã gia nhập cộng 
đồng khai thác thành tựu của khoa học vũ trụ đưa lại, do đó chúng ta 
càng phải lưu ý đến vấn đề này. Nó được để cập kỹ trong lĩnh vực gọi 
là khí hậu và thời tiết vũ trụ (Cosmic`s CHmate and Weather). Ta biết 
rằng áp lực do áp suất ánh sáng gây ra cho vệ tinh, sức cản môi 
trường và tương tác giữa từ trường Trái Đất với dòng điện cảm ứng 
xuất hiện trong các vỏ kim loại của vệ tinh... là những lực nhiễu loạn 
làm vệ tinh nhân tạo lệch khỏi quỹ đạo đã dự tính cho nó. Những lực 
này đều có xu hướng làm giảm cơ năng của vệ tỉnh, kết quả là vệ tinh 
càng giảm độ cao quỹ đạo và nhanh chóng rơi vào tầng thấp khí 
quyền rồi bốc cháy. Sự cố tàu Skylab của Mỹ xảy ra vào năm 1997, sự 
cố trạm vũ trụ mang tên Hòa Bình (The Mir) của Nga vào đầu năm 
2001 đều xảy ra xung quanh thời kỳ Mặt Trời hoạt động mạnh. 

Dòng bức xạ hạt đi từ Mặt Trời còn có tên là gió Mặt Trời, chủ 
yếu chứa các proton, electron. Dòng hạt này khi gặp từ trường Trái 
Đất làm biến dạng từ trường đó và có xu hướng đẩy từ trường Trái 
Đất ra xa Mặt Trời. Bản thân từ trường Trái Đất phản ứng lại không 
cho dòng gió Mặt Trời xâm nhập vào từ quyển của mình. Một số hạt 
có năng lượng đủ lớn có thể xâm nhập vào từ quyển. Nhưng dưới tác 
dụng của lực Lorent, các hạt này phải chuyển động theo đường xoắn 
ốc men theo đường sức từ trường Trái Đất. 

Vì từ trường Trái Đất có giá trị lớn ở gần hai địa cực và nhỏ dần ở 
xích đạo nên quỹ đạo xoắn ốc có “bước xoắn” giảm dần về phía cực. 
Cuối cùng dòng hạt này bị đổi hướng tại hai điểm ở gần hai địa cực 
từ: một ở gần cực bắc, một ở gần cực nam. Hai điểm này tựa như các 
điểm trên gương làm phản xạ ánh sáng đọi tới nên gọi là các điểm 
gương (Mirro points) (xem hình IL.28). 

Các điểm gương thuộc vành đai Alen trong nằm ở tầng thấp khí 
quyển, do đó các hạt mang điện sẽ va chạm với phân tử khí làm ion 
hoá khí và khi tái kết hợp khí ion hoá sẽ phát ra ánh sáng đặc trưng 
gọi là cực quang (aurorae). Cực quang xảy ra ở những điểm gương gần 


lỢI 


phía địa cực bắc gọi là bắc cực quang, nếu xảy ra ở gần địa cực nam gọi 
là nam cực quang. Những năm Mặt Trời hoạt động mạnh, mật độ hạt 
và năng lượng dòng hạt trong gió Mặt Trời đều tăng cường dẫn đến hạ 
thấp độ cao các điểm gương, kết quả dẫn đến cơ hội xảy ra cực quang 
thuận lợi hơn vì thế thời kỳ này dễ quan sát thấy cực quang. 

Sự hoạt động của Mặt Trời có ảnh hưởng đến khí hậu, thời tiết 
trên Trái Đất không? Đến nay câu trả lời là có thể có, nhưng theo cơ 
chế nào thì còn chưa thật rõ. Nhưng chắc chắn nếu có thì phải chịu sự 
chi phối rất lớn của khí quyển Trái Đất nên phải có độ trễ nhất định 
và phải chiếm vị trí đứng sau các yếu tố do chính môi trường Trái Đất 
gây ra. Do đó cần thấy hết ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ môi. 
trường sống trong phạm vi toàn cầư do Liên Hợp Quốc khởi xướng và 
chỉ đạo thực hiện. 

Từ năm 1980 lại nay nhiều thiết bị đo đạc cao không đã xác định 
chính xác công suất bức xạ của Mặt Trời gửi đến Trái Đất. Theo số 
liệu này thì những năm trên Mặt Trời có nhiều vết (năm Mặt Trời 
hoạt động mạnh) lượng bức xạ gửi đến Trái Đất tăng lên 0,1% so với 
năm Mặt Trời tĩnh. Trong khi đó hoạt động của con người ở Trái Đất 
làm tăng lượng khí gây hiệu ứng nhà kính, bằng chứng là khí hậu 
toàn cầu đang ấm lên, băng ở hai cực đang tan ra, mức nước đại 
dương đang dâng lên lấn dần nơi sinh sống của các loài vật trên cạn 
trong đó có con người, làm ảnh hưởng tới nền văn minh của nhân loại. 

Nghiên cứu Mặt Trời để thấy rõ hơn vai trò của nó đối với sự thay 
đổi khí hậu trong quá khứ, hiện tại và tương lai trên Trái Đất chúng 
ta là rất cần thiết. 


BÀI TẬP CHƯƠNG VI 

6.1. Hãy mô tả lần lượt các thao tác cần thiết để từ Trái Đất quan sát 
Mặt Trời qua kính thiên văn theo phương thức: 
a) Bằng mắt thường nhìn ảnh thu được qua kính. 
b) Chụp ảnh Mặt Trời nhờ ánh sáng trắng. 
c) Chụp ảnh Mặt Trời nhờ phin lọc sáng Hạ. 

6.2. Bằng cách nào đo được khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời? 
Giá trị đó bằng bao nhiêu? 

6.3. Vạch hấp thụ Fraunhofer xuất hiện tại vùng nào của khí quyển 
Mặt Trời? Vì sao? 


185 


6.4. 


6.5. 


Hãy đánh giá tốc độ lan truyền sóng âm và sóng âm từ (sóng Alfven) 
trong quang cầu Mặt Trời. Biết rằng tại quang cầu khí có khôi lượng 
riêng trung bình p = 9,5.10° kg/m°; áp suất P = 5.10°N/m”. Từ 
trường B = 2.10T. 

Từ Mặt Đất cách Mặt Trời 1 đvtv, người ta đo bán kính góc và hằng số 
Mặt Trời được giá trị tương ứng là r = 16); a = 1,95 calo/phút.cm”. 
Hãy tính: 

a) Công suất bức xạ toàn phần của Mặt Trời. 

b) Nhiệt độ hiệu dụng của quang cầu. 

c) Nếu coi quang cầu bức xạ như vật đen. tính A„„›. 

d)Tốc độ mất mát khối lượng Mặt Trời do bức xạ điện từ. 


6.6. Tại nơi cách Mặt Trời 1 đvtv. gió Mặt Trời (dòng bức xạ hạt 


proton và electron) có mật độ n, = n, = 10"hạt/m), thổi đi với tốc 
độ 400km/s đồng đều theo mọi hướng. Hãy tính phần mật độ 
thông lượng bức xạ do gió Mặt Trời đảm nhận? 


6.7. Vết đen Mặt Trời có đường kính 10°km. Mật độ công suất bức xạ 


toàn phần của vết đen chỉ bằng 3/ã giá trị tương ứng của quang 
cầu. Coi quang cầu bức xạ như vật đen có nhiệt độ 6000K. Hãy 
cho biết: 

a) Nhiệt độ hiệu dụng của vết đen. 

b) Nếu có kính bảo vệ mắt. ta có thể nhìn lên Mặt Trời để thấy 
vết đen không? 


6.8. Theo mô hình lý thuyết thì 4 tỷ năm về trước, Mặt Trời có độ 


trưng chỉ bằng 0,01 giá trị hiện nay 3,86.10?°W. Thời kỳ đó quang 
cầu của nó có nhiệt độ 1000K. Nếu coi lúc đó Mặt Trời vẫn bức xạ 
như một vật đen, hãy tính bán kính lúc đó của Mặt Trời. 


6.9. Trên bức ảnh chụp Mặt Trời qua tia Röentgen, không hề thấy có 


vết đen. Tại sao? 


3. GT Vật lý thiên văn - A 193 


Chương VII 
SAO VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN 


Ngoài Mặt Trời ra, các sao đều rất xa chúng ta, cái gần nhất là 
Cận tỉnh trong chòm Bán Nhân Mã (Centaurius) cũng cách chúng ta 
4,3 năm ánh sáng. Hơn 90% vật chất thông thường (không phải là vật 
chất tôi —- dark matter) đều quy tụ thành các sao. Bình quân, mỗi 
thiên hà như thiên hà chúng ta cớ đến hàng tỷ sao, những thiên hà 
lớn có thể có đến hàng trăm tỷ hoặc hàng nghìn tỷ sao! Tuy ở rất xa 
nhưng chúng là những vật tự phát ra ánh sáng nên chúng ta có thể 
nghiên cứu chúng thông qua kênh thông tin này để trả lời: chúng 
cách ta bao xa? Khối lượng của chúng là bao nhiêu? Nhiệt độ, áp 
suất... và mọi tính chất vật lý khác của vật chất tạo nên các sao nhữ 
thể nào để có thể duy trì sự tổn tại lâu dài và khá ổn định trong hàng 
tỷ năm của các sao trong vũ trụ. Các phương pháp thiên văn vật lý đã 
nêu ở chương V sẽ được áp dụng ở đây đồng thời kết hợp với phương 
pháp thống kê, phương pháp mô phỏng và kỹ thuật tính để giúp ta 
trả lời ở mức độ định tính các câu hỏi đã nêu trên. Đồng thời những gì 
rút ra được ở đây khi áp dụng cho trường hợp của Mặt Trời nếu cho 
kết quả phù hợp tốt với những điều đã biết ở chương VI thì ta có thể 
coi lý thuyết đó là khá hợp lý. 


I- NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA SAO VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 


Trên quan điểm bảo toàn và chuyển hoá năng lượng, Vogt và Russell 
đã độc lập nêu ra định đề nỗi tiếng: Khối lượng và thành phần các 
nguyên tố cấu tạo nên các sao sẽ quy định bán kính, độ trưng, và cấu 
trúc nội tại cũng như quá trình tiến hoá của chính các sao đó. 

Từ định để này ta sẽ thấy những đại lượng nào được coi là đại 
lượng đặc trưng cho các sao. Ta sẽ lần lượt tìm hiểu thực chất các đại 
lượng đó là gì và trên quan điểm vật lý sẽ lý giải tại sao nó có vai trò 
như nó đã có trong sơ đồ được rút ra từ định đề Vogt — Russell: 


Khối lương M. Độ trưng Bản kính quang cầu 
của sao L. của sao R. 
Độ phổ biến các nguyên tố 
trong sao (X, Y, Z) 


Cấp sao 
nhìn thấy 


` 
Khoảng cách Nhiệt độ trung bình 
đến các sao D. của quang cầu T. 


194 h 13. GT Vật lý thiên văn - B 


1. Độ sáng của sao; cấp sao nhìn thấy 


Với vật sáng có kích thước, khi tiến hành đo độ sáng của chúng, 
ta có thể đo các đại lượng như độ chói có đơn vị là nít, đo cường độ 
phát sáng mà đơn vị đo là Canđêla (Cd), đo thông lượng bức xạ với 
đơn vị đo là Lumen, hoặc đo độ dọi sáng lên bề mặt nào đó có đơn vị 
đo là Lux. Nhưng do các sao ở quá xa nên chúng chỉ là nguồn điểm. Vì 
lẽ đó chúng ta dùng thang đo đặc biệt để đánh giá độ sáng của sao. 

Độ dọi sáng của các sao được đánh giá thông qua lượng năng 
lượng bức xạ trong vùng quang học do sao gửi đến Trái Đất chúng ta. 
Rõ ràng độ dọi phụ thuộc vào công suất bức xạ của sao và khoảng 
cách từ ngôi sao đó đến Trái Đất. Do đó bản thân độ đọi sáng chưa 
cho biết được “năng lực phát sáng” của chính sao đó mà chỉ thông qua 
hệ quả do bức xạ gửi đến gây ra đối với mắt người hoặc máy thu bức 
xạ quang học ở mặt đất. 

Nếu việc đánh giá độ dọi sáng của sao nhờ mắt người quan sát ở 
Trái Đất người ta dùng đại lượng gọi là cấp sao nhìn thấy hoặc cấp 
sao biểu kiến m. của sao đó. Đó là thang đo đại lượng trắc quang cơ 
bản đầu tiên, nó ra đời từ 150 năm trước Công nguyên theo đề xuất 
của nhà thiên văn Hi Lạp Hipparchus và được cải tiến mở rộng thang 
đó cả 2 phía cũng như đo với các vùng phổ khác nhau, bằng các thiết 
bị ghi nhận khác mắt người... từ đó ra đời các loại cấp sao khác tương 
ứng dựa trên định luật Vâêbe - Phixnher với nội dung: Khi kích thích 
lên mắt tăng theo cấp số nhân thì cảm giác mắt nhận được sẽ tăng 
theo cấp số cộng. 

Theo quy ước ban đầu thì: 

- Sao càng sáng, cấp sao của nó càng nhỏ. 

— Sao kém sáng nhất (độ đọi nhỏ nhất) mà mắt người còn nhận ra 
được là sao có m.= +6. 

~ Hai sao có cấp sao nhìn thấy sai khác nhau ð cấp thì độ dọi 
sáng của nó đến mắt ta khác nhau đến 100 lần. 

- Sao sáng nhất trên bầu trời có m. = 0 (trừ Mặt Trời ra). 

Đến năm 1856 N. N. Pogxon để nghị mô tả quan hệ giữa độ dọi 
sáng và cấp sao nhìn thấy của hai ngôi sao A và B thoả mãn các quy 
ước trên như sau: 


m„ -mg= 3,5001g ° = KP = 9,512("A-m8) (VIL1) 


^ ^ 


195 


Với quy ước này, Mặt Trời có m„ =-26,7, Mặt Trăng có, mun — —12,6, 
Kim tỉnh có cấp sao nhìn thấy m,.„ =-4,4, sao Chức nữ (Vega) có m = 0,00 
còn sao Thiên Lang (Sirius) sáng nhất bầu trời nam có cấp sao nhìn 
thấy m = —1,4: quaza sáng nhất có m = + 12,8, còn quaza kém sáng 
nhất có m = 30. 


2. Cấp sao tuyệt đối 


Để so sánh độ sáng thực của các sao với nhau khi chưa biết chính 
xác khoảng cách từ Trái Đất đến chúng, người ta giả sử các sao nếu 
được đặt cách đều ta thì sẽ gây ra độ dọi sáng phụ thuộc vào công 
suất bức xạ của chúng. Trên ý tưởng này đã cho ra đời khái niệm về 
cấp sao tuyệt đổi M. của sao. Người ta quy ước rằng: Cấp sao tuyệt 
đổi M. của một sao là độ dọi sáng do sao đó gây ra cho mắt ta nếu sao 
đó cách ta một khoảng là 10 parsecs viết tắt là (10ps). Sao có cấp sao 
tuyệt đôi càng lớn, càng kém sáng. 

Trước khi đi tìm quan hệ giữa cấp sao nhìn thấy m. và cấp sao 
tuyệt đối M:. của nó ta hãy định nghĩa độ dài của 1ps: 1ps là khoảng 
cách từ ta đến một thiên thể § nào đấy, sao cho thiên thể ấy sẽ “nhìn 
bán kính quỹ đạo Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời dưới 1 góc là 
một giây đo góc (thuật ngữ parsec bắt nguồn từ per second). Nếu chú 
ý Trái Đất cách Mặt Trời 150 triệu kilômét. ta sẽ tính được 1ps bằng 
quãng đường mà ánh sáng đi trong 3.262 năm. Trong thiên văn nói là 
1 ps bằng 3.262 năm ánh sáng (viết gọn 1ps = 3,262nas) và rõ ràng nó 
bàng 206265 lần bán kính quỹ đạo Trái Đất. Trong thiên văn nói 
rằng Ips = 20626ð đ.v.t.v. 

Để xét môi quan hệ giữa m. và M. của cùng một sao, ta chú ý 
rằng do sao đó ở khoảng cách thực d và khoảng cách quy ước 10 ps 
nên sẽ gây ra độ dọi sáng nhìn thấy đổi với người quan sát ở Trái Đất 
tương ứng là R„ và Elạy¡. Theo (VII.1) ta có: 


m. —M, =2,5001g ch (VI.2) 


Mặt khác vì độ dọi sáng cùng một đổi tượng gây ra tại một nơi 
nào đấy sẽ tỷ lệ nghịch với điện tích bề mặt bao quanh nguồn cách 
đều nguồn và đi qua vị trí nơi xem xét, do đó ta có: 

B„, #đX 


(10) 


(VH.3) 


196 


Với d (ps). Kết hợp (VII.2) và (VII.3) ta được: 


T2 
m. -M. =9,500 tr] hay: M, =m. +ð—5lg d(ps) (VII.4) 
2 
Ở đây, m.—M. được gọi là môđun khoảng cách đến sao. Thông 
thường khoảng cách ngôi sao đến ta được tính qua thị sai nhật tâm 7m 
tức là tính qua góc mà ngôi sao đó nhìn bán kính quỹ đạo Trái Đất. Vì 
sao ở xa nên góc mœq rất bé do đó nó được đo qua đơn vị giây đo góc 
(second of angle): khi đó theo định nghĩa của parsec ta suy ra nếu d 
đo theo đơn vị ps thì quan hệ giữa d và r sẽ là: d(ps)=1/®", thay 
vào (VII.4) ta được: 
M.=m.+ð+BöBlgn" (VII.5) 


Áp dụng (VII.4) cho trường hợp Mặt Trời mạ =-26,7, d= ldvtv = 
1/206965 ps, ta được cấp sao tuyệt đổi của Mặt Trời: 
Mẹ =-26,8 +5 —5lg(1/206265) = 4,8 


Nhìn vào (VII.4) ta thấy nếu từ Trái Đất ta đo được m. muốn biết 
M. để từ đó biết được thực sự sao nào phát sáng mạnh hơn ta phải 
biết khoảng cách đến các sao. Ở phần sau khi xét về sao biến quang 
ta sẽ thấy có một số sao biến quang có thể thông qua đo chu kỳ biến 
đổi độ sáng nhìn thấy ta biết được cấp sao tuyệt đổi. Nếu vậy thì 
(VII.4) cho ta một phương tiện đề đo khoảng cách d đến các sao đó. 


3. Phương pháp đo khoảng cách đến các sao 


Như trên đã nói các sao ở rất xa chúng ta nên dĩ nhiên không thể 
đo trực tiếp được nhờ dùng “thước đo” hoặc đo gián tiếp thông qua gửi 
tiến hiệu điện từ lên sao đó xong thu tín hiệu phản xạ trở lại và đo 
thời gian giữa lúc phát và thu tín hiệu phản xạ trở về. Phương pháp 
này cũng không được vì sao là vật thể nóng sáng, nhiệt độ bề mặt cỡ 
10”K-101K nên vật chất ở dạng khí nóng sáng, hầu như không phần 
xạ bức xạ điện từ gửi tới. Hơn nữa nếu phương pháp này thực hiện 
được thì một phép đo phải kéo dài nhiều năm. Hiện nay càng chưa 
thể gửi các tàu vũ trụ lên các sao để đo khoảng cách. Chính những 
khó khán này và do chúng ở quá xa nên các nhà thiên văn thời cổ đại 
đã coi các sao cố định trên mặt cầu có bán kính cực lớn, tâm là Trái 
Đất để lý giải sơ đẳng những điều quan sát được. 


LÐñT: 


Đo khoảng cách đến sao đều đo gián tiếp thông qua những đại 
lượng có thể đo trực tiếp được khi đứng ở Trái Đất. Phương pháp tam 
giác đạc ở Trái Đất gợi cho ta phương pháp đo khoảng cách sao, thông 
qua đo góc mà ngôi sao đó nhìn đoạn thẳng AB nào đó đủ dài mà ta 
biết chính xác độ dài của nó. Đoạn AB đáp ứng yêu cầu trên, đồng 
thời giúp ta có thể đo được góc mà sao nhìn AB, đó chính là bán kính 
quỹ đạo Trái Đất chuyển động tròn quanh Mặt Trời. 


Ea Thị sai nhật tâm 
(vẽ không đúng tỷ lệ) 
_—_ Ầ 
KH A. : -_ 6 
h C Mềm sả ° 
-=~“ ==.S-S_Ố__ 8 
d Ý.." là => 
NT” cu Ngôi sao 
Suy ở gần - 
SE Các ngöi sao 
ởxa 
Hình VII 1 


Giả sử Mặt Trời ở vị trí O, ngôi sao ở vị trí S, Trái Đất chúng ta 
lúc đầu ở vị trí E¡, khi đó từ Trái Đất ngôi sao S nằm theo hướng sao 
A trên nền trời; khoảng 6 tháng sau, do Trái Đất quay quanh Mặt 
Trời đến vị trí B;, từ BE; ta thấy 9 hiện lên hướng sao B trên nền trời. 
Khi đó: 

ASB =E,SE, = 2x, trong đó góc m được gọi là thị sai nhật tâm hay 
thị sai hằng năm của sao 8. Rõ rằng do sao S quá xa ta nên góc zrất 
nhỏ chỉ cỡ <0,75", khi đó: 

OS ~E,8 = d, (VILØ 

Nên: d, (ps) =lin" (VH.?) 


Từ (VII.7) ta suy ra nếu đo được mx thì ta sẽ xác định được d.. Vì 
góc thị sai x của các sao <0,75" nên rất khó đo zœ, chính vì lẽ đó tuy 
ý tưởng đo mx để qua đó đo d. đã có từ lâu, nhưng mãi đến khi kỹ 
thuật chụp ảnh thiên thể phát triển, các phép đo khoảng cách trên 
các bức ảnh chụp bầu trời ở những thời điểm khác nhau đạt độ chính 
xác cao, các nhà thiên văn mới đo được góc thị sai của ngôi sao gần 
Mặt Trời nhất. Cho đến thời điểm hiện nay đứng ở Trái Đất mới chỉ 
đo được những góc x>0,02", tức là ta đo được sao ở xa ta không quá 
50ps. Tuy nhiên nhờ vệ tỉnh nhân tạo chuyển động quanh Trái Đất 


198 


mang tên Hipparcos đã đo thị sai các sao trong 4 năm liền bằng thiết 
bị đo góc hiện đại đạt đến giá trị x>0,002", tức là ta đã đo được 
khoảng cách đến các sao có d,<500ps, trong khoảng đó đã đo được 
khoảng cách của 10° ngôi sao gần chúng ta. 

Những sao ở vị trí có 
d.>500ps ta đo bằng cách nào? 
Khi đó ta phải nhờ phép đo thị 
sai nhật tâm rœ thông qua cái gọi 
là thị sai phổ. Ngoài hai phương 
pháp trên, người ta còn có thể đo 
khoảng cách của những sao cùng 
với Mặt Trời tạo thành một nhóm 
cùng hướng đến một điểm nhất 
định C trong vũ trụ do chúng 
cùng Mặt Trời tham gia quay Hình VIIL2 
quanh tâm thiên hà để hướng về 
cùng hướng. Khi đó chỉ cần đo v, là vận tốc sao chuyển động vuông 
góc với phương tia nhìn đo vận tốc chuyển động riêng v„ nhờ chụp ảnh 
bầu trời. ta sẽ thu được khoảng cách đến sao đó như sau: 

d=——— (VIL8) 
4,T4V, 


với v, km/s), v„ ("/năm), d(ps) (xem hình VII.2) 


4. Độ trưng của sao 


Độ trưng L. của sao là đại lượng cho ta biết công suất phát xạ năng 
lượng điện từ của nó ở mọi bước sóng. Qua phép đo thực hiện ở Mặt 
Đất, có hiệu chỉnh độ mất mát do khí quyến Trái Đất hấp thụ, hoặc đo 
nhờ thiết bị đặt trên các trạm vũ trụ, chúng ta biết được độ dọi sáng 
của sao đó, ví dụ là Eạ, biết khoảng cách d. đến sao đó thì rõ ràng: 


l, = EW 4i, (VII.9) 

Ở chương VI, ta đã biết rằng Mặt Trời có L„ = 3,9.10?8W, các nhà 

thiên văn muốn chọn L„. của Mặt Trời làm đơn vị để đo độ trưng của 
các sao trong vũ trụ. 

Ta chú ý rằng Mặt Trời có công suất bức xạ Là, nó cách Trái Đất 


1 đ.v.t.v = 1/206265 ps nên nó có cấp sao nhìn thấy m, và cấp sao tuyệt 


199 


đối M,. Ngôi sao ta xét ở cách ta d (ps) có công suất bức xạ là L. nên 
nó sẽ có cấp sao nhìn thấy m. và cấp sao tuyệt đối M.. Ta dễ thấy 
rằng: nếu gọi Eạ và E. là độ dọi do Mặt Trời và sao gây ra nêu nó đều 
ở xa ta 10 ps thì: 


| So —2,612(1e-wo) 


c5 (VIL10) 
BJ. 1 
Do đó: L. =L:8,6120M6-1) (VIIL11) 
Chọn L¿ làm đơn vị đo thì 
L. =9,5120Me+) (VII.12) 


Ví dụ sao Thiên Lang có M. = 1,3, Mặt Trời có M, =4,8; thay 


những giá trị này vào (VII.12) ta được: L, =9,512'®13) ~ 25, chứng tỏ 
sao Thiên Lang có công suất bức xạ gấp 25 lần công suất bức xạ của 
Mặt Trời. 

Các kết quả quan trắc độ trưng của Hypparcos Mission cho biết 
công suất bức xạ của các sao cố giá trị rất khác nhau, chọn 
L¿ =3,9.10”°W làm đơn vị đo, ta có bảng sau: 

Tên sao Cấp sao nhìn | Khoảng cách Cấp sao Độ trưng L 
thấy m đến Trái Đất | tuyệt đối M 
(pS) 
Mặt Trời 4,65.10° 
Thiên Lang 2,64 22,5 
Arcturus 11,25 114,0 


Chức nữ 7,6 50,!1 
Spica 80,39 12250,0 
Sao Barnard 1,82 1/2310 
Cận tinh 1,29 1/1770 
(Proxima centauri) 


Rõ ràng sao có công suất bức xạ càng lớn, cấp sao tuyệt đối của nó 
càng bé và ngược lại. Đồng thời qua số liệu ở bảng trên ta có thể rút 
ra trình tự đo thông thường các đại lượng đặc trưng của sao diễn ra 
theo thứ tự sau: 


Đo độ đọi sáng do sao gây ra tại nơi đặt máy đo ta được cấp sao 


200 


nhìn thấy m.. Nếu đo tiếp được khoảng cách d. (có thể qua đo thị sai 
nhật tâm œ hoặc thị sai phổ) ta xác định được cấp sao tuyệt đổi M. 
nhờ (VII.5); khi biết được M. nhờ (VII.12) ta tính được công suất bức 
xạ của sao trong hệ đo chọn Mặt Trời là sao chuẩn. 


5. Kích thước của sao và mật độ công suất bức xạ toàn phần 


Một ngôi sao ổn định sẽ ở trạng thái cân bằng khí động lực học 
dưới tác dụng của lực hấp dẫn của khối vật chất cấu tạo nên sao và 
áp lực bức xạ. Khi đó sao sẽ có dạng hình cầu để ứng với năng lượng 
đạt giá trị cực trị. Hình cầu đó có bán kính bao nhiêu? Ta dễ thấy 
rằng giả sử nó có đường kính D=2r.. vì nó cách ta một khoảng d, 
nên ta sẽ nhìn nó dưới 1 góc: 

Và 
qd, 


Vì d. rất lớn (trừ Mặt Trời). do đó œx0. Có nghĩa rằng ở Trái 
Đất ta rất khó đo chính xác góc ơcủa các sao, dẫn đến khó đo bán 
kính thực r. của nó dù ta đo được khoảng cách d,. 


œx 


(VII.13) 


Đã có thời kỳ người ta chế ra dụng cụ đo góc chính xác dựa trên 
nguyên lý giao thoa có tên là giao thoa kế để đo bán kính góc các sao ở gần 
chúng ta. Khi đó nếu nhìn sao qua kính nhờ bức xạ có bước sóng ^. thì: 


œ(rad) =0.85A2/D (VII.14) 
Nếu 2 =5500Â,1rad = 206265". và D„, (em) thì: 
&@(”)=15;4ƒ70yy (VII.15) 


Nhưng do nhiễu loạn của khí quyển, giao thoa kế sao đặt ở mặt 
đất không cho phép đo được œ, chỉ khi đưa ra ngoài khí quyển 
phương pháp này mới dùng được cho các sao ở gần Trái Đất. Biết 
đường kính góc của sao, biết khoảng cách d, ta tính được bán kính 
dài của sao đó là R.: 


1 
„.¬ 2 d.e(rad) (VII.16) 
Từ đó ta biết được mật độ công suất bức xạ toàn phần của sao: 
L¿ 
: : VII. 
š 4nR: ( kế 


Tuy nhiên vì các sao đều ở rất xa, nên rất ít sao có thể đo “trực tiếp” 
được œ. Thông thường người ta thông qua đo M., L. như đã nêu ở phần 


201 


trên rồi biễu diễn chúng qua các đại lượng tương ứng của Mặt Trời. Từ đó 
ta có thể xác định bán kính các sao qua bán kính Mặt Trời nếu ta đo được 
nhiệt độ hiệu dụng của chúng. Ta sẽ đề cập ở phần sau. 

Thời gian gần đây, phép đo trắc quang đã đạt được độ chính xác 
cao cho phép các nhà thiên văn đo gián tiếp bán kính của sao thuộc 
hệ sao đôi che khuất lẫn nhau (Eclipsing binaries). Ý tưởng chính của 
việc đo này như sau: giả sử có ngôi sao A kích thước bé, nóng sáng 
hơn ngôi sao to hơn nó là B. Cả A và B nằm trên mặt phẳng song song 
với hướng tia nhìn tới chúng sao cho khi A lướt qua B ta nhìn thấy từ 
phần rìa hướng vào (xem hình vẽ VII.3). Đứng ở Trái Đất nhìn thấy 
sao Á quay quanh sao B trong mặt phẳng nói trên. Trong thời gian 
sao A đi qua trước mặt sao B độ sang tổng cộng của sao B sẽ giảm 
xuống tùy thuộc vào độ trưng và tỷ số kích thước của sao A và sao B. 
Nếu đo được tốc độ A lướt qua B theo phương của đường kính sao 
và thời gian lướt qua, ta sẽ biết được đường kính sao B nhờ công thức: 
2r = Vạpg.At. 

Các nhà thiên văn đo vạpg nhờ hiệu ứng Doppler ngang của bức xạ 
đi từ sao A, còn đo thời gian che khuất At nhờ ta đo thời gian thay 
đổi độ dọi sáng của hệ A + B trên đường biểu diễn sự thay đổi độ dọi 
sáng đó theo thời gian (xem hình VII.3). 

1,02 


0,89 


! 
ì 
Ù 
họ tạ th tt l2 f2 Í4' Thời gian 


Hình VII3 


202 


6. Nhiệt độ quang cầu của các sao 


Nếu coi quang cầu bức xạ như vật đen, vì nhiệt độ quang cầu đủ 
lớn nên phổ bức xạ là phổ liên tục. Từ Trái Đất nếu với những ngôi 
sao ta đo được cấp sao tuyệt đối M., đo được bán kính nhờ phép đo 
khoảng cách và bán kính góc của sao, ta sẽ biết được công suất bức xạ 
L., và mật độ công suất bức xạ toàn phần nhờ (VII.17). Áp dụng định 
luật Stefan — Boltzmann ta tìm được nhiệt độ quang cầu của sao: 


E,= eT = .<= đu ng (VII. 18) 
TOFC¿ 


Về mặt lý thuyết nếu ta có thiết bị để phân tích bức xạ thu được 

theo phổ của nó, (xem hình VI.3a) ta sẽ nhận được phân bố năng 
. lượng bức xạ theo mọi bước sóng chứa trong bức xạ. Từ sự phụ thuộc 
“đó ta sẽ tìm ra ^ tại đó quang cầu bức xạ với công suất mạnh 


max } 


nhất. Áp dụng định luật địch chuyển Wien ta sẽ được: 


Ji Ko 
À 


max 


với b = 0.0029mEK (VII.19) 


Nếu quang cầu thực sự bức xạ chính xác theo quy luật của vật 
đen thì nhiệt độ tính ở (VII.18) và (VII.19) sẽ trùng nhau. Tuy nhiên 
hai cách tính không cho cùng một kết quả bởi quang cầu chỉ được coi 
là vật bức xạ gần như một vật đen. Do đó nhiệt độ tính theo (VII.18) 
mang tên là nhiệt độ hiệu dụng còn tính theo (VHI.19) là nhiệt độ chói 
hay nhiệt độ màu. 

Rất tiếc số sao đo được e theo phương pháp trên không nhiều 
(không quá 500 sao có số liệu đáng tin cậy!), nên trong thiên văn đã 
gia công phép đo nhiệt độ quang cầu sao chỉ dựa vào số liệu quan trắc 
trực tiếp ở Trái Đất, kèm theo hiệu chỉnh sự mất mát trên đường 
truyền. Đây là phương pháp đo nhiệt độ thông qua chỉ số màu (color 
index). Để biết chi tiết phương pháp, chúng ta tìm đọc trong các tài 
liệu về thiên văn vật lý sao (The stellar astrophysics). 

Ở đây chỉ đề cập sơ qua về cách đo nhiệt độ theo phương pháp 
này mà không giải thích chỉ tiết cơ sở khoa học của phương pháp. 

Độ dọi sáng của sao được đánh giá dựa trên lượng bức xạ mà sao 
đó gửi đến thiết bị ghi và mức độ đáp ứng của thiết bị. Nếu máy ghi 
có khả năng đáp ứng (tức là có khả năng ghi nhận) với mọi bức xạ gửi 
tới, sẽ cho ta đánh giá độ dọi ứng với cấp sao my (bolometric magnitude). 


203 


Mắt người nhạy nhất với ^ = 5500 + 500 Ả, sẽ đánh giá độ dọi sáng của 
sao ở vùng sáng này và cho ta cấp sao nhìn thấy my. Nhũ tương ảnh 
nhạy với vùng sóng ứng với ^ = 4200 + 500 Ả thuộc vùng ánh sáng màu 
xanh (blue region) sẽ đánh giá độ sáng của sao theo hệ mạ. Tương tự 
thiết bị thu nhạy với bức xạ vùng A= 6400 +500 Ả sẽ đánh giá độ dợi 
sáng của sao ở miền sóng màu đỏ, nên cho ta cấp sao nhìn thấy mạ. 
Để đơn giản hệ thiết bị đo độ sáng cho phép ta đánh giá lần lượt ở 3 
vùng bước sóng nói trên được gọi là hệ thống trắc quang U, B, V. Hệ 
này đầu tiên do Jôn- xơn (H. L. Johnson) đề xướng và được gọi là hệ 
trắc quang băng rộng (vì vùng truyền qua A^A=1000 Ä) với ba bước 
sóng trung tâm tương ứng 3650Ả, 4400Ả và 5500Ả. Trong hệ này 
người ta quy ước cấp sao nhìn thấy tương ứng đáng lẽ ghi mụ, mạ, my 
nhưng chỉ ghi đơn giản là Ủ, B, V; còn cấp sao tuyệt đối thì ghi là Mụ, 
Mạ, My. Trong hệ đo này người ta lấy sao Chức Nữ (Vega) trong chòm 
sao Thiên Cầm (Lyra), ngôi sao nhìn thấy sáng nhất bầu trời bắc có 
nhiệt độ T = 10.000K làm sao chuẩn (standard star). Khi đó nhiệt độ 
quang cầu của một ngôi sao bức xạ như một vật đen sẽ được đánh giá 
qua biểu thức 
7090 K 

ý bỂ——- (B-V)+0,71 (VII.20) 

Nhưng thực ra quang cầu bức xạ gần đúng như vật đen nên trong 
miền 4.10°K<TT<10“K nhiệt độ được xác định 

j.. HS - (VIL.31) 
(B-V)+0,865 

Chú ý rằng nhiệt độ quang cầu được xác định theo (VII.21) xem 
ra chỉ cần hệ (B, V), nhưng tại sao phải là hệ UBV, điều này có quan 
hệ tới độ chỉnh sửa sự mất mát năng lượng bức xạ trên đường truyền, 
do đó phin lọc thứ ba giúp ta chỉnh sửa sự tăng chỉ số màu do mất 
mát đó. 

Nhiệt độ các sao được đánh giá theo (VII.21) hay (VII.20) được gọi là 
nhiệt độ màu, xác định nó khá thuận lợi vì không cần phải biết khoảng 
cách đến các sao. Tuy nhiên, nó cho độ chính xác không cao (liên quan đến 
sô phin lọc chọn quá ít và mức độ truyền qua khá rộng). Để đo nhiệt độ bề 
mặt các sao chính xác hơn các nhà thiên văn đã dựa vào đặc trưng của 
phổ vạch hấp thụ xuất hiện trên nền phổ vạch liên tục tương ứng với vạch 
hấp thụ do hydrô, do ion heli bậc một, do lon canxi gây ra... Nhờ đó đã đo 


204 


nhiệt độ các sao (theo bảng phân loại sao của đài thiên văn Harvard) với 
độ bất định từ +20K -› +50K. Kết quả được cho trong bảng VIL2. 


BẢNG VII.2 
Ví dụ Khối lượng| Đường | Nhiệt |Đường phổ nỗi 
sao (M, ) | kính ( Rẹ) độ (K) bật 
Naos 20+:100 J12+25 Heˆ 


He*, H 
H 
H, Ca' 
H, Ca° 
Kim loại, Ca” 
Phân tử và khí 
trung hoà 


4+12 
1,5+4 
111,5 


Rigel, Spica 
Sirus, Vega 
Canopus, Prolyon 
Mặt Trời, Capella 0,81+ 1,1 
Arcturus,Aldebaran |0,5+0.8  !0,6+0,85 
Betelgues, Altares |0,08-+0,5 |0,1--0,6 


7. Khối lượng u. của sao 


Tất cả những đại lượng đặc trưng cho các sao được trình bày ở 
(VII.2) vừa nêu ở trên cớ quan hệ chặt chẽ với nhau, thứ tự trình bày 
trên không hề phản ánh tầm quan trọng của các đặc trưng cụ thể mà 
chỉ theo ấn tượng ban đầu đập vào mắt người quan sát ở trên Trái 
Đất. Vì lẽ đó đặc trưng ở mục này tuy được trình bày sau nhưng nó 
đóng vai trò quyết định đến các đặc trưng đã nêu và quyết định sự 
hình thành, tiến hoá và chết đi của bản thân từng ngôi sao cụ thể. Để 
tránh nhầm lẫn với ký hiệu cấp sao m, M, khối lượng sao được ký 
hiệu là ụ. và được hiểu là đại lượng vô hướng để đo mức độ hấp dẫn 
và mức độ quán tính của vật chất chứa trong các sao. Người ta đo 
khối lượng . của sao dựa vào hiệu ứng hấp dẫn do nó gây ra cho vật 
thể ở trong trường hấp dẫn đó. Dĩ nhiên phương pháp này sẽ không 
dùng được cho những sao đứng cô lập (thực tế trong vũ trụ rất ít gặp 
loại sao này), nhưng lại dễ áp dụng cho hệ sao và hành tinh, hoặc hệ 
hai sao gần nhau chuyển động trong trường hấp dẫn của chúng ~ hệ 
sao đôi. Bài toán hai vật cho ta kết quả: dưới tác dụng của lực hấp 
dẫn tuân theo định luật hấp dẫn của Newton, hai vật sẽ cùng quay 
quanh khối tâm, cùng chu kỳ theo quỹ đạo conic đồng dạng. Chúng 
luôn nằm hai phía của khối tâm, thẳng hàng với khối tâm và cách 
khối tâm những khoảng tỷ lệ nghịch với khối lượng của chúng. Do đó 


205 


nếu đo được chu kỳ T, bán trục lớn a của quỹ đạo, áp dụng định luật 
3 Kepler tổng quát ta có: 


ve R An” 
a” GÍH +hHạ) (VI22) 
tHI8¡ =Hạ8a 


Áp dụng cho hệ Mặt Trời ta tính được Hạ ~ 2.10”? kg. 


Khi áp dụng (VII.22) cho hệ sao đối cùng quay quanh khối tâm 
chung tức là hệ sao đôi vật lý (trong Thiên Hà chúng ta có đến hàng 
trăm tỷ ngôi sao kiểu này), ta dễ dàng tính được ",t„. Tuy nhiên do 
chúng ở quá xa, nên từ Trái Đất, chúng ta không đủ khả năng nhận 
biết chúng cách nhau bao xa, do đó phương pháp này chỉ dùng đư 
cho một số ít trong loại sao đôi vật lý này, số ít đó có tên gọi là hệ Mì 
đôi quang phổ (Spectroscopic binary stars). Trong hệ sao đôi quang 
phổ, hai thành viên cùng quay quanh khối tâm chung và cách nhau 
một khoảng khá xa đủ để nhờ phép đo độ dịch chuyển phổ do hấp 
dẫn, ta có thể phân biệt được chúng qua phổ do chúng phát ra đọc 
theo phương tia nhìn nhờ công thức: AA/^= v,/c. 

Thông thường người ta hay đo khối lượng các sao trong hệ lấy 
khối lượng Mặt Trời Họ làm đơn vị. Khi đó chu kỳ T, bán trục lớn a 
của hệ sao đôi được tính trong hệ đơn vị tương ứng là năm xuân phân, 
và đơn vị thiên văn. Rõ ràng khối lượng tổng cộng của hệ sao đôi là: 

uL. =a°/TÊ (VIL23) 

Nếu pháp tuyến mặt phẳng quỹ đạo của hệ sao đôi vật lý nghiêng 
với phương tia nhìn một góc ¡, khi đó vận tốc dịch chuyển theo 
phương tia nhìn v, =v.sini. Chú ý v =|ý|=|ý, + ý,| với ¡ biến thiên từ 
0° đến 90° (nếu từ ngoài rìa quỹ đạo nhìn vào). Hiểu theo nghĩa đó, hệ 
sao đôi che khuất (the eclipsing binary stars) sẽ ứng với i=90° (bởi lẽ 
chúng ta thấy sao A và sao B lần lượt che khuất lẫn nhau một cách có 
chu kỳ vì chúng lần lượt diễu qua phía trước mặt nhau). 

Ví dụ quan sát thấy sao A và sao B là hệ sao đôi cùng quay quanh khối 
tâm với chu kỳ 4/3 năm theo quỹ đạo tròn, chúng luôn cách nhau 4 đvtv. 
Đo vận tốc tia cho kết quả tương ứng vụ = 100 km/s, vạ = 400 km/s. Hãy 
tính khối lượng sao A và sao B trong hệ đơn vị là khối lượng Mặt Trời. 


206 


Áp dụng (VII.23) ta được: 
3 
HẠ +hạ =a=4/(4!3) =36(w¿) ®) 
Hạ (Hạ = Vvạ/vụ = 400/100 = 4 (*®) 

Từ (*), (**) ta cố: tạ = 28,8(Q);ạ = 7,2(ue). 

Nếu những sao không thể đo được chu kỳ T và bán trục lớn a bằng 
phương pháp vừa nêu, khi đó ta có thể dựa vào quan hệ phụ thuộc giữa 
khối lượng 4. và cấp sao tuyệt đối M., từ đó suy ra sự phụ thuộc giữa khối 
lượng u. và công suất bức xạ toàn phần L.. Trong dãy chính: 

m. = L3 (VIL.24). 

Ví dụ sao A có khối lượng gấp 10 khối lượng Mặt Trời thì độ trưng 
của sao L. =10°L„. 

Với những hiểu biết hiện nay về thế giới sao, người ta thấy rằng 
các sao ngoài dãy chính, ví dụ sao kểnh. sao trắt... giữa khối lượng và 
độ trưng cũng có mối quan hệ nhưng không thoả mãn công thức 
(VII.24). Với những sao đã xác định được khối lượng, ta thấy rằng 
khối lượng của chúng sai khác nhau trong phạm vi từ 0,1 lần đến 100 
lần khối lượng Mặt Trời. Cũng từ (VII.24) chúng ta có thể sơ bộ đánh 
giá được một sao có khối lượng ụ. nó có thể sống (life times) được bao 
lâu. Để đánh giá, ta chú ý rằng sao sống nhờ nguồn năng lượng được 
sản sinh từ trong lòng sao. Nguồn năng lượng này do chuyển hoá khối 
lượng thành năng lượng theo công thức Einstein E =„c?. Năng lượng 
E~., còn độ trưng L. tức là tốc độ tiêu thụ năng lượng L. ~ Hš (theo 
VII.24). Như vậy thời gian sống của sao: 

t„ ~ E,/L, ~1/ (VII.25) 

Từ (VII.25) ta thấy rằng sao càng nặng, độ trưng càng lớn, nhiên 
liệu cung để nó “sống hằng ngày” phải lớn nên chỉ tên tại được thời 
gian ngắn hơn là sao nhẹ. Giá trị t, được đánh giá theo (VII.25) khác 
với tuổi của sao. Ví dụ Mặt Trời có t. =10!' năm, nhưng tuổi hiện nay 
của Mặt Trời là 5.10” năm. Sau này khi nói đến sao già hoặc sao trẻ là 
phải nói tới những sao có cùng t. như nhau, nhưng tuổi khác nhau. 


8. Thành phần các nguyên tố hoá học của vật chất cấu tạo nên các sao 


Với biểu biết hiện nay người ta thấy rằng 90% lượng vật chất 
trong vũ trụ mà ta nhận thức được đều tập trung trong các sao. Mỗi 
sao nhận giá trị khối lượng nhất định vào cỡ từ 1/10 đến 100 lần khối 


.‹ 207 


lượng Mặt Trời. Vậy thành phần cấu tạo của số vật chất đó có giống 
như ở Mặt Trời không? Phép phân tích định tính và bán định lượng 
phổ bức xạ do các sao gửi đến sẽ cho chúng ta câu trả lời. 

Quá trình phân tích phổ bức xạ để nhận biết thành phần các 
nguyên tổ hoá học cấu tạo nên vỏ sao được tiến hành theo các bước sau: 

- Chụp phổ bức xạ do quang cầu của sao đó gửi tới (nhờ máy chụp phổ). 

- Đem bức ảnh phổ ghi được so sánh với phổ chuẩn của các 
nguyên tố chụp được trong phòng thí nghiệm để sơ bộ xác định sự có 
mặt của những loại nguyên tố nào trong khí quyển sao. 

- Xác định độ rộng tương đương của đường phổ hấp thụ. Về lý 
thuyết đại lượng này có giá trị phụ thuộc vào áp suất, nhiệt độ và bản 
thân từng nguyên tố đã sẵn sinh ra vạch hấp thụ, do đó nó phụ thuộc 
vào căn bậc hai của mật độ hạt N (hoặc của lnN). Tuy nhiên, nó lại 
được xác định qua thực nghiệm đo độ đen của vạch phổ hấp thụ. 

— Căn cứ đường cong thực nghiệm mô tả sự phụ thuộc giữa mật độ các 
nguyên tố đã sản sinh ra vạch hấp thụ và độ rộng tương đương của vạch 
phổ hấp thụ có trong khí quyển Mặt Trời, ta sẽ từ độ rộng tương đương của 
vạch hấp thụ trong khí quyển sao suy ra mật độ hạt tương ứng. 

Nhờ cách làm trên đây, các nhà thiên văn đã bước đầu xác nhận 
các sao cùng loại như Mặt Trời, trong quang cầu của chúng thành 
phần các nguyên tố hoá học được cho ở bảng VIỊI.3. 


BẢNG VII.3 


Tên nguyên tố : Khối lượng trong cột quang cầu có 
› diện tích 1cm, chiều cao bằng độ 
dày quang cầu (g/cm?) 


Hyđrõ 
Hêii 
Ôxy 


Cacbon 
Nêôn 

Nitơ 

Sắt 

Magiê 
Silic 

Lưu huỳnh 


208 


Ta có nhận xét chung là: trong khí quyển sao đại đa số là hyđrô 
và hêli, tiếp đến là ôxy, cacbon... theo tỷ lệ gần đúng như sau: cứ 10'” 
nguyên tử hydrô thì có 10 nguyên tử hêli và khoảng 10” nguyên tử 
ôxy. Nó khá trùng với kết quả phân tích thành phần cấu tạo nên các 
mẫu thiên thạch rơi xuống Trái Đất. 

Cũng vì các nguyên tố nặng hơn hêh tồn tại rất ít trong khí quyển 
sao, nên trong vật lý thiên văn người ta gộp tất cả những nguyên tô ấy 
thành tên gọi chung là các nguyên tố kim loại. Thông thường người ta 
không dùng tổng số các hạt nguyên tố có trong khí quyển sao mà hay 
dung tỷ số giữa tổng khối lượng của từng loại nguyên tố và khối lượng 
tổng cộng của khí có mặt trong môi trường xem xét. Theo quy ước đó X, 
Y, Z được hiểu là đại lượng tương ứng với nguyên tố hydrô, hêli, và các 
nguyên tố kim loại. Rõ ràng X + Ÿ + Z = 1. Trong các ngôi sao trẻ người 
ta ước tính được X = 0,70; Y = 0,28: Z = 0,03. Giá trị cụ thể của X, Y, Z 
sẽ quyết định tốc độ sản sinh ra năng lượng nhiệt hạch trong lòng các 
ngôi sao. 


9. Phân loại sao và họa đổ quang phổ - Độ trưng 


Để hình dung sao được hình thành, phát triển tiến hoá như thể 
nào, chúng ta không thể theo đõi từng sao cụ thể mà ta lợi dụng đặc 
điểm là quanh ta có vô số sao. Trong vô vàn sao đó, có loại vừa mới 
được sinh ra, loại đang lớn lên, loại đã về già... Nếu ta biết phân loại 
chúng một cách hợp lý, ta sẽ từng bước giải quyết được nhiệm vụ đặt 
ra. Cách làm này rất giống như cách làm của Darwin trong sinh học, 
của Mendeleev trong hoá học và của các nhà nghiên cứu hạt cơ bản. 

Để phân loại sao ta phải dựa vào các đặc trưng của chúng, vấn đề 
là chọn ra dấu hiệu nào để phân loại. Thoạt đầu phải dựa vào dấu 
hiệu dễ “đo đếm” chính xác nhất, có nhiều số liệu nhất. Chính theo 
cách suy nghĩ này các nhà thiên văn đã chọn nhiệt độ T. của các sao 
làm dấu hiệu để phân biệt những sao có đặc trưng ổn định thành bảy 
loại sao khác nhau như đã được liệt kê ở bảng VII.2. Chính trong quá 
trình phân loại này đòi hỏi phải chính xác khái niệm nhiệt độ nào 
thực sự đặc trưng cho từng loại sao: nhiệt độ màu hay nhiệt độ hiệu 
dụng. Nhưng cả hai loại nhiệt độ này đều được xác định với độ chính 
xác không cao. Từ 1896 tập thể các nhà thiên văn thuộc đài thiên văn 
trường đại học Harvard đã phân loại sao theo dấu hiệu vạch phổ hấp 
thụ của nguyên tử hydrô. Vì thời đó chưa hiểu rõ nguồn gốc quyết 


14 GT Vật lý thiên văn - A s66 


định vị trí, mức độ mạnh yếu của vạch hấp thụ nên đã xếp nhầm yị 
trí sao nhóm O (nhóm không chứa vạch hấp thụ của hyđrô). Sau khi 
lý thuyết phổ hấp thụ của nguyên tử, phân tử ra đời các nhà thiên 
văn đã kết hợp dấu hiệu vạch phổ hấp thụ của nguyên tử hyđrô và 
của vạch hấp thụ ứng với nguyên tử hoặc phân tử khác đồng thời 
xuất hiện để xác định chính xác nhiệt độ bề mặt các sao. Kỹ thuật xác 
định nhiệt độ theo phương pháp này cho độ chính xác với sai số nằm 
trong khoảng +20K đến +ð0K. Nếu xếp sao theo dấu hiệu nhiệt độ 
giảm dần như ở bảng VII.2 rõ ràng sao nhóm O, vì vật chất ở đó @ó 
nhiệt độ quá cao nên khí hydrô bị ion hoá hoàn toàn không thể cho 
phổ hấp thụ trong miền quang học, nhưng nó lại có khả năng cho 
vạch phổ hấp thụ của ion hêli bậc một. Còn sao thuộc loại M, nhiệt độ 
thấp nhất tại đó nguyên tử hyđrô và các nguyên tử khác có thể liên 
kết thành phân tử, nên sẽ xuất hiện phổ hấp thụ phân tử. 

Trong quá trình tìm hiểu sự phụ thuộc giữa vạch hấp thụ với 
nhiệt độ mối trường chứa vật chất đã bức xạ, các nhà thiên văn thấy 
thêm rằng độ rộng và mức độ đậm nhạt của vạch phổ hấp thụ còn phụ 
thuộc vào áp suất. Từ đó các sao trong cùng một nhóm có thể chia 
thành nhiều phân nhóm khác nhau. Nhưng muốn biết quá trình tiến 
triển của sao cụ thể, ta phải chọn thêm một dấu hiệu nữa. Ví dụ kết 
hợp chiều cao và cân nặng của một người sẽ cho ta hình dung khá cụ 
thể người đó thuộc thế hệ trẻ hay già nếu đem so sánh với biểu đồ mô 
tả quan hệ giữa chiều cao và trọng M' 
lượng cơ thể của cư dân nơi người 
đó sinh sống. Trong nghiên cứu 5 
sao, các nhà thiên văn đã đi theo 
con đường do Ejner Hertzsprung 0 
người Đan Mạch và Henry 
N.Russel người Đức đề xướng ra 
từ đầu thế kỷ XX. Hai ông đãlấy  !Š 
dấu hiệu nhiệt độ T' và độ trưng L 
làm 2 dấu hiệu để phân loại sao. +10 
Cách phân loại này được biểu diễn 
trên sơ đồ hai chiều, gọi là họa đồ  ,¡z 


1/100 


1/10000 
300009 60009 30009 


quang phổ độ trưng hay viết gọn 
là họa đồ quang phổ H - R như 
trên hình VII.4. Hình VII.4 


210 14. GT Vãt lở thiên 3n -B 


Từ họa đồ H - R có thể nhận thấy: 

- Nếu giữa độ trưng L (hoặc cấp sao tuyệt đối M) và nhiệt độ T 
(hoặc loại quang phổ) không có quan hệ với nhau thì vị trí các sao 
trong họa đồ sẽ phân bố ngẫu nhiên nên đồng đều khắp mọi nơi. 

- Thực tế các sao quan trắc được đều phần lớn tập trung quanh 
một dải hẹp kéo dài từ góc trái phía trên xuống góc phải phía dưới. 
Dải này được gọi là dải chính vì chứa đa số sao và các sao này là sao 
thông thường nghĩa là sao nào đó có nhiệt độ cao thì độ trưng lớn. 
Mặt Trời nằm ở phần dưới của dải này, nó thuộc phân nhóm GV.2 và 
được đánh dấu bằng dấu (+). 

— Một số ít sao lại nằm ở 
vị trí gần góc trên bên phải 
dải chính. Những sao này có 
cùng nhiệt độ với sao dải 
chính tương ứng nhưng có độ 
trưng lớn hơn, chứng tỏ nó to 
hơn sao thuộc đải chính nên 
gọi là sao kềnh (giant stars). 

— Một số ít loại khác nằm 
ở góc trái phía dưới dải: chính, 
chúng thuộc loại sao nhỏ bé 


hơn sao thường cùng nhiệt độ 5 4,5 4 3,5 3 
nên có tên là sao trắt (dwarft) Log (T) 
hay là sao lùn. Hình VII.5 


Nhìn lên giản đồ H-R, ta sẽ thấy được con đường tiến hoá có thể 
xây ra cho một sao nhất định. Ví dụ một sao 8, thoạt đầu có nhiệt độ 
Tọ, độ trưng Lạ, nếu nó muốn tăng nhiệt độ nhưng vẫn giữ độ trưng 
LELạ, thì rõ ràng nó phải diễn biến theo đường song song với trục 
nhiệt độ theo chiều từ phải sang trái và cắt trục tung tại Lạ. Đây là 
con đường mô tả quá trình sao S; co lại. Nếu sao 8S; giữ nguyên nhiệt 
độ nhưng muốn tăng độ trưng thì nó phải diễn biến theo đường song 
song với trục tung và đi từ dưới lên trên, phần kéo dài cắt trục hoành 
tại nhiệt độ Tạ. Con đường này mô tả quá trình sao 8; giãn nở ra. 
Trong thực tế, sự tiến hoá của sao S diễn ra theo đường cong phức tạp 
hơn nhiều, nếu đem biểu diễn lên họa đồ H-R. Người ta gọi con đường 
ta vừa nói tới là “vết tiên hoá” của sao trên giản đồ H-R. Việc phân 
loại sao theo nhóm và phân nhóm ta vừa để cập ở phần trên giúp ta 


211 


dễ xác định vết tiến hoá của chúng. Ví dụ vết tiến hoá của sao thuậ 
nhóm G được biểu diễn bằng đường nét đứt trên họa đồ H-R (hì 
VII.5). Vết này được vẽ ra dựa trên mô hình lý thuyết về sự tiên + 
của sao sẽ được giới thiệu ở chương VIII. 

Để thấy rõ hơn vai trò của họa đồ quang phổ H-R trong lĩnh vực 
thiên văn sao, chúng ta lưu ý rằng khối lượng Hs, thành phần các 
nguyên tố hoá học cấu tạo nên sao quyết định hình dạng, kích thước 
và các tính chất lí hoá của vật chất cấu tạo nên sao cũng như quá 
trình tiến hoá của sao. Trong khi đó, ở Trái Đất của chúng ta chỉ 6 
thể thông qua phép trắc quang, trắc phổ để đo nhiệt độ T: và cấp sáo 
nhìn thấy m.. Tất cả những đặc trưng còn lại như độ trưng L‹, cấp sao 
tuyệt đối M., khối lượng ụ. đòi hỏi phải đo được khoảng cách, kích 
thước góc, tính chất chuyển động quanh thiên thể khác... mới có thể 
xác định được. Việc làm này chỉ đạt được độ tin cậy với những saØð 
gần Mặt Trời, còn những sao ở quá xa ta khó mà đo được khoảng 
cách, kích thước góc của chúng. Trong trường hợp này ta dùng 
phương pháp ngoại suy trên cơ sở của họa đồ H—R và thừa nhận rằng 
sao cùng phân nhóm (cùng nhiệt độ, cùng áp suất) sẽ có cùng cấp sao 
tuyệt đối M. dù là nó ở gần hay ở xa chúng ta. Đây là cơ sở của phép 
đo khoảng cách dựa trên phép đo thị sai quang phổ (spectroscopic 
parallax). Các bước của phép đo này như sau: 

Bước 1: Căn cứ vạch phổ hấp thụ ghi được để xác định đối tượng 
đó thuộc nhóm sao nào trong bảng phân loại theo phổ. 

Bước 2: Căn cứ độ rộng (độ nhòe) của vạch phổ hấp thụ ghi được 
để phân sao đó thuộc phân nhóm sao nào (T,, I;, LH, HT, IV hay là V). 

Bước 3: Tìm vị trí của sao trong họa đồ H—R (theo số liệu của bước 
2), kê đường vuông góc với trục nhiệt độ đi qua nhiệt độ đại diện cho 
nhóm của sao ta xét, trục này kéo thẳng lên sẽ cắt đường biểu diễn 
phân nhóm thuộc nhóm của sao xem xét. 

Bước 4: Từ giao điểm nói trên kẻ đường nằm ngang kéo dài về tay 
trái sẽ cắt trục tung tại giá trị M. cần tìm. 

Bước 5ð: Từ mặt đất, dùng dụng cụ trắc quang đo cấp sao nhìn 
thấy m. của đối tượng đang cần đo. 


Bước 6: Áp dụng công thức tính môđun khoảng cách 
m, —M, =2500]1g (d/10) => d(ps) = 10(m+-M++ã)/5 
Ta chú ý rằng biết được cấp sao tuyệt đối M. tức là biết độ trưng L. 


212 


Nếu dựa công thức liên hệ giữa độ trưng và khối lượng sao H. trong 
rừng dãy (dãy chính hoặc dãy sao kềnh, hoặc dãy sao trắt) ta suy 
lược khối lượng của những sao đơn độc mà những phương pháp đo 
khối lượng trước đây không dùng được. 

Dựa vào độ ổn định của các đại lượng đặc trưng cho thế giới sao, 
chúng ta có thể chia thế giới đó thành hai loại chính: sao ổn định và 
sao biến quang (Variable stars). Đại đa số các sao ổn định đều nằm 
trong dải chính trên họa đồ H-R, sao biến quang có thể thuộc thế hệ 
sao trẻ mới hình thành hoặc sao đã về già. Nghiên cứu sao biến 
quang có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tìm hiểu sự tiến hoá 
của sao, đo đó ta sẽ để cập ngay trong phần tiếp theo. 


I- SAO BIỂN QUANG 


Sao biến quang được đề cập ở đây sẽ không bao hàm loại sao 
“biến quang” do che khuất lẫn nhau. mà chỉ đề cập tới loại sao biến 
quang do chính sự biến đổi của các đại lượng đặc trưng cho bản thân 
từng loại gây ra thay đổi độ sáng của sao. Thiên văn sao hiện đại gọi 
loại này là sao biến quang dạng mạch đập (the pulsating stars). 


1. Lịch sử quan sát sao biến quang 


Lần đầu tiên Davit 
Fabrimot (David PEPabrlclus) 
đã quan trắc được sao biến 
quang Mira vào năm 159ã. 
Đó là sao biến quang chu kỳ 
dài. Nhưng mãi đến năm 
1660 các nhà thiên văn mới 
xác định rõ chu kỳ biến đổi p 
của nó vào khoảng 11 tháng. = 
Gần 200 năm sau, năm 1784 10 K...Ì 
một thanh niên 21 tuổi người 
Anh đã phát hiện sao ö 
thuộc chòm Thiên Vương (ỗ 4a +“ 
Cephei) cũng biến đổi độ 349 2ã g6 Š G 7 
sáng nhưng với chu kỳ chỉ có Thời gian (ngày) 
5 ngày 8 giờ 48 phút. Hình VII6 


œ 


213 


Ta thấy đường biểu diễn thay IWWWWW 
đổi độ sáng của ö Cephei không ấn bị IWWwWWwWt 
tượng bằng sao Mira (Xem hình 2Ø TjQg 2000 3000 4000 800 
VII[6 và VII7) Tuy nhiên 
Cephei đại điện cho loại sao biến 
quang đặc biệt mang tên sao biến 
quang Thiên vương (Xêpheit). Loại 
sao biến quang này đóng vai trò rất SUDD. UUH /DU ĐUUU ĐUỢU TRUY 
quan trọng trong thiên văn vật lý 
vì chu kỳ thay đổi độ sáng của nó 
liên hệ trực tiếp tới cấp sao tuyệt 
đối. Mối liên hệ đó được bà lávit 10000. 11000 12000 13000 14000 150W 
(Henrietta Swan Leavitt), nhà 

thiên văn người Mỹ, tìm ra bằng Hình VII.7 

thực nghiệm: 


-_ 
h) >ØCŒœC© 


M,„, =-9,80. lg x + 1,43 (VII.28) 


Trong đó xlà chu kỳ thay đổi độ sáng tính theo đơn vị ngày trên 
Trái Đất (1 ngày bằng 24h). 

Như vậy, từ Trái Đất nếu quan sát sao biến quang Xêpheit ta xác 
định chu kỳ zø (ngày), sau đó thay vào (VII.26) ta biết được Mụu, thay 
M,¿ vào công thức tính môđun khoảng cách (VII.4) ta biết được 
khoảng cách đến sao đó. Thông thường sao biến quang Xêpheit thuộc 
sao siêu kềnh (supergiant stars) cớ độ trưng L. gấp 50 lần và có R. 
gấp nghìn lần so với các đại lượng tương ứng của Mặt Trời. Đặc trưng 
này cho phép các nhà thiên văn có thể quan sát được các ngôi sao 
biến quang Xêpheit thuộc các thiên hà khác và sử dụng chúng như 
những ngọn đèn đánh dấu các mốc khoảng cách trong vũ trụ. Do đó 
các sao biến quang Xêpheit là phương tiện hữu hiệu để trắc đạc khi 
các phương pháp thị sai trở nên mất tác dụng. 

Trước đây người ta cho rằng hiệu ứng thuỷ triều của hệ sao đôi 
làm thay đổi kích thước sao đồng hành, dẫn tới thay đổi độ sáng của 
nó. Nhưng đến năm 1914, Saplay (Horlow Shapley) lại cho rằng lực 
trên không đủ để gây ra thay đổi kích thước lớn đến mức có thể làm 
thay đổi độ sáng mà ta quan sát được. Ông cho rằng chính các sao 
đơn độc thực hiện dao động đều đặn dọc theo bán kính kiểu mạch đập 
đã làm thay đổi độ sáng chính nó. Bốn năm sau, Eddington đưa ra lý 
thuyết về sao biến quang Xêpheit cho kết quả khá phù hợp với những 
gì đã quan trắc được. 


214 


Trong thiên hà chúng ta có hàng triệu sao biến quang chiếm khoảng 
10 phần triệu tổng số sao trong Thiên Hà. Chúng được chia thành 7 loại 
nhỏ có những đặc trưng tiêu biểu được liệt kê trong bảng VII.4. 


BẰNG VII.4 


Thuộc Năm | Dao động | Dao động 
nhóm sao |phát hiện| theolR |không theo 


| LU | 1595 | 


Loại sao biến quang | Chu kỳ biến quang 


wã 
pamgc | T— 


Ngoài các sao có chu kỳ biến quang được đề cập ở bảng VII.4, 
ngày nay người ta còn phát hiện sao biến quang “bất thường” tức là 
biên độ thay đổi độ sáng và chu kỳ thay đổi độ sáng cũng biến thiên 
theo thời gian và không theo một quy luật chặt chẽ. Điển hình trong 
số đó là sao Mira Ceti; UV Ceti và sao Betelgeuse trong chòm sao 
Tráng Sĩ (Orion). 

Tiếp đến là các sao biến quang dạng xung rất ngắn mà đại điện là 
sao biến quang T Tauri (thuộc chòm sao Kim Ngưu), đây là một sao 
còn rất trẻ. đang trong thời kỳ co giảm kích thước chưa ổn định để trở 
thành sao thuộc đải chính. Hiện nay ngườ: ta rất quan tâm tới sao 
biến quang đột ngột hay gọi là biến quang kiểu bùng nổ (eruption). 
Nhóm này bao gồm sao mới (Nova) và sao siêu mới (Supernova) với 
đặc trừng cơ bản là độ sáng của nó tăng một cách đột ngột từ hàng 
chục đến hàng trăm nghìn lần chỉ trong vài giờ sau đó giảm từ từ trở 
về độ sáng ban đầu. Ví dụ sao mới trong chòm Thiên Ưng (Aquila) 
được phát hiện vào năm 1918, hay sao siêu mới SN15729, SN 1604 
tương ứng do Tikho và Kepler lần đầu tiên phát hiện ra, sao siêu mới 
5N 1987A trong đám mây lớn Magellan. Thực ra sao siêu mới đã được 
các nhà thiên văn Trung Quốc dưới triều đại nhà Tổng phát hiện vào 


215 


4/7/1054, tàn dư của sao siêu mới này chính là đám tỉnh vân hình con 
cua (crab nebula), đám tàn dư đó hiện nay vẫn còn giãn ra với tốc 
1450km/s. Người ta ước tính được rằng trong thiên hà chúng ta đi 
khoảng 30 đến 40 năm lại có một sao siêu mới xuất hiện, nhưng dọ 
bức xạ quang học bị môi trường vật chất giữa các sao hấp thụ rất 
mạnh nên bằng mắt thường ta thấy sao mới, sao siêu mới xảy ra Ï‡ 
hơn nhiều. Chính sao siêu mới là “lò luyện” nên các nguyên tố nặng 
hơn hê]i trong vũ trụ, để từ đó tạo nên các nguyên tố chứa trong cả 
thể sống, trong đó có nhân loại chúng ta. 


2. Lý thuyết về sao biến quang 


Nếu coi sự thay đổi độ sáng là do ngôi sao thay đổi thể tích của nớ, 
khi đó ta có thể cho rằng một ngôi sao dao động dọc theo phương bán kính. 
là hệ quả của sự lan truyền sóng âm từ trong lòng sao đi ra ngoài bề mặt. 
Nếu quá trình sóng âm là quá trình đoạn nhiệt thoả mãn hệ thức 


PV' =const thì vận tốc truyền âm phụ thuộc vào khối lượng riêng p. 
B “ ` ˆ ˆ , k¿ , F4 ° AZ, Z, ˆ 
Y..= JPÐ với B là môđun thể tích của khí, nó cho ta biết mức độ 
{P 


thay đổi thể tích khí khi thay đổi áp suất của nó, tức là: 


` = 
B -{ E đo đó V, =,JTP (VIL27) 
\ởV, ad \ p 


Mặt khác theo mô hình sao ở chế độ cân bằng thuỷ tĩnh thì 

dp Gh,p 4 2 

he cóc Vổ MadU loấi VỀ SE lúc VII.28 

dr tr g 
Và coi rằng ở nhiệt độ ngoài cùng của quang cầu, khí có mật độ 

không đáng kể tức là: 
` 2 
P,.=0 thì P(r)=Š mGp” (R? -r?) (VII.29) 


Khi đó chu kỳ sống âm zx được đánh giá 
R R 
ñgÐj SÓI ĐÁ 
0 Vụ ô |2 3. v# 
ạ/Gnp(R —r ) 


Ví dụ với sao biến quang Xêpheit cổ điển R,=50R,; ụ. =ỗụạ; 
y=5/3. Khi đó r=10ngày, điều này khá phù hợp với kết quả quan 
trắc được. ý 


¬: 
—>t^~ 2 Go (VII.30) 


216 


Sóng âm truyền theo hướng bán kính là sóng dừng truyền trong 
môi trường có tâm sao là một nút, bề mặt sao luôn là bụng sóng do đó 
chỉ có một số mode nhất định của sóng dừng lan truyền đến bề mặt. 
Nó bao gồm mode cơ bản (Fundamental), mode âm bội bậc 1 (1° 
overtone), mode âm bội bậc 2 (2" overtone)... Chính các mode sóng 
âm này làm cho bề mặt sao biến quang lệch khỏi vị trí cân bằng một 
lượng là ŠR. Các sao biến quang chu kỳ dài, chủ yếu là do mode cơ 
bản quyết định, còn sao biến quang RR Lyra là gồm mode cơ bản và 
mode âm bội bậc 1 với van đặc biệt. Theo Eddington, các sao biến 
quang được xem là các động cơ nhiệt. Một động cơ nhiệt sẽ sinh công 
lớn nhất khi đốt khí ở thời điểm nén tới áp suất cao nhất. Tương tự 
như vậy trong mỗi lớp khí phải tổn tại cơ chế sao cho nó hấp thụ 
nhiệt mạnh nhất xung quanh thời điểm nó bị nén chặt nhất. Cơ chế 
nào làm cho hệ số hấp thụ của khí phải tăng khi nó bị nén? Bởi theo 
luậs hấp thụ Kramers, hệ số hấp thụ bức xạ trung bình K tỷ lệ với 


` Rõ ràng khi nén khí cả mật độ p và nhiệt độ T của khí đều 


tăng, nhưng K phụ thuộc mạnh vào T hơn là p nên đại bộ phận các 
lớp khí trong lòng sao đều có hệ số hấp thụ trung bình giảm xuống 
khi bị nén. Điều này khá phù hợp với kết quả ta chỉ quan sát được 
không quá 10 phần triệu các sao trong thiên hà là sao biến quang 
mạch đập. Van đặc biệt mà Eddington nói tới sau này đã được nhà 
thiên văn người Nga S.A Zhevakin cho rằng đó là những vùng chứa 
khí bị Ion hoá chưa hoàn toàn. Với gợi ý này Rudolph Kippenhalm, 
Norman Baker, John Cox đã tính toán khá chi tiết và xác nhận trong 
các sao có 2 vùng khí bị lon riêng phần: Vùng 1 gồm HI và HII, Hel, 
HellI; Vùng 2 chỉ có HelI và HelII. 

Trong những vùng này một phần công do “động cơ nhiệt” sinh ra 
được dùng vào việc lon hoá tiếp khí chưa bị lon hoá hết, nên nhiệt độ 
khí tăng chậm khi bị nén, do đó K sẽ tăng do mật độ khí tăng mạnh 
khi bị nén hơn là nhiệt độ. Vùng này đóng vai trò như một pittông 
điều khiển năng lượng chảy qua các lớp khí trong lòng sao đảm bảo 
các sao loại này dao động theo kiểu mạch đập. Ta có thể hiểu một 
cách định lượng hơn qua mô hình 1 vùng (one-zone model) sau đây. 

Ta vẫn coi sao biên quang mạch đập chỉ thực hiện dao động theo 
phương bán kính, nếu áp dụng phương trình định luật II Newton cho 
khối khí chứa trong một đơn vị thể tích cách tâm một khoảng r, ta sẽ có: 

HT - Gu P dP, 


P2 can PP đy 


(VIL.31) 


217 


r 
Với H, = |[4mr?,dr, và P là áp suất khí ở vị trí cách tâm một 
0 


khoảng r, nó giảm dần theo khoảng cách. 
Vì ta không biết chính xác quy 
luật phụ thuộc của khối lượng 
riêng p và áp suất P vào bán kính 
như thế nào, nên ta giải (VIL31) 
gần đúng theo mô hình một vùng 
với ý tưởng như sau: M 
— Coi toàn bộ khối lượng chứa 
trong hình cầu bán kính R đều tập Áp suất P 
trung tại tâm O. 


— Ở phía ngoài hình cầu có lớp 


khí có độ dày ðr bao quanh, nó có Hình VII.8 


khối lượng m. 


Chân 
không 


- Lớp khí này được giữ bởi lớp khí không trọng lượng nhưng có áp 


suất P, bên ngoài là chân không (xem hình VII.8). 
Phương trình động lực học viết cho m có dạng: 
2 
mộ Š__QÍ2, 2xR*p 
dt R 
Khi m ở trạng thái cân bằng tại R = Rẹạ thì: 
4xRỆP, =G‡ 
Rẹ 
Nếu m dao động nhỏ thì: 
R=Rạ+ŠöR, P=f+öP 


Thay (VII.34) vào (VIHI.32) ta có: 


(VH.32) 


(VII.33) 


(VII.34) 


d? Gum 
m—(R, +8R) =-— + 4x(R, +öR)?(P, +õP). 
dự Vy + (R,+8R)? ˆ TP Noo hệt 
vì ReeS6H:, È >§E nữn s0 -d 
(R,+õR)? “Rạ Rẹ 


Chỉ giữ đến số hạng bậc một và chú ý điều kiện cân bằng ở 


(VII.33) ta được : 


2 
c 5 => +8mR,PõR+4xRjBP  (VIL35) 


m 


Nếu dao động là quá trình đoạn nhiệt thì quan hệ giữa P, V như sau: 
: 4 
PV'= const >lnP+3ylnR=0 chú ý V =nR 
Tadược ŠẼ__;uÊ8 (VII.36) 
Fụ R, 
Thay vào (VII.35) với chú ý G1 =4nR?P, ta có: 


0 


2 
y (8R) = -(8y =4)CC)BR (VIL37) 


* NếUS9%.e©s+ >S thì phương trình (VII.37) biểu điễn dao động 


điều hòa, nên 6R = sin œt với 


Chu kỳ dao động 
7U nà (VIL39) 
@œ 


J§ xGp, (3y - 4) 
Cho kết quả khá phù hợp với cách đánh giá theo vận tốc truyền âm. 
* Nếu 3y<4->y “ã khi đó vế phải của (VII.37) tăng tuyến tính 


theo õR, nên 6R = Ae”** với k? =(3y -4)-F 
0 

8R giảm nhanh tới 0, dao động tắt nhanh. Hơn nữa khi R giảm 
(8R < 0) khí bị nén, nhưng khi đó sự tăng áp suất không đủ để chống 
lại sự tăng lực nén do hấp dẫn sẽ dẫn đến sao bị sụp đổ. Sự sụp đổ 
này sẽ không xảy ra nếu có mặt áp suất khí electron suy biến như R. 
H Fowler, nhà thiên văn người Mỹ đã chỉ ra từ năm 1926. Tiếp tục ý 
tưởng của Fowler, người ta đã đánh giá được ấp suất khí electron suy 


biến P, qua biểu thức: 
2 


- 5 
(3x) hˆ|(7 3 
P.= — TH VII.40 
: 5 m, lỄ Ƒ - ) 
N N nucle „ 
Trong đó n, =——= CN, _Anueleon = Hs với Z là số proton 
V 2_nucleon V Am, 


A là số nuclêon trong lõi của sao mà áp suất khí electron suy biến 
cân bằng với áp lực của hấp dẫn. 


219 


Từ biểu thức đánh giá P, ta suy ra giới hạn Chandrasekhar 
R (I8m'  ø> [/Z\ 1 ló 


hà 10 Gm đc (A¿ HH 


% 2 
lạnh - (Š}c (VIL4) 


(VIL4I) 


8 \(G 


: : 5. vAG 
Nếu xét sao giàu cacbon thì r3 =Ũn= TT khi đó kà„ = 0,44H, 
Tính toán chi tiết hơn cho ta giá trị Hạ, = 1,44kQ. 
Nếu khối lượng sao ban đầu vượt quá kð„, thì áp suất khí electron 


suy biến cũng không chống đỡ nổi lực nén hấp dẫn, sao đó sẽ bị nén 
tiếp tới kích thước nhỏ đến mức các electron sẽ kết hợp với proton tạõ 
thành nơtron. Điều này đã được Walter Baade (1893 — 1960) và Fritz 
Zwisky (1898 — 1974) cùng nêu ra vào năm 1934, nghĩa là 2 năm sau 
kể từ khi James Chad Wich phát hiện ra hạt nơtron trong vũ trụ. 
Bản thân các nơtron cũng là hạt có spin bán nguyên, nên chúng 
cũng tuân theo nguyên lý loại trừ Pauli, đồng thời là vi hạt nên bị chỉ 
phối bởi nguyên lý bất định Heisenberg, tức là nơtron cũng là khí suy 
biến. Và áp suất khí nơtron suy biến sẽ giữ cho sao nơtron ổn định 
nếu nó có khối lượng không vượt quá 3 lần khối lượng Mặt Trời. Điều 
này đã được Volkoff và Oppenheimer chỉ ra do hiệu ứng tương đối 
tính. Nếu áp suất của khí nơtron suy biến không chống đỡ nổi áp lực 
lực hấp dẫn thì sao sẽ sụp đổ hoàn toàn để trở thành một hố đen. Khi 
đạt đến trạng thái này sao trở nên siêu đặc đến mức 


2G * h “. ? ^. 
Vụ =( K ~c=3.10” m/s. Nghĩa là mọi đối tượng kể cả photon đều 


bị giam hãm trong hố đen. Bằng cách này ta được biểu thức tính bán 
kính Schwarzchild: 


R, =2Gu./c? (VII.43) 


BÀI TẬP CHƯƠNG VII 


7.1. Năm 1838, sau 4 năm quan sát, Bessel đo được thị sai nhật tâm của 
sao 61 trong chòm Thiên Nga là x = 0,316" Hãy so sánh khoảng 
cách từ ta đến sao đó dựa theo kết quả đo của Bessel và của các nhà 
thiên văn hiện nay. Biết rằng kết quả đo hiện nay là 11,1 n.a.s. 


220 


7.2. Đặt máy đo trên khinh khí cầu, người ta đo được thị sai nhật tâm 
nhỏ nhất là x = 0,001". Tính khoảng cách đến sao đó ? Nếu để ý 
đến khoảng cách từ Mặt Trời tới tâm Thiên Hà chúng ta là 
8.10)ps. ta có nhận xét gì về phạm vi ứng dụng phương pháp xác 
định thị sai để đo khoảng cách đến các thiên thể? 

1.3. Sao Chức Nữ (sao œ trong chòm Thiên Cầm) có cấp sao nhìn thấy 
m = + 0,04. Biết rằng nó cách ta 8 ps. Hỏi cấp sao tuyệt đối và mô 
đun khoảng cách của sao đó. 

1.4. Sao œ trong chòm Tráng 6ï có cấp sao nhìn thấy m = + 0,41, cấp 
sao tuyệt đối M = —5,47. Hãy: 

a) Tính khoảng cách đến sao dœ. 
b) So sánh độ sáng của ơ với Mặt Trời biết rằng Mặt Trời có cấp 
sao nhìn thấy mạ = — 26,81 và cách ta 1 đ.v.t.v. 

1.5. Trong 1 phút. sao œ trong chòm Tráng sĩ gửi đến lcmˆ ở mặt đất 
lượng bức xạ là 7,7.10°'! calo. Phép đo thị sai nhật tâm và bán 
kính góc sao đó được giá trị tương ứng là 0,011"; 0,0238". Hãy 
tính độ trưng và nhiệt độ hiệu dụng ngôi sao đó. 

1.6. Một kính thiên văn quang học, vật kính có đường kính 2m, hiệu 
suất ghi nhận photon 20% được đặt tại mặt đất nơi mà khí quyển 
cho 50% ánh sáng tới truyền qua. Khi hướng về sao cách ta 1,5 ps, 
ta thu được 10! photon trong mỗi giây, có A = 5000Ả. Hãy tính độ 
trưng đơn sắc của sao đó. 

1.7. Kể từ năm 1862 người ta đã chụp được ảnh của hệ sao đôi Thiên 
Lang A và Thiên Lang B. Đo được thị sai của chúng là x = 0,38". 
Hệ sao đôi đó cùng quay quanh khối tâm chung với chu kỳ 50 năm, 
bán trục lớn quỹ đạo 7,6" và chúng cách khối tâm chung theo tỷ lệ 
1: 2. Tính khối lượng của chúng theo khối lượng Mặt Trời. 

7.8. Hãy nêu các phương pháp khả dĩ để đo khối lượng và đo khoảng 
cách đến các sao? Đánh giá ưu nhược điểm của từng phương pháp. 

7.9. Tính bán kính sao trong chòm Nhân mã theo bán kính Mặt 
Trời. Biết rằng cấp sao tuyệt đối và nhiệt độ của sao và của Mặt 
Trời tương ứng là: M = —ã; T = 21000K; M,=+4,8; T, = 5800K. 


221 


Chương VIII 
SỰ TIẾN HOá cỦn các sAO 


(Evolution of the stars) 


Sao là một thực thể vật lý, nó được sinh ra, lớn lên rồi già đi và 
chết. Quá trình đó kéo dài hàng tỷ năm, và có thể chia thành 10 giã 


đoạn chính sau đây. 


Lượng m tt 


Khí và bụi Sao kếnh đỏ 
vaQueoce 
(TØ brlion yeer$ 


fove Ì soler ca31) 


thưayyewenghi star 


Ma FT cá 

lo» 4.4° 
SA c. NẾ: tiết: 
%c — SW —› 


`—~ 


Khí và bụi Mam 


(I0 mon yeme 
tor 15 solet maxs+x] 


Đám tình vân Sao lùn trắng 
Hành tình 
(50.000 năm) 


Sao kếnh đỏ œ 


‡ 
L1 h Sao siếu mới 
Lạ» 

| 
| 


#* 
&, 
t 


=..2) 


Sao lùn trắng 


_. -.. 
ẤN: ....... sa 
Supergvant vì ˆ SUpnoa FeanE 
t ¿ 


.... 
Black hoige e1 
Arcretrod đúc 


Hình VIIII 


I- CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH TIỀN HOÁ CỦA SAŒ 


1. Giai đoạn 1: Đám mây vật chất (the inter—stellar Medium) 


Không gian giữa các sao là môi trường chân không lý tưởng, nó 
chỉ chứa 10 +1 hạt trong 1cm. Để hình dung, chúng ta nhớ rằng 
1cm” không khí bao quanh Trái Đất trung bình chứa 10”“ hạt và độ 
chân không cao nhất mà kỹ thuật hiện nay tạo ra được trong điều 
kiện ở Trái Đất vẫn còn chứa hàng tỷ hạt trong 1cm”! 


222 


Tuy nhiên, môi trường vật chất của sao ở giai đoạn sơ khai nhất, 
hắc chấn phải đậm đặc hơn vật chất trong không gian giữa các sao. 
đối trường đó chủ yếu chứa khí hydrô và heli và theo thuyết vụ nổ lớn 
Big-Bang). nó chỉ được hình thành không sớm hơn 50 triệu năm sau 
chi vụ nổ lớn xảy ra. Đây là kết quả của quá trình vũ trụ nguội dần tạo 
ơ hội để các electron kết hợp với proton thành nguyên tử hyđrô, 
\guyên tử heli; sau đó lực hấp dẫn đóng vai trò tương tác chủ đạo. 
Đồng thời những thăng giáng ngẫu nhiên làm cho vũ trụ trở nên không 
lông đều. Tại những miền có mật độ vật chất lớn. dưới tác dụng của 
ực hấp dẫn ngày càng lớn hơn vật chất ngưng tụ đạt đến độ đậm đặc 
6 hơn một hạt trong 1cm” và trở thành đám mây vật chất sao (an 
Inter—-stellar cloud). Nếu đám mây có được kích thước hàng tỷ kilômét. 

hấp dẫn giữa các hạt sẽ đủ lớn để gắn chúng lại, một phần năng 
Mợng hấp dẫn sẽ làm nóng khôi vật chất đến nhiệt độ 10?K. 


2 Giai đoạn 2: Đám mây tích tụ (Contraction of the cloud) 


Khi nhiệt độ vật chất đạt tới hàng trăm độ Kevin, ngoài lực hấp dẫn 
tiếp tục làm cho khối vật chất trong đám mây thu gọn kích thước, còn có 
thêm lực va chạm giữa các hạt. Kết quả nhiệt độ của khối vật chất sẽ 
đạt tới 500K. Tại nhiệt độ này, sự va chạm do chuyển động nhiệt càng 
đữ dội, đủ để bóc hết các electron quanh hạt nhân tạo nên môi trường 
phasma. Đồng thời làm cho khối vật chất ở giai đoạn 1 bây giờ chỉ quy tụ 
trong miền không gian vài trăm triệu kilômét, tức là cỡ 30 nghìn kích 
thước Trái Đất. Quá trình này kéo đài từ hàng triệu đến hàng tỷ năm 
tùy thuộc vào khối lượng khối vật chất ban đầu. Khối lượng càng lớn, tốc 
độ co lại của đám mây càng nhanh (xem hình VIII.2). 


Hình VIIL2 Hình VIII.3 


223 


3. Giai đoạn 3: Thời kỳ nguyên thuỷ của sao (the proto-star) hay cà 
gọi là thời kỳ “tiền sao” 


Lực hấp dẫn tiếp tục nén đám mây plasma, làm cho nó trở nên sáng 
loáng, nhiệt độ tại trung tâm của tiền sao vào khoảng 150.000KE, còn j 
phía ngoài cùng thì thấp hơn, chỉ cỡ 3500K. Tuy nhiệt độ bề mặt chưa 
thật cao nhưng do kích thước lớn nên độ trưng của tiền sao rất lớn và 
cần lưu ý rằng chính sự co giảm kích thước đã chuyển một phần thế 
năng hấp dẫn sang nhiệt năng, quang năng. Ở giai đoạn này, tiển sao œ 
thể tiến triển theo hai hướng tùy thuộc khối lượng của nó. 

— Nếu khối lượng không đủ lớn, quá trình nén vật chất không đủ 
để khởi tạo phản ứng nhiệt hạch trong lòng tiền sao, thì nó sẽ trỏ 
thành hành tinh khổng lồ chứa khí nóng sáng. Vì nóng sáng nó bức 
xạ trong không trung rồi nguội dần. Mộc tinh, Thổ tinh trong hệ Mặt 
Trời rất có thể là sản phẩm của tiền sao đã nguội. Nếu khối lượng 
tiền sao lớn gấp hàng trăm lần khối lượng Mộc tỉnh, nhưng chưa đạt 
ngưỡng để khởi tạo phản ứng hạt nhân ở tâm thì những tiền sao này 
không trở thành ngôi sao thực sự kiểu như Mặt Trời mà trở thành sao 
lùn nâu (Brown dwar?).. Sao lùn nâu không bị lực hấp dẫn nén để co 
tiếp nhờ có sự chống đỡ chủ yếu của áp suất khi electron suy biến ở 
trong lõi sao (xem hình VIII.3). 

— Nếu khối lượng đủ lớn, lực hấp dẫn làm cho khối vật chất tiếp 
tục co giảm thể tích. Tại trung tâm lõi tiển sao, nhiệt độ đủ cao 
(khoảng 1ð triệu độ) giam giữ các hạt trong không gian nhỏ hơn bán 
kính tác dụng của lực hạt nhân, phản ứng nhiệt hạch bắt đầu khởi 
phát và tiền sao trở thành ngôi sao đúng với nghĩa của nó. 


4. Giai đoạn 4: Thời kỳ sao còn trẻ 


Khi nhiệt độ ở vùng quanh 
tâm sao trẻ đạt đến 15 triệu độ, 
lực hạt nhân trở nên đáng kể, 
chi phối phản ứng nhiệt hạch và 
toả ra năng lượng rất lớn duy 
trì sự sông của sao. Tổ hợp sao 
Pleiades trong chồm sao Kim 
Ngưu (Taurus) là một trong 
những đám sao trẻ khuếch tán 
(a young open cluster) (xem Hình VIII.4 
Em YI11;4}. 


224 


§. Giai đoạn 5: Thời kỳ sao trưởng thành (the mature star) 


Đây có thể coi là giai đoạn ổn định nhất của sao, tuy trong lòng 
sao, hyđrô tiếp tục bị đốt cháy để trở thành hêli, kèm theo năng lượng 
toả ra cực lớn đủ để giữ cho toàn bộ khối khí nóng bỏng tổn tại ở chê 
độ gần như cân bằng thuỷ tĩnh và cân bằng động lực học. Tùy kích 
thước của sao và tốc độ xảy ra phản ứng nhiệt hạch ở vùng lân cận 
quanh tâm sao sẽ quyết định sao bức xạ chủ yếu ở vùng bức xạ nào 
của thang sóng điện từ. Nhiệt độ bề mặt sao càng cao, sao có màu 
càng xanh. Sao có khối lượng lớn tiêu thụ năng lượng càng nhiều để 
duy trì chế độ cân bằng của nó. Những ngôi sao có khối lượng tương 
đương với Mặt Trời sẽ tiêu thụ hết nhiên liệu trong vòng 10 tỷ năm, 
sao nặng gấp 100 lần Mặt Trời, ước tính tiêu thụ gấp 10 nghìn lần, 
tức là chúng chỉ duy trì đời sống ổn định khoảng 100 triệu năm. 
Ngược lại sao nặng bằng 1/10 Mặt Trời sẽ sống đến 100 tỷ năm. Đây 
là giai đoạn dài nhất trong cả cuộc đời của một ngôi sao. 


6. Giai đoạn 6: Thời kỳ sao Kềnh đỏ (the Red Giants) 


Thông thường khi một ngôi sao tiêu thụ hết khoảng 10% lượng 
hạt nhân hydđrô mà nó có, sẽ làm tăng độ sáng của nó lên khoảng 
50%. Hạt nhân hêli, sản phẩm của quá trình tổ hợp 4 hạt nhân hydrô, 
nặng hơn hyđrô nên sẽ ngập sâu vào trung tâm, đẩy hạt nhân hydrô 
còn lại ra phía ngoài. Kết quả là làm giảm tốc độ phản ứng tổ hợp hạt 
nhân hydrô xuống một nửa. Thế là nhiệt lượng được chuyển ra ngoài 
cũng giảm xuống làm cho nhiệt độ quang cầu của sao bây giờ chỉ đạt 
khoảng 3000K, sao trở nên đỏ hơn trước đây. 

Nếu ở miền lân cận tâm sao. quá trình tổ hợp hạt nhân dừng lại, 
trong khi đó bể mặt quang cầu vẫn phát xạ, sức nặng của hấp dẫn 
sẵn tiếp tục nén sao, làm xoá đi chế độ cân bằng động trước đây. Lõi 
sao bị nén mạnh, co lại làm cho nhiệt độ toàn bộ lõi sao tăng lên đến 
Mức tại một số điểm ở ngay phần ngoài lõi đạt tới 15.10°K. Thế là 
phần ứng tổ hợp hydrô thành hêli diễn ra ở lớp bao quanh ngay phần 
ngoài của lõi sao, sản sinh năng lượng làm tăng đột ngột áp suất bức 
xạ khiến sao giãn nở rất mạnh. Các nhà thiên văn coi đây là “hơi thở” 
cuối cùng của sao. Do giãn nở nhanh nên sao nhanh chóng hạ thấp 
nhiệt độ, trở thành ngôi sao Kềnh đỏ (the Red giant). 

Theo tính toán hiện nay, khoảng gần 5 tỷ năm nữa, Mặt Trời 
của chúng ta sẽ trở thành sao kềnh đỏ có bán kính trải rộng đến quỹ 


15 _GT ât lý thiên văn - A 9295 


đạo Kim tỉnh, khi đó mọi sinh vật trên Trái Đất sẽ bị thiêu chẩ 
thành tro! 


7. Giai đoạn 7: Thời kỳ bùng nổ do heli (the Helium flash) 


Lõi sao chứa hạt nhân heli sẽ tiếp tục co cụm lại, tuy nhiên chưa 
đủ để trong lõi đó có thể xảy ra phản ứng tổ hợp hạt nhân Hel, 
nhưng đủ để làm cho plasma gồm hạt nhân và các electron đậm đặc 
đến một mức không thể xem plasma như khí lý tưởng nữa. Dần theo 
thời gian, độ đậm đặc càng tăng và khi đạt tới mật độ hàng nghìn 
kilogam trên 1cm, khi đó, khí electron đậm đặc tổ ra rất giống vật 
rắn về tính giản nở vì nhiệt, cụ thể là tăng nhiệt độ chỉ gây ra tăng 
rất ít về thể tích. Nhiệt độ phần lõi sao tăng liên tục một cách đều 
đặn sẽ đến lúc đạt tới nhiệt độ đủ để hạt nhân hyđrô nằm trong miền 
kề cạnh lõi sao có thể kết hợp với nhau để thành heli kèm theo toả 
năng lượng làm tăng nhiệt độ lõi sao lên đến 100 triệu độ Kenvin. Tại 
nhiệt độ này, hạt nhân heli sẽ kết hợp với nhau tạo thành hạt nhân 
các nguyên tố nặng hơn, trong đó 3 hạt nhân heli kết hợp cho hạt 
nhân !?C diễn ra với xác suất lớn nhất. 

Khi có nguồn năng lượng mới, nhiệt độ lõi sao tăng nhanh nhưng 
lõi sao quá đậm đặc nên độ giản nở vì nhiệt không đủ lớn để bù trừ 
với nhiệt vừa được sinh ra. Điều này càng làm cho tốc độ đốt cháy 
nhiên liệu heli tăng lên. Kết quả là áp suất tại miền lõi sao đã vượt 
ngưỡng, một vụ nổ trong lòng sao xảy ra, đó là sự bùng nổ do heli. 
Nhưng lưu ý là bùng nổ này diễn ra trong lõi chứa heli của sao, khi 
lan truyền ra đến quang cầu, ta chỉ quan sát thấy tăng độ sáng của 
sao một cách đột ngột với biên độ vừa phải, do đó bùng nổ này còn có 
tên gọi khác là “lóe sáng do đốt cháy heli” (the helium flash). 

Thời gian kể từ khi bắt đầu diễn ra phản ứng tổ hợp hạt nhân 
heli đến lúc vụ nổ nói trên xảy ra chỉ vẻn vẹn trong khoảng không 
quá 10h với cuộc sống kéo dài hàng tỷ năm của sao thật đúng là “một 
khoảnh khắc lóe sáng!”. 


8. Giai đoạn thứ 8: Thời kỳ sao heli (the helium star) 


Sau vụ nổ do heli diễn ra, lõi sao tăng thể tích, kéo theo giảm 
nhiệt độ của lõi sao và của vành chứa hạt nhân hydrô bao quanh lõi 
đó. Kết quả dẫn tới khôi plasma gồm hạt nhân heli và các electron trở 
nên kém đậm đặc và nó lại gần với khí lý tưởng hơn là vật rắn. Mặt 


15_GT Vật lự thiên 5n .B 
226 


chác, nhiệt độ giảm kéo theo giảm tốc độ “đốt cháy” nhiên liệu ở trong 
õi và cả trong lớp bao quanh vỏ đó. Khi bắt đầu thời kỳ này, độ trưng 
tủa quang cầu giảm xuống rõ rệt. Nhiệt độ bề mặt sao giảm, sẽ tạo cơ 
tội để sao đó giảm nhanh kích thước các lớp ngoài cùng và phải mất 
choảng 10 nghìn năm, mới xác lập lại chế độ cân bằng giữa lực nén do 
hấp dẫn và áp lực do bức xạ đi từ trong ra. 

Ở thời kỳ cân bằng mới này, trong lòng sao có hai vùng sẵn sinh 
năng lượng, đó là: 

- Tại miền trung tâm lõi sao, chủ yếu là hạt nhân hêli ở nhiệt độ 
khoảng 200 triệu độ K, diễn ra phản ứng: 

3H 'C+y và 4:H> 'O+y. 

- Tại miền bao quanh lõi sao, chủ yếu chứa hạt nhân hyđrô ở 
nhiệt độ 15 triệu độ K, diễn ra phản ứng : 
° 4IP->;H+2e'+°ÿ+y. 
Tuy nhiên phản ứng tổ hợp hêli sản ra năng lượng đóng vai trò 
chủ đạo. Kể từ đây, phần lõi chứa hạt nhân hêli của sao đóng vai trò 
tương tự như vai trò của lõi chứa proton ở giai đoạn 5ð và 6, tức là sẽ 
diễn ra tích tụ hạt nhân cacbon về tâm sao và lúc này sao có cấu trúc 
lớp như hình vẽ VIII.5. 


Lớp phản ứng He 
Lõi CO 


Hình VIIL5 


227 


Tại vùng quanh tâm sao, nhiệt độ đủ cao để hạt nhân hêli m. 
thành nhân cacbon và oxy, thế là lớp ngoài cùng lại bị bức xạ từ phận 
lõi đi ra làm cho giãn nổ, sao lại biến thành sao Kểnh đổ lần thứ), 
nhưng lần này quá trình chỉ xây ra trong vài triệu năm 


9. Giai đoạn thứ 9: Thời kỳ hấp hối của sao: sao lùn trắng (the white Dwalf 
và sao siêu mới (the supernova) 


Một khi hyđrô đã chuyển hết thành hêli và đại bộ phận hạt nhân 
hêli đã chuyển thành cacbon và oxy, nguồn nhiên liệu đã cạn kiệt, ấp 
lực hấp dẫn lấn át áp lực bức xạ từ trong đi ra làm cho miền lõi chứa 
hạt nhân cacbon của sao trở nên vô cùng đậm đặc. Nhiệt độ tăng lên 
và tại phần ngoài của lõi sao đạt tới 50 đến 10 nghìn độ K. Đến thời 
điểm này số phận cuối cùng của sao sẽ do khối lượng ban đầu của sao 
quyết định. Cụ thể là: 


ga) Với những sao có khối lượng 0,1u, < kh, < 4u, (Được gọi là sao 
loại nhỏ, sao nhẹ) 

Vì nhiên liệu cạn kiệt, sao sẽ nguội dần, tại thời điểm vật chất ở 
phần ngoài của sao trở thành khí trung hòa nhờ quá trình tái kết hợp 
giữa các electron và các hạt nhân hình thành lớp vỗ sao chứa các 
nguyên tử với mật độ khá lớn. Đồng thời với sự co lại của lõi, lớp 
ngoài cùng tách dần ra khỏi sao trở thành lớp sáng loáng trông tựa 
như vành đai khí hình nhẫn nhờ nhận bức xạ đi từ lõi sao ra. Đã có 
thời các nhà thiên văn gọi nó là “đám tỉnh vân hành tỉnh” (the 
planetary nebulae), mặc dù hiện nay chúng ta biết rõ rằng đám mây 
hình nhẫn này không có quan hệ gì với hệ hành tỉnh quay quanh các 
ngôi sao, nhưng vì tính chất lịch sử ta vẫn giữ tên gọi ban đầu không 
chính xác đó. 

Phần lõi sao tuy nhiệt độ và kích thước đều giảm nhưng nó vẫn 
còn đủ duy trì độ sáng trong một thời gian. Người ta gọi sao thời kì 
này là sao lùn trắng (the white DwarfÐ, nó chỉ giữ lại khoảng gần 1/2 
khối lượng sao ở gìai đoạn ban đầu. Sao Thiên Lang B, bạn đồng 
hành với sao Thiên Lang A là một ví dụ điển hình của sao lùn trắng 
mà hiện nay đã biết. 

b) Với những sao có khối lượng trung bình 4u < kh. < 8Ụ 

Do có khối lượng lớn, nên khi đã hết nhiên liệu cho phản ứng hạt 
nhân, sao bị sụp đổ nhanh chóng do lực hấp dẫn. Lõi sao bây giờ là 


228 


một khối hạt nhân cacbon bị nén chặt nhưng chưa đủ để xảy ra phản 
ứng tổ hợp hạt nhân cacbon, mãi tới khi bị nén tới nhiệt độ 600 triệu 
độ K, phản ứng tổ hợp hạt nhân cacbon bắt đầu xây ra để tạo thành 
các hạt nhân như nêon, natrl, magIlê... 

Đến thời điểm này, tình hình ở lõi sao chứa hạt nhân cacbon 
giống hệt tình hình lõi sao chứa hạt nhân hêÌi Ở giai đoạn 7: sự giãn 
nở của lõi chứa cacbon không bù trừ được sự gia tăng áp suất bức xạ 
từ trong “lò” phản ứng nhiệt hạch đốt cháy cacbon, nên một vụ nổ lớn 
sẽ xảy ra ở nhiệt độ và áp suất cao hơn nhiều so với vụ nổ do hêli. Các 
nhà thiên văn nới rằng sao đã thực hiện vụ nổ siêu mới (super-nova). 
Khi vụ nổ kiểu này diễn ra, độ sáng của sao tăng lên một cách đột 
ngột đến mức ta có thể nhìn thấy sao siêu mới giữa ban ngày. Công 
suất của vụ nổ đủ mạnh để phóng hết mọi lớp vật chất của vỏ sao vào 
khống gian, số còn lại chỉ là một phần rất nhỏ của lõi sao bị nén chặt. 
Như vậy có thể nói vụ nổ sao siêu mới là vụ nổ do Cacbon. 

c) Với những sao có khối lượng lớn ụ. > 8U, 

Khi sao đã dùng hết nhiên liệu hydrô, heli, ta có cảm giác sao 
càng nặng, lõi càng bị nén nhiều nên co giảm kích thước càng nhanh 
khiến mật độ lõi càng đậm đặc, nhưng thực tế lại không diễn ra kịch 
bản tương tự như với sao có khối lượng trung bình. Vấn đề là ở chỗ lõi 
sao có khối lượng lớn nên phát ra bức xạ điện từ chứa nhiều photon có 
năng lượng cao, những photon này khi đi ra ngoài đã làm cho mật độ 
vật chất lõi sao giảm xuống khiến cho lõi sao loại này không đủ đậm 
đặc như loại sao trung bình ở cùng giai đoạn. 

Tại một số điểm, khi nhiệt độ lõi đạt tới 600 triệu độ, sẽ khởi phát 
phản ứng tổ hợp hạt nhân cacbon nhưng với tốc độ không cao như loại 
sao nói ở mục b (bởi mật độ vật chất thấp hơn), nhiệt độ vùng lõi tăng 
chậm hơn và đạt đến giá trị để xảy ra phản ứng tổ hợp hạt nhân oxy. 
Khi nhiên liệu oxy cạn kiệt, nhiệt độ sao giảm xuống, kéo theo giảm 
thể tích làm cho lõi sao đạt tới nhiệt độ cao hơn đủ để đưa hạt nhân 
của những nguyên tố nặng được sinh ra từ phản ứng tổ hợp cacbon, 
0xy vào tham gia phản ứng tổ hợp để lần lượt sinh ra nguyên tố nặng 
hơn như natr1, magiê, nhôm, silic, photpho, lưu huỳnh... theo trình tự 
là mỗi khi cạn kiệt loại chất đốt nào đó, lõi sao sẽ co lại và trở nên 
nóng hơn, đậm đặc hơn, đủ để “đốt cháy” hạt nhân mới nặng hơn để 
tạo ra hạt nhân mới còn nặng hơn nữa. 


229 


Quá trình “đốt cháy” hạt nhân để tạo ra hạt nhân nặng hơn hạt 
nhân ban đầu không chỉ được diễn ra ở trong vùng lõi sao nặng nẫy 
mà cồn có thể xảy ra ngay tại các lớp ở phần ngoài bao quanh lỗi. Tuy 
càng xa tâm sao, nhiệt độ càng thấp, nhưng vì hạt nhân nặng lắng 
xuống gần tâm hơn hạt nhẹ, do đó ta có thể hình dung nhiên liệu và 
sản phẩm của từng loại phản ứng tổ hợp hạt nhân thay đổi tùy thuậc 
vị trí của từng lớp cụ thể. Tuy nhiên không thể tạo ra nguyên tố nặng 
hơn sắt. Phản ứng tổ hợp hạt nhân sắt (39Fe) không thể diễn ra trong 
lòng sao bởi chúng ta biết rằng hạt nhân sắt có năng lượng liên kết 
riêng lớn nhất nên phản ứng tổ hợp hạt nhân sắt để thành hạt nhân 
nguyên tố nặng hơn phải là phản ứng thu năng lượng, trước đó chính 
phản ứng tổ hợp hạt nhân nhẹ hơn sắt để tạo thành sắt đã tiêu tốn 
mất nhiều năng lượng của lõi sao, nên không còn đủ để đốt tiế 
“nhiên liệu sắt”! Do đó, vào gần cuối của giai đoạn này sao có kh 
lượng lớn nằm trong miền từ 8 đến 40 lần khối lượng Mặt Trời sẽ có 
cấu trúc tương tự như hình VIHI.6. 


Ra ngoài 


Tổng hợp Sỉ 


Nhân sắt 


Hình VIIIL6 


Trong đó lõi của sao chủ yếu là sắt, côban, niken, do “đốt cháy” 
silic, photpho, lưu huỳnh. Kế tiếp là tổng hợp hêli để trở thành 
cacbon, oxy, nêôn, còn lớp ngoài cùng là do hyđrô bốc cháy để thành 


230 


hêli. Ước tính có đến 60% tổng khổi lượng ban đầu của sao đã được 
“đốt cháy”, còn lại 40% khối lượng mà phần lớn là hyđrô. 

Một khi phản ứng tổ hợp hạt nhân ngừng lại, lõi sao lại giảm kích 
thước, nhưng lần này lõi chứa nhân sắt sẽ hấp thụ phần lớn nhiệt 
năng do sự giảm thể tích sao đưa lại, rút cục làm tăng nhanh mức độ 
co lại của sao. Quá trình giảm thể tích cứ tiếp tục và sẽ đến lúc nhiệt 
độ trong lõi sao đạt tới hàng tỷ độ khiến cho các hạt nhân va đập rất 
dữ đội vào nhau, chặn đứng quá trình giảm thể tích của sao và lại xảy 
ra bùng nổ, cũng mang tên là bùng nổ sao siêu mới đầy ấn tượng như 
vụ nổ vừa được mô tả ở mục b. Khi bùng nổ xây ra, độ sáng của sao 
tăng lên đến hàng tỷ lần, ngang với độ sáng tổng cộng của thiên hà 
gộp lại! 

Bùng nổ sao siêu mới kiểu này đủ năng lượng để tạo nên sóng 
xung kích mạnh đến mức đập võ các hạt nhân thành từng phần nhỏ. 
Chính những phần này lại kết hợp với các hạt nhân nguyên tử khác 
để tạo nên các hạt nhân nguyên tổ nặng hơn sắt. Ví dụ như Zn, Au, 
U... Cần chú ý rằng các nguyên tố nặng hơn sắt không hề có sẵn đến 
mức đầy rẫy trong vũ trụ mà chúng chỉ được góp nhặt lại trong quá 
trình hình thành nhờ có bùng nổ của sao siêu mới loại II. 

Những nguyên tố nặng hơn sắt vừa được sinh ra tiếp tục được 
sóng xung kích nói trên ném vào vũ trụ. Nếu chúng gặp các đám mây 
vật chất sao hoặc hành tỉnh khác thì sẽ trở thành một phần của ngôi 
sao hoặc hành tỉnh tương lai này. Chính vì lẽ đó nguyên tô Urani mới 
có thể có trong các sao. Đầu năm 2001, đài thiên văn Nam bán cầu 
của cộng đồng châu Âu (European Southern observatory) đặt tại 
Chile đã phát hiện thiên thể CS31082-001 có chứa nguyên tố Uranl. 
Mỏ đầu kỷ nguyên thứ 21, nhân loại đã bắt được Urani trong vũ trụ. 

Như vậy, những sao mà thành phần của nó chứa nhiều nguyên tố 
nặng phải được sinh ra sau các vụ nổ sao siêu mới loại II. 


10. Giai đoạn thứ 10: Thời kỳ tàn dư của các sao: Sao lùn đen (Black 
Dwarf), punxa (pulsars), sao nơtron (neutron Star) và hố đen (Black hole) 


a) Số phận cuối cùng của sao lùn trắng 

Sao lùn trắng do nhiệt độ thấp, kích thước nhỏ nên nó nguội đần 
một cách chậm chạp, dẫn đến ta sẽ thấy màu sắc của nó biến dần từ 
sáng trắng, màu vàng, da cam, đỏ và cuối cùng trở thành khối vật 
chất đậm đặc không màu, ta gọi nó là sao làn đen (the Black Dwar0Ð. 


2ð1 


Sao lùn đen có kích thước 
bằng Trái Đất chúng ta, 
nhưng gia tốc trọng trường 
tại bề mặt sao lùn đen gấp 
hàng triệu lần gia tốc rơi tự 
do ở gần Mặt Đất. Nó đơn 
độc, lặng lẽ chuyển động mãi 
mãi trong vũ trụ lạnh lẽo bao 
quanh ta. Nó là tàn dư của 
sao lùn trắng sau khi đã bị 
cơ chế gọi là gió sao (stellar 
winds) tương tự gió Mặt Trời 
thổi “bay” hết đám vỏ sao bao 
quanh nó đồng thời ném vào ÑgưäïRtf0aniđäi 
không trung một lượng khá đá 

lớn vật chất của sao (xem 

hình VIII.7). Hình VIIHI.7 


b) Số phận của sao sau bùng nổ sao siêu mới logi ÏÏ 1,4u„ < lu. < 3ụa 


Khi diễn ra bùng nổ sao siêu mới loại II, lõi sao còn lại bị nén 
mạnh đến nỗi các electron tự do gắn kết với các proton để trở thành 
nơtrôn. Nơtron tự do là các hạt rất không bền, nhưng khi bị giam giữ 
trong lõi sao đậm đặc đó, chúng không có cơ hội để kịp phân rã. Lực 
nén hấp dẫn tiếp tục nén lõi sao chỉ toàn nơtron đến kích thước hình 
cầu bán kính chỉ khoảng 10 đến 20km, chứa lượng vật chất với mật 
độ khoảng 1tỷ tấn trong 1em?. Áp lực khí nơtron suy biến đã giữ cho 
sao nơtron đạt trạng thái cân bằng. Như vậy, sao nơtron chính là giai 
đoạn cuối cùng của sao có khối lượng trung bình. 

Các nhà thiên văn lý thuyết đã tiên đoán sự tổn tại của sao 
ndtron ngay từ năm 1934 (xem phần VII.4), nhưng rất tiếc chưa hề 
quan trắc trực tiếp được nó. Có điều lý thú là: tại những nơi theo tiên 
đoán lý thuyết phải tổn tại sao nơtron, thì các nhà thiên văn quan 
trắc lại tìm thấy những đổi tượng có tên là punxa (pulsar). Cho đến 
thời điểm hiện nay các nhà thiên văn đều cho rằng punxa và sao 
nơtron là hai cách gọi của một đối tượng. 


c) Số phận cuối cùng của sao siêu nặng uới \. 3 8U, 


Sau vụ nổ siêu mới loại II xảy ra ở ngôi sao mà phần lõi của nó 
lễ . ^ ^" 4 ~.® kì Z . ^^ rÝ Mà ⁄ v ^“ .ˆ 
rất giàu nguyên tô sắt, lõi của nó bị hấp dân của sao nén chặt đến nỗi 


`... : 2G. 
vận tốc thoát vụ "( nà 


Z 3. ,Af ^ / ⁄ “ ` + 
xấp xi tốc độ ánh sáng. Tức là sao chuyển 


* 


232 


rễ trạng thái có thể giữ lại mọi vật, mọi thông tin đã và sẽ đi tới nó. 
Œác nhà thiên văn gọi đó là hố đen (Black hole). Vật chất trong hổ 
đen được nén đến trạng thái tới hạn có nhiều đặc tính kỳ lạ, thường 
được gọi là trạng thái phi thường (Singularity) giống như một điểm 
hình học có khối lượng rất lớn. Thực ra thuật ngữ hố đen thường để 
chỉ miền không gian chứa lõi vật chất suy biến của sao. Nó xác định 
ranh giới giữa những nơi chúng ta có thể nhìn thấy được và những 
nơi không thể nhìn thấy gì hết. Mặt cầu ranh giới đó gọi là chân trời 
sự kiện (event hor1zon). 

Về mặt nào đấy ta có thể nói rằng sao siêu nặng khi chết đi 
không để lại xác có thể “nhìn thấy” được. May thay vì hố đen siêu đặc 
nên hiệu ứng hấp dẫn do nó gây ra đổi với các đối tượng gần nó sẽ 
giúp các nhà thiên văn dò tìm sự hiện diện của nó. Khảo sát các sao 
trong Ngân Hà cho thấy số hố đen ít hơn nhiều so với số sao nơtron 
và càng ít hơn so với số sao lùn nâu, điều này cho thấy sao càng nặng 
càng hiếm gặp hơn. 


IE VỀ SỰ PHÁT HIỆN VÀ CÁC ĐẶC TÍNH VẬT LÝ CỦA CÁC TÀN DƯ 
SUY BIẾN CỦA SAO 


1. Sao lùn trắng (the white Dwarf) 


Sau hơn 10 năm quan trắc sao Thiên Lang (sirius) ngôi sao sáng nhất 
trong bầu trời nam bán cầu, Friedrich Wilhelm Bessel quả quyết rằng 
Thiên Lang phải là một hệ sao đôi, chúng phải quay quanh nhau (thực ra 
quay quanh khối tâm chung) với chu kỳ 50 năm. Rất tiếc kính thiên văn 
thời đó không thể phát hiện được ngôi sao đồng hành với Thiên Lang đã 
quan sát được. Sáu năm sau khi Bessel qua đời, con trai của nhà chế tạo 
kính Alvan Clark đã dùng kính do cha mình chế tạo phát hiện bạn đồng 
hành với Thiên Lang có độ sáng cỡ 1/1000 độ sáng của nó. Ông gọi sao 
Thiên Lang mới là Thiên Lang B để phân biệt với Thiên Lang A trước đó. 
Thời điểm ông phát hiện ra Thiên Lang B đúng vào lúc nó cách Thiên 
Lang A xa nhất vào khoảng 10. Qua phân tích độ thay đổi quỹ đạo, người 
ta thấy rằng khối lượng của chúng tương ứng là h„ =2,3Hạ, Hạ = 1,0Hạ. 
Thoạt đầu người ta cho rằng Thiên Lang B phải là sao màu đỏ, ứng với 
nhiệt độ bề mặt của nó thấp hơn Mặt Trời. Nhưng vào năm 1915 Walter 
Adams, nhà thiên văn làm việc ở đài thiên văn Mt. Wilson, nhờ phép trắc 
phổ, xác định dược rằng Thiên Lang B là sao màu xanh có nhiệt độ 
khoảng 27000 (trong khi Thiên Lang A chỉ đạt 9910K), nó chủ yếu bức 


233 


xạ ở vùng tử ngoại. Độ trưng của Thiên Lang B là L;= 0,03L¿, chứng tý 
bán kính Thiên Lang B chỉ là Rạ =0,008R,„ tuy nhiên mật độ vật chấ 
đạt tới khoảng 3 tấn trong lcm$, gia tốc trọng trường tại bể mặt 


G L; 3 + % _ W è . ^“ ` * 
V= m4 ~=4,6.10°m/s” tức xấp xỉ nửa triệu lần gia tốc trọng trưởng ở 


Trái Đất. Vẻ khác thường về độ trưng và nhiệt độ của Thiên Lang B đã 
làm cho các nhà thiên văn thời đó cho rằng Thiên Lang B chỉ là vật thể vớ 
vấn. Tuy nhiên từ năm 1999 Eddington đã có cách nhìn khác. Ông cho 
rằng nhiệt độ của sao gây ảnh hưởng đến đặc trưng phổ vạch nhiều hơn 
so với ảnh hưởng tới độ trưng. 

Nghiên cứu các sao lùn trắng cho thấy rằng nhiệt độ bề mặt của 
chúng biến đổi trong phạm vi khá rộng từ 5000K đến 80000, có nghĩa 
là tùy nhiệt độ bề mặt, sao lùn trắng có thể có màu đỏ, màu vàng hoäẽ 
màu xanh... Tuy nhiên nếu căn cứ vào dấu hiệu phổ vạch, sao l 
trắng thuộc phổ được ký hiệu là D và chia thành 3 phân nhóm chính là 
DA chiếm 2/3 tổng số các sao thuộc nhóm D. Phân nhóm DA có phổ chỉ 
chứa 1 đường hấp thụ của hyđdrô bị nở rộng do được sinh ra trong môi 
trường áp suất lớn. 8% sao lùn trắng thuộc nhóm phổ DB, phổ của 
phân nhóm này không có đường ứng với hyđrô mà chỉ có đường phổ 
hấp thụ của hêli. Còn lại 14% là phân nhóm DC, phổ của chúng không 
có vạch hấp thụ. Từ hệ thống phương trình mô tả mô hình cấu trúc 
sao, người ta đánh giá thấy rằng với sao lùn trắng như Thiên Lang B, 
áp suất tại tâm của nó gấp 1, triệu lần áp suất ở tâm Mặt Trời, nhiệt 
độ tại tâm có thể lên tới 7,6.10”K. Kết quả này gây khó hiểu bởi đáng 
ra ở trong điều kiện này tại lõi sao lùn trắng có thể có phản ứng nhiệt 
hạch và sẽ làm cho độ trưng của sao lùn trắng lớn hơn rất nhiều so với 
kết quả quan trắc được. Thực tế có thể là, lõi bao quanh tâm của sao 
lùn trắng sẽ chứa nhiều hạt nhân nguyên tố nặng hơn hyđrô, hêli, nó 
được hình thành sau khi sao đã đẩy lớp vỏ hành tỉnh ra ngoài, rồi cơ 
chế gió sao cũng góp phần làm giảm khối lượng của sao còn lại. Tất cả 
những cơ chế đó đã thiết lập trạng thái mới của sao lùn trắng — trạng 
thái không ổn định. Sao biến quang loại chu kỳ ngắn Z⁄Z Ceti do Arlo 
Landolt phát hiện đầu tiên năm 1968 là sao lùn trắng thuộc phân 
nhóm DA. Do đó ngày nay người ta dùng ký hiệu DAV để chỉ sao biến 
quang thuộc phân nhóm DA, chúng có nhiệt độ bề mặt khoảng 12000. 
Còn loại DBV lần đầu tiên được Don Winget và cộng sự tiên đoán bằng 
lý thuyết có nhiệt độ ở bề mặt khoảng 27000K. Độ sáng sao lùn trắng 


234 


thay đổi liên quan tới mode dao động ngang của bề mặt lõi sao khá rắn 
chắc nên ít thay đổi dọc theo bán kính, được lan truyền ra bề mặt sao 
gây ra thay đổi nhiệt độ và độ sáng. 

Hiện nay các nhà thiên văn lý thuyết đang xây dựng mô hình 
nhằm giải mã những điều kỳ lạ diễn ra trong lòng sao lùn trắng. Đồng 
thời hy vọng sẽ khẳng định cấu trúc từng lớp nguyên tố theo thứ tự: 
nguyên tố nặng ở gần tâm hơn nguyên tố nhẹ của sao lùn trắng. 

Cần lưu ý rằng đại bộ phận sao trong thiên hà chúng ta, cũng như 
trong vũ trụ đều thuộc sao nhẹ. nên cuối đời đều chuyển về sao lùn trắng. 
Ỏ giai đoạn này lõi sao gồm các hạt nhân cacbon, oxy, tuy đậm đặc nhưng 
chưa đủ để có thể xảy ra phản ứng đốt cháy nhiên liệu cacbon, oxy. Tuy 
nhiên theo thời gian. sao làn trắng nguội dần. Một câu hỏi đặt ra là sau 
bao lâu thì sao lùn trắng tiêu thụ hết năng lượng của nó. Muốn thế ta cần 
phải biết được tốc độ giảm nhiệt độ của sao lùn trắng. 

Để tìm tốc độ đó ta phải xem năng lượng từ lõi sao được truyền ra 
ngoài chủ vếu bằng cách nào ? Vì môi trường lõi sao lùn trắng là môi 
trường chứa các electron suy biến. các mức năng lượng thấp đã được 
lấp đầy. Điều này dẫn tới năng lượng từ trong đi ra ngoài được truyền 
qua sự dẫn truyền của các electron hơn là do con đường bức xạ, nên 
môi trường trong sao lùn trắng là môi trường đẳng nhiệt. Nhiệt độ chỉ 
thay đổi đáng kể ở lớp vỏ ngoài. nơi mà mức độ suy biến của khí 
electron giảm đáng kể. Tính toán chi tiết theo mô hình này cho ta 
công thức tính độ trưng sao lùn trắng có dạng. 


L=e12 (VIIL1) 
Với T là nhiệt độ ở tâm lõi, còn c được định nghĩa: 
e =1,a.10'[t: = (VIIL2) 
Li0u 4 VÂỆ! + X) 


Sao lùn trắng lạnh dần chủ yếu do bức xạ ra môi trường xung 
quanh, còn nguồn năng lượng của sao lùn trắng lại chủ yếu là động 
nắng chuyên động nhiệt của các hạt cấu tạo nên lõi sao chứa hạt 
nhân cacbon, do đó nó sẽ nguội hắn sau thời gian tạ là: 

bạ 3 Hn.k 
lu. 2 Âm,” 

Quá trình nguội dẫn được diễn ra ở tâm lõi rồi lan truyền ra 
ngoài. Các nhà thiên văn coi rằng sao lùn trắng với lõi là hạt nhân 


Tọ = 


(VIHILS) 


235 


cacbon, chúng là những “viên kim cương vũ trụ” đậm đặc với kích 
thước cỡ Trái Đất vẫn đang trôi dạt trong vũ trụ. Chúng sẽ đóng vai 
trò như những hoá thạch giúp các nhà thiên văn hiểu được lịch sử ta 
đời của thiên hà. Từ công trình lý thuyết của Winget và các cộng sự, 
người ta suy đoán sao trong thiên hà chúng ta bắt đầu được hình 
thành khoảng (9,3+ 2,0) tỷ năm về trước. 


2. Sao Nơtron (Neutron stars) 


Như ở mục VIII.1.10 đã nói, sao nơtron chính là giai đoạn cuối 
cùng trên đường tiến hoá của những sao có khối lượng trung bình 
nằm trong khoảng từ 1,4+4 lần khối lượng Mặt Trời. Nhiều lúc còn 
gọi là Punxa. Hai năm sau ngày Jame Chadwich khám phá ra nơtron, 
Walter Baade và Fritz Zwicky đã tiên đoán sự tổn tại sao nơtron và 
hai ông cho rằng vụ nổ sao siêu mới đã làm cho sao thường chuyển 
sang sao nơtron. 

Xuất phát từ điều kiện cân bằng của sao nơtron: lực nén hấp dẫn phải 
cân bằng với áp suất khí nơtron suy biến, ta thu được giới hạn 
Chandrasekhar, khi đó bán kính giới hạn của sao nơtron có khối lượng u, là: 


T.= E 
10 Guó \mụ 


(VII.4) 


⁄ 


Giả sử tu. =1,4n, ta thấy bán kính sao nơtron này chỉ khoảng 10 
đến 15 km! Khi đó gia tốc trọng trường ở bề mặt g. gấp 200 tỷ lần gia 
tốc trọng trường ở mặt đất. 


Nếu chú ý đến vận tốc vũ trụ cấp 2 hay vận tốc thoát vụ ta có: 


* 


2Gụ. h 
Vịi = = =0,2.10°m/s = 0,643 tốc độ ánh sáng. 


Mặt khác nếu để ý đến tỷ số năng lượng hấp dẫn và năng lượng 
toàn phần của vật m tại bề mặt ta có: 


[GŒu.m/R.]: me” = Gụ, /R.c” =0,207 
Ta thấy rằng khi xem xét các đặc tính vật lý của sao nơtron ta 
phải tính đến hiệu ứng tương đối tính. Lý thuyết giải thích sự tạo ra 
nơtron ¡P+ Je->un +v,„ trong lõi sao chứa hạt nhân nặng với sự có 


mặt của electron suy biến cho ta kết quả về thành phần vật chất 
trong lõi sao nơtron như liệt kê ở bảng VIII.1. 


236 


BẰNG VIII.1 


Thành phần cấu tạo sao nơtron Khí 
suy biến 
Hạt nhân 2o Fe + electron tự do phi tương đồi 


Electron tự do phi tương đối trở thành tương đối nam 


Mật độ vật 
chất (g/cm) 


Hạt nhân ao Fe + electron tự do tương đối tính 


[1109] Quả trình nơtron hoá (neutronization) § __ li 
._- -— 3] Hạt nhân giàu nơtron + electron tư do tương đối tính 


Rò rỷ nơtron (neutron drip) 


Hạt nhân giàu nơtron + nơtron tự do + electron tự do tương đối tính | Electron - 


Áp suất khí nơtron suy biến trở nên đảng kể 


Hạt nhân giàu nơtron + nơtron siêu chảy tự do + electron Nơtron 
tự do tương đối tính 
[210 Phân rã hạt nhân (nuclei dissolve) 


Nơtron siêu chảy tự do + proton siêu dẫn + electron tự do 
tương đổi tính 


Sản sinh các hạt pion (pion production) mg 


Nơtron siêu chảy tự do 
Proton siêu dẫn tự do 
Electron tự do tương đối tính 
Các hạt cơ bản khác (các pion) 
Năm 1934 J.Robert Oppenheimer và G.M.Volkoff ở Berkeley đã 
tính toán và vẽ ra mô hình cấu tạo của sao nơtron có khối lượng bằng 
1,4 khối lượng Mặt Trời có dạng như hình VIII.8. 
Vỏ ngoài 


Phần trong 


Hình VIII.8 


237 


Cách làm tương tự như với sao lùn trắng, người ta căn cứ vào sự 
cân bằng của áp lực hấp dẫn và áp suất khí nơtron suy biến có tín 
đến lý thuyết tương đối rộng, thấy rằng khối lượng cực đại của sào 
nơtron là 3 lần khối lượng Mặt Trời. Bán kính sao nơtron chỉ bằng 
1/519 lần bán kính sao lùn trắng. Từ định luật bảo toàn mômen động 
lượng L= L¿ = lạ@ạ = const, ta sẽ thấy sao nơtron, vì cớ kích thước bé 
so với sao thông thường nên nó sẽ tự quay rất nhanh với vận tốc góc 


2 
( = @ọ [si . Mặt khác trong môi trường có độ dẫn điện cao, từ 
Nhự 

trường đóng keo vào vật chất, cảm ứng từ B liên hệ với cảm ứng từ Bụ 
qua công thức B = Bạ (R¿/R.)?. Vì vậy từ trường trên đó sẽ rất mạnh. 
Ví dụ nếu ta xét một ngôi sao nơtron được sinh ra từ ngôi sao ở cuối 
giai đoạn cạn kiệt nhiên liệu hydrô, heli, nó có khối lượng gấp đôi 
khối lượng Mặt Trời và có bán kính tương tự như bán kính Mặt Trời 
Rạ =7.10°m, chu kỳ tự quay T= =0 ngày, từ trường Bạ =107 
Tesla. Ta dễ dàng tính được bán kính sao nơtron theo biểu thức 
(VIHI4), từ đó ta ước tính được giá trị chu kỳ tự quay và cảm ứng B 
của sao nơtron là 1/580 s và 10 Tesla. 

Một đặc tính đặc biệt của sao nơtron là ngay khi vừa được hình 
thành (sau khi vụ nổ sao siêu mới) nhiệt độ của sao nơtron rất cao, 
ước tính khoảng hàng trăm tỷ độ. Nó nguội dần bằng cách nào? 
Nghiên cứu bước đầu cho thấy rằng, vào những ngày đầu tiên của đời 
mình, sao nơtron giảm nhiệt độ nhờ cơ chế phát xạ nơtrino thông qua 
cơ chế có tên là URCA (lấy theo tên một casino nổi tiếng ở Rio de 
Jjaneiro đã bị đóng cửa từ năm 1955) theo sơ đồ sau: 

ạn —>ID+ 1©e+Ô,, (VHI3 
ID† 19 >an+V, 

Các hạt và các phản hạt nơtrino được sinh ra, chúng bay ra khối 
sao và mang đi một phần năng lượng đáng kể. Quá trình này sẽ dừng 
lại khi lõi sao đạt đến trạng thái nơtron suy biến khi đó nhiệt độ sao 
đạt giá trị 10K. Tới lúc này có thêm một cơ chế khác để sao cho phát 
xạ nơtrino vẫn giữ vai trò chủ đạo làm nguội sao so với cơ chế phát xạ 
bức xạ điện từ ở bềmặt sao. Phải mất hàng trăm năm sau, nhiệt độ lõi 
sao nơtron lúc này mới đạt 10K, còn tại bề mặt đạt giá trị 10Ê°K, tới 
lúc này sao nơtron lạnh dần nhưng bán kính gần như thay đổi rất ít. 
Ta thử xem lúc đó bề mặt của nó bức xạ chủ yếu ở bước sóng nào. Dễ 


238 


đàng thấy rằng, phổ bức xạ có %„„„ thuộc vùng tia Röentgen. Rõ ràng 
rất khó để từ Trái Đất ta có thể quan trắc được sao nơtron! May thay 
sao nơtron còn có phương thức khác để gửi thông tin vào vũ trụ. 

Vào một ngày của tháng 7 năm 1967, Jocelyn Bell dưới sự hướng 
dẫn của Anthony Hewish, trong quá trình thực hiện luận án tiến sĩ 
đã tình cờ phát hiện ra punxa có chu kỳ 1,3373011s. Đây là punxa 
đầu tiên được tìm thấy, nó có ký hiệu là CP 1919. Kể từ đó đến nay đã 
có gần 600 punxa trong thiên hà chúng ta đã được ghi nhận. Bảng 
VIII2 cho ta một số trong các punxa đó. Ý nghĩa của CP 1919: CP là 
viết tắt của Cambridge Pulsar, 1919 là xích kinh của punxa đó, 
œ=19°19"', Tương tự là HP là viết tắt của Harvard pulsar còn PSR là 
ký hiệu của pulsar. 

Bảng VIII.2 Bảng kê punxa được tìm thấy đầu tiên nhờ quan sát 
vùng sóng vô tuyến và một punxa đầu tiên được tìm thấy thông qua 
quan sát trong vùng khả kiến. 


BẰNG VIII.2 


Tên punxa Xich kính œ Xích vĩ õ Chu kỳ (S) Khoảng cách 
đến (pasec ) 

[CP 1919 _ | 19"109".7+ 21°47 1,337301 

Vị 


h mn 
CP0950 | 09"50mn"2g* 08°11 [025306 | 
CP0834 | 08°34m"22* 1,273764 
CP0328 | 03°28”"52* 74°49 
PSR 2045 _98°06 0,562645 
PSR 2045 _16°98 1,961663 115 


Năm 1969 nhóm các nhà thiên văn làm việc ở đài quan sát 
Steward của trường đại học tổng hợp Arizona gồm Coche, Disney và 
Taylor đã chỉ ra rằng có một ngôi sao nhìn thấy được khá rõ tại trung 
tâm tinh vân con cua (Crab Nebula). Sao đó chính là punxa mang số 
hiệu NP 0ã32, nó có chu kỳ xấp xi 0,0333s. Tuy độ sáng của nó thay 
đổi khá mạnh nhưng chu kỳ quá ngắn nên bằng mắt thường hoặc 
thiết bị thu quang học thông thường không thể ghi nhận được. Ít lâu 


239 


sau, các nhà thiên văn ở đài quan sát Lick của trường đại học tổng 
hợp California, dùng thiết bị quay đặc biệt đã chụp được ảnh của 
punxa NP 0532 (xem hình VIII.9). 


Hình VIHI.9 


Thay đổi độ phát sáng của NP 0532 đã được R. Lynds, S.P Maran 
và D. Trumbo ghi lại và công bố trên tạp chí thiên văn vật lý, có dạng 
như hình VIHII.10. 


Hình VTIII.10 

Vệ tỉnh UHRU mang kính thiên văn Röentgen được phóng lên 
quỹ đạo vào năm 1971 đã ghi punxa trong vùng phổ Röentgen thuộc 
đám tinh vân Crab (con cua). Gần đây người ta lại ghi nhận được 
punxa X—8 thuộc chòm Bán nhân mã cũng là punxa-X. 

Nghiên cứu phổ bức xạ của punxa cho thấy đó là phổ liên tục, 
không hề chứa vạch hấp thụ, cũng như vạch phát xạ. Khác với phổ 
liên tục do các sao thông thường phát ra, phổ liên tục do punxa, sinh 
ra có tính phân cực rất cao và có nhiều đặc tính liên quan tới một 


240 


dạng bức xạ phi nhiệt mang tên là bức xạ đồng pha (synchrotron 
radiation). Nếu quan sát chỉ tiết từng bức xạ cùng chứa trong một 
xung do punxa phát ra, người ta thấy có hiện tượng sai khác về tốc độ 
lan truyền trong môi trường. Các nhà thiên văn gọi là sai tốc (velocity 
dispersion). Hiện tượng này được lý giải rằng: khi có một biến thiên 
dạng xung của năng lượng E được sinh ra tại một miền không gian 
chứa vật chất, sẽ đồng thời phát ra một loạt sóng đơn sắc khác nhau 
thuộc thang sóng điện từ. Sóng nào có bước sóng ngắn sẽ mang năng 
lượng lớn và sẽ lan truyền nhanh hơn nên nó sẽ đến trước sóng có 
bước sóng dài hơn. Mức độ sai khác về thời gian để hai sóng đơn sắc 
cụ thể À, #A„, đạt đến vị trí đặt máy đo là phụ thuộc vào số electron 
tự do mà hai sóng đó gặp trên đường đi. Nếu biết trước mật độ 
electron ta sẽ biết thêm quãng đường mà sóng đã đi qua, tức là ta biết 
được vị trí của punxa. Kết hợp với phương pháp đo khoảng cách đến 
tinh vân, dựa vào tốc độ khuếch tán của tỉnh vân nơi chứa punxa ta 
có thể hiệu chỉnh phương pháp đo sai tốc để nó trở thành một phương 
pháp gián tiếp ngoại suy khoảng cách tới punxa. 

Một vấn đề tiếp theo là AE lấy từ đâu ra để đảm bảo cho các 
xung lặp lại với chu kỳ ổn định, chỉ một vài giây thậm chí vài phần 
trăm giây. Có những xung đạt công suất hàng trăm nghìn lần công 
suất bức xạ Mặt Trời. Đồng thời nếu quan sát nhiều năm liền còn 
thấy thêm rằng tốc độ phát xung có phần chậm lại. 

Tính chất ổn định đến kỳ lạ của tín hiệu do punxa phát ra chỉ có 
thể được giải thích đấy là do một ngôi sao tự quay và mang trên mình 
nó nguồn phát ra tín hiệu đó. Chúng ta nhận được xung do punxa gửi 
tới mỗi khi nguồn tín hiệu đó quét qua máy thu. Muốn xung có tần số 
80 lần/s, sao phải quay với œ = 30 vòng/s, rõ ràng vật chất tại bề mặt 
sao sẽ chịu lực quán tính ly tâm F, =moœ”R.. Như vậy sao thông 
thường sẽ bị lực này xé nát, chỉ sao nơtron mới đủ đậm đặc để lực hấp 
dẫn nội tại thắng lực quán tính nói trên. Từ hàng trăm punxa đã 
quan sát được, ta sẽ tính được các sao nơtron ứng với các punxa đó 
không thể tự quay với œ>2500 vòng/s. Trong hàng trăm punxa được 
phát hiện vừa qua, cái quay nhanh nhất chỉ đạt được œ =642vòng/s. 
Đây là chứng cứ khá tốt để khẳng định sao nơtron quay nhanh là 
nguồn phát ra tín hiệu chứa trong các punxa. Một điều khá lý thú 
nữa là các punxa quay nhanh nhất thường đi kèm với sao thường. Khi 
sao nơtron tiến gần sao thường sẽ hút về phía nó một phần vật chất ở 


18 GT '/ât I/ thiên văn - A 24] 


phần ngoài sao thường làm tăng nhanh mômen động lượng, nhưng 
không thể vượt quá giá trị 2500 vòng/s. 

Nếu để ý thêm tính phân cực của bức xạ do punxa phát ra ta có 
thể dự đoán mô hình đó như sau: sao nơtron chứa các electron tự d, 
từ trường trong sao nơtron rất lớn, sao nơtron tự quay nhanh kéo 
theo các electron tự quay nhanh trong từ trường mạnh. Quỹ đạo của 
electron trong từ trường sao nơtron có dạng như ở hình (VIII.11) và 
định hường của từ trường so với trục tự quay của sao như ở hình 
(VII.12), rõ ràng theo hiệu ứng headlight: các electron chuyển động 
trong từ trường với vận tốc so sánh được với vận tốc ánh sáng sẽ phát 
ra bức xạ điện từ chứa trong hình nón có góc ở đỉnh 20 với: 


BESutsfn ụ “(⁄ j (VIIL8 


Trục tự quay Hướng nh 


“..“ 


` 


Hình VIILI1 Hình VIIL12 


Mỗi khi trục hình nón quét qua máy thu, chúng ta sẽ ghi nhận 
được tín hiệu của punxa. Mô hình này cũng giúp chúng ta ước tính 
được thời gian sống của sao nơtron. Thật vậy nếu coi năng lượng duy 
trì tự quay của sao bằng động năng quay ban đầu, trong quá trình 
bức xạ nó mất dần năng lượng sẽ dẫn đến nó ngừng quay hoặc bị từ 
trường nén chặt gây ra sự suy sụp do từ trường (magnetic fñield 
collapse). Quãng thời gian này vào khoảng 10° năm. Nếu gặp phải 
những sao nơtron, vì lý do nào đó, rong lòng nó diễn ra sự xắp xếp 
cấu trúc giữa các nơtron tương tự như sự phá vỡ cấu trúc tỉnh thể của 
chất kết tỉnh thông thường, khi đó sẽ dẫn tớiathay đổi đột ngột tốc độ 
tự quay. Hiện tượng này tương tự như diễn biến động đất nhưng ở 
trong lòng sao nên gọi là tỉnh chấn (Starquake). Phải chăng mô hình 
trên đây đã hoàn toàn phù hợp với thực tể quan sát? Chắc chắn là 
chưa, nhưng dù sao cũng gợi mở cho ta nhiều hướng đi tiếp. 


242 16. GT Vât lv thiên văn - B 


3. Hố đen (Black hole) 


ad) Định nghĩa uà tính chất 

Như đã trình bày ở mục VIII.1.10, với sao có khôi lượng h. > 8uQ, 
sau giai đoạn vụ nổ sao siêu mới loại II, một lượng lớn vật chất ở phần 
ngoài đã bị ném vào không gian. Phần lõi còn lại vẫn đủ nặng và cũng 
bị nén tới nhiệt độ 10°K nên nguyên tố sắt ZFe đã được sinh ra trước 
khi lõi sao sụp đổ do lực hấp dẫn lấn át áp suất khí nơtron suy biến. 
Lõi sao khi đó trở thành hố đen. Thuật ngữ “black hole” được John A. 
Wheeler, nhà vật lý lý thuyết người Mỹ, lần đầu tiên đưa ra vào năm 
1968 trên cơ sở thuyết tương đối rộng Albert Einstein. Năm 1916 Karl 
Schwarzschild đã tính toán chi tiết và thấy rằng tùy khối lượng của 
sao, sự sụp đổ do lực hấp dẫn xảy ra tại thời điểm bán kính sao đạt tới 
giá trị gọi là bán kính Schwarzschild. nó có giá trị: 


S Re = s.⁄ (VIL.7) 


Sau thời điểm đó sự sụp đổ vẫn tiếp tục, tuy nhiên vật chất trong 
hình cầu bán kính Rạ đã đạt tới trạng thái mà ta không hề nhận được 
bất kỳ thông tin nào từ trong hình cầu đó. Ta hãy tưởng tượng một hạt ở 
ngoài hình cầu bán kính Rạ, nó có thể phát ra bức xạ, nhưng khi tới mặt 
cầu Rs, chẳng có bức xạ nào có thể thoát khỏi lực hút của hố đen. Hiểu 
theo nghĩa này ta sẽ thấy rằng hố đen có thể là phần còn lại của những 
sao rất nặng khi chúng “qua đời”; cũng có thể chúng được sinh ra do quá 
trình một sao nơtron cặp đôi với một sao khác, đặc biệt là những sao 
kềnh, sao nơtron nhờ có lực hấp dẫn lớn đã bắt giữ vật chất của sao đồng 
hành dẫn tới trọng lượng sao quá sức chống đỡ của áp lực do nơtron suy 
biến gây ra. Quá trình đó được diễn tả trên hình (VIII.113). 


Miền dị thường 


Hình cầu Schwarzschild 


Hình VIII.13 


243 


Ngoài ra hố đen cũng có thể được sinh ra ngay từ thủa sơ khai 
của vũ trụ tại những miền đậm đặc khác thường chứa lượng vật chất 
trong phạm vi từ 3 lần đến 100 nghìn lần khối lượng Mặt Trời. 

Tóm lại hố đen được hiểu là miền không gian chứa vật chất mà 
lượng vật chất đó phải nằm hoàn toàn trong hình cầu bán kính R; 
thoä mãn công thức (VIII.7). 

Một hố đen có thể được đặc trưng bởi ba đại lượng: khối lượngh., 
mômen động lượng Ù và điện tích Q. Nếu hố đen chứa khối lượng ụ, 
tự quay thì giá trị L tùy thuộc Lạ ban đầu nhưng không thể lớn hơn 


LÒ V_— (VHILS) 


Theo lý thuyết tương 
đối rộng cổ điển, hố đen 
tổn tại vĩnh viễn (vì nó 
chỉ nhận mọi bức xạ, mọi 
“thông tin” gửi tới và 
giam giữ chúng trong 
hình cầu bán kính Rẹạ), 


Chân trời sự kiện 


không hề bức xạ nên _®ồ @ 
không tiêu tốn năng Sinh cặp 


lượng. Nhưng liệu một 
khi hố đen “dung nạp” 
thêm vật thể khác vào 
bản thân nó thì Rs có 
tăng lên không? Nếu F.á 
theo (VIII.6) ta thấy rằng . 
u. tăng thì Rs tăng. Năm 
1974 Hawking nhà vật lý 
lý thuyết người Anh đã kết 
hợp lý thuyết tương đối rộng và lý thuyết lượng tử để giải bài toán về 
hố đen. Kết quả ông phát hiện ra rằng hố đen phải bay hơi dù rất 
chậm thông qua cơ chế gọi là bức xạ Hawking (Hawking radiation) 
làm giảm khối lượng ụ.. Cơ chế bức xạ Hawking có thể diễn tả qua 
mô hình ở hình VIII.14. 

Giả sử ở ngoài chân trời sự kiện, xuất hiện một sự kiện sinh cặp- 
tạo ra một cặp hạt và phản hạt của nó. Thông thường cặp hạt này sẽ 


Hình VIII.14 


244 


tái kết hợp và mất đi, nhưng nếu một trong hai hạt vừa được sinh ra 
rơi vào chân trời sự kiện, còn hạt kia lại bay đi. Có thể lực hấp dẫn 
của hố đen đã cản trở sự bay đi này. Ta chú ý rằng thế năng hấp dẫn 
của hố đen đã sinh ra các cặp hạt, khi một trong chúng bay đi sẽ 
mang theo năng lượng và vì thế khối lượng hố đen giảm dần với tốc 
độ tỷ lệ nghịch với n?. Khối lượng càng giảm tốc độ bay hơi càng tăng. 
Hawking đã tính toán thấy rằng nếu hố đen có khối lượng h. thì thời 
gian để bay hơi hết khối lượng này là: 


3 
Év -[E) =10% năm (VIHI.9) 


Hố đen kết thúc cuộc đời của nó bằng vụ nổ của các loại hạt cơ 
bản, để lại miền trống rỗng của không thời gian phẳng. Tuy nhiên 
gần đây Robert Laughlin, một giáo sư vật lý lý thuyết ở đại học 
Stanford, giải Nobel Vật lý năm 1998 về hiệu ứng Hall lượng tử phân 
đoạn, lại nói rằng “ông chán ngấy với các hố đen và thuyết siêu dây”. 
Ông nghi ngờ về tính xác thực của cơ chế bức xạ Hawking. 


b) Bằng chứng gián tiếp uề sự có mặt hố đen 

Như đã nói, nếu hố đen tồn tại thì sẽ là hình cầu bán kính R = Rs 
vào khoảng vài chục kilômét nhưng lại không hề trực tiếp gửi bất kì 
thông tin nào ra ngoài. Vậy các nhà thiên văn chỉ hy vọng “tìm thấy” 
hố đen thông qua hiệu ứng hấp dẫn do nó gây ra đối với vật đi lại gần 
nó. Đặc biệt khi hố đen đi cạnh sao kềnh tạo thành hệ sao đôi (xem 
hình VIII.13), hô đen sẽ kéo vật chất ở lớp vỏ ngoài của sao kềnh về 
phía mình. Dòng khí vật chất này lao nhanh về hố đen dưới tác dụng 
đồng thời lực hấp dẫn, lực điện từ ở không gian gần hố đen, cũng như 
chuyển động quay vốn có của khí, sẽ tạo thành đĩa vật chất chứa khí 
quanh hố đen. Dòng khí này chuyển động theo quỹ đạo xoắn ốc để lao 
về phía chân trời sự kiện. Khí bị dồn nén và nóng lên tới nhiệt độ 
hàng triệu độ nên có khả năng bức xạ nhiệt và bức xạ phi nhiệt mạnh 
ở vùng sóng điện từ có bước sóng nằm trong miền Röntgen. Sao 
nơtron đi kèm sao kềnh đỏ cũng có thể tạo ra đĩa vật chất bức xạ chủ 
yếu ở miền bức xạ Röntgen, tuy nhiên khối lượng sao nơtron không 
thể vượt quá 3 lần khối lượng Mặt Trời. Với phương pháp gián tiếp 
này, sao Cygnus X-—1 ở gần sao n khá sáng trong chòm sao Thiên Nga 
là hố đen được phát hiện đầu trên, LMC X-3 trong đám mây lớn 
Magienlăng (Large Magellanic Cloud) được xem hốc đen thứ hai. Tiếp 


245 


theo các nhà thiên văn tập trung phân tích số liệu quan sát hệ sao đôi 
ở vùng bức xạ Röentgen nằm ở biên giới chòm Tráng Sĩ (Orion) và 
chòm Kỳ Lân (Monoceros) có mã số A 0620-00 thấy rằng ngôi sao 
nặng hơn của hệ sao đôi này có khối lượng: k. > (3,82 + 0,24), có thể 
cũng là một hố đen. 

Từ năm 1962, Riccardo Giacconl, người đoạt giải Nobel vật lý 
năm 2002, đã chỉ đạo xây dựng kính thiên văn Röentgen, hy vọng sẽ 
tìm thấy những nơi có thể chứa hố đen. Năm 1999, NASA phóng con 
tàu vũ trụ mang theo đài quan sát thiên văn ở vùng sóng Röentgen 
mang tên Chandra X-ray observatory, gây ra cuộc cách mạng thực sự 
để nghiên cứu các hố đen chứa khối lượng siêu lớn có thể từ hàng 
triệu đến hàng tỷ lần khối lượng Mặt Trời. Hố đen kiểu này có thể 
được hình thành từ thời kỳ sơ khai của vũ trụ, dần với thời gian, nó 
bắt giữ thêm khối lượng của các thiên thể khác mỗi khi đến gần nó và 
tạo thành cái gọi là nhân thiên hà hoạt động AGN (Active Galaxy 
Nuelei) hay chuẩn sao (Quasi-Stellar Objects) QSO. Nhân thiên hà 
M82 rất có thể là ứng cử viên sáng giá cho hố đen kiểu này (xem 
minh họa của John Biretta đăng trên Hubble 2006 Sience Year in 
Review trang 115). 


BÀI TẬP CHƯƠNG VIII 

8.1. Hãy phân biệt bùng nổ sao mới, sao siêu mới loại Ï, sao siêu mới 
loại II. 

8.2. Hãy nêu ngắn gọn những đặc tính vật lý nổi bật của sao lùn 
trắng, sao nơtron. 

8.3. Những đặc điểm nào đã làm cho các nhà thiên văn nghiêng về xu 
hướng coi punxa có nhiều khả năng liên quan tới sao nơtron tự 
quay nhanh. 

8.4. Coi rằng ở thời kỳ mới hình thành, sao trẻ (tiền sao) chưa đủ độ 
đậm đặc, nhiệt độ và áp suất tại tâm chưa đủ cao để có phản ứng 
nhiệt hạch. Khi đó năng lượng hấp dẫn “duy trì” “cuộc sống” của 
trên sao. Hãy: 

a) Đánh giá năng lượng hấp dẫn đã tiêu tốn kể từ khi sao mới 
hình thành (Rạ 3 œ) cho đến giai đoạn ổn định R hiện nay. Biết 


n 1 
rằng Ea = ~g D- 


246 


b) Áp dụng cho Mặt Trời với giả thiết rằng nó có khối lượng 
u = 9.10°°kg; độ trưng hiện nay Lạ = 4.10?°W. Coi tốc độ mất mát 
năng lượng không đổi, hãy ước tính tuổi của Mặt Trời. Có nhận 
xét gì từ kết quả này. 

8.5. Từ điều kiện cân bằng thuỷ tĩnh của khí trong tiền sao, coi khí đó 
tuân theo định luật khí lý tưởng. Hãy tìm bán kính tới hạn của 
tiền sao có khối lượng M, mật độ khí p và nhiệt độ T. 


8.6. Coi rằng các electron trong sao lùn trắng có cùng xung lượng p, 
: z š a về Yàu: 1 
nên áp suất do chúng gây ra theo 1 phương có giá trị p ~ 5 n, VP. 


Chúng tuân theo nguyên lý bất định và nguyên lý loại trừ Pauli 
và coi A x x n¿! px Ap. Hãy đánh giá áp suất do khí electron 
suy biến tương đối tính gây ra. 


8.7. Từ biểu thức chính xác của khí electron suy biến: 


- /3 
thế 
LA/M,, 


Hãy tìm biểu thức biểu diễn bán kính sao lùn trắng theo khối lượng. 


N LÉ;”, ~Ô tàu t? 
õ my 


P 


247 


PHẦN THỨ BA 
THIÊN HÀ VÀ VŨ TRỤ 


Chương IX 
THIÊN Hà CỦA CHÚNG Tñ - NGÂN Hà 


Những đêm trời không mây, nhìn lên bầu trời ta thấy dải Ngân 
Hà nằm đọc theo một đường tròn lớn nghiêng với xích đạo từ một góc 
khoảng 62°. Các cực của vòng tròn lớn này (có độ xích vĩ là +28° và - 
28°, xích kinh là 191°} được gọi là cực Bắc và cực Nam của Thiên Hà. 
Nhà triết học cổ Hy Lạp Demoecritus (khoảng 460 — 370 trước Công 
nguyên) đã cho rằng dải Ngân Hà là một tập hợp vô số các sao. Năm 
1610 Galileo, người đầu tiên dùng kính viễn vọng quan sát thiên văn, 
hướng ống kính lên các vệt sáng trên dải Ngân Hà thì thấy các vệt 
sáng gồm vô số các sao. 

Ở nước ta (nửa địa cầu bắc) vào đầu đêm mùa hè sẽ thấy dải 
Ngân Hà in hình lên thiên cầu theo hướng Đông Bắc —- Tây Nam, qua 
các chòm sao Thiên Vương, Thiên Hậu, Thiên Nga, Nhân Mã, Con 
Vịt. Nếu quan sát vào sau nửa đêm mùa hè (hay vào đầu đêm mùa 
đông) thì ta sẽ thấy nửa kia của Ngân Hà đi dọc theo các chòm sao 
Anh Tiên, Con Trâu, Tráng Sĩ, Đại Khuyển. 

Cuối thế kỷ XVIII Herschel W đã tính mật độ các sao theo các 
hướng của bầu trời thì thấy rằng, mật độ sao tăng nhanh khi đi vào 
khu vực Ngân Hà và giảm rất nhanh khi đi về hai cực của Thiên Hà. 

Tất cả các sao mà bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy trên bầu 
trời đều thuộc một hệ sao là Ngân Hà gồm khoảng hàng trăm tỉ ngôi 
sao, trong đó có Mặt Trời của chúng ta nên Ngân Hà được gọi là thiên 
hà của chúng ta. Thiên hà được tạo thành từ các sao và vật chất giữa 
các sao. Để phân biệt với các thiên hà khác, Thiên Hà (viết hoa) là 
Thiên Hà của chúng ta. 


I- HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA THIÊN HÀ - NGÂN HÀ 


Chúng ta sống trên Trái Đất, một hành tỉnh của hệ Mặt Trời nằm 
trong Thiên Hà, nên không thể nhìn thấy Thiên Hà, giống như một 
người đứng trong một khu rừng không thể nhìn thấy hình dạng của 


248 


khu rừng. Nhưng qua nhiều thế kỷ con người quan sát vũ trụ qua cửa 
sổ ánh sáng nhìn thấy (quang học) và đặc biệt từ nửa sau thể kỹ XX 
qua cửa sổ sóng vô tuyến đã cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin về 
cấu trúc và chuyển động của Thiên Hà — Ngân Hà. 


1. Hình dạng Thiên Hà của chúng ta 


Đĩa Thiên Hà Kiá. Mặt Trời 
Chỗ lồi của Thiên Hà 
Hình IX.2. Mô hình Thiên Hà - Ngôn Hà nhìn ngang 


Mặt Trời 


Cánh tay Orion ° 


Cánhtay o 


Norma 
@®: 


Tâm Thiên Hà 


Hình IX.3. Hình xoắn õC 


249 


Thiên Hà của chúng ta có dạng hình đĩa có đường kính khoảng 
100.000 năm ánh sáng (hay 30 kiloparsec). Vùng tâm Thiên Hà phình 
ra như một hình cầu nằm trên hướng chòm sao Nhân Mã, có độ xích 
kinh œ = 265" và xích vĩ  = —29°. 

Thiên Hà quay quanh tâm, vận tốc góc càng xa tâm càng giảm 
nên theo hướng vuông góc với mặt phẳng thiên hà sẽ thấy Thiên Hà 
của chúng ta có dạng hình xoắn ốc (hình IX-3) có các cánh tay xoắn 
ốc mà Mặt Trời ở trên một cánh tay về phía chòm Tráng Sĩ, cách tâm 
thiên hà 2/3 bán kính của nó. 

Qua kính thiên văn hình ảnh quang học của các thiên hà hình 
xoắn ốc thường có những cánh tay xoắn ốc sáng chói, chứa các sao 
sáng, còn Thiên Hà của chúng ta, ánh sáng từ các vùng có nhiều sao 
sáng ở xa Mặt Trời lại bị vật chất đen dày đặc trong mặt phẳng thiên 
hà hấp thụ. Các quan sát bức xạ vô tuyến trong vũ trụ tổ ra rất có ích 
cho việc phát hiện cấu trúc xoắn ốc của thiên hà. 

Trong vũ trụ hiđrô trung hoà có ở khắp nơi, phát ra sóng vô tuyến 
có bước sóng 21cm. Dựa vào hiệu ứng Doppler, gọi v, là vận tốc tia 
(theo phương tia nhìn, đi tới hoặc đi ra xa người quan sát) À là bước 
sóng khi nguồn đứng yên, A^ là độ dịch chuyển về phía đỏ khi đi ra 
xa, hoặc độ dịch chuyển về phía tím khi đi tới người quan sát. 

Ta có hệ thức = “.ế:: Trong đó c là vận tốc ánh sáng từ năm 
1957 nhờ quan sát vô tuyến ở bước sóng 21cm, người ta biết được vận 
tốc v, của các cánh tay của Thiên Hà, kết hợp với chuyển động riêng 
của hệ Mặt Trời từ đó biết được đường cong quay của Thiên Hà. 


2. Vùng trung tâm Thiên Hà 


Vùng này được gọi là vùng lỗi của thiên hà có bán kính khoảng 1 
kiloparsec. Vùng trung tâm xa Mặt Trời, giữa các sao lại có nhiều bụi 
và khí nên qua kính thiên văn quang học nhìn vùng trung tâm rất 
mờ, nhưng nhờ quan sát ở các bước sóng dài, như vô tuyến và hồng 
ngoại cho phép các nhà thiên văn nghiên cứu sâu vào vùng trung tâm 
thiên hà. 

Ngay ở trung tâm thiên hà có một nguồn sáng phát xạ hồng ngoại 
và sóng vô tuyến có tên Sagittarius A” (theo hướng chòm sao Nhân Mã) 


250 


có mật độ rất lớn, với kích thước cỡ quỹ đạo Hoả tỉnh (khoảng 450 triệu 
kilômét). Nguồn này phát ra năng lượng tương đương độ trưng của 
khoảng 20 triệu ngôi sao như Mặt Trời và phóng ra một luồng gió mạnh 
(gồm các hạt tích điện như electron, proton, hạt nhân nguyên tử nhẹ). 
Căn cứ vào các kết quả quan sát, các nhà thiên văn cho rằng, nguồn này 
trùng với nhân thiên hà và nó có thể được cung cấp năng lượng từ một lỗ 
đen có khối lượng bằng hàng trăm và có thể bằng một triệu lần khối 
lượng Mặt Trời. Còn có các sợi khí tạo thành những cung đi ra xa mặt 
phẳng thiên hà chứng tỏ đã từng có một số vụ nổ bạt nhân phóng vật 
chất ra, vật chất này đang rơi trở lại mặt phẳng Thiên Hà. 


3. Quầng thiên hà 


Các sao già tích tụ thành những đám sao dày đặc được gọi là đám 
sao hình cầu (quần tỉnh cầu), các đám sao này phân bố theo một 
quầng xung quanh đĩa thiên hà. Khí và bụi trong quầng thưa thớt 
hơn trong đĩa. Đường kính quầng thiên hà vào khoảng 40 kilôparsec. 

Những nghiên cứu gần đây về chuyển động quay của các thiên hà 
đã gợi ra ý nghĩ rằng, quầng thiên hà có chứa những loại vật chất 
không thể phát hiện bằng bất cứ một loại sóng nào, bên cạnh vật chất 
đã được phát hiện bằng ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại và vô tuyến 
hay các vùng khác của phổ điện từ. có thể còn một khối lượng vật chất 
"không nhìn thấy" ít nhất có khối lượng gấp 5 lần tổng khối lượng phát 
xạ mà các nhà thiên văn đã phát hiện được trong toàn bộ Thiên Hà. 

Các nhà thiên văn và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực vật lý hạt sơ cấp 
đang tìm cách giải thích bản chất của khối lượng "không nhìn thấy" này. 


I- CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC SAO TRONG THIÊN HÀ 


Từ cổ đại đến thế kỷ XVII, có kính thiên văn, các sao trên bầu trời 
được xem như nằm cố định trên thiên cầu, quan sát thiên văn chủ yếu 
nghiên cứu sự chuyển động của Mặt Trời Mặt Trăng các hành tỉnh để 
làm lịch, xác định vị trí trên mặt đất và trên biển, xác định thời gian... 
Vì vậy các sao được tập hợp thành các danh mục (Catalog) trong đó có 
ghi các số liệu như toạ độ trên thiên cầu, độ sáng... 

Danh mục cổ nhất còn giữ được cho tới ngày nay là danh mục sao 
Hipparchus được lập năm 127 trước Công nguyên, trong đó có 1029 
ngôi sao, gồm 1õ sao cấp l, 45 sao cấp II, 208 sao cấp III, 474 sao cấp 
IV, 217 sao cấp V và mấy chục sao cấp VỊ. 


251 


Đến thế kỷ XVIII người ta phát hiện sự thay đối vị trí của sao 
Thiên Lang tuy rất bé. Rõ ràng trong vũ trụ không có đối tượng nào 
nằm yên. Vì các sao ở quá xa nên người ta chỉ có thể phát hiện được 
sự chuyển động của chúng nhờ quan trắc lâu dài. 


1. Chuyển động riêng 


Mỗi ngôi sao có chuyển động riêng được quy ước là cung dịch 
chuyển hàng năm của nó trên thiên cầu, được ký hiệu là u (tính bằng 
đơn vị giây cung) thường vào cỡ một phần nhỏ của giây. Do chuyển 
động riêng mà xích kinh và xích vĩ của sao thay đổi, nên khi xác định 
toạ độ chính xác của một ngôi sao phải tính đến chuyển động riêng, 
cung dịch hàng năm được phân thành hai thành phần bạ và lạ, 
trong danh mục các sao hay lịch thiên văn dùng trong thiên văn đo 
lường đều cho các giá trị u„ và hạ. Đến nay người ta đã xác định được 
chuyển động riêng của hơn 300000 sao. Sao có chuyển động riêng lớn 
nhất là sao Barnard có chuyển động riêng ụ = 10"34, cách chúng ta 6 
năm ánh sáng, dựa vào sự dịch chuyển của các vạch quang phổ về 
phía tím của ngôi sao này người ta biết rằng nó đang chuyển động về 
phía chúng ta với vận tốc 110km/s. 

Cần biết rằng việc a) v 
đo chuyển động riêng TN 
của các sao như trên Ạ ` 
cũng chưa biết được " * 
chuyển động thực của v~” »“ 
các sao trong thiên hà, 
bởi vì Mặt Trời (được b) _-*% 
lấy làm gốc hệ quy `. ` 
chiếu cũng chuyển +". ~* 
động quanh tâm thiên ví »>.“ 
hà của chúng ta. Tuy 
chuyển động riêng của bÌ ._ .... 4 am =2“ = 
các sao rất bé nhưng } CC xi 4 
sau nhiều ngàn năm ! 
hình dạng của các chòm è 
sao cũng thay đổi. Trên Hình IX.4. Chòm Đại Hùng 
hình IX-4 là chòm sao g) 50000 năm trước; b) Hiện nay; 
Đại Hùng (Gấu lớn). c) Sơu 50000 năm. 


252 


2. Các sao quay quanh tâm thiên hà 


Khi chưa có các thiết bị thiên văn vô tuyến, dựa vào chuyển động 
của các sao trong không gian, người ta đã cho rằng các sao trong 
Thiên Hà - Ngân Hà đều quay quanh tâm thiên hà. Vận tốc của các 
sao từ Mặt Trời đến tâm thiên hà gần như khống đổi chứng tỏ phần 
bên trong của Thiên Hà quay quanh tâm gần giống như một vật rắn 
quay quanh trục còn phần ngoài có quay chậm hơn nên Thiên Hà của 
chúng ta có dạng hình xoắn ốc mà các quan trắc thiên văn vô tuyến 
đã xác nhận. 


II- CÁC TINH VÂN 


Vào đầu thế kỷ XX, khái niệm tỉnh vân được hiểu là những đám 
mây sáng nhìn thấy trong vũ trụ. Vào đầu thập kỷ 30 của thế kỷ XX 
Hubble nghiên cứu tỉnh vân Tiên Nữ mới thấy rằng đây là một thiên 
hà láng giềng giông như Thiên Hà —- Ngân Hà. Cách chúng ta 2 triệu 
năm ánh sáng. Ở đây chỉ đề cập đến các tinh vân trong Thiên Hà - 
Ngân Hà. Đó là những đám mây khí bị lon hoá sáng trong đó có các 
ngôi sao mới hình thành và nóng. Có những tinh vân là tàn dư của 
các sao đã hết nhiên liệu hidrô cho phản ứng nhiệt hạt nhân. Nghiên 
cứu tinh vân để hiểu rõ sự tiến hoá của các sao, sự trao đổi vật chất 
giữa các sao và môi trường xung quanh. 


1. Tỉnh vân phản xạ 


Khí và bụi trong thiên hà có thể tích tụ để tạo thành những đám 
mây giữa các sao, thành phần chủ yếu là hidrô ở dạng phân tử, có cả 
các phân tử đa nguyên tử nhưng số lượng ít hơn nhiều. 


Hình IX.õ. Các tỉnh uân phản xạ quanh các sao sáng nhất của 
quân tỉnh Tua Rua chòm Kừưmn Ngưu 


253 


Những dám mây phân tử này là những đám mây bụi lạnh. xuất 
hiện đưới dạng tỉnh vân tối toả rộng trên nền của dải Ngân Hà. Các 
tỉnh vân này được chiếu sáng bởi các sao ở xung quanh, chúng phần 
chiếu ánh sáng và làm tán xạ ánh sáng của các sao. Do ánh sáng màu 
xanh tán xạ mạnh hơn màu đỏ nên tỉnh vân hiện ra như một tình vân 


phản xạ màu xanh. 


2. Các vùng khí bị ion hoá 


Nếu một đám mây giữa các 
sao chứa một nhóm sao nóng loại 
O và B bức xạ mạnh ở miền tử 
ngoại thì khí của nó bị lon hoá. 
Thành phần chính của khí loãng 
giữa các sao là hiđrô nguyên tử. 
Quang phổ của hvđdrô ion hoá gồm 
một chuỗi các vạch. đặc biệt là 
vạch H, có À = 0.6568ùm được 
quan sát dưới dạng vạch màu đỏ. 
Các photon gây ra lon hoá giữa 
các sao kích thích các nguyên tử 
hiđrô đến trạng thái lon hoá rồi 
lại tái hợp với electron thành nguyên 


Hinh IX.6b 


Hình IX.6q 


tử trung hoà nhưng ở mức năng 
lượng kích thích nên lại phát xạ 
các photon, đặc biệt là vạch H, 
tương ứng. Các vùng hidrô lon 
hoá được quan sát theo vạch phổ 
này xuất hiện như những tỉnh 
vân khí sáng đẹp như tình vân 
Eagle (hình IX.6a). Cũng trong 
chòm sao Tráng Sĩ có một đám 
mây đen nằm cạnh một vùng khí 
phát quang đó là tinh vân hình 
Đầu Ngựa (hình IX.6b). 


Các vùng khí lon cũng phát xạ các vạch hồng ngoại và vô tuyến. 
Đôi với các tình vân ở quá xa, vạch H, bị hấp thụ nên dùng các vạch 


hồng ngoại và vô tuyến lại rất hữu ích. Các vùng hiđrô ion hoá còn bức 
xạ nhiệt liên tục do electron tự do tương tác với ion. Các hạt bụi nóng 
tích tụ trong khí bị lon hoá do hấp thụ bức xạ của các sao, nên cũng 
phát bức xạ liên tục. Tỉnh vân Tráng Sï là tỉnh vân khí sáng ở gần ta 
nhất, nó bao gồm một số nguồn hồng ngoại, là các sao đang ở giai đoạn 
hình thành. Các sao rất trẻ này còn là phôi sao, là nhân của các đám 
mây dày đặc giữa các sao, do co nén bởi lực hấp dẫn của bản thân. Các 
sao trẻ này được bao bọc một cái bọng bụi chưa đủ nóng để phát xạ ánh 
sáng nhìn thấy mà phát xạ mạnh các bước sóng hồng ngoại. 


3. Tỉnh vân hành tỉnh 


Một ngôi sao như Mặt 
Trời tiến hoá, nó phóng bụi và 
khí vào môi trường giữa các 
sao để tạo thành vỏ bao 
quanh ngôi sao. Ỏ giai đoạn 
cuối cùng, sau khi đã cạn kiệt 
nhiên liệu hạt nhân và trước 
khi kết liễu, ngôi sao đang 
hấp hối lon hoá vỏ của nó. Vỏ 
này trở thành một tinh vân 
sáng, được gọi là tỉnh vân 
hành tình. Đôi khi có dạng một 
cái vòng (hình IX—?7) vì nó 
giống như một vành đai các 
hành tinh quanh một ngôi sao. 


Hình IX.7. Tỉnh uân hành tỉnh 


4. Tàn dư của các vụ nổ sao siêu mới 


Một số tỉnh vân là tàn dư của vụ nổ Sao Siêu mới. Vào cuối đời 
các sao có khối lượng lớn trải qua một vụ nổ cực mạnh được gọi là vụ 
nổ Sao Siêu mới. Khí phóng ra bị ion hoá bởi ngôi sao đang bùng nổ 
và bởi sóng xung kích. Vật chất được phóng ra gồm bụi và khí quyện 
với khí giữa các sao tạo thành một tinh vân sáng. Điển hình là tinh 
vân Con Cua -— tàn dư của vụ nổ Sao Siêu mới được quan sát năm 
1054. Nhìn qua kính thiên văn có thể thấy các sợi khí phóng ra với 
tốc độ hàng ngàn km/s (hình IX.8). 


255 


Hình IX.8. Tỉnh uân Con Cua 


Bụi khí sáng của tàn dư vụ nổ Sao Siêu mới là nguồn phát xạ 
mạnh các bước sóng vô tuyến. Phần trung tâm vẫn hoạt động cực 
mạnh như một punxa. Nó là một hố chứa các electron tương đối tính 
bị bẫy bởi từ trường xung quanh, gây ra bức xạ phi nhiệt mạnh ở các 
bước sóng ánh sáng nhìn thấy và vô tuyến. 

Khảo sát tàn dư của các vụ nổ Sao Siêu mới trong Thiên Hà - 
Ngân Hà, người ta ước tính khoảng một trăm năm mới có một vụ nổ 
Sao Siêu mới. Trong thiên niên kỉ thứ hai, các nhà thiên văn chỉ quan 
sát được 4 vụ nổ Sao Siêu mới trong vùng sóng ánh sáng nhìn thấy có 
thể do bụi giữa các sao đã che khuất một số hiện tượng đã xảy ra rất 
xa chúng ta trong dải Ngân Hà. 

Các tia X được phát xạ từ tàn dư của vụ nổ Sao Siêu mới không 
thể tới mặt đất vì khí quyển hấp thụ. Nhờ các thiết bị đặt trên vệ tỉnh 
nhân tạo và trạm vũ trụ người ta phát hiện được tia X. Tỉnh vân Con 
Cua nơi có chứa một punxa có bức xạ tia X, có thể các electron ở đây 
bị gia tốc liên tục tới tốc độ tương đối tính nên đã phát xạ tia X. Tỉnh 
vân Con Cua cũng phát xạ tia gamma đồi hỏi electron có năng lượng 
cao hơn nhiều so với tia X. Song việc gia tốc cho các electron có năng 
lượng cao như thế còn chưa được lý giải. 


IV- TIA VŨ TRỤ VÀ TỪ TRƯỜNG THIÊN HÀ 


Trong môi trường giữa các sao ngoài bụi và khí còn có các hạt như 
photon và các hạt vật chất đi qua với vận tốc rất lớn, đó là tia vũ trụ. 


256 


Tia vũ trụ gồm các hạt có điện tích nên quỹ đạo có liên quan đến từ 
trường thiên hà. 


4. Quan sát tỉa vũ trụ 


Trước khi nói đến vai trò của các tia vũ trụ trong thiên hà, chúng 
ta cần khảo sát các đặc tính của chúng. 

Tia vũ trụ không phải là tia mà là những hạt tích điện có năng 
lượng khá cao. Các hạt này có thể là hạt nhân nguyên tử mà các 
electron đã đi ra xa, các electron hay pozitron. Chúng được gọi là tia 
vũ trụ khi chúng chuyển động với vận tốc gần vận tốc ánh sáng. Nói 
chung chúng có động năng lớn lên tới 10?°%eV. Mặt Trời của chúng ta 
chỉ phóng ra những hạt năng lượng thấp hơn nhiều (cỡ mười đến 
hàng trăm MeV). Do hoạt động Mặt Trời, nó cũng thường phóng ra 
các tia vũ trụ đi tới miền ngoài của hệ Mặt Trời. Từ trường giữa các 
hành tỉnh và gió Mặt Trời làm biến dạng quỹ đạo của các hạt có năng 
lượng bé hơn 10°eV. Các hạt do Mặt Trời phóng ra làm lu mở tính 
chất của tia vũ trụ từ trong thiên hà tới mà có năng lượng thấp. Mặc 
dù chúng ta biết rằng số hạt tăng nhanh với năng lượng giảm. Nhiều 
số liệu quan sát tia vũ trụ từ ngoài hệ Mặt Trời tới là những hạt có 
năng lượng trên 10°eV. Còn những hạt năng lượng cao đến 10?°eV chỉ 
quan sát được những hạt đơn độc nhưng thường rất hiếm. 


BẢNG 9.1 THÀNH PHẦN CÁC NGUYÊN TỐ TRONG TIA VŨ TRỤ 


Khối lượng 
nguyên tử 
trung bình 


Điện tích 


Cường độ 
số hạt/m?.s 


Proton 

Hạt alpha (He, “He) 

Hạt nhân nhẹ (Li, Be, B) 

Hạt nhân trung bình (C, N, O, F) 
Hạt nhân nặng 

Hạt nhân rất nặng 


Nghiên cứu thành phần của tia vũ trụ có quan hệ với khí quyển 
và cấu tạo của các sao cũng như môi trường giữa các sao. 

Các số liệu quan sát được đã cho biết mật độ trung bình của vật 
chất giữa các sao vào khoảng 10” nguyên tử/m” và thời gian đing 
trung bình của các tia vũ trụ từ hàng triệu đến hàng chục triệu năm, 


17 _GT Vất lý thiên văn - A 257 


Các tia vũ trụ từ hướng nào đi tới? Các quan trắc cho thấy, tia vũ trụ 
từ mọi hướng đi tới đều như nhau, nghĩa là đẳng hướng. Như vậy, 
nguồn tia vũ trụ có thể phân bố ngẫu nhiên trong không gian, nhưng 
từ trường của thiên hà làm lệch đường đi của tia vũ trụ nên chúng 
không thể đi theo đường thẳng. Thực tế các hạt năng lượng cao này đi 
dọc đường sức từ trường theo một đường xoắn ốc mà kích thước của 
nó được xác định bởi cường độ từ trường và năng lượng của hạt. 


2. Nguồn và gia tốc của các tia vũ trụ 


Nếu tia vũ trụ có nguồn phát ra từ trong hệ Mặt Trời mà lại có 
năng lượng lớn thì sẽ xác định chính xác vị trí của nguồn, mặc dù 
thành phần electron chỉ vào khoảng 1% trong toàn bộ các hạt trong tia 
vũ trụ. Tia vũ trụ là electron được quan sát trực tiếp các electron này 
cũng thuộc tia vũ trụ sơ cấp chứ không phải là các hạt thứ cấp do tia 
vũ trụ proton va chạm với các nguyên tử giữa các hành tỉnh sinh ra. 

Chúng ta đã biết, các electron năng lượng cao được quan sát từ xa 
do chúng bức xạ phi nhiệt các tần số vô tuyến điện khi chúng chuyển 
động trong từ trường. Ví dụ tàn dư Sao Siêu mới như tỉnh vân Con 
Cua là nguôn bức xạ mạnh phi nhiệt từ các electron tương đối tính. 
Hơn nữa, Sao Siêu mới phát ra năng lượng đủ để phát ra tia vũ trụ. 
Những nguồn khác của tia vũ trụ có thể là sao nơtron quay giống như 
các punxa đã được quan sát. Thời gian sông của tia vũ trụ trong thiên 
hà bị giới hạn, một phần thoát khỏi thiên hà, còn một phần được tiêu 
hao do tương tác với môi trường giữa các sao. Việc cung cấp tia vũ trụ 
cần phải được đảm bảo và liên tục nếu mật độ năng lượng và năng 
lượng toàn phần trong đó ít thay đổi. Tất nhiên Sao Siêu mới có thể 
duy trì sự cung cấp tia vũ trụ nếu nó xảy ra trong thiên hà cứ 50 năm 
có một vụ nổ. Dựa vào thống kê các vụ nổ Sao Siêu mới trong các 
thiên hà khác có thể đánh giá đúng tần số các vụ nổ Sao Siêu mới. Có 
thể có thêm một nguồn tia vũ trụ là nhân trung tâm của thiên hà, đó 
là một nguồn bức xạ. Các tia vũ trụ năng lượng cao (trên 10'%eV) có 
thể đi tới từ ngoài Thiên Hà của chúng ta, từ các siêu thiên hà vô 
tuyến và quasar, đó là những nguồn năng lượng khổng lồ đã được 
quan sát. 

Các hạt tích điện phải được tăng tốc mạnh mới đạt đến năng 
lượng và tốc độ như các hạt trong tia vũ trụ. Chủ yếu sự tăng tốc xảy 
ra trong sóng xung kích từ vụ nổ Sao Siêu mới, nó đi xuyên qua môi 


258 47. GT Vật lý thiên văn - B 


trường giữa các sao. Các miền không gian giữa các sao có đường sức 
từ trường hội tụ rất có khả năng tăng tốc các hạt tích điện trong tia 
vũ trụ. 


3. Từ trường của thiên hà 


Sự tổn tại của từ trường thiên hà được phát hiện nhờ quan sát sự 
quay Faraday của bức xạ từ các nguồn vô tuyến, bao gồm các nguồn 
trong thiên hà như punxa và cả các nguồn ngoài thiên hà. Sự quay 
Faraday là sự quay của mặt phẳng phân cực như bức xạ phân cực 
thẳng đi qua plasma từ hoá. Nếu mật độ electron và khoảng cách đi 
qua đều biết, chúng ta có thể xác định được cường độ từ trường trung 
bình. Theo sự đánh giá mới nhất gần đây, cường độ từ trường thiên 
hà vào khoảng 0,ðnT. Trước khi có các quan sát về sự quay Faraday, 
người ta đã phỏng đoán thiên hà có từ trường dựa trên các quan sát 
sự phân cực giữa các sao và các số liệu về tia vũ trụ. 

Một cách thăm đò khác từ trường của thiên hà là quan trắc hiệu 
ứng Zeemanmn của các vạch hấp thụ ứng với bước sóng 2lcm của các 
đám mây giữa các sao dọc theo tia nhìn tới nguồn vô tuyến mạnh. Đối 
với hiđrô ở trạng thái cơ bản, từ trường sẽ tách vạch quang phổ ra ba 
thành phần và hiệu tần số giữa hai thành phần (của phân cực tròn đối 
nhau) tỷ lệ thuận với cường độ từ trường dọc theo phương tia nhìn: 

Av = (2,80.10?) B (Hz) 

Trong đó từ trường tính bằng tesla. Các quan sát này cho số liệu 
phù hợp với quan sát sự quay Faraday và có giá trị vào khoảng từ 0,1 
đến 1,0nT. 

Hướng của từ trường của thiên hà cũng theo cấu trúc xoắn gần 
như đọc theo trục của cánh tay xoắn. 


V- CÁC PHÂN TỬ GIỮA CÁC SAO VÀ SỰ SỐNG Ở CÁC HÀNH TINH 
NGOÀI HỆ MẶT TRỜI 


1. Các phân tử giữa các sao 


Các hạt nhân nguyên tử nhẹ như đơteri, hêli được tổng hợp từ 
hiđrô ngay sau Big Bang — Vụ nổ lớn ban đầu tạo ra vũ trụ, các nguyên 
tố khác nặng hơn hêli được tạo ra sau đó trong lòng các ngôi sao, nhất 
là trong các ngôi sao già hay trong các vụ nổ Sao Siêu mới. Các phân tử 
này được phóng vào không gian giữa các sao nơi sẽ diễn ra các phản 


259 


ứng hoá học tạo ra các phân tử mới. Các sao mới, các hành tỉnh và sự 
sống như trên Trái Đất được hình thành từ các khí phân tử. 

Kính thiên văn quang học cho phép phát hiện các vạch nguyên tử 
cơ bản trong miền ánh sáng nhìn thấy, thiên văn vô tuyến giúp phát 
hiện các phân tử trong không gian giữa các sao. Các vạch phổ quang 
học phát sinh do sự chuyển các mức năng lượng cao của electron, 
trong khi vạch phổ vô tuyến nói chung tương ứng với sự chuyển giữa 
các mức tỉnh tế hay spin của electron nằm ở các trạng thái năng 
lượng thấp của phân tử. 

Lần đầu tiên hợp chất nguyên tử OH đã được phát hiện trong môi 
trường giữa các sao ở bước sóng 18cm vào năm 1968. Sau đó ít năm 
đã phát hiện được oxIt cacbon (CO), amôniac (NH,) và hơi nước (H;O). 
Sự phát hiện các phân tử giữa các sao mở ra một ngành hoá học mới 
trong vũ trụ được gọi là hoá học thiên văn. Môi trường giữa các sao 
rất loãng và lạnh, hoạt động hoá học khá yếu, tuy nhiên không đồng 
nhất, sự hình thành các phân tử phức tạp diễn ra trong các đám mây 
phân tử khống lồ. Xung quang các sao đang được hình thành có mật 
độ vật chất khá lớn nên bức xạ phân tử mạnh. Các sao ở giai đoạn 
cuối của quá trình tiến hoá cũng được bao quanh một lớp vỏ khí và 
bụi chứa nhiều phân tử. 

Đến nay đã phát hiện được trên một trăm loại phân tử trong 
Ngân Hà và một số thiên hà khác, tuy mức độ phổ cập thấp hơn hiđrô 
hàng trăm ngàn đến hàng tỉ lần. 

Danh sách một số các phân tử giữa các sao 

2 nguyên tử: H;, C;, CH", CH, OH, CO, CN, CS, NO, NS, NH, SO, 
SO", S¡O, S¡N, PN, PC, HƠI, NaCl1, KCI, AIGCI, SiS, SG. 

3 nguyên tử: C;, H;O, C;H, HCN, HCO, HCO", N,H'", H,S, HNO, 
ỚØGS, SỐO;, HGBS”, SiG,, C.O, Ô8. 

4 nguyên tử: NH;ạ, C;H;, H;CO, HNCO, H;C§, HNCS, C,N, C,H, 
C:O, G5, HỚNH, HẠÖ". 

5 nguyên tử: C;, CH,, CH;NH, H;C;O, NH;CN, HCO,H, C,„H, 
HG,N, S5¡H,, CạH;, CH;CN, SIO,,. 

6 nguyên tử: CHẠOH, CHCN, NH;CHO, CH;SH, C,H,, CmH,, 
G;H, HG,CHO. 

7 nguyên tử: CH;NH;, CH;C,H, CH;CHO, HC,N, C,H 

8 nguyên tử: HCO;CH;,, CH,G;N. 

9 nguyên tử: CH;CH;OH, CH;OCH;, CH;C,H, CH,CH;CN, HC,N. 


260 


10 nguyên tử: CH;COCH; 

11 nguyên tử: HCVN 

13 nguyên tử: HC¡;N 

Nhiều phân tử trong các phân tử đã được phát hiện là những 
phân tử hữu cơ tức là hợp chất của cacbon. Cho đến nay phân tử nặng 
nhất trong thiên hà đã được phát hiện là HC,,;H với công thức cấu 
trúc H- C=CZ=C=Cz=ZCz=Cz=CzCzẽ=CzCz=C=zN. Phân tử này 
thuộc họ các phân tử có chuỗi cacbon dài HC;„,¡N, với n = 1, 2, 3... 
được phát hiện trong lớp vỏ của các sao già giàu cacbon. 


Các phân tử tôn tại giữa các sao chủ yếu ở pha khí. 


2. Sự sống trong vũ trụ 


Việc tìm kiếm sự sống trên các hệ hành tỉnh khác ngoài hệ Mặt 
Trời thúc đẩy các nhà thiên vàn phát hiện các phân tử vì mục đích 
sinh học như các phân tử amino axit. Aminoaxit đơn giản nhất có khả 
năng tổn tại trong môi trường giữa các sao của Thiên Hà chúng ta là 
glyxinn NH;CH;COOH nhưng vẫn chưa phát hiện được loại glyxin mà 
các nhà sinh học mong muốn. Điều đó không có nghĩa là không có 
mầm mống của sự sống nguyên thuỷ trong thiên hà. Việc tìm kiếm 
dấu tích của sự sống dưới dạng vi khuẩn đang được tiến hành 'qua 
việc khảo sát các thiên thạch từ vũ trụ rơi xuống Trái Đất. 

Nếu trong số hàng tỉ ngôi sao trong thiên hà mà có những ngôi 
sao như Mặt Trời, chúng có một hệ các hành tinh trong đó có những 
hành tinh có nhiệt độ, không khí và nước... thích hợp với sự sống 
giống như trên Trái Đất và ở đó có nền văn minh thì việc liên lạc với 
chúng ta bằng các tín hiệu vô tuyến cũng phải mất nhiều năm thậm 
chí hàng trăm năm mới có tín hiệu phần hồi. 

Kính thiên văn vũ trụ Hubble được phóng lên vũ trụ năm 1990 
bay quanh Trái Đất ngoài khí quyển, có đường kính 2,4m sau khi 
được sửa chữa, kể từ năm 1994 cho đến nay đã phát hiện gần hai 
trăm hành tính của các sao trong dải Ngân Hà, trong đó có một số 
hành tinh có khí quyển, đã mở ra một triển vọng mới trong việc phát 
hiện sự sống trong vũ trụ. 

Các số liệu uề Thiên hà của chúng ta 

~ Khối lượng 1,4.10'' khối lượng Mặt Trời (từ tâm đến Mặt Trời). 

— Đường kính đĩa thiên hà: 30 kilôparsec (100000 năm ánh sáng). 

- Đường kính của vùng trung tâm: 10 kilôparsec. 


261 


— Khoảng cách từ Mặt Trời đến tâm thiên hà 10 kilôparsec (cớ thể 
ít hơn). 

- Đường kính quầng thiên hà khoảng 100 kilôparsec (không 
chính xác). 

— Bề dày của đĩa: 1 kilôparsec (ở vị trí của Mặt Trời). 

— Số sao trong thiên hà: 4.1011, 

— Mật độ sao vùng lân cận Mặt Trời: 20 sao/ parsec khối. 

- Mật độ trung bình vật chất giữa các sao 10”! g/cm” (vào khoảng 
một nguyên tử hiđrô trên 1cm”). 

— Độ trưng: 2.10! L¿ (Lạ là độ trưng của Mặt Trời). 

- Cấp sao tuyệt đối: -20,5 

— Chu kỳ quay quanh tâm thiên hà ở khoảng cách như Mặt Trời: 
250 triệu năm. 


BÀI TẬP CHƯƠNG IX 


9.1. Các bộ phận chính cấu tạo thành thiên hà của chúng ta là gì? Dải 
sóng nào được coi là tốt nhất được dùng để quan sát vùng trung 
tâm thiên hà? Tại sao? . 

9.2. Dựa trên cơ sở nào để nói thiên hà của chúng ta quay quanh 
tâm? Từ khi hình thành đến nay, Mặt Trời đã quay được khoảng 
bao nhiêu vòng quanh tâm thiên hà? 

9.3. So sánh mật độ không khí mà chúng ta đang thở với mật độ môi 
trưởng giữa các sao. 

9.4. Sao Chức Nữ cách chúng ta 26 năm ánh sáng, vận tốc tia (hướng 
về phía Trái Đất) là 14km/s chuyển động riêng hàng năm là 
0",35. Tính vận tốc của sao Chức Nữ trong Thiên hà. 

9.5. Các ngôi sao có khối lượng bé hơn khối lượng Mặt Trời khoảng 
8 lần, ở gần cuối đời của chúng có sự mất mát khối lượng qua việc 
phát ra gió sao ở gia1 đoạn sao kênh đỏ. Hãy tính tốc độ mất mát 
khối lượng M' (theo khối lượng Mặt Trời/ năm) tại khoảng cách 
r bằng 10 lần bán kính của sao. Bán kính của sao r = 10m tốc 
độ gió sao v = 10km/s. Mật độ hạt (chủ yếu là hiđrô phân tử) 
nụ; = 10'° phân tử/m”, khối lượng nguyên tử hiđrô mụ = 1,66.10 ? 
kg và khối lượng Mặt Trời Mẹ = 2.10°°kg. 


262 


Chương Ä 
Các THIÊN Hà Và QURSAR 


Thiên hà là những đối tượng lớn nhất trong vũ trụ, chứa nhiều 
sao, bụi và khí có thể nhìn thấy qua kính thiên văn. 

Ngân Hà là thiên hà lớn chứa khoảng 10`' ngôi sao, có những 
thiên hà lớn hơn và cũng có những thiên hà bé hơn. Hình ảnh vũ trụ 
mà chúng ta hình dung là vũ trụ gồm rất nhiều thiên hà. Các thiên 
hà ngoài Ngân Hà mới được thừa nhận và nghiên cứu từ năm 1924. 


I- QUAN SÁT CÁC THIÊN HÀ QUA KÍNH QUANG HỌC 


Đã trên 200 năm con người dùng kính viễn vọng quan sát các thiên 
hà. và hơn 100 năm sử dụng phương pháp chụp ảnh và trắc quang, chỉ 
nửa sau của thế kỷ XX mới sử dụng cửa sổ sóng vô tuyến điện đi qua 
khí quyển, mà kính thiên văn vô tuyến được sử dụng để nghiên cứu các 
thiên hà cũng mới được hoàn thiện ba bốn chục năm gần đây. 

Việc quan sát các thiên thể qua cửa số ánh sáng nhìn thấy đi qua 
được khí quyển không chỉ quan trọng trong quá trình lịch sử mà dù 
sao ánh sáng các sao vẫn là nguồn bức xạ chính từ các thiên hà. Hơn 
nữa sự chuyển các electron trong nguyên tử có năng lượng cỡ vài ba 
electron-vôn tương ứng với năng lượng các photon ánh sáng nhìn 
thấy. Các sao và khí là hai thành phần chủ yếu tạo nên các thiên hà, 
cho nên quan sát ở phổ ánh sáng nhìn thấy vẫn là cơ sở để tìm hiểu 
các thiên hà. Tất nhiên các loại quan sát khác cũng có vai trò quan 
trọng trong việc tìm hiểu vũ trụ đặc biệt là các quan sát bằng tia 
hồng ngoại, tia X và sóng vô tuyến điện. 


1. Hình ảnh các thiên hà qua kính quang học 


Qua kính thiên văn người ta thấy được hình dạng các thiên hà, 
các cặp hai thiên hà, hệ ba thiên hà... nói chung các đám thiên hà. 
Những năm gần đây nhờ các thiết bị trắc quang hiện đại và nhờ việc 
xử lý số liệu quan trắc qua máy vi tính, người ta đo được các đại 
lượng như màu sắc, cấp sao một cách thường xuyên nhờ các bức ảnh 
chụp được từ mặt đất và từ các trạm vũ trụ. Hubble là người tiên 
phong nghiên cứu các thiên hà, dựa vào hình dạng bề ngoài đã phân 


263 


chia các thiên hà thành ba loại: elip, xoắn ốc và võ định hình (hình 
dạng bất thường). Trên hình X.1 biểu diễn giản đồ hệ thống phân loại 
các thiên hà. Các thiên hà elip ký hiệu là E, thiên hà xoắn ốc là 5 
(Spiral), thiên hà vô định hình là Irr @rregular). Hubble cho rằng 
giản đồ này cho biết sự tiến hoá liên tục từ trái sang phải. Các kết 
quả nghiên cứu gần đây cho thấy có thể các thiên hà elip được tạo 
thành từ các thiên hà xoắn ốc. 


Sc 
S = z5 ` 
a : ¬” “IỆP, 
232“ `“ 
KP c H 
9€-œ—qua —( ) #- 
E0 E3 E7 NG bc 
S0 @ . 
k ` | 
Sba ⁄` '-. Cˆ rr 
hen z 
SBb Sbe 
Hình X.1 


2. Các thiên hà elip 


Thiên hà elip xuất hiện trên 
bầu trời như một đĩa sáng hình 
elip (hình X.2). Chúng có dạng 
phỏng cầu đẹt (có thể dẹt có thể 
là elipxôit ba trục). Sự phân bố 
ánh sáng tương đối đều đặn với 
sự giảm dần từ tâm ra ngoài, có 
cường độ biến thiên gần với biểu 
thức logl(r) ~ œr }*, Các thiên hà 
elip được sắp xếp theo hình ảnh 
nhìn thấy trên bầu trời. Nếu a 
và b là bán trụ lớn và bé của 
hình elip thì 10(a - b)/a biểu 
diễn dạng elip quan sát được. 
Dạng elip thực không thể biết 
chính xác vì không thể xác định Hình X2 
được sự định hướng của từng thiên hà trong không gian. Thiên hà có 
dạng tròn ký hiệu là Eạ, theo độ dẹt tăng dần, được ký hiệu từ E, đến 
B; (cuối cùng là loại dẹt nhất). 


264 


Thiên hà elip không có các trục quay rõ ràng, các sao của chúng 
chuyển động theo những quỹ đạo có độ nghiêng biến thiên. Các 
nghiên cứu thống kê đi đến kết luận rằng, độ dẹt elip của các thiên hà 
loại này được phân bố khá đều đặn từ E¿ đến E¡. 

Các thiên hà elip chứa ít khí. có khối lượng trải ra trên một dải 
rộng từ vài ngàn lần khối lượng Mặt Trời đối với các thiên hà elip làn 
(trắt) cho tới khoảng 10 lần khối lượng Mặt Trời đối với các thiên hà 
elip siêu kểnh. Các thiên hà lùn phổ biến hơn các thiên hà elip siêu 
kềnh, thường là những nguồn bức xạ vô tuyến mạnh. 


3. Thiên hà xoắn ốc 


Thiên Hà - Ngân Hà của chúng ta là loại thiên hà hình xoắn ốc. 
Thiên hà xoắn ốc thường ký hiệu là S (Spiral) hay SA, loại thiên hà 
này có nhiều cánh tay xoắn gần như đổi xứng qua tâm quay của thiên 
hà. Còn có loại thiên hà giống như một thanh dài uốn cong có hai tay 
xoắn đối xứng qua tâm quay ký hiệu là SB (barres spiral). 

Thiên hà xoắn ốc gần chúng ta nhất là thiên hà trong hướng 
chòm sao Tiên Nữ, nên trước đây được gọi là tinh vân Tiên Nữ, 
Hubble đã xác định được thiên hà này cách chúng ta khoảng 2 triệu 
năm ánh sáng (690kps). Trong danh mục các thiên hà Mecxiê thiên 
Bà Tiên Nữ ký hiệu là M31. Trong tổng danh mục mới (New general 
catalog) ký hiệu là NGC224. Trên hình X.3 là thiên hà Tiên Nữ có 
hình dạng xoắn ốc rất giống Thiên Hà - Ngân Hà. Cạnh đó là hai 
thiên hà elip được ký hiệu là NGC205 (ở dưới) và M32 (ở trên). Ở bắc 
bán cầu có thể quan sát được thiên hà Tiên Nữ. 


Hình X.3. Thiên hà Tiên Nữ 


265 


NGC 1201 Typc SO NGC 2841 Type Sb 


NGC 2811 Type Sa NGC 3031 M8I Type Sb 


NGC 488 Tvpe Sab NGC 628 M234 Type Sc 


Hình X.4a. Các thiên hè xoắn õe bình thường 


Type SBab(s) 


NGC 1300 Tvpe SBbix) NGC 2525 Type SDc(s) 
Hình X.4b. Các thiên hò thanh xoắn ốc 


4. Thiên Hà vô định hình 
Loại thiên hà này có hình dạng bất thường, mỗi thiên hà có hình 


dạng riêng. Trên hình X.5 là thiên hà vô định hình, ký hiệu là M83. 


267 


Các thiên hà vô định hình có hàm lượng khí lớn nhất, khối lượng 
các thiên hà này nói chung nhỏ hơn khối lượng các thiên hà xoắn ốc 
điển hình, trung bình vào khoảng 10*° khối lượng Mặt Trời. 

Hai thiên hà vô định 
hình gần chúng ta nhất là 
hai đám mây Magellan lớn 
và bé, có thể nhìn thấy bằng 
mất thường trên bầu trời 
Nam bán cầu. Các thiên hà 
này do Magellan đi thám 
hiểm vòng quanh Trái Đất 
phát hiện được, nên chúng 
được mang tên ông. Hai 
thiên hà này cách chúng ta 
các khoảng cách tương ứng 
là B0 và 60 kilôparsec, chúng 
là những vệ tỉnh của Thiên Hình X5 
Hà —- Ngân Hà của chúng ta. 

Mỗi loại thiên hà đều có các độ lớn khác nhau nên lại chia ra thiên 
hà lùn (trắt) thiên hà bình thường, thiên hà kểnh, thiên hà siêu kểnh. 

Trong số các thiên hà đã được quan sát có tới 77% là thiên hà 
xoắn ốc, 20% là thiên hà elip, thiên hà vô định hình chỉ chiếm 3% vì 
thế thiên hà xoắn ốc sáng chiếm ưu thế. Tuy nhiên, ở những khoảng 
cách rất xa xét trong một thể tích không gian, tỷ lệ các loại thiên hà 
cũng tương đối khác nhau. Trong một miền không gian ngoài 9,1 
triệu parsec cho thấy chỉ có 33% thiên hà xoắn ốc 13% elip 54% không 
định hình. Các thiên hà vô định hình thường là những thiên hà bé, có 
độ sáng tương đổi yếu giông những thiên hà elip lùn. 


II- QUAN SÁT CÁC THIÊN HÀ BẰNG CÁC SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN, 
HỒNG NGOẠI VÀ RÖENTGEN 


1. Vạch bức xạ hidrô trung hoà 


Hidrô rất phổ biến trong vũ trụ, sóng 21cm do hbiđrô trung hoà 
phát ra cung cấp nhiều thông tin về các thiên hà ở gần, bao gồm việc 
đánh giá lượng hiđrô trong thiên hà, tỷ lệ khối lượng hiđrô trong tổng 
khối lượng của thiên hà, sự phân bố hiđrô trong hệ và sự quay quanh 


268 


tâm thiên hà phụ thuộc vào khoảng cách, vận tốc theo phương tia 
nhìn của thiên hà. Khá nhiều số liệu về thiên hà được thu thập bằng 
kính thiên văn vô tuyến. 

Lượng hidrô trong các thiên hà không phụ thuộc vào kích thước 
thiên hà mà phụ thuộc vào loại thiên hà. Tỷ lệ phần trăm khối lượng 
của thiên hà là hiđrô gợi cho chúng ta những ý tưởng liên quan đến 
sự tiến hoá của các thiên hà. Tốc độ hình thành các sao trong thiên 
hà phụ thuộc vào lượng hiđrô có sẵn và mật độ vật chất. Quần thể sao 
II gồm các sao già hơn đã được quan sát trong các thiên hà vô định 
hình (như trong các đám mây Magellan) cớ tỷ lệ khối lượng hiđrô đối 
với khối lượng thiên hà (M,/Mp) tương đối cao. 


2. Quan sát bức xạ hồng ngoại của các thiên hà 


Các quan sát bức xạ hồng ngoại mới được tiến hành vài ba chục 
năm nay, nhờ các vệ tỉnh thiên văn hồng ngoại (IRAS) được phóng lên 
vào giữa thập niên 80 của thế kỹ XX. Các vệ tỉnh đã thu được 96% các 
bước sóng 12, 25, 50 và 100um trên bầu trời. Hàng ngàn thiên hà đã 
được phát hiện có bức xạ hồng ngoại. Một số thiên hà elip và các thiên 
hà xoắn ốc có thể tạo thành danh mục về thiên văn hồng ngoại. Nhân 
của thiên hà hoạt động và cả các thiên hà bình thường cũng thường 
bức xạ nhiều tia hồng ngoại. Các hạt bụi giữa các sao trong các thiên 
hà được sưởi nóng bởi các sao sáng đều theo cơ chế bức xạ nhiệt phát 
ra tia hồng ngoại. Cho nên các quan sát hồng ngoại cung cấp nhiều 
thông tin về thành phần và sự phân bố bụi trong các đám sao. Năm 
1985 các nhà khoa học đã phát hiện sự liên kết giữa bức xạ hồng 
ngoại xa có bước sóng ^ = 60 + 100um và bức xạ vô tuyến có ^.= 20em. 


3. Bức xạ Röentgen từ các thiên hà bình thường 


Tia Röentgen từ vũ trụ đi tới Trái Đất bị khí quyển hấp thụ, nên 
chỉ có thể quan sát được bức xạ Röentgen ở vệ tinh nhân tạo hay 
trạm vũ trụ trên quỹ đạo. Từ những năm 1978 — 1980 đã có những 
hình ảnh về các đôi tượng bức xạ Röentgen và thông lượng bức xạ của 
chúng. Mặc dù chưa tìm thấy mối liên hệ khăng khít giữa các số liệu 
hồng ngoại và bức xạ Röentgen, nhưng đã tìm thấy mối liên hệ giữa 
bức xạ vô tuyến với bức xạ Röentgen. Tuy cơ chế bức xạ khác nhau. 

Trên hình X.6 là hình ảnh thiên hà Tiên Nữ được quan sát qua 
ánh sáng nhìn thấy, qua sóng vô tuyến điện có bước sóng 2lcm qua 


269 


tia hồng ngoại có bước sóng 60um và tia Röentgen của phổ các sóng 
điện từ. Người ta tìm thấy các lớp photon khác nhau đi tới từ các 
nguồn khác nhau. Ánh sáng nhìn thấy màu xanh da trời đi tới từ các 
sao và khí được phân bố khá xa. Còn tia Röentgen có sự phân bố rất 
khác nhau và tăng từ một số ít nguồn riêng biệt. Sự phân bố các 
photon vô tuyến và hồng ngoại rất giống nhau, cả hai đều có vành 
cường độ mạnh bức xạ lan rộng trên một hình đĩa, nhưng các nhân 
đều có những chỗ nhô ra. 


Gh iim 0h tâm (0h *um 


ÔỦh 4‡m th 40m: 0h Xen 


F ˆ , " , h 
0h) tÓm Ủh Xem 
‹ 


6A; — 4 
(W: im 


Hình X.6. Thiên hà Tiên Nữ M31 nhìn thấy ở các bước sóng khác nhau 
(A) Ánh sáng nhìn thấy màu xanh da trời; 
(B) Hình ảnh ở sóng vô tuyến có bước sóng 21em; 
(C) 60um. 
(D) 0,5 + 4,5 keV. 


270 


II- CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CÁC THIÊN HÀ 

Nhờ các kính thiên văn quang học rất lớn và các thiết bị trắc 
quang hiện đại người ta đo thông lượng bức xạ, màu sắc quang phổ, 
độ trưng... của các loại thiên hà, kết quả thu được các đặc trưng cơ 
bản của các loại thiên hà như trong bảng dưới đây: 


Thiên hà Thiên hà vô 
Khối lượng (đơn vị là khối | 10° — 1013 
lượng Mặt Trời Mẹ) 


-9—-23 
3.10°— 101 


Cấp sao tuyệt đối 
Độ trưng (đơn vị độ 
trưng Mặt Trời Lạ ) 


MỈ Mẹ _¡ 
LTP 


Đường kính (kiloparsec) 
Sự có mặt của bụi 


Chỉ số màu (B ~ V) 
Tỉ số khối lượng H và 
khối lượng thiên hà 


+0,9 | +0,4—0,8 | +0,4-0,6 
2+2 10+2 
Z ` 
Mu 
Lạ 


IV- ĐỊNH LUẬT HUBBLE VÀ KHOẢNG CÁCH TỚI CÁC THIÊN HÀ 

Kính thiên văn có đường kính 2,5m được lắp đặt năm 1918 ở Mount 
Wilson (Mỹ) là kính lớn nhất thời bấy giờ. Dùng kính này Hubble đã 
khám phá ra một loạt các tĩnh vân ở bên ngoài dải Ngân Hà. 

Trước thế kỷ XX kích thước vũ trụ mà thiên văn học nghiên cứu 
đã được mở rộng: 

— Copernicus và Kepler chỉ ra kích thước của hệ Mặt Trời tới 
hàng chục đơn vị thiên văn. 

— Năm 1838 Bessel là người đầu tiên đo góc thị sai của các sao, đó 


+0,3 — +0,4 
22+4 


271 


là góc từ một ngôi sao nhìn bán kính quỹ đạo Trái Đất, bằng phương 
pháp này người ta đo được khá chính xác các khoảng cách từ cấc 
thành viên trong hệ Mặt Trời đến Mặt Trời và khoảng cách đến các 
sao tương đối gần. 

Trong thế kỷ XX người ta sử dụng định luật liên hệ giữa chu kỳ 
và độ trưng của các sao biến quang Cêphê¡t để đo khoảng cách tới các 
thiên hà ngoài thiên hà của chúng ta, đồng thời sử dụng định luật 
Hubble để biết được khoảng cách tới các thiên hà xa nhất để đánh giá 
kích thước và tuổi của vũ trụ. 


1. Quan hệ chu kỳ và độ trưng (hay công suất bức xạ) của sao biến 
quang Cêphêit 


Các sao biến quang Cêphêit (loại sao này được phát hiện lần đầu 
tiên trong chòm sao Thiên Vương, tiếng La tỉnh là Cepheus) có chu kỳ 
biến thiên tính bằng ngày có liên hệ với độ trưng đo bằng cấp sao 
tuyệt đôi hay công suất bức xạ được biểu hiện trên hình X.7. Trên 
hình này trục hoành biểu diễn logarit của chu kỳ mà chu kỳ tính 
bằng đơn vị ngày, trục tung là giá trị của cấp sao tuyệt đối của quang 
cầu. Chu kỳ và cấp sao nhìn thấy được xác định bằng quan sát. 

Do đó, thị sai m của sao biến quang Cêphê¡t được xác định theo 
công thức: 

lgx = —1 - 0,2 (m—M) 
m là cấp sao nhìn thấy 
M là cấp sao tuyệt đối theo đồ thị trên hình X.7. 


Cấp sao tuyệt đối 


Hình X.7 


272 


Dựa vào phương pháp này người ta xác định được khoảng cách tới 
các đám sao và các thiên hà tương đối gần, khoảng cách các thiên hà 
xa hơn có thể suy ra bằng cách so sánh độ sáng biểu kiến của chúng 
với độ sáng biểu kiến của các thiên hà ở gần. Vì kích thước thiên hà 
tương đối bé so với khoảng cách tới chúng, nên thị sai của sao biến 
quang nằm trong thiên hà cũng là thị sai của thiên hà cho ta biết 
khoảng cách tới thiên hà ấy. 


2. Định luật Hubble 


Từ năm 1913 người ta đã phát hiện ra rằng, khi quan sát các tỉnh 
vân có hình xoắn ốc, các vạch quang phổ có sự dịch chuyển về phía 
đỏ. Theo hiệu ứng Doppler, khi nguồn sáng đi ra xa thì các vạch 
quang phổ dịch chuyển về phía bước sóng dài nghĩa là dịch chuyển về 
phía đỏ khi nguồn đi tới thì các vạch quang phổ dịch chuyển về phía 
bước sóng ngắn (phía xanh -— tím). 

Dựa vào hiệu ứng này người ta xác định được vận tốc tia (vận tốc 
theo phương tia nhìn) của các thiên thể. Sau khi đo khoảng cách và 
vận tốc tia của hàng chục thiên hà. Hubble nhận thấy có mối liên hệ 
giữa khoảng cách tới các thiên hà và vận tốc của chúng. Mối liên hệ 
này được biểu diễn trên đồ thị (hình X.8). 


Văn tốc tia 
(km/s) 


60.000 
50.000 
40.000 
30.000 . 
20.000 . 


10.000 


400 800 1200 Khoảng cách (Mps) 


Hình Xâ 


18 GT Vật lý thiên văn - A 273 


Nếu thiên hà bức xạ vạch quang phổ có bước sóng ^ mà ta thu 
được bước sóng lớn hơn là 2. 


Theo hiệu ứng Doppler ta có: Š 2À trong đó v là vận tốc của 
e 
0 
nguồn, c là vận tốc ánh sáng. 
tx ˆ A^ 
Với GP Tên TAND NGIEV VP Ti 


0 

Sử dụng hệ thức chu kỳ — độ trưng của các sao biến quang trong 
các thiên hà để xác định khoảng cách, năm 1929 Hubble đã công bố 
hệ thức mà ngày nay gọi là Định luật Hubble. 

v=Hd 

Trong đó d là khoảng cách từ thiên hà được khảo sát đến chúng 
ta, v là vận tốc thiên hà đi ra xa. H được gọi là hằng số Hubble có giá 
trị trong khoảng giữa 50 và 80km/sMpc, lấy giá trị trung bình ta thừa 


Km _ 20.105 m/s năm 
sMps 


nhận hằng số Hubble có giá trị là H = +" 65 


ánh sáng. 

Các kết quả nghiên cứu của Hubble cho thấy các thiên hà đều cho 
quang phổ dịch chuyển về phía đỏ, chứng tỏ các thiên hà đang đi ra 
xa. Đồng thời các thiên hà càng ở xa chúng ta lại đang lùi ra xa với 
vận tốc càng lớn. Đây là chứng cứ thực nghiệm cho lý thuyết về vũ 
trụ đang mở rộng, được dùng làm cơ sở cho vũ trụ học hiện đại, cho 
rằng vũ trụ có sự tiến hoá. Dựa vào định luật Hubble người ta tính 
được tuổi của vũ trụ vào khoảng 15 tỉ năm. 


V- CÁC ĐÁM THIÊN HÀ VÀ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THIÊN HÀ 


1. Các đám thiên hà 


Các thiên hà cố xu hướng tập hợp với nhau thành nhóm. Thiên 
Hà Ngân Hà và các thiên hà lân cận tạo thành nhóm địa phương gồm 
khoảng 20 thành viên, chiếm một thể tích không gian có đường kính 
vài mêgaparsec. Nhóm này bị chi phối bởi ba thiên hà xoắn ốc lớn. Đó 
là thiên hà Tiên Nữ, thành viên có khối lượng lớn nhất khoảng 3.101 
khối lượng Mặt Trời, thứ hai là Thiên Hà Ngân Hà với khối lượng nhỏ 
hơn hai lần. Thiên hà thứ ba nằm theo hướng chòm sao Tam Giác ký 
hiệu là M33. Các thành viên còn lại của nhóm là các thiên hà elip, các 
thiên hà có dạng bất thường với khối lượng nhỏ hơn nhiều. Một số 


274 18. GT Vật lý thiên vặn - g 


thiên hà trong nhóm địa phương đã được phát hiện bởi sự phát xạ vô 
tuyến của chúng, bởi vì chúng nằm trong mặt phẳng Thiên Hà của 
chúng ta, nên ánh sáng nhìn thấy của chúng phát ra bị bụi trong 
Thiên Hà của chúng ta hấp thụ. 

Khoảng năm chục nhóm nhỏ các thiên hà đã được tìm thấy xung 
quanh nhóm địa phương. Ở xa hơn, cách chúng ta khoảng 15 mêgaparsec 
là đám thiên hà Trinh Nữ chứa hàng ngàn thiên hà, trải ra khoảng 
19 độ trên bầu trời trong chòm sao Trinh Nữ. Các đám thiên hà lại 
tập hợp thành các siêu đám như siêu đám địa phương có tâm nằm ở 
đám Trinh Nữ và chứa tất cả các nhóm xung quanh trong đó có nhóm 
địa phương. Nói chung, việc xác định sự phân bố các thiên hà trong 
vũ trụ dựa trên khoảng cách thu được từ các phép đo vận tốc tia (theo 
phương tia nhìn) của chúng và ứng dụng định luật Hubble. Các đám 
thiên hà không chỉ là những nguồn phát xạ vô tuyến mà còn phát ra 
tia X. Điều đó chứng tỏ rằng chúng chứa khí ở nhiệt độ từ hàng chục 
đến hàng trăm triệu độ. Các đám thiên hà rất sáng và phát xạ sóng 
vô tuyến nên chúng có thể được phát hiện ở những khoảng cách rất 
xa, do đó chúng được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc và quy mô rộng 
lớn của vũ trụ. 

Các kính thiên văn vũ trụ như kính Hubble được sử dụng để phát 
hiện các thiên hà xa nhất, một số nằm ở khoảng cách trên 10 tỉ năm 
ánh sáng. Điều này có nghĩa là chúng ta đang thăm dò vũ trụ ở giai 
đoạn rất sớm trong quá trình tiến hoá của nó. 


2. Tương tác giữa các thiên hà 


Mọi thiên hà trong vũ trụ đều chuyển động nên một thiên hà có 
thể va chạm với thiên hà lân cận. Vì khoảng cách giữa các thiên hà 
rất lớn cho nên lực tương tác giữa các thiên hà khá bé. Tuy lực hấp 
dẫn bé nhưng thiên hà có khối lượng lớn hơn vẫn có khả năng lấy khí 
ở các lớp ngoài của các Thiên hà lân cận đồng hành có khối lượng bé 
hơn. Một chứng cứ rõ ràng về một tương tác như vậy là các nhà thiên 
văn vô tuyến đã phát hiện Dòng Magellan gồm các nguyên tử hiđrô 
trung hoà chảy từ hai đám mây Magellan đi tới Thiên Hà - Ngân Hà 
của chúng ta. Các quan sát bức xạ vô tuyến của hiđrô trung hoà ở bức 
sóng 21cm cũng cho thấy rằng mặt phẳng thiên hà của chúng ta bị 
vênh lên ở một phần ngoài do tương tác hấp dẫn với các đám mây 
Magellan. 


275 


Sự va chạm trực diện 
giữa các thiên hà có thể xảy 
ra. Trên hình X.9 có hình 
thiên hà vành, được gọi là 
thiên hà Cartwheel. Đây có 
thể là kết quả của sự va 
chạm giữa một thiên hà xoắn 
ốc lớn (mà hiện nay là vành) 
và hai thiên hà khác. 

Sự va chạm có thể tạo ra 
những sao mới cực sáng Ở 
trung tâm thiên hà nên thiên 
hà trở nên bừng sáng. 


Hình X.9 


Các kết quả quan sát được tiến hành với kính thiên văn vũ trụ 
Hubble cho thấy rằng, các đám thiên hà trẻ ở xa đường như có nhiều 
thiên hà xoắn ốc. Điều này ủng hộ ý kiến cho rằng các thiên hà elip có 
thể được tạo thành muộn hơn do sự sát nhập các thiên hà xoắn ốc 
nghĩa là trái với giản đồ sự tiến hoá của các thiên hà mà Hubble đề 
xướng (hình X.1). 

Các nhà thiên văn đã xây dựng các mô hình dựa trên tương tác 
hấp dẫn bằng cách sử dụng máy tính để mô tả hậu quả của sự va 
chạm và tái tạo các hình ảnh mà đã quan sát được. 


VI- CÁC QUASAR 
1. Việc phát hiện quasar 


Qua kính thiên văn cỡ lớn người ta đã nhìn thấy quasar từ năm 
1946. Đến đầu thập kỉ 60 thế kỷ XX người ta thu được các bức xạ vô 
tuyến với công suất rất lớn của quasar. Lúc đầu người ta nghĩ rằng 
quasar là một loại thiên thể coi như sao nên trong tiếng Anh gọi là 
quasi — star và gọi tắt là quasar. Trên hình X.10 (ảnh Đài thiên văn 
Hale) có mũi tên chỉ quasar, trông giống như các ngôi sao bên cạnh. 
Hiện nay đã phát hiện được trên 1500 quasar, đa số quasar đều có 
quang phổ dịch chuyển rất lớn về phía đỏ, chứng tổ chúng đang 
chuyển động ra xa Trái Đất với vận tốc đặc biệt lớn (gần với vận tốc 
ánh sáng). Như vậy, chúng là những đối tượng đã biết ở xa nhất trong 
vũ trụ. 


276 


Hình X.10 


Các quasar có kích thước không quá một hoặc hai năm ánh sáng, 
nhưng có độ sáng lớn hơn 1000 lần thiên hà khổng lỗ có đường kính 
100000 năm ánh sáng. 

Độ sáng đặc biệt lớn mới cho phép quan sát được quasar ở khoảng 
cách trên 10 tỉ năm ánh sáng. 


2. Bản chất của quasar 


Quasar là loại thiên thể sáng nhất có công suất bức xạ lớn nhất 
trong vũ trụ. Các nghiên cứu quang phổ cho thấy rằng, bức xạ của 
quasar được phát ra bởi các khí nóng tương tự như các khí được tìm 
thấy ở trung tâm các thiên hà vô định hình có nhân rất hoạt động và 
rất sáng. Các vạch phát xạ của chúng trải rộng ra chứng tỏ đám khí 
nóng trong các quasar chuyển động với vận tốc hàng trăm kilômét 
mỗi giây. Các quasar cũng là những nguồn phát ra tia X và sóng vô 
tuyến rất mạnh. Điều kỳ lạ là tất cả năng lượng khổng lổ này được 
phát sinh trong một thể tích có đường kính một vài năm ánh sáng, là 
một thể tích rất nhỏ mà năng lượng lại lớn gần hàng ngàn lần năng 
lượng bức xạ của những thiên hà có kích thước lớn gấp hàng vạn lần. 
Chúng ta cũng rất khó đo được chính xác kích thước của quasar, vì 
chúng ở rất xa nên với kính thiên văn lớn nhất cũng không thể phân 
giải được. Các nhà thiên văn đã sử dụng một trong những đặc tính 
quan trọng nhất của quasar là sự biến thiên cường độ sáng và bức xạ 
vô tuyến của chúng để ước tính kích thước của quasar. Khi quasar có 


277 


vụ nổ, độ trưng tăng lên, phía hướng về Trái Đất gần hơn cho thấy độ 
trưng tăng lên trước so với hướng ngược lại nên có thể dựa vào sự 
biến thiên chu kỳ ngắn này để xác định kích thước của quasar. 

Độ trưng biểu kiến của quasar thay đổi đáng kể trong thời gian 
vài năm. Những vụ nổ tạo ra các đám mây chứa các electron có năng 
lượng cao mới xuất hiện. Những đám mây này phát xạ sóng vô tuyến. 
Các quan sát cho thấy rằng, trong vũ trụ ở những khoảng cách lớn có 
nhiều quasar hơn so với ở những khoảng cách bé, chứng tỏ có nhiều 
quasar tổn tại trong vũ trụ khi mới hình thành. Điều này phù hợp với 
lý thuyết "Vụ nổ lớn" (Big - Bang) tạo ra một vũ trụ tiến hoá. 

Vì sao quasar có một năng lượng lớn như vậy? 

Sự ra đời các kính thiên văn quang học và kính thiên văn vô 
tuyến rất lớn, cùng với sự tiến bộ trong vật lý về các vật thể khối 
lượng lớn, mật độ vật chất cao đã cho phép các nhà thiên văn đề xuất 
các lý thuyết về nguồn gốc năng lượng của quasar. 

— Một trong những lý thuyết này cho rằng các quasar có liên quan 
với nhân hoạt động mạnh của một số thiên hà. Một tập hợp sao có 
khối lượng lớn va chạm với một tập hợp khác ở trong vùng trung tâm 
của một thiên hà gây ra những vụ nổ sao siêu mới có thể cung cấp 
năng lượng cho một quasar. 

- Một lý thuyết khá phổ biến hơn cho rằng quasar là một lỗ đen 
khổng lê. Các quasar ở rất xa, gần bờ của vũ trụ, các sao lớn ở đây 
được hình thành rất sớm, khi tiêu thụ hết nhiên liệu hiđrô bị suy sụp 
trở thành lỗ đen, theo thời gian hàng tỉ lỗ đen hút lẫn nhau bằng lực 
hấp dẫn sẽ liên kết lại thành một lỗ đen khổng lồ có khối lượng lớn 
đến hàng trăm triệu khối lượng Mặt Trời, nó tiếp tục xé xác những 
ngôi sao đến gần, tích tụ vật chất ở xung quanh thành một đĩa bao 
quanh lỗ đen khổng lổ, vật chất trong đĩa này nóng đến mức phát ra 
tia X. Vậy quasar là một lỗ đen khổng lồ khi va chạm với các thiên hà 
nó sẽ lấy được nhiên liệu cho lỗ đen trung tâm phát ra năng lượng. 
Đám sáng mở xung quanh lõi một số quasar đã được phân giải thành 
một dây tạo bởi các đám sao. Dây này có thể được tạo thành sau vụ va 
chạm với một thiên hà đồng hành. Kính thiên văn vũ trụ Hubble có 
thể quan sát các đối tượng trong vũ trụ xa gấp 7 lần kính thiên văn 
lớn nhất đặt trên mặt đất, lại có độ phân giải khống gian đặc biệt cao, 
các nhà thiên văn mới có thể phát hiện cấu trúc tinh tế nói trên trong 
các quasar. 


278 


VI- THẤU KÍNH HẤP DẪN VÀ ẢO ẢNH VŨ TRỤ 

Thuyết tương đối rộng của Einstein tiên đoán rằng, ánh sáng 
cũng như bất kỳ một bức xạ nào đó phát ra từ một ngôi sao, một thiên 
hà hay một quasar khi đi qua một trường hấp dẫn của một vật thể L 
có khối lượng lớn, đều bị tương tác làm cho đường đi bị lệch. Độ lệch 
tỷ lệ với cường độ trường của vật thể L. Trên hình X.11, Q là một 
quasar phát ra ánh sáng đi qua trường hấp dẫn của vật thể L có khối 
lượng lớn sẽ bị uốn cong trước khi đến người quan sát ở O. Người 
quan sát sẽ nhìn thấy ảnh của Q. Góc lệch œ thay đổi theo khoảng 
cách r từ tia tới đến thấu kính hấp dẫn và khối lượng M của nó. 

_ 8GM 
œ= 


D] 
cCT 


Trong đó G là hằng số hấp dẫn. c là vận tốc ánh sáng. 
Ảnh của Q 


"Hó< 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
¬ 
—_.- 
~ 


<c.—-.. 
——_——-—"” 
_Ắ_— 


Ảnh của Q 


Hình X.11. Thấu kính hấp dẫn 

Thí nghiệm kiểm chứng sự lệch của tia sáng khi đi qua trường 
hấp dẫn của một thiên thể được thực hiện trong thời gian nhật thực 
toàn phần ngày 28/5/1919 tại Chi Lê. Khi nhật thực toàn phần Mặt 
Trăng che khuất Mặt Trời nên quan sát được vị trí của các sao ở gần 
mép đĩa Mặt Trời. So sánh toạ độ các sao này với toạ độ của chúng 
khi không có nhật thực thì thấy toạ độ các sao bị lệch một góc từ 1",61 
đến 1",98. Theo lý thuyết với Mặt Trời đóng vai trò thấu kính hấp 
dẫn thì góc lệch của các tia sáng từ các sao đi gần đĩa Mặt Trời tới 
Trái Đất là 1"75. Kết quả quan sát này cho thấy các photon đi từ các 
ngôi sao có khối lượng nghỉ bằng không, khi chuyển động với vận tốc 
c = 3.10°m/s sẽ có khối lượng nên bị tương tác với lúc hấp dẫn của 
Mặt Trời làm cho quỹ đạo bị uốn cong. Nghĩa là thuyết tương đối của 
Binstein đã được kiểm chứng. 

Việc phát hiện ra quasar kép 0957 + 561 phát xạ ánh sáng nhìn 
thấy và sóng vô tuyến vào năm 1979 đã làm xuất hiện câu hỏi lý thú 


279 


về nguồn gốc của chúng. Hai thành phần của quasar ở trên bầu trời 
chỉ cách nhau một cung 6 giây, có cùng độ dịch chuyển về phía đỏ như 
nhau chứng tở chúng ở cách chúng ta một khoảng như nhau. Chúng 
có các tính chất giống nhau trông rất giống một cặp thiên thể sinh 
đôi. Thực ra chúng là hình ảnh của một quasar rất yếu và ở rất Xã, 
khoảng 10 tỉ năm ánh sáng. Trên đường đi tới chúng ta có trường hấp 
dẫn của một thiên hà đóng vai trò một thấu kính hấp dân đã tạo ra 
hai hình ảnh. Thấu kính hấp dẫn trong trường hợp này là một thiên 
hà mờ nằm gần đúng giữa đường (cách chúng ta khoảng ð tỉ năm ánh 
sáng) nối từ quasar đến chúng ta. 

Thấu kính hấp dẫn có thể làm tăng cường độ của thiên thể ở đằng 
sau nó mà còn cho hình ảnh thiên thể bị biến dạng. Hình thái của 
ảnh phụ thuộc mức độ thẳng hàng của nguồn ở đằng sau. Nếu nguồn 
và thấu kính hoàn toàn thẳng hàng thì ảnh là một vành tròn gọi là 
"vành Rinstein", bán kính của vành là: 


- (42Ma} 
É" , 

Trong đó M là khối lượng của vật làm thấu kính có tác dụng làm 

lậšh Eiasdiing,(i IOfRiWliiop!EfiChssao:diie'S:e h tâm đ, là khoảng cách 
¡ d; 

từ thấu kính đến người quan sát, dạ là khoảng cách từ thấu kính đến 

nguồn ở đằng sau. 

Trên thực tế ánh sáng từ các quasar ở rất xa phải mất hàng tỉ 
năm mới tới kính thiên văn phải đi qua một lớp các thiên hà, chúng 
đóng vai trò thấu kính hấp dẫn có khả năng làm biến dạng, sự tạo 
anh của thấu kính hấp dẫn dẫn đến một hệ nhiều ảnh và cung sáng 
phức tạp nhiều hay ít tuỳ thuộc vào sự phân bố các thiên hà. 

Thấu kính hấp dẫn là một công cụ hữu hiệu để phát hiện các đám 
thiên hà thậm chí các phôi thiên hà (Tiền thiên hà) nằm ở phía trước. 
Các thiên thể này còn trẻ có khối lượng lớn, chứa chủ yếu khí và bụi, 
không phát ra nhiều bức xạ. Nhờ có các quasar ở rất xa, rất gần biên 
giới của vũ trụ, bức xạ của quasar đi tới chúng ta phải đi qua nhiều 
hệ thiên hà, do đó chúng ta mới có điều kiện khảo sát các hệ thiên hà 
này. Một ứng dụng quan trọng thứ hai là nhờ thấu kính hấp dẫn mà 
chúng ta phát hiện được vật chất đen không nhìn thấy. Khi quan sát 
chuyển động của các thiên hà cho thấy khôi lượng của thiên hà phải 


280 


lớn hơn rất nhiều tổng khối lượng của các sao và tình vân quan sát 
được. Vậy trong vũ trụ còn có loại vật chất đen không bức xạ. Vật 
chất đen có cấu tạo như thế nào và được phân bố như thế nào là 
những vấn đề đang được các nhà vật lý hạt sơ cấp và thiên văn vật lý 
hết sức quan tâm. 


BÀI TẬP CHƯƠNG X 

10.1. Hình 1 là một thiên hà hình xoắn ốc có kích thước ứng với góc 
nhìn là œ = 22', B = 11'. Thiên hà có dạng một đĩa tròn, ở giữa tập 
trung phần lón vật chất, các ngôi sao quay quanh một trục vuông 
góc với mặt phẳng của đĩa dưới tác dụng của lực hấp dẫn giống 
như các hành tỉnh quay quanh Mặt Trời. 


1 10 100 
Hình 2 


Khi quan sát các sao biến quang Cêphê¡t có độ sáng biến thiên 
tuần hoàn với chu kỳ T nằm trong thiên hà này thì có thể tính 
được khoảng cách từ Trái Đất đến thiên hà. Muốn vậy người ta so 


281 


sánh sự thay đổi độ sáng theo chu kỳ T với độ sáng trung bình 
của các sao biến quang khác. Hình 2 là đồ thị biểu diễn công suất 
bức xạ của các sao biến quang quan sát được theo chu kỳ T. Các 
sao biến quang Xêphêit của thiên hà này (hai vị trí S;và 8; trên 
hình 1) có chu kỳ biến quang là T'= 40 ngày, công suất bức xạ thu 
được nhờ kính thiên văn có đường kính 2,4m là W = 4,4. 103 (W). 
Phép phân tích quang phổ cho thấy vạch lệch vẽ phía đỏ, so với 
bước sóng chuẩn là ^¿ = 587,56nm thì các bước sóng thu được từ 
hai ngôi sao trên có giá trị À¡ = 588,95nm và ^;¿ = 588,22nm. 

a) Hãy xác định góc giữa tia nhìn (từ Trái Đất nhìn thiên hà) và 
trục quay của thiên hà. 

b) Sử dụng kết quả thu được, hãy tính khoảng cách từ Trái Đất 
đến thiên hà này theo đơn vị thiên văn (đvtv). 

c) Hãy ước lượng vận tốc quay quanh tâm thiên hà của các sao 
biến quang và khoảng cách từ chúng đến tâm thiên hà. 

d) Nếu xem Mặt Trời là ngôi sao có khối lượng trung bình, hãy 
ước lượng số ngôi sao có ở phần bên trong các sao biến quang của 
thiên hà này. 

10.2. Một thiên hà lùn chuyển động với vận tốc 100km/s ở cách 50kps 
một thiên hà khổng lổ có khôi lượng bằng 10!' khối lượng Mặt 
Trời, thiên hà lùn có thể thoát khỏi lực hút hấp dẫn của thiên hà 
khổng lồ hay không? 

10.3. Các quan sát cho thấy rằng độ trưng của một số quasar biến 
thiên với chu kỳ ngắn chỉ một ngày. Chúng ta có thể nói gì về 
kích thước của các quasar như vậy? 

10.4. Một nhà thiên văn quan sát một ảo ảnh vũ trụ gồm một vành 
sáng (vành Binstein) xung quanh một thiên thể G có khối lượng 
bằng khối lượng Mặt Trời ở cách hệ Mặt Trời 10kps. Nguồn sáng 
9 ở đẳng sau nằm cách G 40kps. Kích thước vành Binstein mà 
người quan sát đo được là bao nhiêu? 

10.5. Quasar 3C273 có độ dịch chuyển về phía đỏ bằng 0,16 bước sóng 
a) Tính khoảng cách của quasar ấy tới chúng ta. 

b) Vành sáng bao quanh 3C278 có đường kính 15". Kích thước dài 
của nó là bao nhiêu? 

c) Cấp sao tuyệt đối của vết sáng là —-25. Độ trưng của nó lớn gấp 
bao nhiêu lần độ trưng của Mặt Trời? 


282 


Chương XI 
VŨ TRỤ HỌC 


Vũ trụ học là một ngành vật lí thiên văn nghiên cứu sự tiến hoá 
của vũ trụ từ lúc hình thành cho đến tương lai vô tận. 

Trước đây có những lý thuyết khác nhau về nguồn gốc và phát 
triển của vụ trụ, nhưng từ khi Hubble phát hiện các Thiên Hà đang 
đi ra xa. các Thiên Hà càng xa thì đi ra xa càng nhanh nghĩa là vũ 
trụ đang nở rộng. Năm 1948 có hai mô hình vũ trụ được đề xướng: mô 
hình vụ nổ nguyên thuỷ (Vụ nổ lớn - BigBang) của G.A.Gamow (1904 
- 1968) người Mỹ gốc Nga và mô hình vũ trụ dừng cho rằng vũ trụ 
không thay đổi theo thời gian vì vật chất có thể được tạo ra một cách 
tự phát để cân bằng với sự giãn nở của vũ trụ, nên mật độ vật chất 
trong vũ trụ không thay đổi theo thời gian nên vũ trụ là vĩnh cửu 
không có mở đầu, không có sự kết thúc. 

Mô hình vụ nổ lớn cho rằng vật chất trong vũ trụ không thể được 
tạo ra cũng không thể bị huỷ đi một cách tự phát. Khoảng 15 tỉ năm 
về trước. khi vũ trụ được tạo thành từ một điểm kỳ dị, vật chất được 
tập trung ở một trạng thái nhiệt độ và mật độ vô cùng lớn. Sau một 
vụ nổ lớn nó giãn nở và nguội dần. 

Hiện nay đa số các nhà khoa học ủng hộ thuyết vụ nổ lớn. 

Trong chương này đề cập đến hai vấn để quan trọng nhất về vũ 
trụ. Thứ nhất là lý thuyết về mô hình vũ trụ dựa trên thuyết tương 
đối rộng. Thứ hai là việc phát hiện bằng quan sát bức xạ nền hay bức 
xạ tàn dư chứng tỏ vũ trụ ban đầu là một biển lửa dữ dội và nóng đến 
mức không thể tưởng tượng được. 


I[- THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP VÀ VŨ TRỤ HỌC NEWTON 


Vũ trụ học không xét chi tiết các thiên thể cụ thể như sao chổi, 
hành tỉnh, các sao... mà xét các đối tượng lớn như thiên hà để suy xét 
đánh giá các chỉ số vật chất tổn tại trong đó cho phép chúng ta tìm 
hiểu sự chuyển động, sự phân bố và số lượng. Trước tiên chúng ta 
phải quan tâm khảo sát các mô hình lý thuyết của vũ trụ có sự liên 
hệ giữa lý thuyết và các số liệu thu được từ quan sát. 

Khảo sát mô hình vũ trụ tương đối tính dựa trên lý thuyết tương 


283 


của Einstein: Tương đối hẹp (1905) và tương đối rộng (1915). Thuyết 
tương đổi rộng là lý thuyết của trường hấp dẫn thay thế các định luật 
cổ điển của Newton. 


1. Thuyết tương đôi hẹp 


Một trong các tiên để quan trọng của thuyết tương đổi hẹp có thể 

biểu diễn bằng phương trình sau: 
d7? = cdt? — dx? — dy? — dz? (XI- 1) 

Vế bên phải là các vô cùng bé của ba toạ độ Descartes (toạ độ cực, 
toạ độ trụ...) Nhưng vô cùng bé của toạ độ thời gian tương đương với 
các vô cùng bé của các toạ độ không gian. Chú ý rằng có sự tương tự 
giữa phương trình này với định lý Pythagore, d/? được xem như khoảng 
cách của hai điểm trong không thời gian bốn chiều. Chúng ta gọi hệ 
bổn chiều là không — thời gian. Thuyết tương đối hẹp giả thiết rằng, 
đối với hai sự kiện nào đó, d/? là như nhau đối với tất cả quan sát viên 
ở trong các hệ quán tính (chuyển động không có gia tốc). Sự khác nhau 
về dấu trong về phải chỉ ra rằng toạ độ thời gian không hoàn toàn 
giống như các toạ độ không gian. Nếu chúng ta lấy căn bậc hai thì các 
toạ độ thời gian và không gian khác nhau một thừa số là số ảo ¡. Vậy 
theo lý thuyết. này thời gian là một thành phần của vũ trụ bốn chiều 
của chúng ta và cũng có tầm quan trọng như không gian. 

Trong một số lĩnh vực của thiên văn vật lý cần phải sử dụng các 
kết quả của thuyết tương đối hẹp như các hiện tượng không gian co 
lại. thời gian giãn ra, phép cộng vận tốc khi chuyển động với vận tốc 
so sánh được với vận tốc ánh sáng. Ví dụ các tia vũ trụ khi va đập vào 
khí quyển tạo ra các hạt thứ cấp có thời gian tổn tại được kéo dài do 
các hạt này chuyển động rất nhanh. 


2. Vụ trụ học Newton 


Trước khi khảo sát phương trình chuyển động đối với vũ trụ theo 
thuyết tương đối rộng, chúng ta cần khảo sát mô hình vũ trụ theo cơ 
học Newton. Vì từ các phương trình chuyển động tương đối tính khi 
có vận tốc rất bé so với vận tốc ánh sáng chúng ta lại thu được 
phương trình chuyển động theo cơ học Newton. 

Giả sử vũ trụ vô tận và đồng nhất, vận tốc ánh sáng lớn vô cùng, 
thời gian chung (thời gian tuyệt đối) đều giông nhau đối với mọi quan 
sát viên. 


284 


Newton cho rằng, vật chất chỉ ở trong một số điểm có ảnh hưởng 
đến chuyển động, ở đó vật chất được phân bố một cách đồng nhất, vật 
chất ở đạng khí không tương tác với nhau (ấp suất bằng không) thì 
phương trình chuyển động đối với vật được khảo sát là: 

d°R_GM(ŒR) 
dđ°đ s8 

M(R) là khối lượng ở bên trong R. 


4 
M(R)=4 ?dr =— noR? 
(R)=4x [` p(r)r°dr s1p 


(đối xứng cầu) (XI-2) 


Vì p(r) = p = không đổi. Nhân phương trình XI-2 với ` ta được: 


(XI-3) 


“dR\d°R — GM(R)(dR 
ti Jng 1° m HT] 
Lấy tích phân phương trình này đối với t: 

dR d°R., ( GMỢĐ dã 

dt dt? RẺ dt 
Trong tích phân này có thể viết: 

dR ti 
d bn _ä| Lữ (]- “dR` 


=0 


lãi 


dt 2 2 |a?) |dt 
=] 
Nên ta có: `*—- ¬. = k= không đối. 


dR 2 


dt 


Nhưng M(R) = 2 nDRẺ, Do đó >~——— ~axGpR” =k 


Chia phương trình này cho RỶ và nhân với 9, ta có: 
( dR 2 
dt | _8xo_ 2k 
R| 3 PT 
` ⁄ 


dR 2 
dt, 
R 


285 


dR 1 
TN “he ŒI-42 
H.... <8 Rˆ 

Phương trình này có ý nghĩa gì? khi R > 0. Nếu chúng lào xuất 
phát từ điều kiện ban đầu với (dR/dt)/R > 0 (mở rộng) thì khi ấy: 

k =0 có nghĩa là (dR/dt)/R sẽ luôn luôn lớn hơn 0. 

k >0 có nghĩa là (dR/dt)/R cũng luôn luôn lớn hơn 0. 

k< 0 có nghĩa là (dR/dt)/R có thể bằng không và mở rộng "quay 
xung quanh". Phương trình XI-4 thực chất là dạng năng lượng của 
phương trình vận tốc thoát có dạng là: 


— — 
Vthoát — R 
V 8 
Và . thoát k< J G 
ậy NET 3 


tức là phương trình XI.4 đối với trường hợp k = 0 (tổng năng lượng 
bằng không ở vô cực). Ở đây cho thấy sự mô tả động lực học vũ trụ 
dưới dạng vi phân của cơ học Newton. Nếu p bé thì mô hình này mở 
rộng mãi mãi, nhưng nếu p lớn hơn giá trị tới hạn vận tốc mở rộng có 
thể bé hơn vận tốc thoát và vũ trụ có thể sẽ suy sụp. 


II~- VŨ TRỤ HỌC THEO THUYẾT TƯƠNG ĐỐI RỘNG 


Với thuyết tương đối rộng, năm 1915, Einstein đã thay lực vạn 
vật hấp dẫn bằng việc liên kết giữa hình học không thời gian với vật 
chất chứa trong vũ trụ. Ông lưu ý rằng, Newton định nghĩa khối 
lượng bằng hai phép tính khác nhau: Định luật II Newton và định 
luật vạn vật hấp dẫn. 

Giả sử khi biết lực đặt lên một vật và đo được gia tốc mà vật ấy 
thu được, từ định luật II Newton ta biết được khối lượng của vật, khối 
lượng này là khối lượng quán tính. Bây giờ cũng xét vật ấy, trọng 
lượng của nó là lực hấp dẫn tác dụng lên vật. Khối lượng xác định 
bằng phương pháp này được gọi là khối lượng hấp dẫn. Newton cho 
rằng khối lượng quán tính của vật và khối lượng hấp dẫn của nó là 
một. Khi biết thí nghiệm các vật rơi tự do ông đã tự mình làm lại thí 
nghiệm này một cách cần thận, kết quả cho thấy ở gần mặt đất tất cả 
các vật có khổi lượng khác nhau rơi xuống cùng một gia tốc. Về thực 


286 


nghiệm sự tương đương của khối lượng hấp dẫn và quán tính là thực 
tế có độ chính xác rất cao. Do giới hạn độ nhạy của các phương pháp 
thử, chưa bao giờ phát hiện được sự khác nhau. Thí nghiệm tôt nhất 
do V.B. Braginsky và V.I. Panov tiến hành ở Trường Đại học tổng hợp 
Matxcơva đã phát hiện khối lượng quán tính và khối lượng hấp dẫn 
của vàng và bạch kim là như nhau trong khoảng một phần triệu triệu 
(110!?). Einstein cảm nhận được rằng, có sự tương đương giữa khối 
lượng quán tính và khối lượng hấp dẫn không phải tình cờ. Ông nhận 
thấy đó là sự kiện cơ bản về vũ trụ và cho nó một vị trí đặc biệt trong 
thuyết tương đối rộng như là nguyên lý tương đương. 

Đây là ví dụ của Einstein đưa về nguyên lý tương đương. Hãy 
tưởng tượng chúng ta đang ở trong một tàu vũ trụ trên Trái Đất, tiến 
hành đo gia tốc của nó và thấy rằng nó rơi hoàn toàn đúng gia tốc 
98m/s?. Bây giờ giả thiết rằng. chúng ta không biết chúng ta cùng 
con tàu đang được đưa vào vũ trụ với gia tốc không đổi là 9,8m/s?. 
- Chúng ta tiếp tục thí nghiệm. không có gì thay đổi về gia tốc của vật 
rơi tự do, nó vẫn là 9,8m/s?. Chỉ có nhìn qua cửa sổ chúng ta mới biết 
rằng, chúng ta đã rời khỏi Trái Đất. Chúng ta không thể bằng thí 
nghiệm để phân biệt được khối lượng hấp dẫn và khối lượng quán 
tính vì trong ví dụ trên gia tốc rơi tự do ở mặt đất là do hấp dẫn còn 
gia tốc đo được trên con tàu vũ trụ là gia tốc do quán tính (lực quán 
tính) nguyên lý tương đương cho phép loại bỏ trọng lực trong một nơi. 
Khi đứng trong thang máy một toà nhà cao nhiều tầng và cho thang 
máy rơi tự do, chúng ta nhận thấy không có trọng lượng. Còn khi ở 
trong trạng thái không trọng lượng trên trạm vũ trụ dùng máy quay 
gia tốc thì có thể tạo ra một nơi có trọng lượng. 

Hãy tưởng tượng bằng bất cứ cách nào đào một con đường hầm 
xuyên qua tâm Trái Đất, cho thang máy đi qua không bị chạm đất mà 
có thể rơi tự do xuyên qua Trái Đất sang bên kia rồi quay lại cứ một 
vòng mất khoảng 84 phút. 

Trong suốt thời gian thang máy rơi tự do từ hai phía của quá trình 
dao động thì ở trong thang máy không có trọng lượng nên không cớ gia 
tốc, thậm chí nó đã đi xuyên qua tâm Trái Đất. Nhớ rằng khi thả hai 
vật từ hai phía đi qua đường hầm chúng đều thực hiện hai chuyển 
động điều hoà với chu kỳ 84 phút. Tính tương đối của mỗi vật là đường 
cong (hình XI.1). Thí nghiệm này chứng minh rằng, không - thời gian 
trong phạm vi Trái Đất là cong. Trong thuyết tương đối rộng của 


287 


Binstein, sự phân bố khối lượng (và năng lượng) được xác định bằng 
hình học không - thời gian. Một vật có khối lượng rất lớn gây nên sự 
uốn cong không - thời gian ở gần đó. Sự uốn cong được thể hiện bởi 
chuyển động có gia tốc. Điều này Newton cho rằng, nguyên nhân là lực 
hấp dẫn. Nói một cách khác, độ cong không - thời gian tỷ lệ với mật độ 
khối lượng — năng lượng. Bởi vậy các mô hình vũ trụ học có thể xây 
dựng bằng sự đánh giá đúng một cách hợp lý loại và lượng vật chất 
chứa trong vũ trụ; các phương trình của thuyết tương đổi rộng lúc đó là 
sản phẩm của sự vận dụng quy luật tiến hoá của mô hình. 


—t-= 


84 phút 


Hình XI.1. Chuyển động của hai khối lượng rơi xuyên qua Trái Đất, 
mỗi dao động thực hiện trong khoảng 84 phút. 


1. Các kết quả hình học 


Mặc dầu cơ sở lý thuyết có thể quy cho Einstein, nhưng ông không 
khảo sát các mô hình động lực học như sau đây về vũ trụ mà người đầu 
tiên nêu vấn đề tương đối khó hiểu là nhà toán học Nga A. Friedman và 
chỉ được chú ý sau khi Hubble phát hiện sự nở rộng của vũ trụ. 

Hãy khảo sát thuyết tương đối rộng, chúng ta có thể viết phương 
trình XI—1 dưới dạng tổng quát như sau: 


dể? = 5 6,dx"dxỶ (XI-5) 


Đây là phương trình tenxơ với ma trận g„, được gọi là metric không 
- thời gian. Chúng ta có thể thấy rằng, từ phương trình XI-5 có thể thu 
được phương trình XĨ—1 nếu gụ„y, = 0 với  # v và nếu Ø¡; = Øạ; = gạ; = —1 
và gạ, = +1. Độ lệch khỏi metric phẳng của thuyết tương đối hẹp biểu 
diễn không - thời gian bị uốn cong. Ví dụ ở gần bề mặt một sao nơtron 
các thành phần của metric lệch khỏi giá trị phẳng khoảng 10%. 

Theo các mô hình Friedman chúng ta phải giả thiết rằng, vũ trụ 
đẳng hướng và đồng nhất. Giả thiết này rất quan trọng và được gọi là 


288 


nguyên lý vũ trụ học. Chúng ta cũng cần giả thiết rằng vận tốc ánh 
sáng là hữu hạn và không đổi. 

Bây giờ chúng ta có thể viết biến thể riêng của metric của vũ trụ. 
Từ các giả thiết, biểu thức khá tổng quát có tên gọi là Robertson — 
Walker metrlc: 


drỶ 


dể = c?dt!  R? [TT +rỶ (d6? +sin?6d¿?)|[ (XI-6) 
-_ 


Trong phương trình này r. Ø9 và $ là các toạ độ cùng chuyển động. 
Chúng đều cố định trong các thiên hà và đều không thứ nguyên. Còn 
k về hình thức là thông số tự do và có thể có các giá trị —1, 0 hoặc +1, 
nó mô tả không gian cong là dương. không hay âm. Hàm R() là kích 
thước độ lớn có thứ nguyên chiều dài và nó biểu diễn vũ trụ động lực 
học nếu có sự biến đổi theo thời gian. 

Các khoảng cách uè các toạ độ 

Đại lượng r trong phương trình XI-6 không phải là khoảng cách 
đo được giữa hai điểm. Để tìm khoảng cách chúng ta cần lấy tích 
phân sau: 

IRsin'r; k=+l| 
1= [d1=R(0['-=“—=: Rr;k=0 (XI-?) 
VÄ-Kf” |Rainhtr; k= sA| 


Ỏ đây chúng ta đã quay hệ toạ độ để cho 69 = $ = 0 nhưng không 
làm mất tính khái quát. 

Tiếp theo khảo sát đường đi của các photon theo đường trắc địa số 
không được định nghĩa là d/” = 0. Từ phương trình XI-6 chúng ta 
thấy rằng: 

tọ dt 


rẻ dr 
L v1-kr? "ñ R@) 
Sử dụng phương trình XI—7 chúng ta tìm được: 
sin r | ả 
ø dt 
ủy = _- XI-9 
. Tn (XI-9) 
sin hr 


Trong đó tạ là thời gian phát hiện photon và t, là thời gian phát xạ. 
Sau đây chúng ta đưa ra hai biểu thức quan trọng. 
Biểu thức thứ nhất được gọ) là phương trình Lemaitre. 


18 GT /ât ly thiên văn - Á 289 


tua c0Dó (XI-10) 
R 


Ở đây lại đề cập đến thời điểm phát và nhận photon. Số hạng thứ 
hai biểu diễn động lực học hình học của vũ trụ (với một chấm là đạo 
hàm đổi với thời gian, hai chấm là đạo hàm hạng hai). Nó là: 

2 


R|Ị ,2R_ ke? 


R __k€” (XI-11) 
RỊ R_ R 
Đến đây chúng ta có thể nghiên cứu mô hình vũ trụ một cách chi 
tiết. Ví dụ nghiên cứu phương trình XI—11 cho RŒ) có thể được liên hệ 
với độ dịch chuyển về phía đỏ quan sát được và toạ độ r cho bởi các 
phương trình XI—10 và XI-9. 
Hãy xét một trường hợp riêng của phương trình XI-11 đối với 
không gian phẳng. Khi ấy k = 0 và chúng ta tìm được 
z, x%⁄ 
(XI-12) 


BÊ 


R@) = R(u) 


`”0/ 

Kết quả này rất quan trọng, 
nó chỉ ra rằng sự giãn nở sau 
này có khả năng theo một dạng 
quy luật của mô hình vũ trụ 
này. Hình XI.2 minh hoạ R(t) 


đổi với ba mô hình, mỗi một 


R() —> 


đường có thể cho thấy quy luật 
nở rộng được giữ gần như hai 


O 


mô hình kia trong mỗi pha của 


6) t—› 


vũ trụ (như hiện nay) là đúng. 


Xét kết quả một cách thuần 
tuý hình học, nhận thấy rằng, 
cả ba biểu thức ở vế phải 
phương trình XI—7 gần với Rr 
khì r << 1. Do đó ? = R(r. 

Khi ấy khoảng cách đo được 


Hình XI.2. Động lực học các mô 
hình uù trụ, đôi uới các mô hình 
đẳng hướng đồng nhốt, các 
khoảng cách thay đổi theo thời 
gian phụ thuộc hình học tổng thể 
(mỏ, phăng, hay đóng). 


bằng thừa số kích thước vũ trụ nhân với khoảng cách toạ độ. Bấy giờ 
vận tốc đúng là đạo hàm khoảng cách theo thời gian. 


290 


19. GT Vật lý thiên văn - B 


nhưng Rr= Si, 
R 
Vậy ve (XI-13) 


Khảo sát lượng _ nó có thứ nguyên t, chính là thứ nguyên 
hằng số Hubble. 
R 
Vậ =—. (XI-14) 
ẠYy R 
Phương trình XI-13 biểu diễn định luật Hubble, mà phép đạo 
hàm với giả thiết đồng nhất và đăng hướng, cần nhớ rằng lấy đạo 
hàm gần đúng với r << 1, song ở những khoảng cách lớn dạng đơn 
giản của định luật Hubble có thể không được giữ nguyên, đây là điều 
quan trọng để suy xét các loại mô hình. 


2. Giải các phương trình trường của Einstein 


Sự liên kết không — thời gian và vật chất được để cập trong các 
phương trình trường của Einstein, tương đương một tenxơ được xây 
dựng từ g„„ và đạo hàm một tenxơ khác, tenxơ năng lượng — ứng suất, 
nó biểu diễn vật chất. Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa nó 
biểu diễn không - thời gian cong và chúng ta giải thích các chuyển 
động cong của các hạt trong không gian cong có các gia tốc gây nên 
bởi lực như trong trường hợp trọng lực. 

Nếu metric Robertson —- Walker được dùng trong các phương 
trình trường và chúng ta chỉ dùng các phương trình này đổi với ụ = v 
thì được ba phương trình khổng gian tương tự. 


2 
SE: EM) ca lElva - @iag 
C RbLN/j em 
Š ‹r 
Và phương trình thời gian tương tự: 
2 


R 


HH ca] 3|R 
j c7 |R 


eo TRỢ +3 | =A (XI-16) 


Trong đó P() và Ủ() là các thành phần liên quan về vật lý lần 
lượt là áp suất đo được và nội năng của vũ trụ, theo tenxơ năng lượng 


291 


ứng suất; Rạ là giá trị biểu diễn R, còn A là hằng số vũ trụ. Về hình 
thức A là hằng số của kết quả tích phân từ việc giải các phương trình 
trường dưới dạng vi phân. Einstein đưa A vào để cho lời giải xác định, 
khi mà ông không biết về định luật Hubble vào thời gian ông đưa ra 
thuyết tương đối rộng, A có giá trị bằng không. 

Thông qua biến đổi đại số các phương trình XI-15 và XI-16 đi đến: 


D 2 
R = TS IP+ |*^S (XI-17) 
R C SN 3 
3 
dã Ê (0p*›=_p đŒt ) (XI-18) 
dt dt 


Chú ý rằng phương trình XI-18 là một dạng của định luật thứ 
nhất nhiệt động lực học. Nếu chúng ta đơn giản hoá các phương trình 
XI-17 và XI-18 với giả thiết rằng A = 0, P.= 0 và U = pc” (tất cả đều 
hợp lý) thì chúng ta tìm được: 


R 4mGp 
bé So XI-19 
R 3c : 
và ¬. (0R°) =0->poRỆ = pR (XI-20) 


Chú ý rằng có sự tương tự giữa phương trình XI—19 với kết quả của 
vũ trụ học Newton. Trong cả hai trường hợp, sự giãn nở xung kích sẽ 
giảm dần bởi p và dừng lại nếu p đủ lớn, cũng chú ý rằng phương trình 
XI-20 mô tả sự bảo toàn khôi lượng đối với vũ trụ xem như toàn bộ. 


3. Các mồ hình vũ trụ 


Chúng ta thấy rằng, có thể có các mô hình lý thuyết về vũ trụ, có 
mô hình chỉ có tính chất hình học, có mô hình liên kết giữa tính chất 
hình học với vật chất chứa trong đó. 

Sự khác biệt lớn nhất về hình học được xác định bởi giá trị của k. Đại 
lượng này theo đại số nó chi phối hình dạng của vũ trụ. Đối với k = —1, về 
hình học nó tương tự hình cầu, ví dụ tổng các góc trong của một tam giác 
có thể lớn hơn 180°. Trái lại với k = +1, về hình học có hình yên ngựa với 
các góc trong tam giác có tổng bé hơn 180°. Nếu k = 0 thì vũ trụ là 
phẳng. Hình XI.2 biểu diễn hàm R(t) đối với ba khả năng của vũ trụ 
có thể xảy ra. Vũ trụ mở sẽ giãn nở ra mãi mãi, vũ trụ kín có thể sẽ 
dừng giãn nở và co lại. Vũ trụ phẳng sẽ nằm trung gian giữa hai 


292 


trạng thái kia. Chú ý rằng trong mỗi pha giãn nở cả ba mô hình đều 
rất giống nhau. Tất cả đều giãn nở theo một cách vận động có quy 
luật nên thật khó phân biệt. Hiện nay chúng ta đang ở trong trạng 
thái vũ trụ đang giãn nở nên rất khó khẳng định theo mô hình nào. 

Khi chúng ta không cố gắng tưởng tượng các tính chất khái quát 
của vũ trụ mở có nơi có dạng hình yên ngựa thì cũng khó hình dung 
vũ trụ đóng. Khảo sát một quả bóng được thổi phông lên, không biết 
được sự mở khi đi trên bề mặt tức là khảo sát trong không gian hai 
chiều chỉ có thể biết độ cong khi đi vào chiều thứ ba. Tương tự trong 
không gian ba chiều sẽ biết được độ cong trong không - thời gian 4 
chiều mà ở đó không xác định được tâm của mặt quả bóng và sự giãn 
nở đều theo định luật Hubble đối với các thiên hà tưởng tượng được 
vẽ lên mặt quả bóng. Một du khách có thể đi mãi trên bể mặt mà 
không bao giờ rời khỏi đó nhưng một người khác có thể đi theo mọi 
hướng vẫn có khả năng đi tới một điểm gần nơi xuất phát, cũng cần 
nhớ rằng tam giác được vẽ trên mặt cầu có tổng các góc lớn hơn 180°. 

Có nhiều cách về hình thức coi quả bóng tương tự với vũ trụ thực. 
Điều khó hiểu nhất có lẽ là vũ trụ không có tâm. Chúng ta không thể 
nhận diện được một điểm duy nhất trong không gian mà từ đó toàn 
bộ các điểm khác được bung ra. Bởi vì không - thời gian đều cong và 
vũ trụ tự giãn nở trong không - thời gian, mọi điểm trong vũ trụ được 
quan sát đều đi từ một điểm kỳ dị ban đầu. Về nguyên tắc chúng ta 
có thể xác định hình dạng thuần tuý hình học của vũ trụ. Để làm điều 
này đã được chứng minh là rất khó. Các thử nghiệm đã được đề xuất 
bằng cách khảo sát cấp sao của các thiên hà, đường kính, bề mặt phát 
quang,... như là hàm số của sự dịch chuyển về phía đỏ. Nếu các thiên 
hà có các tính chất như nhau thì phương pháp này có thể thực hiện 
được việc đánh giá các mô hình vũ trụ, nhưng các thiên hà lại đa 
dạng lạ kỳ và chúng ta lại không biết được các tính chất của chúng 
thay đổi theo thời gian. Cho nên khi chúng ta nhìn về quá khứ của vũ 
trụ thì thấy các đối tượng dịch chuyển mạnh về phía đỏ chỉ phù hợp 
hình ảnh về hình học là ở xa. 

Cuối cùng chúng ta cần nhớ rằng, Hạ có thể liên hệ với các tính 
chất hình học theo phương trình XI—14. Chúng ta biết rằng, H không 
phải là hằng số vĩnh cửu. Do đó cũng cần phải biết diễn tả sự giãn nở 
chậm dần của vũ trụ. Một cách thuần tuý hình học, thông sổ chậm 
dần được xác định như sau: 


293 


_ ah - (XI-21) 
RạHộ 

Các đặc tính uật lý 

Các phương trình XI_15 đến XI-20 liên hệ các đặc tính hình học 
của vũ trụ với các đặc tính vật lý quan trọng như áp suất, mật độ và 
năng lượng trong đó. Cho nên, về nguyên tắc chúng ta lại có thể xác 
định hiệu quả các mô hình vũ trụ nếu chúng ta đo được chính xác mật 
độ trung bình của vũ trụ. 

Cần viết các phương trình tương tự như XI-14 và XI-21 nhưng 
phải bao gồm cả mật độ. Chúng ta không bị gò ép gắn với lý thuyết về 
nguồn gốc giãn nở, bởi vậy giá trị hiện nay của hằng số Hubble không 
gắn chặt với điều đó. Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng biết rằng, mật 
độ vũ trụ không khác xa mật độ chuẩn p, = 5.10” 'kg/mỶ (đối với vũ 
trụ phẳng). Trong trường hợp này chúng ta có thể viết: 


H = [(@xG/3)p, |? (XI-22) 


to = ~= 


Vậy chúng ta có thể viết biểu thức riêng đối với thông số chậm dần 
qo = 4xGp/ 3H? (XI-23) 

Rõ ràng rằng, nếu chúng ta đo được Hạ và qọ một cách chính xác thì 
chúng ta có thể biết được mật độ trung bình của vũ trụ. Nếu p, < 1 thì 
vũ trụ có thể là mở, nếu p, > 1 là đóng nếu p, = 1 thì vũ trụ là phẳng. 

Khó khăn khi đánh giá mật độ vật chất trong vũ trụ là gì? Đó là 
việc xác định lượng vật chất đen. Lượng vật chất mà thường xuyên 
quan sát được chỉ chiếm một tỷ lệ rất thấp. Việc đánh giá trực tiếp 
một cách chính xác sự đóng góp của vật chất đen vào mật độ trung 
bình của vũ trụ còn rất khó khăn. 


II- BIG - BANG (VỤ NỔ LỚN) VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VŨ TRỤ HỌC 
HIỆN ĐẠI 


1. Mô hình vũ trụ Big —- Bang ra đời 


Mô hình vũ trụ được hình thành từ một Vụ nổ lớn được Georgic 
Gamov (1904 —- 1968), nhà thiên văn Mỹ gốc Nga cùng cộng sự đề 
xướng vào giữa thế kỷ XX. Mô hình này cho rằng vật chất trong vũ 
trụ không thể được tạo ra cũng không thể bị huỷ đi một cách tự phát, 
ít nhất vũ trụ cũng có một sự khởi đầu. Khoảng 15 tỉ năm về trước, 
khi vũ trụ được tạo thành, vật chất được tập trung trong một trạng 


294 


thái có nhiệt độ và mật độ lớn vô cùng. Sau một Vụ nổ lớn thì giãn nở 
nên loãng ra và nguội dần. 

Vì sao mô hình Big-Bang được thừa nhận? 

Lý thuyết Big-Bang khá phù hợp với các kết quả quan sát. 

Các công trình liên quan đến số lượng các nguồn vô tuyến trong vũ 
trụ cho thấy số lượng quasar và thiên hà vô tuyến trong quá khứ lớn 
hơn hiện tại vì đại bộ phận quasar ở rất xa chứng tỏ rằng vũ trụ đã 
tiến hoá và mật độ giảm theo thời gian. Tính phổ biến của hêli chiếm 
tới khoảng 25% tổng khối lượng vật chất trong vũ trụ chứng tỏ phù hợp, 
với kết quả tiên đoán theo mô hình Big-Bang. Một chứng cứ quan 
trọng chứng minh cho giả thuyết Big-Bang là các nhà thiên văn vô 
tuyến khám phá ra bức xạ nền (bức xạ tàn dư) từ mọi hướng đều như 
nhau vào năm 1965. Bức xạ vô tuyến nhiệt yếu như có mặt ở khắp mọi 
nơi này có phổ bức xạ của vật đen ở nhiệt độ 2,7K. Toàn bộ vũ trụ chìm 
đấm trong bức xạ này. Đây là tàn dư của một vụ nổ cực lớn. Lúc đầu vũ 
trụ vô cùng nóng, nay trở nên rất lạnh do quá trình giãn nở. Lúc lý 
thuyết Big-Bang mới ra đời không thể giải thích được tất cả các sự 
kiện quan sát được trong vũ trụ, song lý thuyết này được hoàn thiện và 
điều chỉnh dần dần cho phù hợp với các kết quả quan sát. 

Ngoài định luật Hubble chứng tỏ rằng các thiên hà đang lùi ra 

xa, còn có một sự kiện khác có thể giải thích như là hệ quả của vũ trụ 
đang giãn nở. Đó là bầu trời ban đêm ở xa dải Ngân Hà đều rất tối. 
Nhà thiên văn Olberg, ở đầu thể kỷ XIX trên cơ sở vũ trụ tĩnh và vô 
hạn trong đó các sao phân bố đều đã nhận xét rằng bất kỳ đường 
ngắm nào từ Trái Đất cũng sẽ gặp một ngôi sao, do đó bầu trời ban 
đêm phải sáng đều như bề mặt một ngôi sao. Lập luận này dẫn đến 
một kết luận mâu thuẫn với thực tế mà chúng ta quan sát được, đó là 
bầu trời ban đêm quả thật rất tối. Nghịch lý này được gọi là nghịch lý 
OIberg và có thể giải thích một phần bằng sự giãn nở của vũ trụ. Do 
vũ trụ giãn nở các sao ở trong các thiên hà đang chạy rất nhanh ra xa 
chúng ta. Điều này dẫn đến ánh sáng dịch về phía đỏ nghĩa là bước 
sóng tăng, dẫn đến sự giảm năng lượng của photon được xuất. phát từ 
bề mặt các sao hay thiên hà ở xa. Hiệu ứng này góp phần làm mờ ánh 
sáng của bầu trời ban đêm. Ngoài ra thời gian tổn tại của các sao 
không phải vô hạn. Theo ước tính bầu trời ban đêm sẽ sáng đều nếu 
các sao có thể tổn tại khoảng 10?“ năm trong lúc tuổi của vũ trụ cho. 
đến ngày nay chỉ vào khoảng 1,5.10!° năm, 


295 


2. Vũ trụ lúc sơ khai 


Theo mô hình Big-Bang, vũ trụ được tạo ra ở một điểm kỳ dị về 
không gian. Sự tồn tại này trong không — thời gian có thể được xem là 
một trở ngại của lý thuyết này, giổng như kỳ dị trong toán học, các 
tính chất vật lý của vũ trụ không xác định ở kỳ dị này. Chúng ta 
không biết điều gì xảy ra một cách chính xác ở Vụ nổ lớn và càng 
không biết về trước thời điểm đó. Vật lí lý thuyết hiện đại cho phép 
các nhà thiên văn đi ngược lại theo thời gian và trong không gian 
không phải tới Vụ nổ lớn một cách chính xác mà chỉ cho phép đi 
ngược tới 10” giây sau vụ nổ lớn, trước thời điểm này được gọi là thời 
gian Planck. Khi ấy vũ trụ ở trong trạng thái hỗn mang, trong đó có 
những thăng giáng lượng tử. Lý thuyết cơ học lượng tử được sử dụng 
để mô tả cấu trúc vi mô sâu xa của vật chất. Vì chưa có lý thuyết đầy - 
đủ về hấp dẫn lượng tử nên việc mô tả các biến cố xảy ra trong kỷ. 
nguyên Planck (sớm hơn 10s) đều là suy đoán. Ở thời điểm Planck, 
vũ trụ đậm đặc, vào khoảng 10”°kg/m3, đến mức toàn bộ vật chất được 
chứa trong một thể tích có đường kính chỉ vài mieromet. Nhiệt độ vũ 
trụ khi đó cũng vô cùng cao, đạt tới giá trị 10°'K. Thời điểm Planck, 
khi mà giá trị của các điều kiện vật lý không phân biệt được với vô 
hạn có thể được xem là gốc thời gian trong các mô hình vũ trụ học. 

Lúc sơ khai vũ trụ chìm đấm trong một môi trường bức xạ mạnh, 
các hạt sơ cấp mang năng lượng lớn. Bức xạ dưới dạng tia gamma, các 
photon có năng lượng lớn hơn tia X, khi một hạt sơ cấp gặp một phản 
hạt và tự huy. Ngược lại, khi nhiệt độ của bức xạ lớn hơn nhiệt độ 
tương ứng với năng lượng của một cặp hạt - phân hạt thì cặp hạt - 
phản hạt có thể được tạo ra từ bức xạ. Để một cặp electron — pozitron 
được tạo ra, cần một năng lượng tối thiểu là 1 MeV (một triệu 
electron - vôn) tương đương nhiệt độ 10°'°K. Trong khi vũ trụ còn 
nóng hơn 10'°K thì đó là một hỗn hợp gồm các photon, các hạt và 
phần hạt. Nhưng vài giây sau Vụ nổ lớn nhiệt độ bức xạ không còn đủ 
cao để sinh ra các hạt và phản hạt, còn các hạt và phản hạt tiếp tục 
sự huỷ, nên vũ trụ gồm chủ yếu là photon. Nhưng vì số lượng các hạt 
lớn hơn số lượng các phản hạt nên số lượng hạt còn lại sau quá trình 
huỷ đã tạo nên vũ trụ mà ngày nay chúng ta quan sát. Còn tại sao 
phần hạt lại ít hơn số lượng hạt để có sự đôi thừa vật chất so với phản 
vật chất vẫn còn là một vấn đề chưa được giải quyết. 


Không một máy gia tốc khổng lồ nào có thể tạo ra các điều kiên 


296 


vật lý như lúc vũ trụ mới sơ khai nên các nhà vật lý nghiên cứu các 
hạt sơ cấp rất quan tâm. 

Một phút sau Vụ nổ lớn, nhiệt độ giảm xuống 10”K, các phản ứng 
tổng hợp hạt nhân được bắt đầu. Trong kỉ nguyên tổng hợp hạt nhân 
này, các nơtron bắt giữ các proton để tạo ra hiđrô nặng - đơtêri, các 
hạt nhân này lại bắt giữ các nơtron để tạo thành triti, sản phẩm cuối 
cùng của quá trình này là hạt nhân hêÌi. 

Bức xạ có vai trò quan trọng trong động lực học vũ trụ lúc sơ 
khai, là vì mật độ năng lượng bức xạ lớn hơn mật độ năng lượng của 
vật chất. Ngoài ra, nhiệt độ cao đến mức làm cho vật chất bị lon hoá ở 
trạng thái plasma, các photon không thể lan truyền một cách tự do 
mà không tương tác với các electron, môi trường lon hoá là không 
trong suốt. Khi vũ trụ giãn nở. nhiệt độ giảm dần. Sau Big-Bang 
khoảng 300000 năm nhiệt độ giảm xuống tới khoảng 4000K. Khi ấy 
các electron bắt đầu liên kết với các ion để tạo ra các nguyên tử trung 
hoà, đặc biệt là các nguyên tử hidrô. Kỷ nguyên tái hợp giữa các lon 
và electron được kết thúc khi vũ trụ đã qua khoảng một triệu năm 
tuổi. Đến lúc đó, các electron tự đo còn lại quá ít, không cản trở sự lan 
truyền bức xạ, nên vũ trụ trở nên trong suốt, ánh sáng có thể lan 
truyền tự do khắp nơi trong vũ trụ. 


3. Bức xạ viba nền (phông) vũ trụ 


Năm 1965, Arno Penzias và Robert Wilson ở phòng thí nghiệm mà 
nay được gọi là phòng thí nghiệm AT & T Bell đã thử nghiệm một máy 
thu viba nhạy dùng cho các nghiên cứu về truyền thông. Họ đã phát 
hiện một bức xạ nền đẳng hướng từ mọi phương trên bầu trời, có cường 
độ bé và không đối khi họ quay anten về bất cứ hướng nào. Chẳng bao 
lâu Penzias và Wilson mới biểu ra rằng, họ đã quan sát được bức xạ 
viba nền được phát ra ở giai đoạn đầu của vũ trụ và đang choán đều 
trong toàn bộ không gian. Các quan sát trên một dải rộng của phổ vô 
tuyến từ bước sóng mét đến các bước sóng dưới milimet đã được tiến 
hành sau đó để nghiên cứu bản chất của bức xạ vũ trụ này. Các kết 
quả cho thấy, các số liệu rất khớp với đường cong Planck ở nhiệt độ 
2,726 + 0,010K (phổ các bức xạ như là một hàm của nhiệt độ). 

Các số liệu này bao gồm các số liệu thu được từ vệ tỉnh COBE 
(Cosmic Background Explorer) của NASA được phóng lên năm 1989 
và được thiết kế riêng cho công trình nghiên cứu này ở các bước sóng 
m1limet và dưới m1limet. 


297 


Bức xạ nền đến từ vũ trụ trở nên trong suốt vào cuối kỷ nguyên tái 
hợp. Khi vũ trụ giãn nở, bức xạ giữ nguyên dạng của phổ Planck, ngay cả 
khi nhiệt độ đã giảm xuống từ khoảng 3000K xuống 2,7K như đã quan 
sát được hiện nay. Theo định luật dịch chuyển Wlien: À„„„ Ï = hằng số, 
bước sóng của bức xạ có cường độ cực đại đã tăng khoảng 1000 lần. 
Phổ bức xạ nền của vũ trụ ở tuổi một triệu năm đã dịch chuyển về 
phía đỏ khoảng 1000 lần. Người ta cho rằng kỉ nguyên tái hợp xảy ra 
ở độ dịch chuyển về phía đỏ chỉ vào khoảng 5ð. Do đó các quan sát bức 
xạ vật đen vũ trụ ở nhiệt độ 2,7K là tư liệu có một không hai để 
nghiên cứu vũ trụ lúc chỉ mới khoảng một triệu năm tuổi. Các quan 
sát bức xạ vật đen vũ trụ cho phép chúng ta đi ngược thời giạn xa hơn 
rất nhiều so với các quan sát bất kỳ thiên thể nào hiện có trong vũ 
trụ. Bức xạ nền phải chứa mầm mống các Thiên Hà mà chúng ta 
quan sát được hiện nay trong vũ trụ. Các dụng cụ đặt trên vệ tính 
COBE đã phát hiện bức xạ nền vũ trụ có những thăng giáng rất yếu 
về cường độ tương ứng với trạng thái các thiên hà và các đám thiên 
hà đang phôi thai. 


4. Sự hình thành Thiên Hà 


Trước khi vũ trụ có 300000 năm tuổi, để có các electron, proton 
nơtron thì tương tác mạnh có vai trò chính. Nhưng khi đã có các 
nguyên tử trung hoà thì tương tác hấp dẫn đóng vai trò quan trọng, 
vật chất được dồn lại để tạo nên các thiên hà, các đám thiên hà và 
siêu đám thiên hà và chúng tồn tại đến nay mà chúng ta quan sát 
được. Vấn đề các thiên hà được hình thành như thế nào là một vấn đề 
quan trọng song đang còn gây tranh cãi. Người ta tin rằng các thiên 
hà đã được phôi thai từ các thăng giáng mật độ ở quy mô lớn trong vũ 
trụ nguyên thuỷ. 

Nêu vũ trụ không đồng nhất thì dấu vết của sự không đồng nhất 
này phải thể hiện như là những thăng giáng nhiệt độ trong bức xạ 
nền vũ trụ. Mặc dù đã có nhiều cố-gắng quan sát để phát hiện sự 
thăng giáng bức xạ nền nhưng chưa có kết quả. Đến năm 1992 khi 
các nhà thiên văn sử dụng vệ tỉnh COBE để quan sát bức xạ nền viba 
mới phát hiện ra sự thăng giáng rất yếu. Cáethăng giáng này chỉ vào 
cỡ 30L K (10 ”K). Từ sự thăng giáng nhiệt độ với các quy mô khác 
nhau sẽ có sự thăng giáng mật độ tương ứng. Các nghiên cứu lý 
thuyết cho rằng, các thăng giáng này chứa từ 10? đến 10'? khối lượng 


298 


Mặt Trời, tương ứng với khối lượng của các đám sao và các thiên hà. 
Các thăng giáng này là mầm mống của các thiên hà và các câu trúc 
quy mô lớn khác mà chúng ta quan sát hiện nay. 


5. Vấn đề khối lượng ẩn trong vũ trụ 


Mật độ vật chất trong vũ trụ quyết định vũ trụ đóng hay mở. 

Lực hấp dẫn là lực phổ biến chi phối sự tiến hoá của vũ trụ. Lực 
này tăng lên theo mật độ vật chất trong vũ trụ. Theo mô hình vũ trụ 
của Friedman, mật độ vượt quá mật độ tới hạn p, ~ 10”°kg/m” (đối với 
giá trị của H = 65km/s/Mps) thì lực hấp dẫn sẽ thắng thế và vũ trụ là 
đóng. Nếu mật độ vật chất bằng hay thấp hơn p, thì vũ trụ là mở. Mật 
độ tới hạn tương ứng với 6 nguyên tử hiđrô trong một mét khối. 

Để xác định mật độ vật chất trong vũ trụ, các nhà thiên văn tính 
lượng vật chất tạo thành các sao. các hành tỉnh, khí và bụi giữa các sao 
tạo thành vật chất trong các thiên hà và số lượng thiên hà được phát 
hiện nhờ kính thiên văn quang học và kính thiên văn vô tuyến trong 
không gian đã biết khoảng cách nhờ định luật Hubble. Mặt khác, khối 
lượng của các thiên hà có -thể suy ra từ độ sáng của chúng. Mật độ vật 
chất chứa trong các thiên hà đặc trưng cho vật chất có thể phát hiện 
được trong vũ trụ, vào cỡ 10?°kg/m” nghĩa là bé hơn hàng trăm lần mật 
độ tới hạn. Như vậy vũ trụ là mở. sẽ giãn nở mãi mãi. 

- Nhưng các nhà thiên văn nghi ngờ rằng, vũ trụ có thể chứa 
những vật thể không thể phát hiện được bằng kính thiên văn quang 
học hay vô tuyến trong toàn bộ phổ sóng điện từ, từ sóng vô tuyến 
đến tia gamma. Khi nghiên cứu động lực học các thiên hà và các đám 
thiên hà thì thấy rằng chúng phải có khối lượng lớn hơn nhiều so với 
khối lượng các vật thể quan sát được. Vậy trong vũ trụ phải chứa 
nhiều vật chất đen không nhìn thấy. 

Chẳng hạn các thiên hà riêng lẻ chuyển động một cách ngẫu 
nhiên với tốc độ rất lớn trong các đám thiên hà mà chúng vẫn không 
bị phân tán. chứng tỏ các đám thiên hà có khối lượng rất lớn để giữ 
các thiên hà liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn. 

Như vậy phải có một. khối lượng vật chất không nhìn thấy giữa 
các thiên hà rất lớn mới có lực hấp dẫn đủ lớn như vậy. 

Việc quan sát các thiên hà riêng rẽ cũng chỉ ra rằng, có vật chất 
không nhìn thấy được tồn tại trong các quầng của các thiên hà. 

Khối lượng tổng cộng của vật chất không nhìn thấy (hay vật chất 
đen hoặc tối) có thể gấp 10 lần khối lượng vật chất nhìn thấy. Nói 


289 


cách khác 90% khối lượng trong vũ trụ là vật chất đen. Bản chất vật 
chất đen là gì, được cấu tạo như thế nào, gồm những hạt sơ cấp 8ì? là 
đổi tượng nghiên cứu gây tò mò không chỉ đối với các nhà vũ trụ học 
mà còn cả các nhà vật lý làm việc trong lĩnh vực vật lý hạt sơ cấp. 

Chúng ta biết rằng các ngôi sao có khối lượng lớn khi hết nhiên 
liệu sẽ suy sụp và có thể trở thành lỗ đen không nhìn thấy. Trung 
tâm của các thiên hà là nơi ẩn náu của các lỗ đen khổng lồ. Các thiên 
thể này được xem là các động cơ trung tâm sản sinh ra năng lượng 
khổng lồ của các quasar. Các sao lùn nâu là những thiên thể lạnh, 
nằm trong vùng quầng của các Thiên Hà, chỉ phát ra các bức xạ rất 
yếu ớt, cũng có thể thuộc loại chất đen. Các sao lùn nâu có khối lượng 
bé hơn một phần mười khối lượng Mặt Trời, không đủ lớn để khỏi 
động phản ứng nhiệt hạt nhân nên không thể bức xạ như một ngôi 
sao, đó là những ngôi sao không thành và tương tự như các hành tĩnh 
khổng lồ. Các lỗ đen và các sao lùn nâu đều có tác dụng lên môi 
trường xung quanh. 

Các lỗ đen là những thiên thể có khối lượng tập trung, mật độ rất 
lớn nên vận tốc thoát lớn hơn vận tốc ánh sáng, nếu có bức xạ ánh 
sáng thì các photon ánh sáng cũng bị hút trở lại nên không thể nhìn 
thấy gọi là lỗ đen, bán kính của lỗ đen mà mọi vật vào trong đó không 
thể quay lùi mà bị lỗ đen nuốt chửng được gọi là bán kính 
Schwarzschild (tên nhà Vật lý phát hiện ra bán kính này) và được 


tính theo công thức R = m: trong đó M là khối lượng của lỗ đen, G 
* c 


là hằng số hấp dẫn, c là vận tốc ánh sáng. 

Các lỗ đen có lực hấp dẫn rất lớn làm bồi tụ xung quanh chúng 
một đĩa vật chất có nhiệt độ hàng triệu độ, do đó phát ra tia X, mà tia 
X bị khí quyển hấp thụ nên chỉ có các trạm vũ trụ bay ngoài khí 
quyển mới phát hiện được lỗ đen. 

Theo tính toán, tổng khối lượng nhìn thấy và khổi lượng ẩn đã 
biết chỉ chiếm 20% mật độ tới hạn cần thiết để đóng kín vũ trụ (vũ 
trụ tự co lại). Do đó, có lẽ vũ trụ là vô hạn và giãn nở mãi mãi. Tuy 
nhiên các nhà vũ trụ học và các nhà vật lý hạt sơ cấp đang có những 
lập luận chứng minh điều ngược lại. Các hạt như nơtrinô có thể góp 
phần đóng kín vũ trụ vì chúng được coi là có khối lượng và lan truyền 
rất nhanh, gần bằng vận tốc ánh sáng. Các nhà lý thuyết còn lập luận 
rằng, vũ trụ có thể bao gồm vật chất được cấu thành từ proton, nơtron 


300 


và các loại hạt nhân nguyên tử mà chúng ta quan sát được, mà họ còn 
cho rằng vũ trụ có thể gồm một lớp các hạt mới nhỏ hơn nguyên tử, hiện 
nay chưa được biết tới được gọi là các hạt có khối lượng tương tác yếu. 


6. Punxa (Pulsar) quay nhanh và việc thăm do sóng hấp dẫn 


Người ta biết rằng các punxa được tạo thành trong những vụ nở 
sao siêu mới. Theo lý thuyết cổ điển. một vụ nổ xảy ra do suy sụp hấp 
dẫn và tạo ra một lõi vật chất siêu đậm đặc gồm các nơtron và đang 
quay có một trường lưỡng cực từ mạnh cỡ 10 - 10 tesla, có trục 
nghiêng với trục quay. Các hạt tương đôi tính mang điện được gia tốc 
trong một trường như vậy phát ra bức xạ vô tuyến theo hướng nằm 
trong một hình nón có trục trùng với trục từ. Vì ngôi sao quay nhanh, 
thường với chu kỳ 0.2 đến 2 giây nên sự phát xung giông như ngọn 
hải đăng quay trên mặt biển. Đa số punxa có tuổi vài triệu năm là 
những thiên thể tương đối trẻ trong thang thời gian vũ trụ. Trong 
quá trình tiến hoá, cả từ trường và vận tốc của chúng giảm đi. 

Gần đây phát hiện được một số punxa có chu kỳ quay rất ngắn cỡ 
vài miligiây, các punxa quay nhanh có chu kỳ 1,558 miligiây. Sao 
nơtron loại này có khối lượng như khôi lượng Mặt Trời có đường kính 
cỡ 10km tự quay với tốc độ cực lớn 642 vòng trong một giây, nếu có 
sao đồng hành nó sẽ hút khí quyển của sao đồng hành làm tăng 
momen động lượng và sao nơtron có thể được tăng tốc thành một 
punxa miligiây. Sau khi hiệu đính các yếu tố trong quá trình lan 
truyền của các xung vô tuyến. người ta thấy rằng, chu kỳ thực của các 
punxa miligiây cực kỳ ổn định. Nếu dùng các punxa miligiây để xác 
định thời gian sẽ đạt được độ chính xác 10'”! giây/ giây. 

Nếu dùng các xung vô tuyến của punxa miligiây thì trong một năm 
chi có sai số bé hơn 0,3 micrô giây trong lúc đó đồng hồ thạch anh đeo 
tay sai số tới 10 giây. Cần lưu ý rằng độ chính xác đo được của các 
punxa miligiây bị giới hạn bởi độ chính xác của các đồng hồ nguyên tử 
tốt nhất được sử dụng trong các thí nghiệm xác định thời gian. 

Để phát hiện sóng hấp dẫn cần phải có phương tiện xác định thời 
gian vô cùng chính xác. 

Theo tiên đoán của thuyết tương đôi rộng, sóng hấp dẫn được lan 
truyền với tốc độ ánh sáng và được sản sinh ra trong những vùng có 
trường hấp dẫn mạnh và các vật thể chuyển động nhanh. Môi trường 
của các vật thể có khối lượng lớn như các lỗ đen hay các sao nơtron 


đ01 


được bồi tụ vật chất là nguồn sóng hấp dẫn. Các sóng hấp dẫn cũng có 
thể được sản sinh ra bởi các dây vũ trụ. Dây vũ trụ được cho là những 
chỗ không đồng nhất trong cấu trúc của vũ trụ nguyên thuỷ. Các dây 
vũ trụ được xem là các thành phần cơ bản của sự tạo thành các thiên. 
hà. Tuy nhiên, sóng hấp dẫn yếu đến mức cho tới nay nó vẫn không 
được phát hiện bởi bất kỳ dụng cụ tỉnh vi nào được chế tạo trong 
phòng thí nghiệm. Việc phát hiện ra các punxa miligiây với chu kỳ 
cực ngắn và cực kỳ ổn định đã cho chúng ta một phương tiện mới đầy 
hứa hẹn để phát hiện sóng hấp dẫn. Về nguyên tắc khi một sóng hấp 
dẫn đi tới punxa hay Trái Đất, một sự thay đổi trong thời gian tới của 
xung có thể được phát hiện. Để suy ra được thông tin này, cần phải 
giảm bớt các sai số hệ thống do các yếu tố khác gây ra. Đặc biệt độ 
chính xác của chuẩn thời gian có vai trò to lớn trong thí nghiệm này. 

Hiện nay người ta đang cố gắng hợp tác quốc tế nhằm phối hợp 
các đồng hồ nguyên tử tốt nhất để tạo ra một hệ quy. chiếu thời gian 
chuẩn xác nhất. 


IV- TỔNG QUAN VỀ VŨ TRỤ HỌC HIỆN ĐẠI 

Những thành tựu mới đây về quan sát thiên văn ở quy mô cấu 
trúc lớn và về việc khám phá các hạt vật lí sơ cấp đã chỉ ra rằng, một 
số vấn đề tìm hiểu vũ trụ sẽ được giải quyết. 

Lý thuyết về lạm phát đã thu được kết quả kỳ điệu trong việc giải 
thích một số vấn đề. Cho chúng ta thấy vì sao toàn bộ vũ trụ có nhiệt 
độ nền chung, vì sao các đơn cực từ lại không như nhau, và tại sao 
mật độ thật là đáng ngạc nhiên gần đến giá trị tới hạn. Bây giờ chúng 
ta cũng hiểu rằng, ngày nay sự đối xứng giữa vật chất và phản vật 
chất đã bị phá vỡ ở thuở ban đầu của vũ trụ do vật chất nhiều hơn 
nên đã phá huỷ hoàn toàn phản vật chất. Tất nhiên còn nhiều vấn đề 
về vũ trụ học đang được nghiên cứu và tranh cãi. 

Bây giờ chúng ta cần xét đến các tham số có liên quan đến tương 
lai của quá trình tiến hoá của vũ trụ và điểm qua các giai đoạn chính 
của sự tiến hoá từ trước đến nay. 


1. Các tham số liên quan sự tiến hoá của vũ trụ 


Sự tiến hoá của vũ trụ trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai 
được quyết định bởi hai lực đối lập: Lực tạo thành từ vụ nổ ban đầu 


302 


dẫn đến sự giãn nở của vũ trụ và lực hấp dẫn tác dụng bởi toàn bộ vật 
chất thấy được cũng như không thấy được chứa trong vũ trụ làm kìm - 
hãm sự giãn nở đó. 

Ngay từ năm 19929, Alexandre Friedman nhà toán học và địa vật 
lý người Nga đã sử dụng thuyết tương đối rộng của Einstein để 
nghiên cứu sự tiến hoá của vũ trụ do tương tác của các lực nói trên và 
thu được những phương trình dựa trên ba tham số gọi là "các tham số 
vũ trụ". Tham số thứ nhất đặc trưng cho sự giãn nở của vũ trụ, hai 
tham số còn lại liên hệ mật thiết với nhau và đặc trưng cho sự kìm 
hãm chuyển động giãn nở đó. 

- Tham số thứ nhất chính là hằng số Hubble, nó hiện diện trong 
định luật Hubble mô tả sự giãn nở của vũ trụ được phát hiện vào năm 
1929 như đã đề cập ở chương X mục X-4 có biểu thức v = H.r, trong 
đó v là vận tốc chạy ra xa của một điểm nào đó trong vũ trụ đối với 
một điểm khác (tính bằng km/s). r là khoảng cách giữa hai điểm đó 
(tính bằng triệu năm ánh sáng). Các quan sát chứng tỏ rằng hằng số 
Hubble hiện nay có giá trị nằm trong khoảng 15 đến 30km/ (s triệu 
năm ánh sáng). Nghịch đảo hằng số Hubble cho tuổi của vũ trụ (tuổi 
này chỉ là xấp xỉ, nó sẽ là chính xác nếu như vũ trụ không giảm tốc). 


L 10 tỉ năm đối với H = 30km.s !(triệu nas)'50kmsMps" 


Tuổi vũ trụ ~ = : “*» 
= 20 tỉ năm đối với H = 15km.s` (triệu nas)`100kmsMps'" 


H 

Như vậy tuổi của vũ trụ còn bất định với hai hệ số. Tham số này 
rất lớn lúc đầu và giảm dần theo tuổi tác của vũ trụ. 

- Tham số thứ hai ký hiệu là q mô tả sự giảm tốc của vũ trụ do sự 
kìm hãm của lực hấp dẫn do toàn bộ vật chất chứa trong vũ trụ gây 
ra. Theo định nghĩa độ giảm tốc là độ giảm vận tốc giãn nở của vũ trụ 
trong đơn vị thời gian (chẳng hạn trong 1 giây) 


`. Av 
At 
: Ar 
mà v~—= 
At 
Ar 
Vậy tý “S 
ì At 
Công thức chính xác được cho bởi phương trình Friedman là 
- 
Là: 


T 


303 


Dấu trừ ở đây có nghĩa là vũ trụ giảm tốc (dấu cộng sẽ tươnE ứng 
với vũ trụ tăng tốc). Tuỳ theo q nhỏ hơn, bằng hay lớn hơn 1/2 mà vũ 
trụ sẽ là mở (giãn nở vĩnh viễn), phẳng (giãn nở chỉ dừng lại sau một 
thời gian vô hạn) hay là kín (nó sẽ tự co lại). 

- Tham số vũ trụ thứ ba ký hiệu là d, nó là mật độ trung bình của 
vật chất (thấy được và không thấy được) trong vũ trụ. Tham số này 
liên hệ khăng khít với tham số giảm tốc q. Vì lực hấp dẫn chính là do 
lượng vật chất này gây ra đã kìm hãm sự giản nở của vũ trụ. Các 
phương trình Friedman chứng tỏ rằng lực hấp dẫn sẽ đủ mạnh để 
làm dừng sự giãn nở của vũ trụ nếu như d không nhỏ hơn mật độ tới 
hạn có giá trị bằng: 

3H” 
8nG 

Trong đó G là hằng số hấp dẫn, ký hiệu d tới hạn là dụy. 

+ Đôi với H = 15km s”' (triệu nas)"' thì dụ = 3 nguyên tử hiđrô, 
trong 1m” hay 4,5.10””°g/cm. 

+ Đôi với H = 30km s”' (triệu nas)"' thì dụ, = 12 nguyên tử hiđrô, 
trong 1m” hay 1,8.10”'g/em. 


d(tới hạn) = 


Nếu: d > dụ, -> vũ trụ đóng 
d = dụ, — vũ trụ phẳng 
d < dạ, -> vũ trụ mở 
Tham số giảm tốc q liên hệ với tham số mật độ d bởi hệ thức 


Nếu bằng cách nào đó đo được chính xác các giá trị H, q và d thì 
chúng ta có thể biết biểu thức trên có nghiệm đúng không và cũng kiểm 
tra được sự đúng đắn của thuyết tương đổi rộng đối với toàn vũ trụ. 


2. Các giai đoạn chính trong quá trình tiến hoá của vũ trụ 


g) Trước tiên là có một thời kỳ lạm phát (10s < t < 1023s) 
Trong đó vũ trụ giãn nở theo thời gian như một hàm mũ: 
`... 
trong đó r là khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trong vũ trụ, H là 
hàng số Hubble trong pha lạm phát, pha này, do sự kết tỉnh Sữa vũ 
trụ. không được mô tả bởi các phương trình Priedman. Trái lại các 
phương trình này mô tả rất tốt các giai đoạn tiếp theo sau. 


304 


b) Thời kỳ bức xạ (1s < t < 300000 năm) 

Trong đó mật độ bức xạ d (bức xạ) lớn hơn mật độ vật chất d (vật 
chất) và điều khiển sự tiến hoá của vũ trụ. Trong giai đoạn này, vũ 
trụ giãn nở tỷ lệ với căn bậc hai của thời gian 


1 
n~£ 2 
Còn nhiệt độ T tỷ lệ nghịch với khoảng cách: 
mà 
T tì 
Mật độ vật chất giảm tỷ lệ nghịch với thể tích 
` 1 1 
d (vật cñấU) ~ sN" 
T t — 
Nhưng mật độ bức xạ giảm nhanh hơn 
/ 1 
d (bức xạ) ~ hà Hị 
té £ 


Sở di có sự khác biệt này là do năng lượng tương ứng với khối 
lượng vật chất được bảo toàn trong quá trình giãn nở của vũ trụ, 
trong khi đó năng lượng bức xạ giam theo Ti. Tuổi vũ trụ càng tăng, 
sự cách biệt giữa mật độ bức xạ và mật độ vật chất càng giảm dần. 
Khi vũ trụ đến tuổi 300000 năm hai mật độ này bằng nhau. 

c) Thời kỳ vật chất (t > 300000 năm) thời kỳ này kéo đài cho tới 
ngày nay. Trong thời kỳ này vật chất chiếm ưu thế và điều khiển sự 

sàn, ù M xế ` ˆ kả nộ) ˆ , 2 
giãn nơ cua vũ trụ. Sự giãn nơ này được mô tả băng hệ thức: r~ t3 

Nhiệt độ. mật độ vật chất và mật độ bức xạ giảm theo thời gian 


theo các quy luật sau: 


T~~— 
T t3 
d (vật chất) ~ TU 
T Ê 
d (bức xạ) ~ -— ~—; 
T từ 


Vũ trụ ngày nay có nhiệt độ gần 3K. Mật độ vật chất vào khoảng 
10”5/cm”. trong khi đó mật độ bức xạ vào khoảng 7.10?“ g/em” tức là 
bé hơn khoảng 1430 lần. 

Sơ đồ dưới đây biểu diễn quá trình tiến hoá của vũ trụ từ Big- 
Bang (bên trái) cho đến hiện nay (bên phải). 


305 


20 GT /ât lý thiện văn - A 


10“° 10210 °%0% 1084010” 10*40' 40'%40'%10'2 10% 10% 102 10° 10* 10% 10° 10 10 '10)°.- Thời gian (s 


10 10”®K 10”: 140% 40% 10 10°K Nhiệt độ lu$) 
Kỷ nguyên Ejnnuinn 
ề ~————-—++^- chất — 
bức xạ + Hinh thành 
¬ ——— Hỗn mang ———] E- thiên hà 
Lượng tử lê n0 Hình thành Tổng hợp th m W 
háp dân PHI nucleon nucleon nhỏ) 
————————¬—————— - -—r Ì 
VD. à sà : 
4 Hãpdán Tương tác mạnh Tương tác yếu 
m  láchra tách ra tách ra 10 1 ao Mật độ 
@ 10 ' _ ” 10 “`. 
3 0 (vật chất nucleon) (nước) ¡ _ (gícm?) 
10'GeV 10GeV  1MeV  1KeV 1eV Năng lượng 
hạt (eV) 


BÀI TẬP CHƯƠNG XI 


11.1. Tính tốc độ dịch chuyển ra xa v và khoảng cách d của quasar có: 
a) Độ dịch chuyển về phía đỏ z = 0,158. 
b) Độ dịch chuyển về phía đỏ z = 5. 
Lấy giá trị của H = 65km/s/Mps. 
ce) Đối với các quasar ở rất xa có vai trò gì trong việc nghiên cứu vũ trụ. 
11.2. Theo định luật dịch chuyển Wien, khi đối tượng bức xạ có nhiệt độ 
T, bước sóng có cường độ bức xạ cực đại là A„„„ thì A„„„T = 2898umK 
a) Bức xạ viba nền đạt cực đại về cường độ ở bước sóng 1,1mm. 
Hỏi nhiệt độ tương ứng là bao nhiêu? 
b) Khoảng 10” năm sau Big-Bang, vũ trụ trở nên trong suốt đối với các 
bức xạ điện từ. Nhiệt độ của vũ trụ khi đó cỡ 10°K. Tính bước sóng 
tương ứng với bức xạ nền có cường độ mạnh nhất vào thời gian đó. 
11.3. Một ngôi sao có khối lượng gấp ð lần khối lượng Mặt Trời (đa số các 
sao có khối lượng này). Nếu suy sụp trở thành lỗ đen thì bán kính 
không thể quay lùi là bao nhiêu? (Bán kính này còn gọi là bán kính 
Schwarzschild nghĩa là một vật nào đó khi lọt vào trong bán kính này 
thì không thể đi ra ngoài được nữa, kể cả photon ánh sáng). 
11.4. Ngày nay chúng ta có thể xác định vị trí trong không gian vũ 
trụ đã xảy ra Vụ nổ lớn không? 
11.5. Dựa trên cơ sở nào mà mô hình vũ trụ Big-Bang được thừa nhận? 
11.6. Sự tiến hoá của vũ trụ bị chi phổi bởi tác dụng của lực hấp dẫn 
và động năng do sự giãn nở. Lực hấp dẫn tác dụng lên một lớp vỏ 
hình cầu bán kính R được cắt ra từ vũ trụ tỷ lệ với mật độ trung 
bình của vật chất p. Mặt khác, giá trị hằng số Hubble cho phép 
chúng ta tính được động năng của lớp vỏ đang giãn nở. 
Hãy tính thế hấp dẫn và động năng. Giả thiết rằng chúng cân 
bằng (trường hợp vũ trụ phẳng). Hãy tính mật độ của vũ trụ. Lấy 
H = 65km/s/Mpc; G = 6,67. 10”!!' Nm”Kg”. 


306 20 GT Vật lv thiên 5n .B 


Phụ lục 1 


CÁC HẢNG SỐ THIÊN VĂN VÀ VẬT LÝ 


I.1. Các hằng số thiên văn 


Đơn vị thiên văn (đvtv) 1dvtv = 
Năm ánh sáng (nas) 1nas = 
parsec (PS) †ps = 
Thị sai Mặt Trời Tt.= 
@ 
Năm xuân phản (1900) 1 näầm z 
Khối lượng Mặt Trời M, = 
Bán kính Mặt Trời lu E 
Độ trưng của Mặt Trời l = 
Khối lượng Trái Đất Mẹ = 
Bán kính xích đạo của Trái Đất Rz 
Khoảng cách trung binh từ tâm Trái Đất đế 
Bán kính Mặt Trăng Ry= 
Khối lượng Mặt Trăng My= 
Hãng số Mặt Trời c= 


Hướng của tâm thiên hà Ngân Hà 


I2. Các hằng số Vật lý 


Vận tốc ánh sáng 

Hãng số hấp dẫn 

Hãng số Planck 

Hằng số Boitzmann 

Hãng số Stefan - Boltzmann 
Hãng số dich chuyển Wien 
Khối lương nguyên tử hidrô 
Khối lương nơtron 

Khối lương proton 

Khối lượng electron 

Hằng số Rydberg 


1.49597870 x 10''m ~ 150,10°km 
9.460530 x 10'm 

6.324 x 10 đvtv 

3.086 x 10'°m 

206264.806dvtv 

3.262 nas 

8.794148" (giâygqóc) 


365.24219878 ngày ~ 365,2422 ngày 
(1.9891) x 109kg 


696 000km 
3.827 x 108W 
(5.9742) x 102*kg 
6378.140km 


n tâm Mãt Trăng = 384 403km 


1738km 
7.35 x 102kg 
1368 W/m?>~ 2calfcm?.phút 


{2000.0 thay đổi do đến tiến động (tuế sai)] 


œ=œ=1745,6ph 
ä= — 28956" 


299.792.458mi/s (chính xác)) 

(6,67259 + 0,00085).10”*'m3/kg.s? 
(6.626 0755 + 0,000 0040). 10'3*/kg.s? 
(1,380 658 + 0,000 012). 10”23J/K 
((5.67051 + 0,00019).10-3)W/m?.K* 
0.289 789cmk = 28,9789.10°+ K 
(1.673 5340 + 0.000 0010). 10”?7kg 
(1,674 928) + 0,000 001 0). 10ˆ?7kg 
(1.672 623 1 + 0,000 001 0). 10-””kg 
(9.109 389 7 + 0,0000054). 10””'kg 
(1.097373 153 + 0,0000000013).10-”/m 


307 


Phụ lục HI 


CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN LƯỢNG GIÁC CẦU 
Tam giác cầu là một phần B 
mặt cầu được giới hạn bởi ba 
cung của ba vòng tròn lớn. A 4 
Tam giác cầu ABC có ba 
cạnh đối diện với ba đỉnh A, B, C 
được ký hiệu là a, b, c được đo 
theo đơn vị góc. 
Còn các góc ở các đình là góc C 
tạo bởi hai tiếp tuyến với hai 
cung tại đỉnh ấy. Chẳng hạn 
ˆ ˆ : h OA+LAT 
A =TATT' với O là tâm của mặt cầu thì 
OALAT' 
Trong tam giác cầu ta có 180° < Á+B+Ê<540° 
Các công thức sin: 
sina sinb sinc 
snA_  sinB sinC 


q) 


Các công thức cosin: 
cos a = eos beosc +sin bsinecos A 
4 œos b = @0s€ cos a +sin esin a eos B (2) 
l sang = cosa cos b +sIn a sin bcos C 
Các công thức sin cosin 
| sin acos B = cos bsI1n c —sin bcoscecos Á 


sin bcos Ổ = eoscsin a —sinccosa cos B (3) 


sInccos Á = cosa sin b —s1n a cos becos Ơ 


Trường hợp tam giác có một góc vuông hoặc một cạnh bằng 902 
thì các công thức trên sẽ đơn giản hơn. Ví dụ A = 90° thì cosA = 0, 
sn A = 1 và các công thức (1), (2), (3) sẽ đơn giản hơn. 


308 


Phụ lục HII 


CÁC SỐ LIỆU VỀ CÁC HÀNH TINH 


BẢNG !II—-1: QUỸ ĐẠO CÁC HÀNH TINH 


Chu kỳ 
giao hộ 
(ngày) 


Bản trục lớn 


Năm 
xuân 
phân 


Chu kỳ đổi 
với các 
sao(ngày) 


Góc nghiêng 
với hoành 


Hành tinh 


Trải Đất Ề 
“ÂN l§ 
Hoäatinh — j779.9 : 


Mộc tính (498.9 


365.26 1.000 


'5203 


Thổ linh 3781 9.54 


Thiên tỉnh |369.7 (18.18 


Hải tình 387.5 


Độ nghiêng xích đạo 


| Hành tính với quỹ đạo 
Thuy tình 58.65 
Ị 
- Kmtinh 243 
"† ĩ 
Trải Đất 23'56”4 1° | 0.0034 
| é 1=... 
Mặt Trăng 27.3 la 
4 — 
Hoả tình 24"37"22 6* | 0.0052 
Mộc tinh 950.5" 
' Tnổ tình 10"14" 
CHỈ 


Thiên tĩnh 47h1án 
Hải: tinh 16°3" 


Góc nghiêng lớn hơn 902 là quay ngược chiều 


309 


BẢNG III-3. CÁC ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ 


Khối lượng Bán kính xích ¬ He 


Hành tinh : 
(®=1) | Albedo 


038 |5,®10'|038 
5,2 ĩ 


310 


Phụ lục IV 


CÁC VỆ TINH CỦA CÁC HÀNH TINH 


BẰNG IV-1. VỆ TINH NHÓM TRÁI ĐẤT 


Khoảng R Góc 
Ve tinh _ | Sốch đến n & bn uy | 'ghiêng | Bán kính 
hành tinh * nh Hhn Ÿ Í quỹ đạo | (km) 
(10m) | P9 (đô) 


i | Mật 384 2732 | 0055 1738 0012 | 3300 
ât Trăng 
ả 9.37 032 PP 1 14x11x9 li 


EM 


Khoảng cách tới Mộc tinn 


Khối lượng 


Bán kính 
(km) 


Mật độ 


“ 5 hi 
ên Sö hiệu (kg/m`) 


trên quỹ 


(Hành tỉnh 
=1) 


1x10" 


1 
BI 
E18 
= Jmm- 
[m— 


Ban .nn 
Mệt !^^ 


10km 


,. Thebe J15 
34030 


Eurgna S2 


am 


Canymede J3 
+ 


Callisto J4 57x105 | 1790 
-Ỡ89g0a J3 ụ 

¡th mala J6 11.480 “61 251 85 50x 10 

! dường l 


4x10 


2x10"! 


Ananxe NHà” 21,200 291 631(R) 
. Came J11 22,600 314 692 (R) 


Da§ ohae J8 23,500 327 735(R) 20 Jjj ` 
“In 


m 
œ 

gì 

£-- 
¬ 
“8 
== 
~ 
œ 
¬ 

—+ 

= 
= 
ch 


. Sinoae J9 23.700 333 758(R) 


(R) Quay ngược quỹ đạo 


ở1 


_— 


BẰNG IV-3. VỆ TINH LỚN CỦA THỔ TINH 


Khoảng cách tới Thổ tinh Chu kỳ Khối lượng ạt độ 
trên quỹ | Bán kính Km) |1 nn tịnh =1) | (kgím) 
đạo (ngày) 


mm Ƒ —] 
luan ƑT 
Bumn Ƒ 
mxmn TT” 
Hurtmxm | — 


17 x 14 x 13 
17x 11x 11 


8,0 x 108 


cách đến , Khối lượng 
hành tỉnh (hành tinh =1) 


(10°km) 


191.8 2,52038 
Thiên tỉnh 438,7 


8,70588 805 |68x105 
586,6 13,46326 7715 |69x105 


2x10 


13 x 103 


lMIanda 130,1 1/414 160 
354,3 5,87683 1430 
tải 


2,0x 107 


ở12 


Phụ lục V 


CÁC CHÒM SAO 
Theo quy ước quốc tế trên bầu trời có 88 chòm sao, riêng chòm 
Con Bò Cạp ở Việt Nam được phân thành hai chòm: Thần Nông và 
Con Vịt. 


sư : Tiếng Việt ".. 6c. c : Tiếng Việt Viết 
TT I : T4: “Ti | h SP: AM, : 
Tiêng la tình và dịch nghĩa Việt tắt | têng la tin và dịch nghĩa tắt 
Adromeda Tiên Nữ And i45 Lacerta Thạch Sung Lac 


Ania |CảiBơm An J26 |Leo SưTữ _ Leo 
Aps  |Chim thiên đàng  |aps ÑW ILeo Minor SưTửcon  |LM 
Âquanus Báu Bình Apr & Lepus Lep 
L5 |Aaula Thiên Ứng | 
|6 |Ara Thiên Đàn 

|7 |Ares Bạch Dương Lyn 
mm —] 

nhan —] 


¬ 
`} Ø. 
œ: 
= 
„| 
„| 
=i 


H0 |Caeum  - Cái Đục Cae 5+ J|Mieroscopium Mic 
l1 Camelopardals |Hươu cao cổ Cam 55 Monoceros Mon 
L lễ CÓ 
42 Cancer Cư Giải (Con tôm) ,Ênc 58 :Musca Mus —| 
đả Canes Venatci |Chó Sản @šn 57 |Norma 
T lã 5 T ï Ti 
14. .Cans Majon Đại khuyên (chó lớn) ,CMa 58 |Octans Oct 
= ĩ + 
§.(Canis Minor Tiểu khuyển (chó bé) JCM:  ,59 JOphiuchus Oph 
§  Caoricormus Con Hươu (Ma kết) |Cap (60 Orion Ori 
— 
(7 (Carna |Sướn tau thuỷ ,Car s.. Pavo Con Công Pav | 
đ8 Cassiopeia Thiên Hậu “655 ? Pegasus Phị Mã Peg 
lÿ is "nã | _.. 
[9 JCentaurus Bán Nhân Mã Cen 63 |Perseus Anh Tiên Per 
I20 'Cepheus ÌThiên Vương Cep 64 |Phoenix Phượng Hoàng 
Ị | _—=... No” S0 Ciêg V0 UP. 
21 ,Cetus Kinh Ngư cet 65 IPictor Thiên Giá Pic 
: † ——=== ..— 
2 .Chamaeleon " kè hoa cha |ÊÊ Pisces Song Ngư PSC 
23 'Circinus La bản |cir 67 ÍPiscisAutnnus Nam Ngư - PSA 
24 'Colum ba JBó Câu co  |68 |Puppis Puppi —— |Pup 
25 Coma8erenicas |Tóc của Berence |com lệ Pyxic Pyxi Lă Nhàn: Pu - 
.. h = & =- ni con z 
26 |Corona Autralis |Nam Miện lcA J9 JReticulum Thiên võng (lưới) |Ret 


l3 


Glưa — THhmg — Thao 


Phụ lục VI 


CÁC SAO GẦN VÀ SÁNG NHẤT 


BẢNG VI.1. CÁC SAO GẦN NHẤT (TRONG KHOẢNG 5 PARSEC) 


m=r Tế mm. aẽaốnẽ s6 
n Quang Quang 
Ti : 10.7 E J= 
mm 34 Ì13.2 |M5V _ |Sao phụ không thấy mm 
|471 |1366 168 M@eV 
TH: 747 1105 |M2V họng không thấy 
[132 | 147 14 |JAIV |87 |115 |WO 
(335 |125 154 M55eV|129 |158 |M6e Eẻï— 
6n đc Di ng  |——| xxx... 
R48 23407 |+443 |316 122411447 M55V[D | | | | | |] 
em  |3318 |-9332|328 |oz7 |372 60 KV | | | | | | | 
UuWen7886 22372 [1527|331 |325 1258 14@|MVI | | | | | — 
lê s set: 


„8 


DÒm — Hán | 34 s22 JBtÐ 
ch 14 (56884 l8 4n 7o lếy 


IÊfi 18g. 
mem (7380 |s517 348 J125 |Jb#‡+ |27 |FsMVI07 |aoWpo | | | | 
t--ER T1.) E6s= 
BD+43 44 =ẽ +4353 |3 pm am lạ07 l03 M25eV |1104 |132 |M4eV | | 
(D-% 169 |2342 |-360 |359 69 /7® |e6 |M2V Ex 
xCei 1429 |-164 |367 |192 |350 |57 |G8Vp |sao phụkhông thấy 
BD+Ø1ô68 7261 |+518 |376 373 |9 |d9|MV | | -| 
(-3 14102 |21 15.8 |-38 58|3.85 no = 8 — 

(Œ-4Ø1i 5106 450 391 |872 |881 |108 

Kwe60 22271 |+57⁄|394 |087 977 J118 luzz: 
Rws6l4 ¡6281 |-248|402  |100 |1113|131 n8. 

BD-124523 /18289 |_1236|402  |118  J1013 |120 

vWewers Sự 0479 | +õ 16 |4:28 

Wof424 — l12321 |+910 |437 

(Œ-37 1⁄92 |039 |-3729|4.45 re Re. 
BD+5f1725 1099 |+4935 |461 M0V — 

(ŒD-46 11440 (17268 |_46 52 |4.63 M4V s — 
(CD-4Ø 13515 (21319 |-497 |467 MeV 

(CD-4 11909 |17 353 |-44 184.69 M5V 

LuWen 1159-16 | 1587 |+1258|472 M?2 


315 


+15°2 j4.80 
+68 224.83 


Ross 780 -14 24 Ì4.85 
ŒEndan : 
BD+202465 |1018.2 |+200 |495  |049 
__— Sao phụ không thấy 


BD: Theo danh mục sao Bonner Durchmusterung 
CD: Theo danh mục sao Cordoba Durchumusterung 
Sao kép là các sao gồm hai hoặc ba sao 


BẢNG VI.2. 25 SAO SÁNG NHẤT 


Khoảng 
m cách 
(parsecs 


Loại - 
quang phô 


Capella, œ Aur 
Rigal, ƒ) Ori 
Procyon, œ CMIi 
Achernar, œ Eri 
ƒ\ Centauri 
Altair, œ Aql 19 49.5 


Betelgeuse,œ Ori |5 33.8 . 


M 
Aldebaran, œ Tau +16 28 K2 
œ CruciS 1225.2 |-68300 B 
Spica, ơ Vir 13239 |-1101 B 


Antares, œ Šco 16278 |-26 22 
Pollux.Gem  |7438 +28 05 
IFormalhaut,/PsA |22 56.2 |-29 45 
Deneb. ¿ Cyg 20406 |+45 11 
| Crucis _J12462 |-59 33 
Regulus,¿Leo jJ1070 |+1205 
c Canis Majors |657.7 |-28 56 
Castor, «¿ Gem 7330 |+3156 
/. Scorpii 17318 |-3705 
Bellatrix, y Ori 3238 |†620 


316 


1952 - 


Phụ lục VII 


DANH MỤC CÁC THIÊN HÀ MESSIER 


+220 


aw 
. m ) 
.w 
“—.w 
| 6 J@405 | 
7 |6 


5272 
6121 
5904 


-0 


BẰNG VII.1 


(2000) Giữa 


34"5 
33.5 


Kích 
thước 
Phút góc 


nh loại Tên 
sao 


¬..¬ Di Tỉnh vân con cua 


p 42. +28 
TT 6 = 


2 
TH 
17 |40.1 K. 


mm. 

DIERNITR” 53.9 |-34 §co |0 8ã |DDB | | 
¬ 38 |-24 Sạ  |90x40 |S8: |Di  |LagoonNebua | 

EEmainMiraaiETEii Oph j9 79 |6 | | 
TỶ⁄mUICA NẴNG cỗ mm Am 
[11 J6708 |18 |ð11 |6 |16 JScL —- 58 Joc | 
Củ lê le Hi Đl m Oph 66 |@pB | — 
13 |6205 J16 |417 |+36 |28 |Her 5.9 |Gb 
T Oph 76 |6 | |] 
15 7078  |21 lạt — sp Peg l2  |64 |Gb | 
' 16 6611 jJ18 |18.8 


17 j6618  l18 Di 

18. 6613 |18 |19.9 Ề 

19 |8273 |#? |026 |- b 

20 |6514  |18 

21 18 OC 

2 Gb 

23 OC 

24 

25 — JIC4725 6 |OC 

26 !6694 |18 80 |OC 

27 ¡6853 19 |j81: |PI Dumbbell Nebula 

28 6626 18 11 |69 |Gb 

29 6913 |20 OC 

30 J709 |2i |40. : Gb 
l3 224 |0 |427 178x63 |34 |§ Thiên hà Tiên nữ 
| 32 ]J21 |0 |427 8x6 |82 |E 

3. J598 |1 39 62x39 |57 |§ 

344 j1049 |2 |420 35 — |52 |OC 


317 


Tên 


raesepe 


leiades 
Whirlpool Galaxy 


Ring Nebula 


| ø 
ala 


8. 
©|O)|O|O)|O 5 5 5 lo) lG) Œ2 tG) Œ2|02| œ2 @|@|(2 


Orion Nebula 


mm: x3 
mm: x : 
Em 
10 x 3 
9x4 


Leo 
Leo 


30 


189 +13 |05 
202 |+12 59 


11 
11 
B—| 


6266 
5055 
4826 
34623 
3627 
2682 


| 37 |2099 
38 
39 
40 
41 
42 
`. 
44 
A7 
48 
50 
51 
2 
mmx 
mm 
57 
58 
59 
ô0 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
IEE 
74 


318 


= 

œ 

Šc Ơ, 

œ 

e 
". 


Chòm 
#nỗi i0 Sao 


LH 6864 |20 |0@1 | 21 |ss |Sạ |  JÐ@ |©t: | | 
1 |424 |+št |4 JPe J2xt |5 PP | — 
rán 2 |7 |-0 J0 |Cet Jxe Je@ PS | — 
[7w |2068 |šs |4@7 |0 |03 |On j§xe | | | 
[79 |1904 |5 |J245 |-24 |33 |Lleẹp |9  |ao |@b | ——— 
[80 |@093 |16 |J170 |-22 |š9 |Reo |JÐ |2 |Sb ` 
[8i |3031 |e |556 [+69 |4 |UMa |26x14 |3 |S | —_ 
[82 |3034 |9 |558 +69 |4i |UMa |ttx5 - TRE TT 
[83 |52346 |13 |370 |-29 |52 |Hya 
[9O |Jđ@â@ |12 |261 +12 B3 JMC jsx4 |3 E | —- 
[88 J4382 l2 254 |*l8 |ỦU |Com |xs |2 E | | 
86  J4406 |l2 |262 |2 |7 [Mr |x6 |2 E | — 
[87 J4486 |12 |308 |+12 |24 |Vr | {B6 |E  |VUgoA — | 
[88 |4501 |12 320 |+14 |25 |Cm |zx4+ | | | —| 
[89 |4552 |l2 |357 |+tl2 |3 Vr J4 | lE | — | 
[90 |4569 |2 |368 |+13 10 jVr |ọxs J5 BS | — | 
9 4548 |12 |354 |+14 |0 |Com |šx4 02 BS | — 
[92 6344 |I7 |l7"1 |+439 |08 lHer |1 65 |@ | — 
[93  J247 |7 |446 |-23 |5 |Pup |2  |62 |Jọc | —| 
Lụ lứa |z bos lát lứ lên hét BS | 
Mã: lủ lan lhị@ tp Exãs BỊ R | 
SmE--minrmanmEmETm7m Ta ưmB 
97 |3587 |Ýl |148 |+65 |0 |UMa |3  |I12 ỊPÍ  |OwlNebua  —_ 
ø =E:tir re s=== 
99  |4254 |12 |188 |+14 |25 jCom |5 9.8 
h@ nút 17 aiÄiiiEoirarlnEi Di F_—._- 
5Ị - ME J4 b2 kế: ÔN bưxg bg 
102 mm." 
103 |ø81 |! |332 |+60 |42 |Cas |6  |74 |ỌC — 
104 4594 |12 |J400 |-11d |37 |Vr |9x4 843 
E- 9 ng loi na mí ng 
106 — 4558 IELIMZE.M mm TRE 
107 J6171 |16 J325 |-13 |03 |Oph J0  |81 |Gb 
108 J5656 JH |ltS |l$5 MÔ |UME 8x2 H00 |S 
G C09 l1 EEĐ ESLÐg ẬNg bus cạp ls 
0  |205 |0 ]404 |+42 |41 JAnd |17x10 |&0 ]E? 


: Biểu thị giá trị gần đúng. 

Các loại Thiên Hà: difuse nebula (DỊ), globular cluster (Gb), open cluster 
(OC), planetary nebula (Pl), or galaxy (E for ellipitcal, Ir for Inrregular, S for 
spral). (Adapted from sky catalogue 2000.0, vol. 2, sky Publishing Cor. 1985). 


ỏl 


lóc 


BẢN ĐỒ BẦU TRỜI SAO 


Úc Thiên Nga 2 


.š 


Z“Q *. *+, 


Ên 
1„. Thiên Cẩm °› ` yhiên Vương Bầu trời Bắc ^:` 
th `4. “/ ~«y “z“ ¬ 
Chức Nữ Lấ.- Â Ngự Phu 
§ - NHI - J sao Bắc cực 
1 ` ( r “47 H l : 
#6.) ty ˆ Gấu nhỏ 


„ 


\ (hiên Longï | 


~ ¬ * 

`. nh 

Chòm Gấu lớn 
s.a 


bổ, Xthen Nọa bán L 
* ` > 


là v† £ 


' Xê Phố. ta . 


tr ¬ 5 . Ig Dân Nhân Mĩ 


T ge ” = 


sở 23 tý (3 0 79 20 3V ve 
® #@ ® ® + + ‹« - - — * 


Cấp sao Sao đôi Sao biến quang 


320 


*', Thiên Dân gx? 


mẽ ì 


+ FỆ ,Con Tôm |“ >._ Sei : Con, Trâu_;Ý~* ¬ 
KT. xế: ° 2 DAPE2C o2 EE] Nụ SP số Bạch Dương : 
- "LẺ C —— 


Mang Thỏi Ba Trˆng 


P4 „Phượng Hoàng , 


21 GT Vật lý thiên văn - A 321 


Phụ lục VII 
ĐỒNG HỒ THIÊN VĂN 


Trong khi quan trắc thiên văn, người ta phải ghi thời điểm quan 
sát. Độ chính xác về thời gian phụ thuộc vào độ chính xác của đồng hồ. 
Vì vậy các đồng hồ dùng trong thiên văn phải được chế tạo một cách 
tinh vi để đảm bảo độ chính xác cao. Trong các thế kỷ trước, đồng hồ 
con lắc là kiểu đồng hồ thống dụng. Chu kỳ của con lắc phụ thuộc vào 
độ dài của nó và phụ thuộc vào áp suất không khí. Để đảm bảo chu kỳ 
dao động không đổi (đảm bảo nhịp chạy đều của đồng hổ) người ta đã 
dùng những hợp kim đặc biệt (ít co dãn theo nhiệt độ) để chế tạo con 
lắc và bộ phận này còn được đặt trong lồng kín (có áp suất thấp). Toàn 
bộ đồng hồ được đặt trong buồng kín ở độ sâu từ 10 — 12m. 

Một đồng hồ con lắc thiên văn hoàn chỉnh bao gồm hai con lắc. 
Một con lắc được gọi là tự do (đặt trong buồng kín, dưới hầm sâu) có 
chu kỳ dao động gần như không đổi. Dao động của con lắc tự do này 
được truyền đến một con lắc thứ cấp (có gắn bộ phận kim quay) đặt ở 
phòng làm việc qua thiết bị điện. Đến giữa thế kỷ XX, người ta đã chế 
tạo loại đồng hồ có độ chính xác cao là đồng hồ thạch anh mà nguyên 
tắc hoạt động của nó dựa vào hiệu ứng áp điện của tinh thể thạch 
anh. Ở đây vai trò của con lắc là tấm tỉnh thể thạch anh được đặt 
trong một điện trường biến thiên với tần số cao. Tấm thạch anh sẽ 
dao động đàn hổi khi đạt tiêu chuẩn cộng hưởng (vào khoảng từ 
50000 — 1000000Hz). Dao động này sẽ được khuếch đại (về biên độ) và 
được hạ tần số xuống khoảng 1000Hz, trước khi chuyển đến bộ phận 
làm quay kim đồng hồ. Đồng hồ thạch anh là một dụng cụ điện tử 
phức tạp có độ chính xác cao (sai số + 0,0002 giây trong một ngày). 

Đến đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX các đồng hồ nguyên tử và 
phân tử ra đời. Đó là hệ thổng thiết bị có dao động tử thạch anh được 
chế ngự bởi tần số gây nên do sự chuyển trạng thái của nguyên tử 
hay phân tử như Xêd¡ (Cs) amoniac (NH,), hidrô, Rubidi... người ta 
thấy rằng, đồng hồ nguyên tử xêd¡ có nhiều ưu điểm: ổn định lâu đài, 
có độ chính xác cao, tuỳ theo thời gian khảo sát, sai số tương đối đạt 
tới 10”! + 10*', Nhờ độ chính xác của đồng hồ ngày được nâng lên cho 
đơn vị thời gian là giây, ký hiệu là s, không thay đổi nhưng chuẩn của 
nó đã thay đổi. 


322 21. GT Vật lý thiên văn - B 


Trước đây, 1s = 1/86400 ngày Mặt Trời trung bình. Khi có đồng 
hồ chính xác, phát hiện thấy rằng, do ma sát thuỷ triểu tốc độ quay 
của Trái Đất giảm dần tuy vô cùng bé. Đến năm 1955, hội nghị đo 
lường tiêu chuẩn quốc tế quyết định 1s = 1/31556925,9747 độ đài năm 
xuân phân vào thời điểm 1900.0. 

Hiện nay, chuẩn đơn vị thời gian là: 

"Giầy là khoảng thời gian bằng 9.192.631.770 chu kỳ bức xạ tương 
ứng sự chuyển giữa hai mức năng lượng tỉnh tế cửa trạng thái cơ bản 
nguyên tử Cs 133". 

Đơn vị giây là đơn vị thời gian của hệ thống đơn vị quốc tế (SI) với 
đồng hồ nguyên tử xêdi mỗi năm chỉ có sai số khoảng 0,03 miligiây. 


323 


Phụ lục IX 
ĐỒNG HỒ MẶT TRỜI 


Trước công nguyên con người đã biết dựa vào hiện tượng nhật 
động của Mặt Trời để xác định thời gian và sáng chế ra một dụng cụ 
được gọi là đồng hồ Mặt Trời. Ngày nay, có nhiều loại đồng hồ chính 
xác nhưng đồng hồ Mặt Trời có thể dùng làm vật trang trí ở các công 
viên, các lâu đài cung điện, nhất là ở vườn trường, vườn địa lý, sân 
quan sát thiên văn... Nó giúp cho học sinh theo dõi sự thay đổi toạ độ 
của Mặt Trời trong một năm. 

Đồng hồ Mặt Trời gồm một thanh thẳng đặt song song với trục vũ 
trụ (theo phương của trục quay của Trái Đất) và một tấm hình chữ 
nhật làm mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ đặt song song với mặt phẳng xích 
đạo là đồng hô kiểu xích đạo, mặt đồng hồ nằm trong mặt phẳng 
ngang là đồng hồ kiểu chân trời. Nếu mặt đồng hồ là mặt thẳng đứng 
theo phương đông tây là đồng hồ thẳng đứng Đông — Tây. 


1. Đồng hồ Mặt Trời kiểu xích đạo 


Đông hồ này gồm có một cái 
que cắm thẳng góc với một tấm 
ván. Tấm ván làm mặt đồng hồ. 
Mặt đồng hồ được đặt song song 
với mặt xích đạo và do dó que sẽ 
nằm theo phương song song với 
trục vũ trụ (H.1). Như vậy, mặt 
đồng hồ nghiêng với phương nằm 
ngang một góc 90”-o (o là vĩ độ nơi 
đặt đồng hồ). Do nhật động của 
Mặt Trời từ Đông sang Tây mà 
bóng của que cũng quay đều trên 
mặt từ Tây sang Đông, cứ mỗi giờ 


bóng quay được 15”. Rõ ràng lúc ⁄ 
giữa trưa bóng que In theo phương Hình I1 
đường Bắc Nam (19h). 


324 


2. Đồng hồ Mặt Trời kiểu chân trời 


Mặt đồng hồ loại này được đặt theo phương nằm ngang. Que được 
cắm nghiêng với mặt một góc bằng vĩ độ địa lý. Đồng hồ được đặt sao 
cho que nằm song song với trục vũ trụ (H.2). 

Do nhật động, Mặt Trời chuyển 
động quanh trục vũ trụ (trong mặt 
phẳng thẳng góc với trục vũ trụ). Như 
vậy, mặt đồng hồ không song song với 
mặt phẳng nhật động của Mặt Trời 
(nghiêng một góc bằng 90° —- @) nên 
bóng que quét trên mặt đồng hồ với 
vận tốc không đều, từ đó các vạch chia Hình 2 
giờ trên mặt đồng hồ này cũng không 
- đều. Muốn khắc giờ trên mặt ta phải 
tính góc quay của bóng que ứng với 
từng giờ nhất định trong ngày. Ví dụ 
Mặt Trời ở vị trí S (H3) ứng với góc 
giờ t. Bóng của que OP là IO nằm trên 
giao tuyến của mặt đồng hồ và mặt 
phẳng của vòng giờ qua 8. 

Trên hình vẽ BN là đường Bắc 
Nam. Khi bóng của que in lên đường 
OB là ứng với 12h và in lên IO là ứng 
với t". Như vậy, ta cần tính góc BOI 
hay cung BI = x. Từ tam giác cầu PBI 
vuông góc tại B ta có: 


tanBl] = sIinBP. tan BPI 


hay tanx = sIno.tant 


Ta thấy độ chia trên mặt đồng hồ cho các giờ trong ngày phụ 
thuộc vào vĩ độ của nơi đặt đồng hồ. Ta cũng dễ hình dung được 
rằng các vạch ứng với 6, 7, 8, 9, 10, 11 giờ sáng sẽ đối xứng với 6, 5, 4, 
3.2, 1 giờ chiều qua vạch 12h. Sau đây là bảng ghi tính cho Hà Nội có 
vĩ độ @ = 21? 


G10 111? | 781/3) |8”) 8°(4") Tứ” 6*(6*) 
Độ chia x B°5 117 197 Hộ boy S27 90? 


325 


Cần biết rằng đồng hồ Mặt Trời chỉ giờ Mặt Trời thực địa phương. 
Muốn quy về giờ sinh hoạt (giờ múi) thì phải hiệu chính với phương 
trình thời gian và độ kinh nơi đặt đồng hồ. Trong sinh hoạt bình 
thường không đòi hỏi độ chính xác cao thì ta có thể sử dụng giờ của 
đồng hồ Mặt Trời. 


3. Đồng hồ Mặt Trời kiểu thẳng đứng Đông - Tây 


Ở miền Nam nước ta có vĩ 
độ thấp nên đồng hồ Mặt Trời 
kiểu chân trời không tiện lợi 
bằng đồng hồ Mặt Trời kiểu 
thẳng đứng Đông - Tây. Kim 
đồng hồ cũng song song với 
trục vũ trụ còn mặt đồng hồ là 
mặt phẳng thẳng đứng theo 
hướng Đông —- Tây lúc 12h 
bóng của kim trên mặt đồng 
hồ theo phương thẳng đứng 
(H4) 6h sáng bóng của kim 
đồng hồ ngả về phía Tây, 18h 
bóng của kim ngả về phía Đông. 
Khoảng cách giữa các giờ 
không bằng nhau. 

Trên hình 5, ví dụ khi Mặt 
Trời ở S, bóng của kim theo 
phương OI. Xét tam giác cầu 
PIZ'; P là thiên cực Bắc, Z' là 
thiên để đây là tam giác vuông 
tại Z'. Cạnh PZ' = ọ+90”. Góc 
ở P bằng góc giữa vòng kinh 
tuyến và vòng giờ ký hiệu là t. 


Trong tam giác cầu vuông này 

ta có: Hình 5ð 
tanZ'I = sinPZ' tgZ'PI gọi cung Z'I cần tìm là x 
tanx = sIn (90 + o) tant = cosotan 


326 


Vì các vạch ứng với 6, 7, 8, 9, 10, 11 giờ sáng đổi xứng với các 
vạch 6, 5. 4, 3, 2, 1 giờ chiều qua vạch 19h (vạch thẳng đứng. Sau đây 
là bảng ghi các vạch chia giờ cho đồng hồ kiểu thẳng đứng đối với Hà 
Nội có vĩ độ  = 217. 


1 T19 102% 814") 6*(6") 


90° 


Nước ta ở miền nhiệt đới nên về mùa hè có những ngày Mặt Trời 
ở phía Bắc thiên đỉnh nên các kiểu đồng hồ xích đạo và thẳng đứng 
Đông - Tây cần phải chia giờ cả hai phía của mặt đồng hồ. 


327 


Phụ lục X 


CÁC KÝ HIỆU THƯỜNG DÙNG TRONG THIÊN VĂN 
Mặt Trời cũng là chủ nhật v Sao 

Mặt Trăng cũng là thứ hai 

Hoả tinh cũng là thứ ba sz Sao băng 

Thuỷ tỉnh cũng là thứ tư 

Mộc tỉnh cũng là thứ năm Tiểu hành tỉnh số 86 

Kim tinh cũng là thứ sáu 


Thổ tinh cũng là thứ bảy 
Trái Đất 

Thiên tỉnh 

Hải tinh 


2 Š @ @ x" 


Hành tinh lùn Diêm tỉnh O Trăng tròn ® Không trăng 


Các chòm sao dọc theo hoành đạo (hoàng đới) 


Ký hiệu Chàïñ saé Cung Tháng mà Mặt Trời 
hoàng đạo đi qua 


Y Bạch dương cũng là điểm xuân | 09 309 Tháng Tư 
phân. Ngày nay điểm xuân 
phân ở chòm sao Song Ngư 


Kim Ngư (con trâu) 30 —60 Tháng Năm 


60 — 90 Tháng Sáu 


điểm Thu phân ngày nay điểm 


Thiên Bình (Cái Cân cũng là | 180 ~ 210 Tháng Mười 
Thu phân ở chòm Trinh Nữ 


[NhànM 7 |240-270  |ThángMưmnai 7| 
[X— [SegNu —  .— [88-388 7] 


RE m : 

'S  ]ẻeiemIm  |9-129  |ThmgBy ` 
3S Tu 7 |0 to |ThngTăm  -| 
Ð  [TimN  |188-—-186 |ThãạChm | 
S— 

BS 

Bề — 
=—— : 


S5 

đè 

a 
R* 
~” 

Yb 

lại Tháng Ba 


328 


Phụ lục ÄI 


HIỆU ỨNG DOPPLER TƯƠNG ĐỐI TÍNH 


Khi một vật bức xạ đứng yên có bước sóng ^, nếu vật chuyển động 
với vận tốc v thì bước sóng thu được sẽ là ^ + A^, dấu (+) khi vật đi ra 


xa, dấu (-—) khi vật đi tới gần máy thu và ta có = DẠÀ hay v = (AA/2)c. 
Ề 


Trong đó v là vận tốc của nguồn bức xạ, c là vận tốc ánh sáng. Hệ 
thức này được áp dụng khi v bé hơn rất nhiều so với c. Khi v có giá trị 
đáng kể so với c mà dùng hệ thức trên thì v có sai số 1 phần trăm khi 
À/A^ bằng 0.02 và sai số tới 5 phần trăm khi AA/⁄A ^à 0,1. Vì vậy cần 
phải dùng công thức tương đối tính khi vận tốc tương đối lớn chỉ khác 
vận tốc ánh sáng một số phần trăm. 
Để đơn giản các nhà thiên văn thường dùng ký hiệu z để biểu 
diễn độ dịch chuyển Doppler: 
A^% 
se == 
À 
Từ thuyết tương đối hẹp của Einstein có thể chứng minh được 
rằng hệ thức giữa độ dịch chuyển của bước sóng và vận tốc của vật 
phát xạ là: 


 ¬ có. 
À J:- 
c 
Từ đó dân đến biểu thức của vận tốc là: 
* '(z+1?—-1 
` (2+1)“+1: 


Áp dụng hệ thức này để xét sự dịch chuyển về phía đỏ của quasar. 
Một trong những quasar được phát hiện đầu tiên là 3C273 có z = 0,16. 
Nếu dùng công thức đơn giản (không tương đối tính, quasar này có vận 
tốc bằng 0,16c= 48000km/s. Khi dùng công thức tương đối tính thì 
v= 0.147c = 44200km/s. Trong trường hợp này dùng công thức sai sẽ 
dẫn dến sai số hơn 9 phần trăm. Quasar có độ dịch chuyển về phía đỏ vào 
loại lớn có z = 3,8. Nếu không dùng công thức tương đối tính thì dẫn đến 
vận tốc của nó bằng 3,8 lần vận tốc ánh sáng. Khi dùng công thức đúng 
theo tương đối tính thì v = 0,917 e = 275000km/s vẫn là vận tốc rất lớn. 


329 


Phụ lục XII 


CÁC PHÁN ỨNG HẠT NHÂN TRONG CÁC SAO 
Sử dụng các ký hiệu: ÂX là hạt nhân x có nguyên tử số là z. Số 
khối là A: e” là pozitron 
v là nơtrinô 
y là tia gamma 


Phản ứng dây chuyển proton — proton 
;H+;H>?H+e°*+v 
;H+,H-—>;He ++y 
Hạt ?He là một dạng hêli nhưng chưa phải là dạng phổ biến. Hạt 
này lại tổ hợp một lần nữa: 
sHe + ÿHe ->;He + ¡H+;H 
Cuối cùng chúng ta thu được hạt nhân hêli bình thường. Như vậy 
tất cả có tới 6 hạt nhân hiđrô tham gia vào phản ứng. Vì số khôi được 
bảo toàn nên cuối cùng chỉ có 4 hạt nhân hiđrô tạo thành một hạt 
nhân hêÌ. 
Phản ứng vòng CNO 


Phần ứng vòng CNO xảy ra chủ yếu ở nhiệt độ cao hơn và phức 
tạp hơn. Phản ứng không chỉ cần có cacbon mà cần có nitơ và oxy 
nữa. Mỗi nguyên tố này không chỉ một dạng mà cả đồng vị khác nhau 
về số nơtron. Các đồng vị không ổn định có thể bức xạ pozitron thành 
loại khác trong quá trình phần ứng: 

12 1 13 
sC+yuH>zN+y 

;N >gC+e*+v 
18 1 14 
sC+,H>;H+y 

15 

; N+,H>zO+y 

.O->zN+e*+v 
; N+¿H-›>¿C+;He 

Các phản ứng này thu được hạt nhân hê]i và cacbon trong quá 
trình đó có bốn hạt nhân hiđrô và một hạt nhân cacbon với 3 đồng vị 


330 


nitơ và 1 đồng vị oxy tham gia với vai trò trung gian. Do bảo toàn số 
khối, cuối cùng 4 hạt nhân hiđrô đã tạo thành hạt nhân hêÌ1. 


Phản ứng tổng hợp hạt anpha 


Trong các sao khi đã có phản ứng nhiệt hạt nhân nhờ có sẵn 
hiđro đã tạo được hêli thì có thể bắt đầu một loại phần ứng mới trong 
đó hêÌi được tổng hợp thành cacbon. Hạt nhân hêli có 2 proton và 2 
ndtron được gọi là hạt anpha và phản ứng mới được gọi là tổng hợp ba 
hạt anpha (anpha tam hợp) theo các phương trình: 

sHe+ ;He-—>ŸBe 
§ 3 
\ Be +yHe —> ÿ ` C+ y 

Trong phản ứng đầu hai hạt ¿He thành hạt ?Be không ổn định 
và chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn rồi trực tiếp lấy hạt ; He thứ ba 
để thành hạt nhân ¿C. 

= 
Các phản ứng khác 
- Sau khi hêli được tổng hợp trong phản ứng ba hạt anpha, một 
phản ứng khác có thể xảy ra nếu nhiệt độ trong lòng ngôi sao đủ cao. 
Ví dụ cacbon bắt một hạt anpha: 
cC+¿ He—> 1O + e° +v 

và s O+; He->¡2Ne+v 

Các phản ứng bắt thêm hạt anpha có thể xảy ra nhưng phải ở 
nhiệt độ đủ cao và phức tạp hơn. Ví dụ hai hạt nhân cacbon có thể 
phản ứng tạo thành một số sản phẩm khác bao gồm natri, nêôn và ma 
nhê. Hai hạt nhân oxy cũng có thể phản ứng tạo ra các sản phẩm như 
lưu huỳnh, phospho, s1lic và ma nhê. Ở các sao khối lượng lớn đang 
tiến hoá và co lại rồi nóng lên sau mỗi giai đoạn phản ứng. Sự biến 
đối các nguyên tố mở rộng, nói chung làm tăng nguyên tử số, các 
nguyên tố nặng hơn. phức tạp hơn được tạo thành trong lòng các sao 
như sắt te Fe). Chỉ có sao có nhân là sắt mới không có thể trải qua 
những giai đoạn phản ứng lâu hơn, mới không có sự tàn phá sớm bởi 
sự nổ sao siêu mới hay suy sụp thành sao nơtron hay lỗ đen. 


Jđ1 


PHẦN TRÑ LỜI BÀI TẬP 
Chương I. ĐỘNG LỰC HỌC HỆ MẶT TRỜI 


1.4.s = xab = xa?V1-—e? ;r, =a-c=a(1—e);r,=a+c=a(1+e). 
1 S _ ma”j1~—e”_ 2na2V1-e” ¿ 2xa“\Q1—e” _ 2ma ll-e 


€=—-rv=—- ˆ =———-——=;y .~ = › 

2 T T rT a(1+e)}T T V1l+e 
2na jl+e . V. l+e ré 

Tương tự ta có: v,=——.Í—— Và -*=——=-* =—r,V, =r,V,. 
1~e *a. 1=# ' 


Một cách giải khác: 

v' =K(Ễ —  }, Ta só œ =a~e)và r, =a(1+e). 
1. 8 
2 2-3 

T2 4x __w_ 41a 

a K T” 

Lêc1 lag g di T2) 

T1 a(l-e) a + — 


2ra jl+e 


Tương tự ta cố: v,=——,—— và + 
1-e Vụ 


—=T.V, =Tf,V,. 


1.5. SN ng Quỹ đạo tròn nên r = a, nên v =, BE, K=G(M +m). 
Ÿ 87 


Thay số: G= 6,67.10''m?/kg.s?,M= mã 

m = ð,98.10”“kg, r = 1đvtv = 1,49.10!'m 
Ta được: v = ö0km/s = 2570000 km/ngày = 940 triệu km/năm. 
Muốn Trái Đất thoát khỏi Hệ Mặt Trời thì v;= vị ./2 = 42 km/s. 


3 m2 
1.6. IE TT " “mế 8 ,a = 1,49.10!' m, R = 6,378.108 m, Tp = 366 ngày, 


T,= 1 ngày. R+h= T2. TỶ. 36400km. 
Tiện V1 


2 Ị 
m,v mm, m 
-G——1.¡v=,JG— — “$&+v = 3kmứa. 
R+h (R+h} SINH 
Mm ¬ 10°m 


1.7. EFs=G——+, Ep=G ,„M=——, 
R 3 

= =iốliy„ r = 380000 km, R = 15010°km. 

,„ _110(380.000) 38? 


c. = + 2lần. 
3 (150109? 3.15 F. 


a 
“ 


D 


332 


1.9. Biết rụ, v,, tính rụ, vụ. 
2.2 2 
2 2 VẠT, 2K - vít, 
vì =K(—- )Sr=——®®—, Vvw=———>. 
.a. 2K - vệ, VI, 


1.11.Từ bề mặt Trái Đất, vệ tỉnh nhận vận tốc vọ và bay lên độ cao h, 
"ˆà 


khi đó vệ tỉnh ở vị trí H có v = 0, nên: vệ = K 


lọ T/ 


` 


Vậy vận tốc phóng vạ của vệ tỉnh là: vạ = « 
Tạ T 


` J 
Khi truyền cho vệ tỉnh một vận tốc v, nó sẽ chuyển động theo quỹ 
đạo elip với tâm sai e và thông số p. Ỏ đây sẽ có 2 trường hợp: H 
là cận điểm của quỹ đạo elíp hoặc H là viễn điểm. 


- Nếu H là cận điểm thì : r= p ,a= _ 
l+e 1-e 
FÀ ` h, g—~ 
¿-k[2-1]~x| 329! š |-Ša+ev,=ax 0 E, 
T1 3 p p p p 


AT. 
Tại viễn điểm, vệ tỉnh có vận tốc v„, muốn cho vệ tỉnh trở lại trên 
mặt đất thì phải giảm vận tốc của nó Av =v, -v',. Tính vụ. 
: l8 đc, +, Db.. 
1.4 — ở đây T,.=lg= J5 và `. ý, Pp†udq-e) 
1-e 2 21-e) 


2(1—e) ... HEỤI =€) 
p p#T(1—e} | 


ay=W, vụ =0 =e) EÊ "..... 
PỊ Jp[p+r,1-e)}_ 


1.12. Tính chu kỳ Hoả tỉnh: 


n2 T2 
-+=-‡=1 Tỷ=a; =(1,6)” =4,096 = Ty = 2 năm 
Đj" Bộ 


- Nếu H là viễn điểm thì: r =—P—, v,,=( - 
p 


và Vy =r(-e) 2u, 


pịp #6 ©)| 


Vậy: vý = K| 


(ở đây Trái Đất có T;= 1 năm, a¡ = 1đvtv). 
2 


Tính chu kỳ của trạm: TE, =1 =715753T,z=<1 1Snăn. 


333 


1.13. 


Nếu phóng trạm ngay sau khi trạm đổ bộ 


Thời gian trạm bay từ Trái Đất ở D đến Hoá 
tỉnh ở H; là t = T2 = 9 tháng. Khi trạm bay 
đến Hoá tỉnh ở vị trí H;, Trái Đất đã bay được 
3/4 năm, ở vị trí Dị. 


Hoả tỉnh ở H, thì sau 9 tháng, trạm quay về 
ở vị trí D, nhưng trong thời gian đó Trái Đất 
đã đi được 3/4 vòng, tức là ở vị trí D;, như 
vậy trạm không đổ bộ lên mặt đất được. 


Phương án phóng trạm từ Hoả tỉnh để nó quay về Trái Đất là: 
Trong 1 năm, Trái Đất quay được một vòng, trở về vị trí D;, còn 
trạm nằm chờ trên Hoả tỉnh và cùng Hoả tỉnh đi đến vị trí H;. Từ 
H;, phóng trạm đi từ Hoá tỉnh. Sau 9 tháng, Trái Đất đi được 3/4 
vòng, về vị trí D;, còn trạm bay được 1/2 vòng, tức là cũng về D¿. 
Khi đó trạm đổ bộ xuống mặt đất. 

Vậy thời gian từ khi phóng trạm đến lúc nó quay về Trái Đất là: 
9 tháng + 1 năm + 9 tháng = 2,5 năm. 


D: Trái Đất; H,, H;: vị trí vệ tỉnh trên độ cao 230km; 

C: Cận điểm quỹ đạo Mặt Trăng. V: viễn điểm quỹ đạo Mặt Trăng. 
DV = a(1 + e) = 405000 km = rụ, 
DC = a(1 - e) = 363000 km = r,. 
DH; = DH; = r = r, + h = 6370 + 230 = 6600km. 

Khi đổ bộ cận điểm quỹ đạo Mặt Trăng tại C, thì 


a.= _ = 184800km. và 
2 1 Ñ'-‹... 1 
v=K|—“-— =396600len)/s ={ tan) = 
£ = ¡i88 = =>v, =10,86km/s 
Khi đổ bộ viễn điểm quỹ đạo Mặt Trăng tại V, - 
v„ ==——* =905800km. và 
8. 1 3  S 
v2 =K| “=— |=896600km" /s” = “nree |, =10 
roa/| (600km 205800km) n1 TỔ KH S 
27r 


1.14. ng r=rạ+h, T= 90 x 60 s = 5400sa. 


334 


=0,009km/s = 9m/s”. 


360° 360 360” 


7 ngày 97.3 ngày 1: 


th 
3 3 3/T> 
2 R¿n- SỐ 


——=_= —— = 7740km >h = 7740 - 6380 =1370km 
(Rth) TỶ ÿT? 


=> Tạ = 9,4 ngày. 


1.16. Vận tốc thoát của Mặt Tràng: 
V,=v2V,: V,= SP =8„rfy =1.7km/s; V, =v2V, = 9,4km/a? 
r 


Chương II. HỆ TRÁI ĐẤT - MẶT TRĂNG 


2.1. Khi khoảng cách góc từ Kim tỉnh đến Mặt Trời cực đại thì phương 
tia nhìn Kim tỉnh tiếp tuyến với quỹ đạo Kim tỉnh. Vậy: 
ay = apsin48°, ap = 1đvtv,ay = 0,743 đvtv. 
Từ định luật 3 Kepler: 


Chu kỳ quay của Trái Đất quanh Mặt Trời là 365,25 ngày, của 
Kim tỉnh là 224,7 ngày. Gọi Tạ, là chu kỳ Kim tỉnh và Trái Đất 
giao hội (Mặt Trời, Trái Đất. Kim tỉnh thẳng hàng). Ta có 
360° _ 360°  360° 
2247 365.25 T„ 
Kim tĩnh từ vị trí Sao Hôm sau khoảng thời gian nửa chu kỳ giao 
hội sẽ chuyển sang vị trí Sao Mai đổi xứng. 
2.2. Các sao œ và | tạo với 


= Tựn, = 534 ngày. 


thiên cực bắc P một tam 
gác cầu. Gọi khoảng 
cách giữa hai sao là a. Ấp 
dụng công thức cosin 
trong tam giác cầu, ta có: 
cosa = cos(90” ~ ð, )cos(90” - ö„) + sin(90° — ồ,)sin(90° - ð„)cos Aœ 
với Aœ = œ, - œ„. Thay các giá trị bằng số, ta được: a = 3,63° = 3°38. 

2.3. Sao œ chòm Thần Nông ở nam thiên cầu khi đi qua kinh tuyến trên 
tại Hà Nội có độ phương A = 0, độ cao h = 90 — ọ ~ |ö| = 42°38'. 


2.4. Khi điểm xuân phân qua kinh tuyến trên thì các sao có xích kinh 


335 


12* qua kinh tuyến dưới. Vậy sao Chức Nữ ở trên đường chân trời 
về phía tây và cách xích đạo 38°40'. Đối với Thành phố Hồ Chí 
Minh có vĩ độ khoảng 10°, nên khi ấy sao Chức Nữ ở phía tây — 
bắc của bầu trời và góc giời của nó là: t = 5" 26Ph, 

2.5. Gọi e là góc nghiêng giữa hoàng đạo và xích đạo. ở bắc bán cầu 
những nơi có vị độ ọ=90°—g vào ngày hạ chí Mặt Trời vừa lặn 
vừa mọc ở điểm bắc. Hoàng hôn có thể kéo dài đến khi Mặt Trời ở 
dưới chân trời khoảng 6°. Do đó, những nơi có vĩ độ khoảng 60° 
trong thời gian gần ngày hạ chí sẽ có đêm trắng. 

2.6. Khi sao có độ phương bằng không, nghĩa là ở trên kinh tuyến trời 
về phía nam thiên đỉnh. Vậy nơi quan sát có vĩ độ là: 

ọ=90° =h+ö=18°40' 

2.7. Ở nước ta lúc giữa trưa ngày thu phân, Mặt Trời ở nam thiên 
đình. Ngày ấy Mặt Trời có xích vĩ õ=0, khoảng cách đỉnh là z. 
tanz = 0,374. Vậy vĩ độ nơi ấy là: ọ=zz 229. 

2.8. Gia tốc trọng trường là g = GM/R?. M là khối lượng Trái Đất, R là 
bán kính Trái Đất. Bán kính Trái Đất ở xích đạo lớn hơn ở địa cực 
21.38km. Do đó, ø phụ thuộc vào vĩ độ địa lý. Ngoài ra Trái Đất 
đang quay, trọng lượng của một vật là tổng hợp của lực hấp dẫn 
và lực quán tính li tâm. Lực quán tính li tâm có giá trị cực đại ở 
xích đạo và bằng không ở hai cực. 

I" 5 m _G/318M, 318 ` m 

2.9. Đ= khan”. › Ốp ng ¡ii “12R,# = 1,2)? E= SP CAI 

2.10. Giờ trung bình địa phương: T=T, +n= 15"9“Á0". 

Nước ta ở múi số 7 ứng với kinh tuyến 105°. Vậy giờ múi lúc ấy là 
T. =T -A^ =12°0"°40" 

Đồng hồ đeo tay chạy nhanh 3°°40°, 

Giờ quốc tế lúc ấy: Tụ = 12*00°°40° - 7" = õ"00?°40° 

Độ cao của Mặt Trời lúc ấy: h =90° -@-|ð| =46 91" 

2.11. Độ dài năm dương lịch là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp 
Mặt Trời đi qua điểm xuân phân. Do sự tiến động của Trái Đất, 
điểm xuân phân dịch chuyển mỗi năm khoảng 50”. Khi bắt đầu 
dùng dương lịch, điểm xuân phân ở trong chòm Bạch Dương, đến 
nay đã hơn 2050 năm. Do đó, điểm xuân phân đã dịch chuyển 
trên hoàng đạo một cung gần 30°, nên hiện nay điểm xuân phân 
đang nằm trong chòm Song Ngư. 

2.12. Mặt Trời dịch chuyển trên hoàng đạo phản ánh chuyển động 
của Trái Đất quanh Mặt Trời theo quỹ đạo elip với vận tốc cực đại 
khi đi qua cận điểm. Trái Đất đi qua cận điểm vào thượng tuần 


336 


tháng 7 hàng năm, mà trong thời gian này, Mặt Trời di chuyền 
trong chòm sao Cự Giải (con Tôm). Vậy Mặt Trời dịch chuyển 
trong chòm Cự Giải với thời gian ngắn nhất. 

2.13. Theo âm lịch năm nhuận có 13 tháng nên có thể sai lệch với chu 
kỳ thời tiết có khi tới gần một tháng. Ngày tiết được chia theo vị 
trí của Mặt Trời trên hoàng đạo, theo dương dịch hàng năm ngày 
tiết gần như không đổi. Sản xuất nông nghiệp phải theo ngày tiết 
mới phù hợp với chu kỳ thời tiết. 

2.14. Gọi mật độ hay khối lượng riêng của Trái Đất là Dạ, của Mặt 
Trời là D,. Khối lượng của Trái Đất được suy ra từ gia tốc rơi tự 

2 


do là M,= = , thể tích của Trái Đất là axR) . Trái Đất chuyển 


động quanh Mặt Trời với chu kỳ T, bán trục lớn của quỹ đạo là a. 
Pa 2 2-3 

Từ định luật 3 Kepler, ta có: ki = kh =M -= Kế - 
a `" 6M, GT 


. Đường kính 


Mặt Trời bằng œa. Vậy thể tích Mặt Trời là: V, =.* (5): Tỷ 


số mật độ Trái Đất và mật độ Mặt Trời là: 
D, _ M, M_ go 'T? 


~4,4 


DU . _ 38m2R, 
2.15. Tọa độ chân trời của Mặt Trời lúc giữa trưa ở vĩ tuyến 17 vào 
các ngày: 
— Xuân phân: h= 75, A=0 
~ Hạ chỉ: h = 88°33', A = 180° 
— Thu phân: h= 78, A=0 
~ Đông chí: h= 49°33, A =0 


2.16. Để giải bài tập này, ta có thể dùng quả cầu sao (mô hình thiên cầu 
có vẽ các chòm sao), đặt trục quay của thiên cầu làm với mặt phẳng 
chân trời khoảng 50° (vĩ độ trung bình của nước Nga). Quay thiên 
cầu cho chòm sao Đại Hùng nằm ở gần thiên đỉnh, sao Actua (sạo œ 
chòm Mục phu) đã khá cao. Kim tỉnh còn ở phía đông mà Kim tinh 
chỉ cách Mặt Trời không quá 48”, do đó xác định vị trí Mặt Trời trên 
hoàng đạo, lúc ấy Mặt Trời đã vào chòm Kim Ngưu, nghĩa là đã vào 
cuối tháng 4 dương lịch (sang tháng năm khoảng 3 tuần đầu, Mặt 
Trời vẫn còn ở trong chòm Kim Ngưu). 

2.17. “Trời hiện dần lên những chấm sao” có nghĩa là Mặt Trời mới 
lặn. “Tìm mũ Thần Nông chẳng thấy đâu. Thấy con vịt lội giữa 


22 GT \/ât lý thiên văn - A 337 


dòng sâu” chứng tỏ lúc ấy Mặt Trời ở chòm Thần Nông. Sao Hôm 
còn chưa lặn, mà Sao Hôm không ở xa Mặt Trời cũng chỉ nói lên 
rằng Mặt Trời mới lặn. Vậy tứ thơ bài này được ra đời từ tháng 11. 
Bài thơ có thể được làm hoàn chỉnh sau đó một thời gian. 

9.18. Khối tâm chung của hệ Trái Đất - Mặt Trăng chuyển động quanh 
Mặt Trời theo quỹ đạo elip gần tròn. Khối lượng Trái đất gấp trên 
81 lần khối lượng Mặt Trăng. Vậy bán trục lớn quỹ đạo Mặt Trăng 
quanh khối tâm chung lớn hơn bán trục lớn quỹ đạo tâm Trái Đất 
quanh khối tâm chung trên 81 lần. Do đó, quỹ đạo Mặt Trăng trong 
hệ nhật tâm là đường lượn sóng gần giống đường hình sin. 

2.19. Số ngày trong 19 năm dương lịch cũng bằng số ngày trong 19 
năm trong âm dương lịch mà nhân dân ta quen gọi là âm lịch 
(6939 ngày). Ngày mất của Chủ tịch Hỗ Chí Minh là 2/9/1969, tức 
là ngày 21/7 năm Ký Dậu. Vậy cứ sau 19 năm có sự trùng lặp 
này. Các ngày 2/9 của các năm 1988, 2007, 2026, 2045... đều là 
ngày 21/7 âm lịch của các năm ấy. 

2.20. Trong một năm sổ lần nhật thực nhiều hơn số lần nguyệt thực. 
Tuy nhiên, nhật thực toàn phần chỉ được nhìn thấy trên một giải 

` hẹp, bể ngang trên dưới 10km và xảy ra trong thời gian vài phút. 
Nguyệt thực toàn phần xảy ra kéo dài hàng giờ và trên một nửa 
địa cầu nhìn thấy đồng thời. Vì vậy, số người nhìn thấy nguyệt 
thực toàn phần lớn hơn rất nhiều so với số người nhìn thấy nhật 
thực toàn phần. 
_9GRM, 

Un 1 , 

trong đó G là hằng số hấp dẫn, R là bán kính Trái Đất, M, và r, là 

khối lượng và khoảng cách đến Mặt Trăng. Đôi với Mặt Trời thì: 


2.21. Biểu thức gia tốc thủy triều do Mặt Trăng là : Ag 


2GRM 3 Xí ñ 
ABs=———~: trong đó Mẹ là khối lượng Mặt Trời, rạ là khoảng 
fọ 
cách tới Mặt Trời. 
AB, = Ma ~9,2. 
AE, M, F 


Chương III. CÁC HÀNH TINH VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC 
CỦA HỆ MẶT TRỜI 
3.1. Khoảng cách giữa các hành tỉnh: 0,4; 0,7; 1; 1,5; 5,2. Độ sáng tỷ 
lệ bình phương khoảng cách nên: 6,2ð; 2,04; 1; 0,44; 0,037. 


338 22. GT Vät lý thiên văn - B 


3.2. 


3.3. 


3.4. 


ả.5. 


Nhiệt độ bề mặt Hỏa tỉnh là: 


TA l§.96.10 
T-=Œ- sa =5.80034/0,84 nh 59. Ộ- =804K. 
2 3ET,c đ8H9600 G02 _ xuan lụa 

'% T m 7,310 . 


SỈ — _ |8.2.67.10.4.3.14.3.392.10.3,9.107 
3 

Vì V < Vụ nên trên Hỏa tỉnh có khả năng tổn tại CO; nhưng có 

thể do lớp đó quá mỏng nên phần đóng góp của khí nhà kính này 

không đáng kể. 


= 8280m/s. 


^ ` S NÓ l2GM M 

Điều kiện để hành tình (vệ tỉnh) có khí quyền là: -, <0, AT R- = 
m 

M là khôi lượng, T là nhiệt độ. m là khối lượng của phân tử khí ta xét, 
k là hằng số Boltzmann: k = 1.38.102J/K, G là hằng số hấp dẫn. 
Tính vận tốc chuyển động nhiệt trung bình của nguyên tử hyđrô 
và phân tử nước tương tự như bài 3.3. Từ đó so sánh với vận tốc 
thoát để biết điều kiện có khí quyển. 

Ta xét phần tử vật chất thuộc bề mặt Mặt Trăng. Gia tốc thủy 
GM DĨ, 
d° 
Gia tốc hấp dẫn do Mặt Trăng gây ra cho phân tử đó có dạng 
&< ch sa J Thi „ Gm+ Kiảt 2 thủ 


tr tị 


triều do Trái Đất gây nên trên Mặt Trăng có dạng: ap =2 


Mặt Trăng bị xé nhỏ bởi lực 


kì ` ` „ z.. ˆ“ 4 ` 4 
thủy triều từ phía Trái Đất. Thay Mp =2 ARpPp và =2 RFrDr 
Ì 


1 
- àr ⁄ \r 

ta cổ: n >pr =d <Rạ| 2P ~6,878.109| 222-2 
x.. cỏ, Ề 


(m). 


Do Mặt Trời cùng hút Trái Đất và Mặt Trăng những lực tỷ lệ 
nghịch với bình phương khoảng cách nên Mặt Trăng chuyển động 
tiến về Mặt Trời với gia tốc khác với Trái Đất một lượng: 
_ GM,__GM, „GM,d 
@-d"°? TP? p° 


GM¿, 
buiỢ 
Nếu a>a, thì Mặt Trăng sẽ rời Trái Đất đi về phía Mặt Trời. Khi 


Gia tốc của Mặt Trăng do hấp dẫn của Trái Đất là: a, = 


39 


1 

đó: 2GM, = >>... :|*j .1,496.10” =1,15.10®m. Do giá 

trị của d = 1,15.10°km lớn hơn nhiều giá trị hiện nay, nên hệ Mặt 
Trời - Trái Đất - Mặt Trăng là một hệ đang rất bền vững. 

3.6. Kim tỉnh, Hỏa tỉnh, Thổ tỉnh, Hải tỉnh (vì góc nghiêng giữa 
hoàng đạo và xích đạo < 909) ? 

3.7. Trên Mộc tỉnh, hoàng đạo gần như trùng với xích đạo nên không 
có hiện tượng phân biệt các mùa trong năm. Tùy theo vĩ độ có thể 
chia ra các đới khí hậu. 

3.8. Các hành tỉnh khác nhau thì Vị của chúng không giống nhau, 
mà vận tốc đều phụ thuộc vào khối lượng khí. 


3.9. Gia tốc triểu của Thủy tình: a, =....- và của Kim tình: 
r 
2GM,R 
_Ì= . Cả hai gia tốc này đều nhỏ hơn gia tốc triều do Mặt 
Ty 


Trăng gây ra. 
3.10. b già nhất, sau đó đến c. a và d trẻ hơn. Không đủ thông tin để 
lựa chọn a hay d trẻ hơn. 


X 1 
3.11. xp, + yp; = p(x + y), XÁp, -p)= y(p—Pạ¿), —=—=0,75 
y ẻ 1,34 
ĐA ĐÔ < TC vai ĐỀ” „ii g0 
V 174 'x+y 175 


3.12. Khối lượng 1,6.10””kg, năng lượng 3.10°?1⁄J, tương đương hàng 
ngàn quả bom lớn nhất. 

3.13. Sử dụng công thức TT? = a? để tính a: a = 17,92 dvtv. Tính r = a(1 - e) 
và r„= a(1 + e), rự/r, = 0,591đvtv. Sử dụng tích phân diện tích r,v, = rụuv„ 
ta tính được v, và v„, sau đó tính động năng ở cận điểm và ở viễn điểm. 


l+e : 
[ =3903. 


1—e 

3.14. Khoảng 9cm và 85cm. 

3.15. Bề rộng của dòng sao băng không bé hơn đoạn đường mà Trái Đất 
đi được trong khoảng thời gian ấy, nghĩa là d = v.t = 30km/s.37 ngày 
= 9,6.107 km, ở đây v là vận tốc Trái Đất trên quỹ đạo, t là khoảng 
thời gian mà dòng sao băng bay. 

3.16. Xét 1g thiên thạch có động năng mvỶ”/2 = 18.10°J. Tỷ số phần 
năng lượng dùng để hóa hơi so với động năng toàn phần là 
10/18.10? =1/18.000. 


340 


Chương IV. SỰ HÌNH THÀNH HỆ MẶT TRỜI 


4.1. 


4.2. 


4.3. 


4.4. 


Phương trình chuyển động là = =" trong đó r(t) là bán kính 
của đám mây và vế phải là lực hấp dẫn ở bề mặt. Từ phương 
trình này, chúng ta thấy rằng G có thứ nguyên (khoảng 
cách)/khối lượng/(thời gian). GM/r` chỉ liên quan đến thứ 
nguyên của thời gian, cụ thể là 1/(thời gian)?. Nếu chỉ một tham 
sô có thể được sử dụng. thì Gp là đại lượng thích hợp, với thứ 
nguyên 1/(thời gian)”. Bởi vậy (Gp) '? có đơn vị của thời gian. 
Chúng ta ước tính, thời gian suy sụp bằng (Gp)'!2 = 4.10” năm. 
Xét về mặt toán học, đây là một sự ước tính khá tốt so với kết quả 
chính xác, nhưng xét về mặt vật lý thì đây là một sự ước tính 
không chắc chắn. Chúng ta không biết bán kính và mật độ ban 
đầu của sự suy sụp. chúng ta không biết rằng lực hấp dẫn khá 
trội hơn một sự đẩy từ một vụ nổ sao siêu mới ở gần và chúng ta 
không biết các hiệu ứng của sự quay các dòng điện và từ trường. 

Các đồng vị !*C và '?C có khối lượng khác nhau, do đó với T' xác 


định thì V= TS” sẽ điễn ra với tốc độ khác nhau dẫn đến mức 
m 


độ khuếch tán, bay hơi... sẽ khác nhau. 
Ta xem ban đầu Trái Đất chưa có Ar, do đó có thể xem n(o) của - 
K40 là 8 phần thì n(t) nay là một phần. Do vậy: 
0,693 

t) - t 
HỘP #==:0,698. &In§=>t>=ã",=410” năm. 
n(o) 8 T 
Biết khoảng cách từ Mặt Trời đến tâm thiên hà, ta tính được 
quảng đường một vòng quay tương ứng với thời gian 1 chu kỳ (1 
vòng). Biết thời gian từ khi Hệ Mặt Trời hình thành đến nay ta 
tính được số vòng quay. 


Chương V. THÔNG TIN, THIẾT BỊ THU NHẬN VÀ PHÂN TÍCH 


5.1. 
5.2. 


THÔNG TIN TỪ VŨ TRỤ 


le) 


Sư dụng công thức Í= —; £ = hf. 


> 


Thay h = 6,62B.10”*J.s = 6,625/1,6:101° (eV.s). 
œ = 3.10”m/s = 3.10!A/s vào tính he. 


d41 


Công thức tính bước sóng photon điện từ theo năng lượng 


A (Ả) Ẻ 12400 
c(eV) 
Áp dụng: Àjmux= Àa¿» = 6B61Ả . 
Àmin = Às¿ = 912Á 


5.3. Ngày sao ngắn hơn ngày Mặt Trời trung bình là 4 min nên các sao 
trên bầu trời ngay hôm sau mọc sớm hơn ngày trước đó là 4 min. 


5.4.À= = = đÀ = “ủ df và chú ý B,dA = ~B(df. 


Nề he đ^ 


: , : „ _ 
5.6. Đặt A = 2hc”, A¡ = ` tìm nghiệm của "a = 0 ta đi đên phương 


trình B = 5ð(1 - e') với B= A,/AT. Phương trình (A) có nghiệm 
B = 4.9651 — 3„ay. Ï = 4,9651A = const. 

5.7. a) 596,2W; 9500Á 
b) 94.74. 

5.8. Z= AXÀ =4.85. 


V, 
J+== 
& —1—V,~0,945C. 


5.9. Viết biểu thức mô tả định luật bảo toàn năng lượng toàn phần và 
bao toàn động lượng của hệ (photon + electron) trong quá trình va 
chạm và coi chuyển động của electron sau va chạm tuân theo cơ 
học tương đối tính. 

E” = B¿Ỷ + (cp)” 


5.10. ¡ = ftanơ x fa(rad) x 5,624.10ˆ°m. 
5.I1I. eo" x 2.5.10°2A/D x 0,013". 
5.12. e”x~ 1785" x 2,921. 


5.13. e" ~ 27,5" thực tế mắt người là quang hệ không hoàn hảo nên 
chỉ đạt năng suất phân ly thực là e < 3' = 180". 
5.14. 1,1010 7W: 


5.15. Vì0 =21—-ơœ;r,=raạ= Š ¡sini = ngỉn C nên sn 5 =sin^ (ncos — COs)). 


Chú ýn=nạ+ 


. Đau khi tính các vi phân cần thiết ta được 


0 
công thức cần tìm. 


343 


5.16. a) Hiệu quang trình [A = (a + b)(sino — sin 8) (1) 
Cực đại tại vị trí có A = mÀ^ (2)] với m nguyên. 


Từ (1) và (2) suy ra: [sino 


Từ (3) tính dự/d; và chú ý cosØ = (1 — sin6)!? ta được biểu thức cần tìm. 
b) Khi @ —› 0 tức chiếu thắng góc vào cách tử  —> 0 nên 9 —› 0 tức 


sìn8 z 6 (rad); do đó 8 x HÀ => dÓ|__m 
a+b đÀ .— 
5.11. AA= -À ˆB~683.100 
4mm.c 


|Af|=~z AA=4.76.10Hz. 
^ 


Chương VI. MẶT TRỜI ~ NGÔI SAO GẦN TA NHẤT 


6.2. Đo thị sai địa tâm. góc Mặt Trời nhìn bán kính Trái Đất, nhưng 
do Mặt Trời chói chang khó đo. nên người ta đo thông qua đo thị 
sai Hỏa Tình lúc nó xung đối lớn hơn đối với Mặt Trời qua Trái 

: š R 
Đât. Khi đó ta được A = —* = 1đ.v.t.v. 
Đẹọ 


6.3. Tại vùng trên cùng của quang cầu và vùng dưới cùng của sắc cầu. 


6.4. Vị= PP ss.g101m/s= V, = ÍP ~s,stom/: 
ịP ÝP 
Vị 7= „NI 35.10 ”m/s. 
\J4mp 


Như vậy tại nơi có B lớn sóng âm từ mới có vai trò đáng kể để chuyển 
tai năng lượng từ trong lòng Mặt Trời ra ngoài. 


6.5. a) Lạ = 4nd?F x 3,8.10°°W. 
b) Tạ= 5777K 
€) +„„„= ð020Ä 
d 
nụ s7 xEmg0iJENWWesua, 


dt c° dt c7 


1 —: = 
6.6. lo ~ siyŸ dị Fạ= vhạ. 


6.7. a) T„, = T, 3/5 =5300K. 


343 


b) Điều kiện nhìn rõ d>2'ở đây d„„ = 2,3' nên mắt có thể nhìn 
thấy vết đen. 
6.8. R= 3.6R¿ ~ 2,ð1.10°km. 


6.9. Không thấy vì vết đen không bức xạ ở vùng tia Röntgen. 


vết 


Chương VII. SAO VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN 


7.1. 10.32 nas; 93% giá trị đo được hiện nay. 
7.2. 100 ps ~ 12,5% khoảng cách đến tâm thiên hà, nên phương pháp 
này chỉ đo được khoảng cách đến các sao ở gần chúng ta. 


7.3. M=m+5-5ölgd(ps) = + 0,525 
M—m =0,521. 
7.4. a) d= 150 ps. 
b) Ms = 4,76: TJ Ly = 10Plấn. 
Vi L,=4n#d”a=98,35.10°W. 
gạ= li fnR, soTt 
7.6. L 4.10 W. 
(ấy M,+M;= 3,1 Mạ;M, = 1,0M¿:: M; = 2,1M¡¿,. 
VU l, = 6,938. 


Chương VIII SỰ TIẾN HOÁ CỦA CÁC SAO 


8.4. a) AE ~ Guạ”/R = 1,8.1011. 
Mỳ t< AB/L¿ = 1:5.10"” năm. 


Lá 


`3/3 HÀ ¬ö/3 
8.5. 2E,=<E>=R„ =|TÌ .——n-|(#/A).—— 
` 10 ⁄ GM,M,„ nụ 


l„ được gọi là giới hạn chandrasekhar. 


Chương IX. THIÊN HÀ CỦA CHÚNG TA ~ NGÂN HÀ 


9.1. Bộ phận chính của Thiên Hà: Đĩa Thiên Hà, vùng lỗi trung tâm 
hình phỏng cầu, quần quan sát ở các bước sóng hồng ngoại và vô 
tuyến. vì các sóng này không bị bụi cần trở. 

9.2. Kính quang học cho thấy những thiên hà hình xoắn ốc, các sao 
chuyển động nhất là hiện tượng dịch chuyển về phía đỏ của sóng 
vô tuyên có r = 2lem do hidrô có mặt ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. 
Biết vận tốc của Mặt Trời và khoảng cách đến tâm thiên hà sẽ 


344 


9.3. 


tính được chu kỳ quay, mà Mặt Trời đã được hình thành 4,6 tỉ 
năm về trước vậy đã quay được khoảng 20 vòng. 

Ở điều kiện vật lý bình thường. một thể tích 22,4/ không khí 
chứa khoảng 6.10? phân tử (Số Avogadr). Vậy 1m” không khí 
chứa khoảng 3.10? phân tử (chủ yếu là O; và N;), giá trị này ~ 10!” 
lần mật độ trung bình của môi trường giữa các sao. 


9.4. Chuyển động riêng của các sao Chức Nữ là: 


9.5. 


0.35/năm = Jfadx0,55” = 1.696.10"rad/năm. 


206268" 
Vậy sao này đã dịch chuyển theo phương vuông góc với tia nhìn một 
khoảng d, = 1,696.10°.36nas.9.16.10'km/nas = 417 356 000km/năm. 
4174156000km 


Vậy vận tôc ngang bằng v„ = = 13,2km/s. Vận tối chuyển 
365.34.3600s 


động của sao Chức Nữ là: v = \ Nã + V, . Vvị= 14km/s vậy v = 19,2km/s. 
Giả sử vỏ bao quang sao có dạng cầu. luồng vật chất mất mát 
trong một đơn vị thời gian ở khoảng cách r kể từ tâm của ngôi 
sao là M' =4nr?vuumj,.. Tốc độ mất mát khối lượng sau mỗi năm 


XI = 0.007M /năm. 


Chương X. CÁC THIÊN HÀ VÀ QUASAR 


10.1.a) cos1 = B =!:Ð¿D =3 1= 60". 


Œ 
b) Từ đồ thị hình 2 của công suất bức xạ. 
~ Trục hoành biểu thị các ngày thứ 1, 10, 100 ứng với logT = 0, 1, 2. 
— Trục tung biểu thị công suất bức xạ từ 1,0.10?W) đến 
1.0.10”!W) tương ứng với log biến thiên từ 28 đến 31. 
Với logT = 1,6 thì dựa vào đồ thị : 
logW = 80, => W = 3,2.10””(W) 
Gọi D là khoảng cách tời thiên hà, d là đường kính của kính thiên 
văn. W' là công suất mà kính thiên văn thu được. 
Wo-. TEẾU gen 
4a] 4 4W 
D=8 S1! t5 3 l6 av‹. 


345 


©) Theo hiệu ứng Doppler: o = =v= 
À €C À 

A^¡ = 1,39nm = vị = 7,1.10°km/s. 

A^„ = 0,66nm > v; = 3,3.10?km/s. 


vận tốc trung bình của thiên hà đang đi ra xa: 

V =sÁy + v„) = ð,2.10”km/s. 
Vậy vận tốc quay quanh tâm thiên hà của các sao biến quang 
theo phương tia nhìn bằng v, = 1.9.10?°km/s. Vậy vận tốc thực là 


Vị 
cos 307 
một khoảng là: 


VỀ 


= 2,2.10°km/s. Các sao biến quang cách tâm thiên hà 


re s với œ tính bằng radian, 2= 11*S3;2.10 tan. 


r ~ 1,69.10??°m ~ 1,1.10° đvtv 
d) Lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm, vậy: 


=_ 
lạu r G 
Tương tự dịch chuyển của Trái Đất quanh Mặt Trời: 
avr „„_ M rÍ v T 
a\ vT/ 


= 5,9.10° 


10.2. Tính vận tốc thoát Vua. = _ ~ 180km/s và kết luận rằng 


thiên hà lùn là vệ tỉnh quay xung quanh thiên hà khổng lồ. 

10.3. Các quasar là những thiên thể có mật độ vật chất rất lớn. Sự 
biến đổi ngắn độ trưng của chúng nói lên rằng ánh sáng chỉ cần 
một ngày để từ phía sau tới phía trước của quasar. Khoảng cách 
ánh sáng truyền đi trong một ngày tương ứng với kích thước của 
quasar: 170 dvtv (170 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời). 

10.4. Bán kính vành Rinstein: r = 1,2.10°km (chưa đến 0",001). 

10.5. a) Để tìm khoảng cách, cần biết vận tốc lài xa để áp dụng định 
luật Hubble. 


^ ^^ 
Theo hiệu ứng Doppler: v + gu 


346 


v= 8.10°km/s.0,16 = 4,8.10! km/s. ' 
QQuasar 3c273 ở cách xa: 


= ` = 740 Mps = 9.3.10°°km (lấy H = 65 km/s Mps). 


15".9,2.10””"km 

206265" - 
c) Cấp sao tuyệt đối của Mặt Trời là +5. Vậy vành sáng ; quanh 
quasar sáng gấp 10 lần. 


b) Vệt sáng có kích thước dài: >= 1,6. 10km. 


Chương XI. VŨ TRỤ HỌC 


11.1. Trường hợp a) v = 47400km/s: d = 730Mpc ~ 2380 triệu nas. 
Trường hợp b) v = 0.946c: d = 4366Mps >~ 14242 triệu nas. 
e) Đối với các quasar ở rất xa được sử dụng để chứng minh trong 
quá khứ vũ trụ có nhiều quasar hơn. Đặc biệt năng lượng bức xạ 
của quasar rất lớn nên tuy ở rất xa nhưng trên đường đi tới Trái 
Đất có thể đi qua những đổi tượng có khối lượng lớn, các đối 
tượng này đóng vai trò thấu kính hấp dẫn, nhờ đó biết được cấu 
trúc các miền của vũ trụ trên phương đi tới quasar.' 

11:3. a) 2,63K. 

| b) 9,90nm. 


11.3. Áp dụng công thức R = “ — = 14.8km. 


11.4. Không xác định được. 

11.5. Mô hình Big-Bang được chấp nhận dựa trên hai sự kiện thực 
nghiệm quan sát được là: 
— Phát hiện của Hubble cho thấy các thiên hà chạy ra xa, mà 
thiên hà càng xa chuyển động cành nhanh. 
- Bức xạ viba nền tàn dư từ mọi hướng của vũ trụ. 

11.6. Động năng bằng mv”/2; thế năng bằng m(3/4)xR?pG/R, m là khối 
lượng của lớp vỏ. Ở trạng thái cân bằng: v?/R? = 8xGp/3 (với H = v/R): 
Do đó p = 8.10” ”kg/m). Vì vũ trụ phẳng là ranh giới giữa vũ trụ mở 
và vũ trụ đóng nên giá trị này của mật độ là mật độ tới hạn để vũ 
trụ đóng. 


347 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn; Giớo trình thiên uăn; 

NXB Giáo dục; H 1980. 

Donat G.Wentzel, Nguyễn Quang Riệu, Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình 

Noãn, Nguyễn Đình Huân; Thiên uăn vật lý; NXB Giáo dục; H 2000. 

3. Nguyễn Đình Noãn; Bài tập uà thực hành thiên uốn học; 
NXB Giáo Dục; H 1987. 

4. Phạm Viết Trinh, Phan Văn Đồng, Lê Phước Lộc; Bời tập thiên uăn; 
NXB Giáo Dục; H 2005 

5. P.I Bakulin Giớo trình thiên uăn đại cương (tiếng Nga); Matxcowva 1970. 
Jay M. Pasachoff Astronomy ữom the Earth to the Universe Focuth edition 199. 
Theodore P.Snow. Essentials of The Dynamic Univers Second edition 
west publishing company. 

8. _ Zeilik Gregory Smith. Introductory Astronomy. Astrophysics third edition 1992. 

9. William K.Hartmann.Moon&planets. Third edition Wadsworth Publishing 
Company.A Division of Wadsworth, Inc. Belmont, California. 


t9 


10. T. Encrenaz, J.—P. Bibring. The Solar System. Springer. 
11. S.I Xelesnikov Thiên uăn uà du hành uũ trụ. Biên niên từ thời cổ đến 
hiện nay. Klev 1967. 
12. D. Halliday R.Resnick J.Walker Cơ sở uột lý T.6; NXB Giáo dục; H 2002. 
18. Từ điển bách khoa nhà thiên uăn trẻ (tiếng Nga) Matxcova 1985. 
14. P.G. Kulikovki; Sổ tay thiên uăn (tiếng Nga) Matxcova 1971. 
15. Trịnh Xuân Thuận; Giai điệu bí ẩn uà con người đã tạo ra uũ trụ; 
NXB Khoa học và kỹ thuật; H 2000. 
16. S. Hawking; Lịch sử thời gian từ uụ nổ lớn đến lỗ đen; 
NXB Văn hoá thông tin; H 2000. 
17. Robert T.Dixon Dynamic Astronomy. Sixth edition 1992 by Prentic Hall. 
18. A. A. Mikhailov và nhóm tác giả; Giáo trình thiên uăn uật lí uò thiên uăn sao 
(tiếng Nga); Matxcova 1993. 
19. S.B. Pickelner Vật !í uũ trụ (tiếng Nga) NXB Bách khoa Xô Viết 1976. 
20. Jay M. Pasachoff. Journey through the Ủniverse. Saunders college Publishing. 
21.C. R. Kitchin. Telescops and techniques series edited by patrick Moore 1995. 
22.M. Zeilik. Conceptual Astronomy. Copyright 1992 Kathbert R.Gegan. 
28. An introduction to Modern Stellar Astrophysles Weber State University 1996. 


24. William K. Hartmann. Moon & planets. Third edition. Wadsworth Publishing 
Company. A Division of Wadsworth, Ine. Belmont, California. 


48 


ki: ii: Qáb cán GGUGG GIẦNGtdawiogilloxsg040400S0888401càscasgteiiogifiagidkitfetagssgitkenfllf Gu446AG0A< 3 
BH MŨN ĐẦU ..áo cu 5 06vn 100 (GA (Nhocuid ty UỐNG hgthgNigi48anesososiali/fnd6G 5 
1,Đ6I0E0QHE v8:1101/QŨ E ccisy6xuscSGĐGG Q0 GISSSISdvidtinatisnsiuesi .dàth 20t yiatgtcbstsozi9BE E te TM h) 
3n): 012 10a: 8n... ằeee........Ố.ố... 5 
THI,Ÿ nẽllñia và vái thồ của Thiên văn HE se c02 6 scdAtaikdi E161 8N00 64410440816 6 
PHẦN THỨ NHẤT. HỆ MẶT TRỜI 
Chương I_. Động lực học Hệ Mặt Trời.........................................ằằằằnằằnnnnhhhrheh 8 
L Hệ Mặt Trời trong vũ trụ............................- Ặ LH TH kh th kg tr g1 Hàn 8 
Ï]. Gae:m:Hình:vẽ Hệ Mặt TYÒI....: ¡cá cát dán no nữ há 411166 4404111540684 p1 300 0x44 0845415500243004503g30 8 
II Quy luật chuyển động của các hành tình trong Hệ Mặt Trời.....................-...... ---s-ccsằ 11 
IV. Xác định khoảng cách, độ lớn và khôi lượng của các thiên thể trong Hệ Mặt Trời.... Lỗ 
V. Chuyển động không nhiễu loạn. Bài toán hai vật thể....................... conhheeererde 18 
VI. Bãi toán n vật thể. Chuyển động nhiều lận... nhan nennisiniaiaanaaudie 32 
VII. Cơ học thiên thể và kỷ nguyên khám phá Vũ trụ.........................c heo 34 
BAiftaDICcHUGHG”nsesclffflonesffffffbsofiroueoEotsfostososeeESRlLfosrcrteEdretz2fiVPgiiftptinffr4[3667 0 #mAttfmMienenaersl 37 
hiơng:1I Hệ Trái Đất Mặt tHấñ Bái n nà h H8 03naaxs44886 a6 39 
E'T0YTf4a10ĐAqUrafitsátfPRUFEEOLES se: 2 xesxenniaena bon 3X sàishttgililfoaststbisSinvilttepoydiiniseiEaanflenl 39 
II. Hình dạng, kích thước và cấu trúc cua Trái Đât................... ng nghe, 48 
II. Chuyển động tự quay của Trái Đất......................-. SG nh aeg * 0000900005380 56 
TC acttHaTiEIEHG11E18TI299940aii0004400000L fan l0 GiiutlGAG06-ugll6ffttiamdrtidftBuifuiaaarlflfnsiia#ạioal 60 
V. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả..................... b)ênớerecfttffrdffmnể 64 
VỊ: Mặt: Trăng là vệ:tĩnh: tự nhiền cưa Trái Đã bịoccicissseninoednnuaslogtid04003 1/2358 3N8S654800910 98358 454 69 
Bài tập chương hai......................... thế T0 mesibuoindtursdlnuatopfasudtruodoutsbedftaniftsolistainglsimetusifftasil 76 
Chương III Các hành tình và các thành viên khác của Hệ Mặt Trời....... 79 
Ý'G24HfBInhtTinTh5ETGTTETHð MAI ITO10yxgfss0ss,saepdtffieprooaogierlel6libo:L9V60 nứeveosvdfsEisosijlfteis24iigu4uEg38tutf 79 
W[sNH6Pmieadrhainhftinhil6:pBMIB°tRGTEB.arif9uGisfitfilltoefsekisb4fff4ditldiRudlifiangtiuiaosfinuiltenisStoull 86 
II]. 7N HðTm/CacïfanhfEiithi.1á71:VOriginigdTf:s boynguiBacheigoicoffNgbdas: d8giloiail0i8eEfusuld8pltfinitiaatbstpsndffftbsuil 91 
IV. Các vệ tinh, các vành đai của các hành tỉnh trong Hệ Mặt Trời ................................ 95 
\-Inieuyhäinš Di hresexoessesseceteercinietoliotdrlfoyotdl ftanoyfflcbufncotftfrdtouiRuriiDSiDssgEiiniÐhiiapesoiinuazal 97 
VIIỆS NDICHO1 ha fỂ net caioehefeenfootAetôoeesodfrfrtndteogsrrcptbtdđirtrrgrrkbrpnirtiiesádreriaardisttedddeeteeitr2EMG 98 
MITL.S20ïE 4115 tHIETSEHG NiszsszrvepttrftbyndiftiistmtnsstftosbalaaopofsotÐucotElieununlftisnsaditirnmitsszEftiosndiiscmrndffEmBnú 100 
IBànitADIYGHUWOGNESTT::s:--2xs225252254067654010819/8gtlitligồaidiflogBiapriojftbgtluys'qiiciptltdufDyibidicqytuassdtrf9gtfsrtrrltsi@ifteySs 102 
Chương TV. Sự trình Chánh Hộ Mật TỔ ii enioaeenioadentdbioae 106 
L Lịch sử phát triển các mô hình về Hệ Mặt 'Trời...................... SH ng 106 
T1f1739Ÿmulii:c601ne 1U THỂ. ast giueexaeennanunnineterniitilpsGigtlusoillllailiganacdfiGSfSiBBSfeosus 107 
TIÍ¿ GÌ 3*EFimuiE thuế: ti NNfE: icenansloivtôanmentiannttupetnlgtdttffqggbiBiiodietodtietelllibitgiessodbiiienddlergsoe 108 
ÏÑ? 018: thutE Pu sitilftiR TRGssiddowbDIONGNNR(GbuattioasdflleadbiiitBlslieayrasgfideostisosusemel 109 


V. Xác định tuổi của hành tỉnh .....................-- LG HH HH HH nọ KH ng E3 ng Hi ch 111 


VI. Quá trình tiến hoá của Hệ Mặt 'Trời............................-- --- G5 ng HH. 1H 3n ng g4 112 
BNIICATICHUƯIE LỮY c ii ic215054001ã1156s013110ass1956118490414451335330556453519x34512510123566x545045443332av56/2900700 116 


PHẦN THỨ HAI. VẬT LÝ MẶT TRỜI VÀ CÁC SAO 
TRONG THIÊN HÀ CỦA CHÚNG TA : 


Chương V. Thông tin, Thiết bị thu nhận và phân tích thông tin 


EW/V0*°Tbpitg SE ftusiasesfahyts6Á0ing816c0064Es 555 51 20439/040210xasii4286187001A21 22180118 118 
I. Thông tin được sử dụng trong thiên văn vật lý...................... ¿có c cv vs 2 te rrrrererrerrree 118 
II. Thiết bị ghi nhận thông tin đến từ vũ trụ. Kính thiên văn.........................----ccccc<cces 135 
ITI+ThiEtBi.eEI nhận bũC:xa:vũtbDS:. 261700096 100LL9 AI BuGWSRrdioviltollgfStq i08 142 
IV. TRiebGBI1 DHẩB:tí6h:DƯG X00 1L GI8QNGI/(ụoŠftoaỹYWtqsotitdisiisgisoaw 149 
V. Những thiết bị bổ trợ và những lưu ý khi nghiên cứu thiên văn vật lý..................... 153 
Bài 'tập:CHWHTE  V 1:i:40:14601/00060000100080661 000t6a c6 Q4 60 tác cá tv0 0L tt 611 xeescsssssLS3 s3 66s gen ngs se si go r3 5 155 
Chương VI. Mặt Trời - Ngôi sao gần ta nhất............................. 5S cScscrsee 159 
I. Mặt Trời — ngôi sao ổn định thuộc nhóm GØ2V....................... co. cecSen Le S0 0611121621416 159 
IESừhdxbdoNprcla: MẶP TROI ;:c:2::-:2662 14522210 20100112 00004: 16x6030111-s611448825< 0044443303662 6cckagxxievvốt 177 
Bài tập'chữ0ñg: VÌ ::x:: 26c 624041 0006 6 01 084614061444803004063843 3 x624163326808039408611193368E2311456848046u/36 192 
Chương VII. Sao và những đặc trưng cơ bản...........................--c«sccscseseeeeee 194 
L. Những đặc trưng cơ bản của sao và phương pháp xác định ...........................---~-<<csssss 194 
TIE SaoiBTEH‹QWBHE 020010002 0 ĐPHOONLVOEOEEOI,EEEIGIAEGE ĐA siiasbiflosi TGeros6sa. 5e: 221187 
Bái?tADICHWOHE VD bói: cái cx400292)3365x006943 0599359414052 0386336316114136 9. 6 13x5154 X61 can ago SE tuy s13 144888 cLe x55 220 
Chương VIII. Sư tiến hoá của CÁC SHÓ Eccccccccccicni ki 0411 1014615264166463. 222 
I. Các giai đoạn chính trong quá trình tiến hoá của Sa0O..................... ---- n2 2211 szxccc~xe 222 
II. Về sự phát hiện và các đặc tính vật lý của các tàn dư suy biến của sao.................... 233 
J2b>p01z:1s1td s10 1s1-014 0 00m a....ốẻốố.ẽ..ẻẽ.ẽ ốc acc 246 


PHẦN THỨ BA. THIÊN HÀ VÀ VŨ TRỤ 


Chương IX. Thiên Hà của chúng ta - Ngân Hà...................................---.--- c7 248 
L Hình dạng, kích thước của Thiên Hà — Ngân Hà....................... na... 248 
II. Chuyển động của các sao trong Thiên Hà...................................- con con ok cASeensseseose-eseess 251 
THỊ GCdiTHNTVEHbosrsoetrtzoyrrorciydftasbtbopsaoltEEnllssaetse S8 xstosvgtiSxaxsgtcrzseszessstsSssussfsul 253 
IV. Tia vũ trụ và từ trường thiên hà....................... HH HH HH no ke 256 
V.. Các phân tử giữa các sao và sự sống ở các hành tỉnh ngoài hệ Mặt Trời..................... 259 
BäiitAD:cNƯGHE HÀ rgaieotdeeidndGBovfftt l4 sasgi6ssssisssel11xssti1s1144t3sixcbs3zslG296sas88 262 
Chương Ã- Gãc Thiện Hà VỀ:dữHSBTHc014266icccccici661220 62 11600LQ3tggapgasgneduavé 263 
[. Quan sát các thiên hà qua kính quang hỌc.....................- -. - cọ HH SH ke gggx, 263 
II. Quan sát các thiên hà bằng các sóng vô tuyến điện, hồng ngoại và Röentgen............ 268 
III. Các đặc trưng cơ bản của các thiên hà............................ 6 St HH2 EEEEEEtrrrerereee 271 
IV. Định luật Hubble và khoảng cách tới các thiên hà........................ SH ng ng. 271 
V. Các đám thiên hà và tương tác giữa các thiên hà................... HH nh, 274 


350 


MST (TS ẤT: h0i0:deetht ch oyy/cg0gu@lcccbs62inoslaebbokdi toc Q0gte0fodtentdcclýocsssodfclv0fusissosbksss2ugX81n84252s00 14 276 


VII. Thấu kính hấp dẫn và ảo ảnh vũ trụ.........................--c sec nen HH 010 1100 1e 279 
BiDIITTEIEEIBE) TesdosnocarbiotlrdrteswaderscssroegfezftosaufftongilazAslbitiscgyaeg 281 
HH.“ 'G:ibiitlI HE sunseoeoalbkoavssosiliudGCsO08gI0646s80i8lei.ipiagndsost24etoSSN) 283 
I. Thuyết tương đối hẹp và vũ trụ học Newton.......................-..-- + té nnnrnererieriereirrrie 283 
IL. Vũ trụ học theo thuyết tương đối rộng..............-......... GB Hư th th 286 
II. Big - Bang (Vụ nổ lớn) và những vấn đề vũ trụ học hiện đại.........................-- se 294 
IVeifine nuun 46 'vù tii£ Hợế HỮG (la tác lá ket gu t4 GG9WGG(0NGIGSSRENĐAAGGNgingteisaeseue 302 
BàitAD/CHƯỜNE TT i66c2cccsss06is6s6L00SAEkSiSLSVGGOEYEXERBESNSISAZ20c8SY2gW90/04e843f6EkstSe3ga5604345425su4845.927 SE 306 
PHULÌUGUlE 2: 54660622 snis020sg 975004 AE G62 1402/696ÿYitefGi(fABAdRo:42464009oc0020.ovetc69030ff0f0/sylsr9i9393/fdhiifXSS 307 
PHÙ 0E: cv án cán 0000001 2ESI90EEEGGGEIOWUESESSyitEbiskdtsfuztð2v3568896098508g85612239381iM9A0i2521894131481 388441885 308 
j,11101100 XP 77Ẻ7.....ẻốẻéẻ ca on 0 ng 309 
EBUIUC (TẾ: 2090216000030 00001402510 HIỆNGEEST QYELTSEEZEGSacitgtllckbli,0v50833v54569E98950/49616065000100/E960938 8984289066145 311 
Phụ lục Ÿ....................... nh nen HH 11110 kh ng 4 80 10 tr 00111120101 1 11t. 318 
Phu V0 ti66604265601040000903940149900S33463990481ud9g07a18388SY10040101013858064xã8+944056ãx580936x6230851205 315 
0180501101115 .............. ốc... 317 
I0) 011101101... co co... aannỶ 322 
018116 1211715... ốẽ.. an 324 
0:8: 0111 .......................ố.... 328 
I00811.9 11 ...........ố.... sac 329 
Phụ: ¿44:84:06 000M6 9566,s:49:t046i40408C0gbaert0cotsgiv/v5566220064iv09149905g/0039wd8u923 20958 330 
Eiiân:czã lời cäGc BÀI LẬP tucsco dua oda206nag5E60ctSGboSiÐSfBHE6lini0iaSoasiiciaoAggitliaigedi 332 
Tài liệu tham khhảo............................---.---cen.222222212062 00000301 0100000684481801240470770100110 348 
NT GHI: Bang cờ HỆNG 9000803 01003i0toEEpGGSSMNESMM 445i 48g01 GEm95/0S5i2a6.46413G82EtùQvtA3EE13M010193283001050 055 349 


J5] 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Tổng biên tập kiêm Phó Tổng Giám đốc NGUYỄN QUÝ THAO „, 


Tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm nội dung: 
Phó Tổng biên tập NGÔ ÁNH TUYẾT 
Giám đốc Công ty CP Sách ĐH—DN NGÔ THỊ THANH BÌNH 


Biên tập lần đầu: 
ĐĂNG THANH HẢI 
Biên tập tái bản: 
NGUYỄN HÀ XUÂN 
Trình bày bìa: 

ĐINH XUÂN DŨNG 
Chế bản: 

TRỊNH THỤC KIM DUNG 


Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
giữ quyền công bố tác phẩm. 


GIÁO TRÌNH VẬT LÝ THIÊN VĂN 


Mã số: 7K751y3-DAI 
Số đăng kí KHXB : 54 - 2013/CXB/ 153- 51/GD 
In 500 cuốn (QĐ in số : 04), khổ 16 x 24 cm. 
In tại Công ty CP in Phú Thọ. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 02 năm 2013. 


